KINH NGHIỆM TUỆ QUÁN 


QUA CÁC DÒNG THIÊN MIẾN ĐIỆN 


KINH NGHIỆM TUỆ QUÁN 
QUA 
CÁC DÒNG THIÊN MIẾN ĐIỆN 


Nhiều tác giả 
Bản tiếng Việt: Giác Nguyên 


(Toại Khanh) 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


TỰA 


Lâu nay chữ Thiền là một trong vài thuật ngữ Phật học 
được sử dụng rộng rãi và cũng có phần bừa bãi nhất ở cả 
những người trong và ngoài Phật Giáo. Trong sách này, 
có lẽ ta nên tìm lại định nghĩa nguyên thủy nhất của từ 
nầy. Một cách chính xác, ngắn gọn và cần thiết nhất, chữ 
Thiền trong kinh điển Pali chỉ gồm trong hai trường hợp 
sau: 


-Theo tinh thần giáo lý Tam Học của Phật giáo nguyên 
thủy, bên cạnh một đời sống thanh tịnh trên ngôn từ và 
sinh hoạt tức Giới Học, người hành đạo giải thoát dứt 
khoát phải có được khả năng tập trung tư tưởng tức 
Định học, gọi tắt là Samatha (Chỉ), gọi đủ là 
Arammanupanijjhäna hay Thiền Tập Chú Cảnh Đề Mục, 
tức khả năng tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó. 


-Từ nền tảng Định Học, với Arammanupanijjhäna trên 
đây, hành giả dùng sức định tâm của mình để quan sát 
thân tâm xem chúng là gì và đang ra sao. Phải thấy thân 
tâm, thiện ác, buôn vui thật ra là gì thì hành giả mới có 
thể chán sợ và lìa bỏ sinh tử được. Công phu này được 
gọi là Lakkhanupanijjhana hay Thiền Quán Chiếu Bản 
Tướng-Vạn Hữu. Công phu này chính là Tuệ Học trong 
Tam Học, cũng được gọi là pháp môn Wipassana. 


Hơn hai ngàn năm lưu truyền ở đời, giáo pháp của của 
đức Thích Tôn qua những bước đường du nhập và kế 
thừa ở các miền đất thỉnh thoảng có thêm những kiểu 
diễn dịch trình bày mà ít nhiều phẳng phất dấu ấn cá 
nhân của những người hoằng đạo. Ta người đời sau học 


6 


để biết thêm những cái riêng tư ấy, thấy tâm đắc thì theo 
và dĩ nhiên thấy bất phục thì tránh. 


Nội dung sách này là một tập đại thành những kinh 
nghiệm riêng tư của các thiền sư Myanmar dựa trên cái 
chung là kinh điển Päaji mà chúng tôi đúc kết lại từ các 
nguồn tài liệu tiếng Anh trên cả Internet và sách in (vào 
Google thì biết ngay). Đó là những kinh nghiệm có được 
từ công phu hành trì của các hành giả thực thụ chứ 
không phải những lý luận suy diễn của các học giả mọt 
sách. Hai thứ này khác nhau nhiều lắm, vì một bên là 
ngắm nhìn ảnh chụp và một bên là sờ chạm trực tiếp. 


Chúng tôi đọc nguyên tác và viết lại nội dung, không phải 
phiên dịch, chỉ vì lâu nay vẫn thấy thoải mái với lối 
chuyển ngữ này hơn. Ai muốn kê cứu gì ấy thì chỉ cần 
một Smartphone cũng đủ. 


Các truyền thống Vipassana được nhắc đến trong sách 
không hẳn là những dòng thiền lừng lẫy nhưng ít nhất 
cũng là những địa chỉ được nhiều người tu học trong và 
ngoài Myanmar biết đến hoặc quan tâm. Người Việt có 
lòng câu thị Phật pháp ở Miến Điện có lẽ ít nhiều cũng 
nên có chút khái niệm về bối cảnh kiến giải của xứ sở 
nầy trước khi bỏ công qua đó xếp bằng nhắm mắt. 


Nói đến kinh nghiệm Tuệ Quán Myanmar là xem như 
đang chạm vào khu rừng thiêng mấy nghìn năm phong 
kín của một xứ sở Phật giáo mà cả chiều dài lịch sử lẫn 
chiều dày truyền thừa đều đáng nể, đôi ba trăm trang 
kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì có bỏ bèn thấm tháp vào đâu. 
Đó chính là lý do tập sách này có ít nhất hai quyển, tổng 


chi non nghìn trang. Sự nhiệt tình đón đọc của quý độc 
giả dành cho tập 1 sẽ giúp tập 2 sớm được chào đời. 


Niềm mong mỏi lớn nhất của chúng tôi chỉ đơn giản là bà 
con Phật tử người Việt có cái giắt lưng khi vừa đặt chân 
lần đầu trên đất Myanmar. Khi đã biết mình sẽ về đâu, 
làm gì, với ai thì tập sách này khi ấy chỉ là của thừa. 


Lời cuối, chúng tôi cũng nhân đây xin đặc biệt tán thán 
công đức của chị Võ Thu Hồng (Thụy Sĩ), người đã nhiệt 
tình đề nghị chúng tôi thực hiện tập sách này cùng công 
khó đánh máy, vẽ các biểu đồ và cẩn thận rà soát toàn bộ 
bản thảo trước khi giao nhà in. Tiền thì có thể xoay sở 
nhiều cách, nhưng công sức thì trong hoàn cảnh của 
chúng tôi không phải chuyện dễ. Mấy đòng nầy là thay lời 
cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi cho chị. 


Mong lắm vậy thay ! 
Toại Khanh, tháng 4 năm 2017 


MỤC LỤC 


Na... (.  E  SB BS 6 SG 56 5s.Eẽ.‹. 43 5 
I. Chỉ Quán Song Tu (Yuganaddhabhaävanđ)....................... 15 
ýV)013300 059. ẻẽẽ 15 
A. Hành Trình Định Học.................................---------c-c-xxexsxseee 17 
E;PHEDB- Ni HỮU. THỦ siaiideniaisbiapaeiainguiotlsisanbae 19 
C. Bốn Đề Mục Hộ Thân (Caturarakkhakammatthana). 
In g1 1n ẽ8ẽ ẽäa sa . a¬... 5S... 24 
1. Phếh Niệm TÙ TẤT suoeooiiansooaoÁ 2 ko: 25 
2. Phép Niệm Hồng Ân Phật Bảo................................ 27 
3. Phép Quán Niệm Bất Tịnh......................................----- 28 
4. Phép Niệm Chết............................. Ế.À,.Mếế..................... 28 
D. Sơ Lược Phép Tu 10 Đề Mục Kasỉnga:........................... 29 
E. Các Tuệ Minh Sắt................... VÀ... . ii 31 
1. Cách Nhận Diện Sắc Pháp................................------------ 33 
2. Cách Nhận Diện Danh Pháp..................................... --- 35 

3. Sơ Lược Về Giáo Lý Duyên Khởi 
(PaticcasamuppäNdL........................ ii 42 
4. Sơ Lược Về 4 Niệm Xứ..........................-..-----sc-sccsccscsse. 51 
5. Giai Đoạn Chứng Đạo .............................-.eccccceersrseeesses 57 
II. Kinh Nghiệm Tuệ Quán Chanmyay Sayadaw............. 107 
203 ^h `". 107 
1. Khổ Để (Dukkhasacca):................................-..---.---««- 107 
2: Tập Đế (Sumudayasacca) .............................-.--.---‹--: 111 
3. Diệt Đế (Nirodhasacca)..............................-.---.---.--.e- 113 
4. Đạo Đế (MagøaSaCCA)..........................---cccccccccserreersees 114 
B01 (110710071002 0111 ag san niaogiiihosdaeasryeb: 116 


1. Trí tuệ phân biệt Danh Sắc 

(Namaripaparicchedañana) ......................................- 117 
2. Liễu Duyên Tuệ, tức trí tuệ nhận diện Duyên Khởi 
của Danh Sắc (Paccayapariggahañäna)................... 118 


10 


3. Quán sát Tuệ, tức trí quan sát Tam Tướng 


[SãmirfasaTfifdaT1a 1đ ]oss gi srbuibsoudildbaoasibalsbiohseigboe 120 
4. Sanh Diệt Tuệ, tức trí quán tánh sanh diệt 
(Udayabbayañanna)..............................-. ------c-ccecseeeereeereee 123 
5. Hoại Diệt Tuệ, tức trí quán tánh băng hoại của 
Danh Sắc (Bhañgañäna) ...................................------c-ec- 126 
6. Kinh Úy Tuệ, tức trí thấy tánh đáng sợ trong Danh 
Sắc (PNaydriaTid]asisloáLaataeleydabiatoagalstoaai 127 
7. Nguy Hại Tuệ, tức trí thấy mặt trái của Danh Sắc 
(AUHATTANđ ]sasnsea gato nuosadetadeisitadtibdubauaoo SG Z M7 


8 & 9. Yếm Ố Tuệ, tức trí chán nản Danh Sắc 


(Nibbidäñäna) và Dục Thoát Tuệ, tức trí hướng đến 


sự lìa bỏ Danh Sắc (Muñcitukamyatãñaäna)............ 128 
10. Quyết Trạch Tuệ, tức trí nhìn lại cảnh Danh Sắc 
(Patisankhäañana) ....................... TSuà. ế...... eo 130 
11. Hành Xả Tuệ, tức trí thấy hững hờ trong Danh 
Sắc (Sankhäarupekkhäñäna).......................................-.. 130 
12. Thuận Thứ Tuệ, tức trí tùy thuận cảnh Níp Bàn 
(Anulomañana)......3Á..ÀN,............... co ceeiiie 131 
13. Chuyển Tộc Tuệ, tức trí lìàa thân phận 
(Gotrabhu in se 132 
14.&15. Thánh Đạo và Thánh Quả (Maggañana & 
PHI N22 ai tiậetinctgshlibeligydsrsdii 132 
16. Phản Khán Tuệ, tức trí nhìn lại con đường đã đi 
(Paccavekkhanañanna)............................... ---------c-c-xcecerees 132 
C. Vài Hướng Dẫn Cơ Bản Về Kỹ Thuật Tuệ Quán Của 
Dòng Thiên Chanmyay ..................................------ccccccssccserss 133 
1.11110119101519 a4s0112áig 16t bii08012u40150102đ1/ácoe 134 
2110101011101 2111118 77a ha ằẽố.xẽ.. 135 
D. Kinh Nghiệm Trình Pháp........................................-.--««- 138 
II. Tâm & Thọ Quán Niệm Xứ...................................-.--------s- 140 
lÂ VỚI NHIEI TT li] saya Tre 9bssttÔsas1ttsdost212s601002x19008433mx 086iagit300 0x 148 


BE; Hành quyến TH cu ts2 ai n2ásv b4 nsniárdaa-eilieflaadaneb 149 


11 


C. Thức duyên Danh Sắc.....................................---------ss<-ss+ 149 
D. Danh Sắc duyên Lục Nhập.......................................--..- 149 
E. Lục Nhập duyên cho XÚC ................................ -.--‹----ec<-«+ 151 
EU HUY HT O 2172628202002 000V086a/06)sáawae 151 
GT H0?(ÌHV GD ly sec 2 00 2000/09810020009/S802/2:0200X008/811nE 151 
H.Ai (Thủ) đuyển HỮU su xaSbccdbdGtGildevsiei 152 
[Nghiệp HữU duy SEN aeiiniaadidilevanaetibi 152 
J. Tâm Quán Niệm XỨ.......................................------cc-c-eceeccee 153 
K. Thọ Quán Niệm Xứ ...................................-.-------<c+c~.tsxcccea 166 
IV. Tìm Hiểu Samatha Và Vipassanä......................‹...-:.....-- 171 
V20RvY 2 /y1£/3/19016216)/ 22T T9 ng nh (hiển 171 
bị, VIBISSHTNG Lã (Ỉ 2 cáidgtnsegiásuAau LỆ l4 dở ciện 6t 172 
C. Sơ Lược Về Kỹ Thuật Tu Tập Samatha ‹-.................. 173 
D. Kỹ Thuật Tu Tập Samatha..................-..............-.---«---«- 174 
E. Đê Mục Hơi Thở...................... ®SuÀ...É........................... 176 
F. Kỹ Thuật Vipassanä........ev CN... ccccciie 181 
G. Các Bước Công Phu Vipassana...................................- 183 
H. Đề Mục Hơi Thở Trong Chỉ Quán............................... 187 
V. Thọ Quán Niệm XỨY...,..ề......... che, 191 
Â-_ Phần TỊCH ÁN 2 12212222s0xvey ti 193 
B. Phép Quán Thọ Qua Hai Trường Hợp Danh Sắc...... 
TT nhờ Tả TU n0. 0n 0 9 199 

C. Kỹq®% Quán Thọ..................................................... 211 
D. Tác Dụng Của Phép Thọ Quán Đối Với Phiền Não .. 
` Pnnốẻốốẻốẻéốẻốẻẽốẽốéẽ 224 

E. Nhận Thức Về Ba Thọ Trong Tuệ Quán.............. 234 
VI. Kỹ Thuật Thiên Quán Mahasi Cho Người Sơ Cơ...... 239 
lÑ:„.- 5Ð ni HC? DO) 1Í 2s9:91sxsnde vsilsasoiletoiofidasgitetrpoiaii 240 
By. ;BdI5l HỨC TẠI 2 esenitstitoeitpdsodaitlloitsogltrdtnaw 241 
bi ZBdI2I HC: P.1 v0) sti4s111460S1A00/69/00/2ANã61Sa8m: 242 
D;. -1ỗi1 PHÚC DI 2 so0a92w6saiaiv011(lgvudsens 245 


VỊI. Kinh Nghiệm Tuệ Quán Của Thae Inn Œu Sayadaw 
TH 010 tàng cự Gưn Tin UP VI In CAU TH DU 247 


12 


A. _ Tiểu Sử Thiên Sư Thae Inn Gu................................. 247 
B. Phương Pháp Chính Thức Của Trường Phái Thae Inn 
[HH 23a y0 02v 0A3 2H25o 0y lAoiOiHlaiisr 0u 1266 017v A6. 251 
r PH4D Môn NI AT 32162 uia0)51a 012206620 nu duÀ teat 253 
D. Quán Niệm Tam Tướng Và Tu Năm Quyên............ 260 
VIII. Tuệ Giác Sunlun Sayadaw................................-.--c--c-cc-ee. 263 
A. Cuộc Đời Thánh Tăng Sunlun Sayadaw................... 263 
B.SIF.X0VT TU THIETH CHÍ 6:/19u20u0iasgbss00⁄66lssử 280 
C. Pháp Thoại Đầu Tiên Của Đại Đức Kavi.................... 286 
D. Rắc Rối Gia Đình ..........................................c....i... ỐC ) Q 290 
E. Một Trọng Sự Trong Đời TU............................-««..-w«.-«¿ 291 
F. Cuộc Gặp Gỡ Với Sayadaw Gyok Pin U TiRka.......... 298 
G. Cuộc Đàm Đạo Với Phet-Pin Aing Sayadaw............. 300 
H. Với Bốn Vị ŠSqy@qW...........................+s--+tvsc+EE<cccsccsccsexvsered 308 
I. Cuộc Đàm Đạo Giữa Ngài Kavi Với Taungthar 
Ð 0/0 UV Si intiessimiatsttsbatiisuU, Tế Xp ? luainitittndtasisBliatisii 315 
J. Một Cuộc Pháp Đàm........ 4A N,............-.. ..cc-eccieeeeeee 321 
K. Hội Thoại Về Bộ Duyên Hệ (Patthana)..................... 325 
L. Vài Vấn Đề Giáo Lý Thường Được Sayadaw Sunlun 
Nhấc NO 2G N cnenutnialuedivdG ae 335 
M. Cuộc Gặp Gỡ Giữa Hai Bậc Thánh.............................. 337 
N. Pháp Thoại Về Nàng Pa‡acärä..................................... 342 
O. Chuyện Đời Thánh NI Song...................................-.--«-«- 347 
P. Cuộc Vẫn Đáp Với Cựu Thủ Tướng U Nu................. 349 
Q. Kỹ Thuật Tuệ Quán Sunlun: ....................................----‹- 392 
R. Thất Tịnh Trong Truyền Thống Sunlun ................... 363 
IX. Sống Và Chết Trong Trí Tuệ..............................--.---.--‹---s- 379 
TIỂU ST TC (7Ì nà sang nlpasglgeig1áu0elvgixfaikldilsiao 411 
X. Kinh Nghiệm Cận TỬ.....................................-----ecsccecseseeereee 413 


Chuyển hóa đời sống bằng Thiền Định ......................... 426 


15 


I. CHÍ QUÁN SONG TU 
(VYUGANADDHABHAVANA) 


Bhaddanta Acinna (Pa Auk Sayadaw) 
& Dr. Mehm Tìn Mon 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasammbuddhassa 
Tổng lược: 


Mục đích của Định Học là thanh lọc nội tâm nhằm lìa bỏ 5 
Triền Cái (nñarana) để chứng thiền và lìa bỏ các phiền 
não còn lại để chứng đạo. Dĩ nhiên Định Học chỉ là nền 
tảng quan trọng cho Tuệ Học, tức chỉ là giai đoạn Tâm 
Tịnh (cittavisuddhi) trong Thất Tịnh. 


Theo Tăng Chỉ Bộ, 2 bài 4lokasutta và 
Pacalayamanasutta, thì trí tuệ kết hợp với Sơ định 
(Parikammasamadlhi) mới có thể làm tốt việc quán chiếu 
Danh Sắc. Sự kết hợp này cho tâm ta một tia sáng để soi 
rọi các pháp được tốt hơn. Và cứ vậy từ Sơ định, tức khả 
năng định tâm của hành giả buổi đầu, trí tuệ của hành giả 
sau đó sẽ ngày một tỉnh tường hơn khi khả năng định 
tâm đã tới mức Cận Định (upacärasamadhi) và cuối cùng 
khi chứng đạo (dù tầng thánh nào bất luận) thì một hành 
giả chưa từng đắc thiền đi nữa cũng phải có được trình 
độ Sơ thiền để thấy được tận cùng bản chất Chân Đế của 
Danh Sắc và chấm dứt phiền não một phần hay toàn bộ. 
Dĩ nhiên thiền chứng càng cao thì khả năng Tuệ Quán 
càng được hỗ trợ hữu hiệu hơn. Trên tất cả, Tứ thiền Sắc 
Giới được xem là phương tiện tốt nhất cho Thiên Quán 
bởi nó là ranh giới sau cùng giữa Danh và Sắc và khả 


16 


năng định tâm ở trình độ này không có gì để bàn nữa. 
Trình độ thiền Vô Sắc tuy có cao hơn nhưng nó không 
thích hợp cho việc quán chiếu Sắc Pháp. 


Cả 40 đề mục Thiền Chỉ đều được nhắc đến trong Chánh 
Tạng, nhưng đề mục hơi thở (ãnãpänasati) được xem là 
phổ biến và đa dụng nhất bởi có thể cùng lúc là đề mục 
Thiền Chỉ (samatha) để dẫn đến tứ thiền Sắc Giới và cũng 
là đề mục Thiền Quán (vipassana) để dẫn đến Tứ thánh. 
Không như những đề mục khác trước sau chỉ là một, đề 
mục hơi thở lúc đầu thì thô thiển nặng nà, càng về sau thì 
mỗi lúc một trở nên vi tế dần, đến lúc gần.-như mất hẳn. 
Để tu tập đề mục đặc biệt này, hành giả bắt buộc phải có 
5 Quyền (Indriya - Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ) vững mạnh. 
Thực ra nếu đọc kỷ trong Chánh Tạng thì ta sẽ thấy rằng 
Đức Phật đã hướng dẫn rất rõ ràng phương thức tu tập 
đề mục này qua công thức Tam học hỗ tương: Giới sinh 
Định, Định sinh Tuệ, Tuệ dẫn giải thoát. Hành trình đó 
được bắt đầu từ việc trải qua ba ấn chứng (nimitta), 
quân bình 5 Quyền và dồi mài 7 Giác Chỉ (bojjhanga). Bất 
cứ đường lối hành trì nào không đi đúng hướng dẫn này 
cũng phải được xem là tà pháp, hành giả coi như tự hủy 
công phu của mình. 


Đồng thời, với sự hỗ trợ của tứ thiền Sắc Giới chứng 
được từ đề mục hơi thở, hành giả có thể cùng lúc tu tập 
thêm bốn đề mục hộ thân (Arakkhakakammatthana: 
Niệm Phật, Niệm Chết, Niệm Từ Tâm và quán thể 
trược) cũng như cả 10 đề mục Kasina nếu muốn, để có 
thể lão luyện trong việc hiện thông. 


Phép quán Tứ Đại (catudhatuvavatthana) cũng được 
xem là một sự hỗ trợ quan trọng để hành giả chứng 


17 


thiền, song song với đề mục Thể trược và Tử thi. Các 
thiên sư chủ trương Chỉ Quán song tu cũng rất tán thành 
việc tu tập đề mục màu trắng (odätakasina) để tạo thêm 
ánh sáng trong lúc theo dõi hơi thở theo Thiên Chỉ và 
chính nó cũng rất có lợi cho công phu Tuệ Quán sau đó. 


Nói vậy tôn chỉ của dòng thiên Pa Auk (International Pa 
Auk Forest Buddhasasana Meditation Center) là tập trung 
tu tập đề mục hơi thở như là cách tốt nhất để trau dồi 
chánh định, cùng với các đề mục hỗ trợ gồm quán Tứ 
đại, 10 Kasina và 4 đề mục hộ thân. 


A. HÀNH TRÌNH ĐỊNH HỌC 


Đạo Đế là con đường dẫn đến Diệt Đế (Níp Bàn), cứu 
cánh chấm dứt Khổ Đế (vô dư Níp Bàn) và chấm dứt Tập 
Đế (hữu dư Níp Bàn). Đạo Đế bao gồm Bát Chánh Đạo mà 
nói gọn lại là Tam học: Tùy theo trình độ tu tập Tam học 
mà hành giả từng bước trừ diệt được các hình thức phiền 
não từ thô đến tế. 


Phiền não thô nhất là thứ phiền não biểu hiện qua thân 
nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện, ai nhìn cũng thấy. Thuật 
ngữ Pali gọi thứ phiền não này là VItikkamakilesa. Giới 
Học-có-công năng đối phó với dạng phiền não này. Dạng 
phiền não thứ hai vi tế hơn một chút, không biểu hiện 
qua thân khẩu, nên chỉ có đương sự và người chứng Tha 
Tâm Thông biết được mà thôi. Thuật ngữ Päïi gọi dạng 
phiền não này là Pariyutthanakilesa. Ta phải dùng Định 
Học, cụ thể là các tầng thiền định để trấn áp các phiền 
não dạng này theo kiểu lấy đá đè cỏ, thay vì Giới Học đối 
với dạng phiền não đầu tiên chỉ có tác dụng như người 
ta cắt cỏ. 


18 


Dạng phiền não thứ ba được gọi bằng thuật ngữ Päii là 
Anusayakilesa ám chỉ khả năng tái hiện của phiền não 
mà hiện giờ có thể đang vắng mặt. Để đoạn trừ khả năng 
tái hiện này của phiền não hành giả phải tu tập rốt ráo 
Tuệ Học qua việc quán chiếu Danh Sắc để chứng đắc tối 
thiểu là Sơ Đạo (Tu Đà Huờn). Nói vậy ta mới thấy được 
mối tương quan mật thiết của Tam học, mà đặc biệt ở 
đây là Định Học và Tuệ Học trong pháp môn Chỉ Quán 
song tu. 


Phiên não Phiền não Phiền não 
vi phạm khả quán tiêm tàng 
Witikkamakilesa | Pariyutthanakilesa | - Anusayakilesa 


Như đá đè cỏ Như nhổ cỏ tận gốc 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh, kinh Samadhisutta, Đức Phật 
đã dạy rất rõ: Hãy tu tập Chánh định vì người có định 
đúng mức mới có thể thấy được các pháp như thật 
(yathabhuta). 


Theo kinh nghiệm của chúng tôi, một hành giả chỉ mới có 
khả năng nhất tâm trong một hai giờ đồng hồ thì khó mà 
quan sát tường tận được các thể trược một cách đúng 
mức, như cái nào là đất, nước hay lửa, gió. Trừ phi hành 
giả là người đã chứng tối thiểu Cận Định ngay lúc đó. 


Người chứng thiền, tối thiểu Sơ thiền, ngoài khả năng 
định tâm (Định Học hay Định Quyên), trí tuệ (Tuệ quyền 
hay Tuệ Học) của họ cũng sắc sảo tỉnh tường hơn người 
bình thường. Chúng tôi nhắc tới lui chuyện này cũng chỉ 
nhằm mục đích xác định mức cần thiết và tầm quan 
trọng của việc trau đồi khả năng định tâm mà rất nhiều 


19 


hành giả chuyên Quán thường có vẻ xem nhẹ. Bởi rõ ràng 
ngài Xá Lợi Phất đã xác định trong kinh Trạm Xe (Trung 
Bộ) rằng Định Học là Tâm Tịnh trong Thất Tịnh, không 
có Tâm Tịnh thì không thể có Đoạn Nghi Tịnh, Tri Kiến 
Tịnh, giai đoạn bắt buộc để hành giả chấm dứt phiền não, 
chứng ngộ Níp Bàn. Thanh Tịnh Đạo ghi chú thêm rằng 
Tâm Tịnh là Cận Định trở lên. Còn mức định tâm theo 
phút, theo giờ tức theo thời khóa mà tu của hầu hết hành 
giả hôm nay phần lớn chỉ ở mức Sátna Định 
(khanikasamadhi). Trình độ định tâm này không đủ để 
hành giả có thể chuyên chú và an lạc trong suốt nhiều giờ 
và như vậy việc quán chiếu chắc chắn Sẽ bị gián đoạn. 
Nhiều lúc sự quán chiếu gần chạm mức, thì hành giả đã 
bị tác động bởi 5 Triền Cái như bị nhức mỏi, buồn ngủ 
hay phóng tâm chuyện gì đó rồi tham hay giận. 


B. PHÉP NIỆM HƠI THỞ 


Có mấy bước căn bản mà một hành giả tu tập đề mục hơi 
thở phải nhớ là luôn hít thở trong tỉnh thức để biết rõ 
hơi thở đang vào hay ra và dài hay ngắn. Sau cùng là sự 
ghi nhận toàn bộ để có thể chú tâm trên đó. Ở đây trong 
Thanh Tịnh Đạo có hướng dẫn rõ rằng bước đầu hành 
giả nên chọn tư thế ngồi thẳng lưng, giữ mình thật thoải 
mái, hai mắt nhắm hờ, hít thở thật tự nhiên không gượng 
ép và chú ý vào một trong hai điểm mũi hoặc môi trên. 
Sau đó hành giả bắt đầu đếm số (ganana - số tức): Hít 
vào thở ra đếm một, hít vào thở ra đếm hai,...cứ vậy cho 
đến 8, con số tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. Công phu 
đếm thở này có thể kéo dài một hai giờ đồng hồ và sau ít 
phút nghỉ ngơi hành giả có thể tiếp tục làm lại từ đầu. 


20 


Chính nhờ việc đếm số này, hành giả sẽ dần dần có được 
Niệm và Định không chỉ trong lúc đếm, mà còn có thể 
suốt ngày hít thở trong Chánh Niệm ngay bất cứ lúc nào 
có thể. Gọi là hơi thở dài hay ngắn là dựa vào thời gian 
lâu hay mau của mỗi hơi thở. Từ sự ghi nhận khó khăn 
buổi đầu do Định yếu, dần dần rồi thì hành giả có thể dễ 
dàng phi nhận toàn bộ từng hơi ra vào theo cách một 
người giữ cổng hay anh thợ cưa mà trong kinh đã nhắc 
tới. 


Người giữ cổng không cần biết người ta từ đâu đến và sẽ 
về đâu, chuyện họ là nam hay nữ hoặc ăn mặc thế nào 
cũng không quan trọng. Việc duy nhất mà người giữ cổng 
phải làm chỉ là quan sát ngay ngạch cửa để biết có người 
ra và có người vào. Chỉ vậy thôi. Hành giả cũng xem mũi 
hay môi của mình là ngạch cửa để quan sát hơi thở 
vào ra. Hoặc hành giả cũng-giống như anh thợ xẻ gỗ 
không cần nhìn vào khúc gỗ hay toàn bộ cây cưa mà chỉ 
việc nhìn vào chổ răng cưa chạm vào thân cây. Không 
còn gì phải làm hơn nữa. 


Điều phải ghi nhớ thêm ở đây là hành giả lúc nào cũng 
phải để hơi thở vào ra tự nhiên không can thiệp, mà chỉ 
quan sát chúng. Tâm càng chuyên chú thì Định càng 
mạnh và Định càng mạnh thì hơi thở càng trở nên vi tế, 
thậm chí sẽ có lúc hành giả sẽ thấy như mình không còn 
thở nữa. Các ngài dạy rằng lúc đó hành giả không nên sợ 
hãi hay thắc mắc mà chỉ việc tiếp tục chú ý vào hai điểm 
môi hay mũi là chỗ hơi thở ra vô mọi khi thì sớm muộn 
øì cũng sẽ thấy nó trở lại. 


Quá trình tu tập hơi thở nếu suông sẻ thì sẽ diễn ra theo 
trình tự như sau: 


21 


Hơi thở vào ra lúc đầu mới tu tập được gọi là Sơ 
Tướng (parikammanimitta). 


Khi định tâm vững mạnh hơn nữa thì hơi thở sẽ có 
lúc không phải vô hình vô sắc nữa mà đối với hành 
giả lúc này nó trở thành một ấn tượng hay vật thể có 
thể nhìn thấy như một miếng bông gòn, một sợi chỉ 
hay mảnh lụa phất phơ. Tùy người và tùy lúc mà 
những ấn tượng này có hình dáng và màu sắc khác 
nhau. Hình ảnh này của hơi thở được gọi-là Nhiếp 
Tướng (uggahanimitta). 


Nếu hành giả tiếp tục đi tới không bỏ cuộc nửa chừng 
thì Nhiếp Tướng trong giai đoạn tiếp theo sẽ có thêm 
ánh sáng hoặc trở nên trong suốt. Điều đặc biệt là tuy 
hơi thở gần như là một đề mục vô hình vô sắc nhưng 
ấn tướng của đề mục này thì lại rất cụ thể. Các ngài 
dạy rằng dầu hơi thở có trở thành một ấn tướng như 
thế nào đi nữa thì hành giả nhớ trước sau chỉ tập 
trung định tâm vào môi và mũi của mình mà thôi. Dầu 
nó lúc này ngó như một làn khói hay dãi lụa thì nhớ 
đừng chú ý phần ngoài của chúng, mà chỉ tập chú vào 
môi hay mũi mà thôi. Ấn tượng của hơi thở trong giai 
đoạn này được gọi là Tự Tướng (patibhaganimitta). 
Chữ Patibhaga nghĩa là tương tự hay giống như. 
Trong pháp môn Thiền Chỉ khi hành giả sắp đắc thiền 
thì đề mục ban đầu lúc này sẽ thành ra một hình ảnh 
hay ấn tượng nào đó không giống như cũ nữa, không 
giống nhưng cũng chính là cái cũ, tuy là cái cũ nhưng 
lúc này không còn giống hệt vậy nữa, chỉ tương tự 
thôi. Đó là lý do của thuật ngữ Patibhaganimitta mà 
các cao tăng Việt Nam xưa nay vẫn dịch là Quang 
Tướng, nhằm nhấn mạnh khía cạnh phát sáng của các 
đề mục trong giai đoạn này. 


22 


Với một người có nhiều phước duyên thì kể từ lúc Tự 
Tướng xuất hiện, 5 Triền Cái sẽ dần dần phai nhạt, cũng 
có nghĩa là các phiền não nói chung cũng sẽ từng bước 
nhường chổ cho định tâm. Lúc này thời gian định tâm 
của hành giả trong ngày sẽ nhiều hơn thời gian phóng 
tâm và thời gian sống thiện sẽ nhiều hơn sống bất thiện. 
Ta phải nhận rằng đây là kỳ tích đối với một phàm phu. 
Tôi muốn nhắc lại ở đây điều tối quan trọng là những 
hình ảnh đẹp đẽ mà hành giả thấy được từ ấn tướng hơi 
thở không quan trọng bằng chính hơi thở. Nó có xuất 
hiện trong hình thức nào thì hành giả cũng chỉ quan tâm 
đến tình trạng ra vào mà thôi. Trong trường hợp các ấn 
tướng biến mất, cũng không có gì đáng ngại. Hành giả cứ 
tiếp tục theo dõi hơi thở như chưa có gì xảy ra. Các ấn 
tướng có thể sẽ tái hiện rồi biến mất như cũ, trong thời 
gian lâu mau bất định, với hành giả trước sau cũng chỉ có 
hơi thở. Hành giả xem hơi thở quan trọng như một bà 
hoàng hậu chuyên tâm chăm sóc bào thai của mình, hay 
như một người nông dân dốc lòng chăm sóc ruộng lúa. 
Mỗi lúc hành giả sẽ thấy rằng việc quân bình 5 Quyền là 
VÔ cùng quan trọng. 


Qua đó Định và Cần là một cặp và Tín với Tuệ là một 
cặp, chúng phải luôn được Niệm điều hợp chặt chẽ và 
hợp lý. 5 Quyên quân bình thì tự nhiên Thất Giác Chi 
cũng được quân bình. Từ đó, lúc nào tâm quá thụ động, 
yếu ớt thì hành giả phải nhờ đến sự hỗ trợ của 
Trạch, Cần, Hỷ Giác Chỉ và ngược lại khi tâm quá xung 
động, bồng bột thì hành giả phải nhờ đến sự có mặt 
của Tĩnh, Định, Xả Giác Chi. Niệm quyền và Niệm Giác 
Chi luôn có vai trò kềm giữ các thứ còn lại. Đức Phật gọi 
Niệm là một yếu tố hạt nhân mọi nơi mọi lúc 
(sabbatthika) đối với các thiện pháp. 


23 


Các ngài nói rằng với một người chứng tứ thiền Sắc Giới 
thì ngoài việc quan sát nội tâm của mình, vị đó có thể 
thấy được cả Sắc Ý Vật để từ đó quan sát được cả dòng 
tâm Hữu Phần (bhavanga) và nhờ vậy cũng thấy được 
Tự Tướng (patibhãganimitta) xuất hiện ra sao trong Ý 
môn. Người càng tỉnh tấn thì việc quan sát này sẽ càng 
lúc dễ dàng hơn là một người thiếu tinh tấn để thời gian 
tu thiền bị gián đoạn liên tục. Đề mục hơi thở có thể dẫn 
đến Ngũ thiền và nhiều hành giả do từng học hỏi giáo lý 
có thể rất dễ lầm tưởng là mình đã đắc tầng thiền này, 
tầng thiền kia nhưng họ đã quên rằng chỉ riêng việc 
muốn chứng Sơ thiền, họ phải cùng lúc làm được 2 việc 
là trấn áp 5 Triền Cái và biến 5 Tâm Sở Tợ tha (Tầm, Tứ, 
Hỷ, Lạc, Định) xưa giờ chỉ có trong tâm Dục Giới nay trở 
thành 5 chi thiên để nhận biết cảnh đề mục và đối phó 
cảnh phiền não. Một người tỉnh tấn tu tập và thiết tha lý 
tưởng thiền định thì sau một thời gian chứng thiền sẽ có 
được 5 khả năng mà hành giả dễ ngươi không làm được. 
Kinh gọi đó là 5 Pháp tự tại (Vasi): 


- - Quán Chiếu Tự Tại (ãvajjanavasï) là khả năng nhận 
diện từng chỉ thiền 

- Nhập Định Tự Tại (samapajjanavasï) là khả năng 
vào thiên bất cứ lúc nào mình muốn. 


- _ Trụ Thiền Tự Tại (addhitthanavasï) là khả năng kéo 
dài thời gian nhập thiền như ý muốn. 


- Xuất Định Tự Tại (vutthanavasï) là khả năng ra 
thiên nhanh chóng như ý muốn. Với những vị giỏi 
thần thông thì chính khả năng này giúp họ có thể 
nhanh chóng chuyển đổi đề mục để trong một 
khoảnh khắc có thể biến hiện nhiều loại thần thông 
khác nhau. 


24 


- - Phản Khán Tự Tại (paccavekkhanavasï) là khả năng 
nhìn lại các chi thiền để có thể nhàm chán chúng 
nhằm tiến lên tầng thiền cao hơn. Người muốn chứng 
lên các tầng thiên cao dứt khoát phải có khả năng 
này. 


Từ Sơ thiền, khi thấy được sự thô thiển thấp kém của nó, 
hành giả tự nhiên lìa bỏ 2 chi Tầm Tứ để chứng Nhị 
thiên. Cũng theo cách chán cũ tìm mới, hành giả bỏ thêm 
chi Hỷ để chứng Tam thiền, sau đó bỏ thêm chỉ Lạc để 
chứng Tứ thiền. Lúc này tâm thiền của hành giả chỉ còn 
lại 2 chi Định và Xả (phân tích theo Tạng Kinh). 


Tầng Thiền Chi Thiền 
Sơ Thiền Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định 


Nhị Thiền Hỷ, Lạc; Định 
Tam Thiền Lạc, Định 
Tứ Thiền Định, Xả 


C. BỐN ĐỀ MỤC HỘ THÂN 
(CATURÄARAKKHAKAMMATTHĂNA) 


Như ở trước đã nói, hành giả dầu tu thiền với đề mục nào 
đi nữa, chẳng hạn như ở đây là hơi thở, thì trước hết và 
mỗi ngày nên dành thời giờ để chuyên chú vào 4 đề mục 
sau đây để hỗ trợ cho việc tu tập trước mắt nhằm trấn áp 
những phiền não lớn như tham tài, tiếc của, ganh ty, thù 
hận và ngăn tránh được những bất trắc đến từ thế giới 
chung quanh: 


25 


- - Phép niệm Từ Tâm (mettabhavanđ) là ban rãi lòng 
từ đến tất cả chúng sinh, mong ai cũng được an lạc 
như ý. 


- _ Bất Tịnh Quán (asubhabhäavanđ) là sự quán niệm tử 
thi tức xác chết trong các tình trạng khác nhau. Có 
chổ giải thích chữ Asubha chổ này là đề mục Thể 
trược, tức quan sát sự dơ dáy của thân thể. 


- Niệm Phật (buddhãnussati) là Niệm tưởng-9 hồng 
danh của Đức Phật (Thế Tôn, Thiện Thệ, Vô Thượng 
Sĩ) hoặc ba đức lớn tiêu biểu của Ngài (Bi đức là ai 
Ngài cũng thương, Trí đức là điêu gì Ngài cũng biết và 
Tịnh đức là ở chổ nào Ngài cũng thanh tịnh như nhau 
và cũng có thể hiểu là đức lành nào Ngài cũng có). 

- - Niệm Sự Chết (marananussati): Là ngày nào trước 
lúc tu thiền hành giả cũng phải tâm niệm với riêng 
mình một điều rằng cái chết chắc chắn sẽ phải đến 
không sớm thì muộn, ta có thể sống tới trăm tuổi 
hoặc vài phút nữa là phải ra đi rồi. 


1. PHÉP NIỆM TỪ TÂM 


Trước hết hành giả chọn lấy một tư thế thích hợp và 
thoải mái để xác định với bản thân là mình đang thật sự 
không có chuyện thù oán với ai, thân mình đang an lạc, 
tâm mình cũng đang an lạc rồi tiếp theo đó tưởng đến 
người mình thương kính nhất qua những chi tiết về họ 
chẳng hạn về giới hạnh, tri kiến hay những đức tánh nào 
đó rồi lắng lòng ban rải Từ Tâm đến đối tượng ấy, mong 
họ cũng được như mình ngay lúc này là vô oán vô hối, 
thân tâm an lạc. 


26 


Nếu hành giả là người đã đắc thiền thì sau khi nhập xuất 
thiên mới dùng khả năng định tâm lúc đó để rải Từ Tâm 
theo cách vừa nói. Như ta cũng biết hành giả chỉ có thể 
xuất nhập đến Tam thiền để làm việc này. Bởi từ Tứ 
thiền Sắc Giới trở lên thì không còn thích hợp cho Từ 
Tâm nữa. Từ đối tượng đáng kính, hành giả chuyển sang 
các đối tượng dễ thương đáng yêu. Sau đó là những đối 
tượng khác. Với những ai hành giả thấy là không thoải 
mái thì hãy quên họ đi, lúc này tạm thời không nghĩ đến 
họ nữa và hành giả cũng nên tự hiểu rằng Vô Lượng Tâm 
của mình chưa thật sự là vô lượng. Phải đến lúc nào đó, 
hành giả thấy kẻ thân người thù, người lạ và chính mình 
không có gì khác biệt nhau thì đây chính là lúc Từ Tâm 
của hành giả đã đạt tới trình độ không biên giới 
(sữmasambheda), không còn bị giới hạn bởi những phân 
biệt thân sơ, thù bạn nữa. Với khả năng này hành giả mới 
có thể tu tập hoàn mãn Từ Tâm để chứng thiền với 528 
câu nguyện đã được nhắc đến trong bộ 
Patisambhidamaggd. 


Chú thích con số 528: 


- Cách rãi Từ Tâm cho đối tượng phổ thông 
(anodhisopharana): Là lấy 5 loại đối tượng hữu tình 
(satfa), hữu tức (pang), các loài sinh vật (bhuta), các 
hạng người (puggala) các loài hữu thể 
(attabhavapariyapanna) nhần với 4 điều nguyện 
thành con số 20. 


- Phép rãi Từ Tâm cho đối tượng cá biệt 
(odhisopharana): Là lấy 7 hạng đối tượng cá biệt gồm 
nữ (ifthiyo), nam (purisa), thánh (ariya), phàm 
(anariya), chư thiên (deva), nhân loại (manussa) và 


27 


đọa xứ (vinipatika) nhân với 4 điều nguyện thành ra 
con số 28. 


- - Phép rãi Tâm Từ phổ thông cộng thêm 10 hướng là 
cách một nhân với 10 hướng. Thành ra con số 200. 


- - Phép rãi Tâm từ cá biệt cộng thêm 10 hướng là cách 
hai nhân với 10 hướng thành ra con số 280 


- - 10 hướng gồm đông, đông nam, nam, tây nam, tây, 
tây bắc, bắc, đông bắc, trên và dưới 


- - 4 điều nguyện là không thù (avera), không khổ thân 
(anigha), không khổ tâm (abyäpaj7/ha), an lành nhờ 
biết tự bảo trọng ( sukhi attänam pariharana). 


Cách tính để ra 480: 200+280 
Cách tính để ra 528: 20+28+200+280 


2. PHÉP NIỆM HỒNG ÂN PHẬT BẢO 


Ở đây nói về hạng hành giả đã từng chứng thiền. Đương 
sự dùng Định và Tuệ của tâng thiền mình đã chứng để 
nghĩ tưởng về hồng ân của Đức Phật qua một ảnh tượng 
nào đó mà mình ưng ý bằng niềm tín tâm cụ thể như 
đang nhìn thấy Đức Phật hiện tiền. Hành giả lần lượt suy 
tưởng về từng hồng danh của Ngài với những ý nghĩa 
trong đó. Như Araham (La Hán) là gì, Sugato (Thiện Thệ) 
là như thế nào, sao gọi là Bhagava (Thế Tôn) hay 
Sammasambudho (Chánh Đẳng Chánh Giác). Hành giả sẽ 
thấy như mình đang chìm sâu trong biển ân đức của 
Phật. Hành giả nhờ vậy sẽ được thủ hộ khỏi các nguy 
hiểm nếu đó không phải là trọng nghiệp. 


28 
3. PHÉP QUÁN NIỆM BẤT TỊNH 


Cũng giống như phép Niệm Phật, hành giả dùng sức định 
tâm của mình để quán niệm các tử thi và hài cốt nhằm 
thấy được sự đáng gớm và đáng sợ của tấm thân này 
“Người sao, ta vậy”. Với người hữu duyên thì đây cũng là 
một đề mục hộ thân rất hữu hiệu. Nhờ sự thường xuyên 
quán niệm tử thi, hành giả sẽ không còn nặng lòng với 
bao chuyện trên đời như tiền tài, danh lợi, nhan sắc, tuổi 
trẻ...Và có rất nhiêu vị đã chứng thánh với đề mục này. 


4. PHÉP NIỆM CHẾT 


Theo chú giải Thanh Tịnh Đạo và Kinh Niệm Xứ thì một 
người thuần thục trong phép quán tử thi thì cũng sẽ rất 
dễ dàng tu phép Niệm chết. Với hành giả chưa đắc thiền 
thì chỉ Niệm chết bằng sự hình dung hay liên tưởng, suy 
xét nên chắc chắn sự thấm thía đối với cái chết không 
sâu đậm, ấn tượng bằng một người đã đắc thiền. Đương 
sự dùng sức định tâm của người có thiền để quán chiếu 
mối liên lạc giữa tấm thân này với cái chết, nhìn thân 
người sống nghĩ đến xác người chết. Sống và chết lúc này 
là hai giai đoạn dính liền nhau, cụ thể và hiện tiền, không 
phải cái gì xa xôi, lâu lắc như người yêu đời vẫn cố hy 
vọng vậy. 


Trong kinh có cho mấy câu Niệm gợi ý: Cái chết là chắc 
chắn, mạng sống là bất trắc. Hay cái gì cũng có sự kết 
thúc, sinh mạng của ta sẽ kết thúc bằng cái chết...Với 
định lực của mình, hành giả thấy rõ cái chết của tâm lý và 
sinh lý chỉ là sự biến mất không tái hiện của sắc mạng 
quyền và Tâm Sở mạng quyên kiếp này. Đề mục Niệm 
chết chỉ có thể dẫn đến Cận Định, vì nó nặng về suy tư, 


29 


quán xét hơn là định tâm một cách máy móc. Loại đề mục 
như vậy, kiểu 10 Thường Niệm (anussati), đều không thể 
dẫn đến Kiên Cố Định (appanasamadhi). Lợi ích của phép 
Niệm chết trước mắt giúp hành giả sống buông bỏ tốt 
hơn, tỉnh tấn hơn, tâm không nhỏ nhặt chật hẹp nữa và 
điều cốt yếu là có dịp nhận thức sâu sắc về khía cạnh 
Tam Tướng của đời sống. 


D. SƠ LƯỢC PHÉP TU 10 ĐỀ MỤC KASIN4 


Cách tu 10 đề mục này đại khái là giống hệt nhau. Chẵng 
hạn như ở đề mục đất, hành giả có thể chuẩn bị một 
khung đất có đường kính khoảng 3 tấc (0.3m) hoặc lấy 
que vẽ một hình tròn trên đất với đường kính tương tự 
cũng được rồi nhìn vào đó Niệm hoài một chữ “đất, đất. 
Phần chuẩn bị các đề mục Kasina khác cũng gần giống 
như vậy. Ấn tượng của đề mục buổi đầu giống hệt như 
hình dáng của đề mục trước mắt, được gọi là Sơ Tướng 
(parikammanimitta). Sau đó ấn tượng này thay hình đổi 
sắc đẹp hơn hoặc thành màu khác so với ấn tượng trước 
đây, lúc này nó được gọi là Nhiếp Tướng 
(uggahanimitta), Sau đó nó trở thành một thứ rất xa lạ 
gần như không liên quan gì tới đề mục gốc, để từ đây 
hành giả đắc được Cận Định. Hình ảnh đề mục lúc này đã 
ở vào giai đoạn Tự Tướng (patibhäaganimitta). Rồi cứ 
vậy, nếu đủ duyên hành giả sẽ đắc chứng các tầng thiền 
từ Sơ thiền trở lên. Đó là nói sơ lược cho có, muốn đọc 
thêm xin vào Thanh Tịnh Đạo xem phần nói về Định Học 
(samadhiniddesa). 


Phép tu Định Học là trau dồi khả năng định tâm bằng 
cách chuyên chú vào 40 đề mục một cách máy móc. Mục 
đích của Định Học trong Phật giáo chỉ nhắm đến ý nghĩa 


30 


duy nhất là hỗ trợ trí Tuệ Quán chiếu Danh Sắc tức hành 
trình tu tập Tuệ Học. Hành trình này được gọi là Niệm Xứ 
(satipatthana) hay Tuệ Quán (Vipassand). 


Nội dung cốt yếu của pháp môn Vipassana là quan sát và 
nhận biết hoạt động cùng bản chất của thân tâm (Danh 
Sắc) trong và ngoài ta trên khía cạnh rốt ráo nhất, vượt 
ngoài mọi khái niệm chúng sanh, vạn vật theo thường 
thức. Đó chính là khía cạnh Chân Đế (paramattha). 


Trên phương diện Chân Đế thì toàn bộ cái gọi là chúng 
sanh và thế giới chỉ nằm trong hai thứ Danh Sắc. Danh 
øồm tâm thức của chúng sanh và Tâm Sở là những thuộc 
tính của mỗi loại tâm. Còn sắc chính là 28 thứ vật chất. 
Một người không học giáo lý A-Tỳ-Đàm hoặc không tu 
tập Tuệ Quán thì không có cơ hội để thấy rằng mọi thứ ở 
đời chỉ là Danh Sắc và Danh là gì, Sắc là gì trong mỗi lúc 
ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư. Các ngài gọi đó 
là trí tuệ phân biệt Danh Sắc (nämarnpaparicchedañana) 
bắt đầu cho giai đoạn Kiến Tịnh (ditthivisuddhi). Với trí 
tuệ này, hành giả thấy rõ được bản chất và kết cấu ghép 
nối của từng thứ Danh Sắc để phá vỡ ý niệm thuần nhất, 
cá biệt về chúng sanh và vạn vật nói chung. Từ đó thấy 
được rằng vạn pháp là vô ngã: Cái gì cũng do ghép nối và 
liên tục sanh diệt. 


Tiếp theo hành giả thấy được rằng Sắc Pháp tức vật chất 
đều do các nhân duyên mà có: Sắc Pháp nào do nghiệp 
tạo, do tâm tạo, do nhiệt độ tạo và do dưỡng tố tạo. Và 
hành giả cũng từ nhận thức trên đây thấy được Duyên 
Khởi của đời sống nói chung được bắt đầu như thế nào: 
Từ sự vô tri trong Tứ Đế mới dẫn đến 3 Hành, từ 3 Hành 
dẫn đến tái sanh, có tái sanh mới có 6 Căn, có 6 Căn mới 


31 


có 6 Xúc, 6 Thọ, 6 Ái, từ Ái lại tiếp tục gieo mầm tái sanh 
cho đời sau kiếp khác. Khả năng nhận thức này gọi là trí 
Liễu Duyên (paccayapariggahañana) để bắt đầu cho 
Đoạn Nghi Tịnh (kankhavitaranavisuddhi). 


Trong Thanh Tịnh Đạo và sớ giải A-Tỳ-Đàm đều xác định 
rõ răng không hề có chuyện một người giải thoát sanh tử 
mà không am tường lý Duyên Khởi. 


Lý tưởng của pháp môn Tuệ Quán là thấy rõ được 3 khía 
cạnh Vô thường, Khổ, Vô ngã trong tất cả những øì thuộc 
về thân tâm, nhân quả, trong và ngoài ta dầu thuộc thời 
điểm nào. Nói rộng thì cái gọi là trí tuệ Vipassana có đến 
16 nhưng trong Chánh Tạng (Patisambhidàmagga) chỉ 
kể có 10 mà thôi. Với chủ trương Chỉ Quán song tu tức 
Định Tuệ cùng lúc, trong suốt 21 năm từ 1983-2004, 
trung tâm Pa Auk có thể nói đã thử nghiệm thành công 
việc hướng dẫn và hành trì Vipassanä cho hàng ngàn 
người. 


E. CÁC TUỆ MINH SÁT 


Trong Kinh- Trạm Xe (Rathavinitasutta) của Trung Bộ 
Kinh, ngài Xá Lợi Phất phân tích hành trình tu tập Tuệ 
Quán qua 7 giai đoạn, như là 7 trạm xe, mà ngài gọi là 
Thất Tịnh (Satta visuddhi): 


1. Giới Tịnh (silavisuddhi): Là giới luật thanh tịnh, giới 
cư sĩ hoặc giới xuất gia. 


2. Tâm Tịnh (cittavisuddhi): Là sự vắng mặt của phiền 
não nhờ vào sự tập trung tư tưởng bằng các loại định. 


32 


3. Kiến Tịnh (ditthivisuddhi): Là khả năng hiểu biết về 
Danh Sắc để tạm thời tránh được các thứ Tà Kiến. 


4. Đoạn Nghi Tịnh (kankhavitaranavisuddhi): Là khả 
năng hiểu biết về 12 Duyên Khởi, nhờ vậy bỏ được sự 
hoài nghi về 3 đời sanh tử (ta là ai, ở đâu tới, đang là 
øì, sẽ về đâu,...) 

5. Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh (maggãmaggañana- 
dassanavisuddhi): Nhờ những hiểu biết trên: đây, 
hành giả tỉnh táo không ngộ nhận khi gặp phải 10 
Tùy phiền não. Biết rằng chỉ có cảnh Danh Sắc là thật, 
còn những cám dỗ khác như hào quang, phỉ lạc,... đều 
không đáng để bám víu vào đó để.xao lãng chánh 
niệm và trí tuệ hoặc lầm tưởng mình đã chứng ngộ. 


6. Đạo Lộ Tri Kiến Tịnh (patipadañanadassana- 
visuddhi): Là giai đoạn hành giả lần lượt đi qua các 
trải nghiệm như sự kinh hãi, chán chường và hờ hững 
trong Danh Sắc trước khi thật sự thấy rõ Danh Sắc 
bằng thánh trí, một cái thấy tỉnh tường độc lập không 
còn bị ám ảnh bởi các thứ cảm xúc chủ quan. 

7. Tri Kiến Tịnh (ñãnadassanavisuddhi): Ám chỉ cho các 
tầng thánh trí mà hành giả chứng đắc, từ Sơ Đạo trở 
lên. 


Ta đã biết sơ qua về Giới Tịnh và học khá kỹ về Tâm Tịnh 
trong phần giải thích về Thiền Chỉ vừa rồi nên từ chỗ này 
ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Tịnh pháp thứ ba là Kiến Tịnh 
(ditthivisuddhï) mà nội dung là sự quan sát để nhận biết 
được Danh Sắc có bản chất và hoạt động ra sao để từ đó 
la bỏ Thân Kiến và thành tựu Kiến Tịnh. Sau đây là 
cách thức quan sát Danh Sắc ở phần Kiến Tịnh 
(Ditthivisuddhi) 


33 
1. CÁCH NHẬN DIỆN SẮC PHÁP 


Hành giả bằng định lực của mình quan sát Tứ Đại trong 
thân bằng cách quán chiếu trực tiếp vào bản chất của nó 
qua cảm nhận tự thân chứ không phải bằng kiến thức 
sách vở. Hành giả biết rõ cái này là cứng mềm, nặng nhẹ, 
mịn nhám, chính là địa đại (pathavï). Hành giả biết rõ sự 
ngưng tụ, kết nối và tan chảy này là thuộc tính của nước 
(apo). Nhiệt độ nóng và lạnh này là bản chất của lửa 
(tejo), hành giả biết rõ cái này là tính thúc đẩy, áp suất, 
sự di động và chúng chính là bản chất của phong đại. 


Từ việc nhận ra Tứ Đại ở một chổ nào đó trên thân mình, 
dần dần hành giả sẽ đủ tỉnh tường để cảm nhận thuộc 
tính Tứ Đại trên toàn thân để có thể bất cứ lúc nào nhìn 
vào thân này cũng với một nhận thức đầy đủ và chính xác 
như vậy. Chỉ riêng việc chú tâm quán chiếu Tứ Đại trong 
thân cũng có thể giúp hành giả có được Cận Định. Lúc 
đầu hành giả chỉ có thể thông qua Xúc giác mà nhận biết 
Tứ Đại, lâu ngày thì sẽ có thể thông qua cả 5 Căn để cảm 
nhận các thứ Sắc Pháp còn lại. Để minh họa cho dễ nhớ, ở 
đây chúng ta có biểu đồ sau đây: 


THÀNH PHẦN SẮC PHÁP TRONG LỘ NHẪN MÔN 


34 


1. Nhóm sắc thần 
kinh nhãn 


2. Nhóm sắc thần 
kinh xúc giác 


3. Nhóm Sắc Giới 
tính 


4. Nhóm sắc tâm 


5. Nhóm sắc 
nhiệt lượng 


6. Nhóm sắc 
dưỡng tố 


1. Đất - pathavï 

2. Nước - äpo 

3. Lửa - tejo 

4. Gió - vãyo 

5. Cảnh sắc - vanna 


6. Cảnh khí - 
gandha 


7. Cảnh vị - rasa 
8.Sắc dưỡng tố-ojäã 


9.Sắc mạng quyền- 
jvita rũpa 


10.Thần kinh thị 
giác- cakkhupasäda 


1. Đất - pathavĩ 
2. Nước - äpo 
3. Lửa - tejo 

4. Gió - vãyo 


5. Cảnh sắc - 
vanna 


6. Cảnh khí - 
gandha 


7. Cảnh vị - rasa 


8.Sắc dưỡng tố- 
oja 


9.Sắc mạng 
quyền- jTvita rũpa 


10.Thần kinh xúc 
giác- kãyapasäda 


1. Đất - pathavI 
2. Nước - äpo 
3. Lửa - tejo 

4. Gió - vãyo 


5. Cảnh sắc - 
vanna 


6. Cảnh khí - 
gandha 


7. Cảnh vị - rasa 
8.Sắc dưỡng tố-ojã 


9;Sắc mạng quyền- 
jvita rũpa 


10. Sắc Giới tính- 
bhavarũpa 


1. Đất - pathavï 
2. Nước - äpo 
3. Lửa - tejo 

4. Gió - vãyo 


5, Cảnh sắc - 
vanna 


6. Cảnh khí - 
gandha 


7. Cảnh vị - rasa 


8.Sắc dưỡng tố-ojä 


1. Đất - pathavi 
2. Nước - äpo 
3: Lửa - tejo 

4. Gió - vãyo 


5. Cảnh sắc - 
vanna 


6. Cảnh khí - 
gandha 


7. Cảnh vị - rasa 


8.Sắc dưỡng tố-ojã 


1. Đất - pathavi 

2. Nước - äpo 

3. Lửa - tejo 

4. Gió - vãyo 

5, Cảnh sắc - vanna 


6. Cảnh khí - 
gandha 


7. Cảnh vị - rasa 


8.Sắc dưỡng tố- ojã 


Do nghiệp tạo, 
trong suốt 


Do nghiệp tạo, 
trong suốt 


Do nghiệp tạo, 
trong suốt 


Do tâm tạo, đục 


Do Nhiệt lượng 
(lửa) tạo, đục 


Do dưỡng tố tạo, 
đục 


35 
2. CÁCH NHẬN DIỆN DANH PHÁP 


Danh Pháp ở đây chỉ cho tâm thức và các Tâm Sở hay 
tâm tính (cetasika). Những thứ cấu tạo nên tâm. Theo 
Chú giải bộ Phân Tích (sammohavinodani) thì trong mỗi 
giây có hàng tỷ sát-na tâm sanh diệt, mà tâm thức thì vốn 
vô hình, vậy làm sao một người có thể quán tâm? 


Luận thư Thắng Pháp Tập Yếu mô tả tâm Hữu Phần 
giống như cánh cửa để mở vào nội tâm của ta và mỗi lần 
6 Căn của ta nhận biết ngoại cảnh thì dòng Hữu Phần kia 
nhường chổ như động tác mở cửa'chơ các tâm khách 
quan xuất hiện. Như vậy nói quan sát tâm thức chính là 
quan sát giai đoạn tâm thức bắt đầu mở cửa để đón 
cảnh khách quan. Xét về kỹ thuật thì có hai việc hành giả 
phải làm để có thể kịp thời nhận diện tâm thức đang ra 
SaO: 


- - Tập chú vào 6 Căn, tức chổ nương của 6 Thức. Như 
đối với Thân thức thì chổ nào sờ đụng thì thân căn ở 
ngay chổ đó. 

- - Tập chú vào đối tượng mà tâm bắt đầu biết. Như âm 
thanh, mùi, vị nào đó mà tâm ta đang bắt đầu tiếp 
xúc: 


Như vậy, nói là quan sát tâm thức tức Danh Pháp nhưng 
ở đây rõ ràng hành giả phải chú ý vào Sắc Pháp trước, vì 
5 căn và 5 cảnh đều thuộc Sắc Pháp. 

Theo sớ giải A-Tỳ-Đàm thì 5 trân cùng lúc chạm vào Ngũ 
Căn và Hữu Phần. Nên ở đây hành giả dùng sự định tâm 
của mình để lưu ý Ngũ Căn và dòng Hữu Phần (vốn là 


36 


một chuỗi rất dài) và chuyện này thì có thể làm được. 
Sau đây là lộ đồ tâm thức diễn ra trong lúc đó: 


Chuỗi Hữu Phần gồm vô số sát-na bị Hữu Phần Vừa Qua 
(atTtabhavanga) xen vào, sau đó là Hữu Phần Rúng Động 
(calanabhavanga), Hữu Phần Dứt Dòng 
(bhavangupaccheda), rồi là thứ lớp các sát-na Khai ngũ 
môn, Ngũ Song Thức (1 trong 10), Tiếp Thâu, Quan sát, 
Đoán định, chuỗi Đổng Lực, hai Na Cảnh và Hữu Phần 
thông thường tái hiện như cũ. 


Sau lộ Ngũ môn này sẽ là các lộ Ý môn xuất hiện tiếp theo 
để làm việc nhận diện đó là gì, rồi đặt tên và hình thành 
khái niệm về nó. Lộ đồ của các tâm lộ Ý môn này, xuất 
hiện ngay sau lộ Ngũ môn, hay lộ Ý môn nhận biết cảnh 
pháp thông thường (không phải lúc tu chứng, chiêm bao, 
hoá thông hay cận tử) đại khái như sau: Dòng Hữu Phần 
vô tận bị chận lại bởi Hữu Phần Rúng Động, Hữu Phần 
Dứt Dòng, Khai ý môn, chuỗi 7 Đổng Lực, cặp Na Cảnh, 
rồi dòng Hữu Phân tái hiện như cũ. 


37 


Quan sát giÄi đoạn tâm thức bắt đầu mở cửa 


Hành giả quan sát xem tâm khách quan nào vừa xuất hiện để biết cảnh gì và đồng thời cũng 
nhận diện thuộc tính riêng biệt của các Tâm Sở như Xúc, Thọ, Tham, Sân, Si, Tín, Niệm, Tàm, 
Úy,... 


Sau đây là biểu đồ về sự kết hợp giữa tâm và Tâm Sở mà hành giả phải biết để nhận diện 
chúng: 


BIỂU ĐỒ TÂM SỞ TƯƠNG ƯNG TÂM 


38 


Khai ngũ môn Nhãn thức Tiếp thu Quan sát Khai ý môn 
pañcadvarävajjana Cakkhuviññana Sampaticchana Santirana Manodvärävajjana 
10 Tâm Sở 7 Tâm Sở 10 Tâm Sở 10 Tâm Sở 11 Tâm Sở 


1. Xúc - phassa 

2. Thọ - vedanä 
3. Tưởng - saññä 
4. Tư - cetanä 

5. Định - Ekaggatã 


6. Mạng quyền- 
jivitindriya 


7. Tác ý-manasikära 
8. Tầm - vitakka 
9. Tứ - vicära 


10. Thắng giải- 
adhimokka 


1. Xúc - phassa 

2. Thọ - vedanä 
3. Tưởng - saññä 
4. Tư - cetanä 

5. Định - Ekaggata 


6. Mạng quyền- 
jvitindriya 


7. Tác ý-manasikära 


1. Xúc - phassa 

2. Thọ - vedanä 
3. Tưởng - saññä 
4. Tư - cetanä 

5. Định - Ekaggatã 


6. Mạng quyền- 
jivitindriya 


7. Tác ý-manasikära 
8: Tầm - vitakka 
9. Tứ - vicära 


10. Thắng giải- 
adhimokka 


1. Xúc - phassa 
2. Thợ vedanä 
3. Tưởng - saññä 
4. Tư - cetanä 


5. Định - Ekaggata 


6. Mạng quyền- 
jivitindriya 


7. Tác ý-manasikära 
8. Tầm - vitakka 
9. Tứ - vicära 


10. Thắng giải- 
adhimokka 


11. Hỷ piti (tùy lúc) 


1. Xúc - phassa 

2. Thọ - vedanä 
3. Tưởng - saññä 
4. Tư - cetanä 

5. Định - Ekaggatã 


6. Mạng quyền- 
jivitindriya 


7. Tác ý-manasikära 
8. Tầm - vitakka 
9. Tứ - vicära 


10. Thắng giải- 
adhimokka 


11. Cần - viriya 


39 


Theo trong A-Tỳ-Đàm thì có đến 21 Tâm Sở có thể đi 
chung với tâm Tham, 20 Tâm Sở đi chung với tâm Sân, 
33 Tâm Sở đi với các tâm Hữu Phần, 34 Tâm Sở có thể đi 
với các tâm Đại Thiện. Hành giả phải có học sơ qua về các 
Tâm Sở để có thể nhận diện chúng trong từng trường 
hợp chung và riêng. 


Bản chất vô ngã của Danh Sắc chỉ có thể được nhìn thấy 
rõ ràng khi hành giả quán chiếu tâm thức và Sắc Pháp 
theo khía cạnh Chân Đế. Trong nhận thức rốt ráo đó ta sẽ 
thấy không có gì là tồn tại độc lập riêng rẽ. Bản chất này 
được gọi là Ghanavinibbhoga (rời rạc, lẻ tê). 


Ta nên biết rằng nhận thức về tính vô ngã của các pháp 
chỉ có trong giáo pháp Đức Phật: Nhiều người có cái ngộ 
nhận buồn cười rằng nguyên lý Vô Ngã là một cái gì đó 
nhưng thật ra khi ta nói Vô Ngã chỉ có nghĩa là không có 
øì đáng gọi là Ngã. Khi hành øiả tự chia chẻ và nhận diện 
được ba pháp Chân Đế hữu vi gồm Tâm thức, Tâm sở và 
Sắc Pháp thì cũng là lúc hành giả xác định được rằng cái 
gọi là chúng sinh chỉ là một tổ hợp được kết cấu bằng 5 
Uẩn. Mỗi uẩn không thể tồn tại riêng rẽ, và tên gọi của 
từng uẩn cũng ám chỉ cho những khối tổng hợp của 
nhiều thành tố sai biệt. 


- _ Sắc Uẩn / Sắc Thủ Uẩn (rũpupadanakkhandha) là tên 
gọi chung cho 28 Sắc Pháp. Đôi lúc 5 Uẩn được gọi là 
Thủ Uấn (upäadäanakkhandha) vì chúng do sự chấp thủ 
đời trước mà có, nay nếu ta tiếp tục chấp thủ chúng 
lần nữa thì sẽ tiếp tục đầu tư cho 5 Uấn đời sau, cứ 
vậy làm nên dòng luân hồi bất tận. Nên Sắc Uẩn đôi 
lúc cũng được gọi là Sắc Thủ Uẩn với lý do vừa nói. 


40 


- - Thọ Uẩn / Thọ Thủ Uẩn (vedanipäadanakkhandha): 
Ám chỉ Tâm Sở Thọ đi cùng 81 tâm Hiệp Thế. 


- Tưởng Uẩn / Tưởng Thủ Uẩn (saññipadanak- 
khandha): Chỉ cho Tâm Sở Tưởng đi cùng 81 tâm 
Hiệp Thế. 

- Hành Uẩn / Hành Thủ Uẩn (sankharipadanak- 
khandha): Chỉ cho 50 Tâm Sở ngoài Thọ, Tưởng. 


- Thức Uẩn / Thức Thủ Uẩn (viññänupadänak- 
khandha): Chỉ cho 81 tâm Hiệp Thế. 


Qua sự quán chiếu tỉnh tường, hành giả sẽ thấy rằng cái 
gọi là mỗi cá nhân chỉ là tập hợp của 5 Uẩn với những 
thành tố đan xen vào nhau và sanh diệt chớp nhoáng 
trong từng giây, không có một cái gì là thực thể đơn 
thuần khả dĩ gọi là TÔI, HỌ, LINH HỒN hay BẢN NGÃ. 
Nhận thức này giúp hành giả la bỏ được Thân Kiến (sự 
chấp ngã trong 5 Uẩn - sakkayaditthï) và thành tựu Kiến 
Tịnh (ditthivisuddhi). Nói theo các Thiền Tuệ thì lúc này 
hành giả đang ở giai đoạn Phân Biệt Danh Sắc Tuệ 
(namarupaparicchedañana). 


Sau đây là cách thức quan sát Danh Sắc ở phần Đoạn 
Nghi Tịnh (Kankhavitaranavisuddhi) 


Ở đây đề mục quán chiếu của hành giả vẫn tiếp tục là 
Danh Sắc nhưng không chỉ đơn giản là phân tích và nhận 
diện như ở phần Kiến Tịnh mà là sự quan sát Danh Sắc 
để truy nguyên và xác định chúng đến từ đâu. 


- - Về Sắc Pháp: Hành giả lắng tâm bằng định lực của 
mình để thấy rằng mọi cử động, biểu hiện lớn nhỏ 
của mình chính là sắc tâm, tức Sắc Pháp trong thời 


41 


điểm được tâm tác động để hoạt động hay biểu tỏ. 
Hành giả cũng nhờ định lực để quan sát xem (theo 
kiến thức A-Tỳ-Đàm căn bản và dần dần là sự nhận 
thức qua khía cạnh Chân Đế) Sắc Pháp nào được tạo 
ra từ nhiệt độ (ututejo), Sắc Pháp nào được tạo ra 
nhờ các nguồn dưỡng tố (A4hara) và Sắc Pháp nào 
được tạo ra do tiền nghiệp quá khứ (kammajarnpa) 


- - Về Danh Pháp: Hành giả xác định nguyên do có mặt 
của tâm thức đến từ đâu. Nguồn gốc xa xôi và gián 
tiếp của tâm thức thì ta sẽ nói ở phần Duyên Khởi, 
còn nguồn gốc trước mắt và trực tiếp của tâm thức 
chính là sự gặp nhau của 6 Căn và 6 Cảnh. Sự kết hợp 
của 6 Căn, 6 Cảnh mới tạo ra 6 Thức và sự hợp mặt 
của 3 thứ này được gọi là 6 Xúc, từ 6 Xúc mới có 6 
Thọ, rồi 6 Ái,... 


Nãy giờ ta chỉ nói về nhân gần của Danh Sắc, bây giờ sẽ 
nói sơ về nhân xa cũng là nguyên do rốt ráo của Danh Sắc 
qua giáo lý Duyên Khởi. Chỉ khi nào thấy được cả nhân xa 
và nhân gần của Danh Sắc thì hành giả mới dứt được 
những hoang mang, nghi hoặc về mình, về người, về thế 
giới theo cách nghĩ của phàm phu: Chúng sanh từ đâu 
tới, họ thực chất là ai hay cái gì trong trời đất này? Họ sẽ 
đi về đâu? Trước khi có mặt ở đời này mọi người như 
thế nào? Từ cái nhìn chấp ngã, phàm phu mới hoang 
mang hoài nghỉ rồi tự đi tìm câu trả lời. Do không biết 
mới hoài nghi và câu trả lời của người không biết dĩ 
nhiên đã sai càng sai. 


42 


3. SƠ LƯỢC VỀ GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI 
(PATICCASAMUPPÄDA) 


Chú giải bộ Phân Tích ghi rằng ngay cả trong giấc ngủ, 
một người chưa hiểu được lý Duyên Khởi cũng không 
thoát khỏi được đau khổ, nghĩa là tiếp tục nằm ngủ trong 
nổi khổ niềm đau. Giáo lý Duyên Khởi sâu rộng khôn 
cùng, không thể chỉ trong mấy dòng giải thích là đủ, 
nhưng không thể nào có chuyện một hành giả hoàn toàn 
mù tịt về giáo lý này lại có thể đối phó được với Tà Kiến 
và Nghi hoặc vốn là nguồn cội của sanh tử. Ở đây, một 
cách đại khái, giáo lý Duyên Khởi có thể được trình bày 
sơ lược như sau: 


- _ Dòng luân hồi của phàm phu là một chuỗi dài vô tận 
được ghép nối bởi hai pháp Nhân và Quả, nhân luân 
hồi tạo ra quả sanh tử và do tác động của phiền não, 
Quả sanh tử lại là điều kiện cho Nhân luân hồi theo 
cách đời trước tạo ra đời này và đời này tạo ra đời 
sau. Sau đây là giáo lý Duyên Khởi được phân tích 
qua chỉ pháp: 


a. 5 Nhân sanh tử quá khứ gồm Vô Minh, 3 Hành, 6 
Ái,‹4 Thủ và Nghiệp Hữu. Từ đây chúng tạo ra 5 
Quả hiện tại gồm 32 tâm Quả Hiệp Thế, Danh Sắc 
thời tái tục, 6 Căn, 6 Xúc và 6 Thọ. Tu tập Tuệ 
Quán là hành trình nhận diện Vô Minh, Hành, Ái, 
Thủ, Nghiệp Hữu để biết chúng là nhân để tạo ra 5 
quả luân hồi mà từng thứ quả này cũng phải được 
hành giả nhận diện. 

b. 5 Nhân sanh tử đời này cũng giống hệt như 5 
nhân sanh tử đời trước nhưng dựa trên 5 Quả 
luân hồi (có từ nhân quá khứ) để có mặt và tiếp 


43 


tục tạo quả luân hồi cho đời sau. Hành giả phải 
dùng trí tuệ bản thân để hiểu rằng các nhân luân 
hồi chính là Tập Đế và các Quả luân hồi chính là 
Khổ Đế theo cách Khổ Đế đời này có do Tập Đế 
đời trước và Tập Đế đời này là điều kiện cho Khổ 
Đế đời sau. 


Bên cạnh việc ghi nhận sự sanh diệt của Danh Sắc qua 
từng sinh hoạt lớn nhỏ, hành giả lúc này còn quán chiếu 
lý Duyên Khởi ngay trong từng phút sống của mình: Biết 
rõ đang bước đi bằng đôi chân Khổ Đế, tâm Tham lúc đó 
chính là Tập Đế mà cũng là Phi Phúc Hành, là Nhân luân 
hồi để dẫn về cõi khổ. Hành giả biết rõ mình đang quỳ 
trước tượng Phật, động tác quỳ là Khổ Đế, là Quả luân 
hồi, tâm thiện lúc đó chính là Phúc Hành, là Nhân luân 
hồi để dẫn về cõi lành. 


Với nhận thức tỉnh tường qua từng phút sống chánh 
niệm và trí tuệnhư vậy, dần dần hành giả sẽ có được một 
nhận xét toàn diện về đời sống của mình từ lúc trong 
bụng mẹ cho đến bây giờ bằng một ý thức toàn diện như 
người đang đi giữa một khu vườn biết rõ mình đã vào 
đây từ cánh cổng nào, đang đứng đâu trong khu vườn và 
lát nữa-sẽ từ đây ra đi bằng cánh cửa nào. Hành giả cũng 
sẽ ý thức đầy đủ về quá khứ và tương lai bằng chính kinh 
nghiệm hiện tại qua sự quan sát chính mình ngay trong 
lúc này: Cái này là Khổ Đế, cái này là Tập Đế, phiền não 
này là Phi Phúc Hành, tâm thiện này là Phúc Hành, chính 
các Hành này sẽ tạo ra tâm tái tục với các thứ Danh Sắc, 6 
Căn, 6 Xúc, 6 Thọ, 6 Ái đời sau. Hành trình về tương lai 
thế nào thì hành trình từ quá khứ cũng giống hệt vậy. 


44 


Thoạt nghe qua ta dễ có cảm tưởng rằng những nhận 
thức trên đây có từ suy diễn, tức Trí Văn và Trí Tư, 
nhưng trong thực tế thì những nhận thức đó của hành 
giả hoàn toàn có được từ sự chứng nghiệm bằng Chánh 
Niệm và Trí tuệ. 


Dòng quán tưởng của hành giả suy xét về quá khứ có thể 
kéo dài bất tận, và về tương lai cũng vậy, căn cứ trên 
những gì đang xảy ra kiếp này và lúc này trong lòng 
mình: Thiện tâm lúc này là Phúc Hành cho một chuỗi 
Danh Sắc, Lục nhập, .. nào đó trong cõi lành kiếp sau. 
Danh Sắc, Lục nhập và những øì hành giả có được bây giờ 
chính là quả lành của phúc lành nào đó trong quá khứ, 
tâm bất thiện lúc này là Phi Phúc Hành tạo quả xấu trong 
kiếp sau, những quả xấu đời này là có từ Phi Phúc Hành 
của đời trước... Hành giả thấy rõ mình là một con cá 
trong đại dương nhân quả Duyên Khởi. 


Hành giả phải thấy rằng ranh giới giữa tâm Đại Thiện thọ 
hỷ và tâm tham thọ hỷ vốn rất mong manh: Lòng vui khi 
tu Thập thiện là Phúc Hành, nhưng lòng mong cầu quả 
vui có từ việc lành ấy lại là tâm tham, tức Phi Phúc Hành. 
Có nghĩa là ngay trong một khoảnh khắc hành giả đã tạo 
đủ 2 nhân sanh tử, một dẫn về cõi lành, một dẫn về cõi 
khổ. Sự kiên định trong pháp thiện là nghị lực 
(adhitthana), sự kiên quyết trong bất thiện thì gọi là Thủ 
(upadana). Ba đời sanh tử, cùng lúc hiện rõ ngay trong 
một khoảnh khắc: Nhân xưa dẫn đến quả đời này, nhân 
đời này dẫn đến quả đời sau. Nhân ở đây là các Tâm Sở 
thiện và bất thiện và quả là các sắc nghiệp tức 6 Căn mà 
hành giả đang dùng. Với sự quán chiếu đó, thấy gì cũng là 
nhân quả Duyên Khởi, hành giả không có lý do tưởng tiếc 
quá khứ, đam mê hiện tại hay hoài vọng tương lai. 


45 


Đây chính là lúc hành giả thấm thía từng câu kinh mà xưa 
giờ chỉ xem là công thức: Do Vô Minh trong Tứ Đế mà có 
3 Hành, từ 3 Hành mới có 32 Quả Thức, từ Quả Thức mới 
có Danh Sắc tái tục, từ Danh Sắc tái tục mới có 6 Căn, rồi 
thì 6 Xúc, 6 Thọ, 6 Ái, 4 Thủ, 2 Hữu, Tứ sanh (noãn, thai, 
thấp, hoá) và Lão tử, sầu bi. 


Thấy tính tương tục của nhân quả 3 đời thì hành giả bỏ 
được Đoạn Kiến, thấy cái gì có rồi cũng vô thường, hành 
giả bỏ được Thường Kiến. Một khi la được:2 Tà Kiến 
này, hành giả không còn nghi hoặc hay tơ tưởng về bất 
cứ hình thức hiện hữu nào nữa. Đây chính là Đoạn Nghi 
Tịnh trong Thất Tịnh và nói về. Thiên Tuệ 
(Vipassanañana) thì đây là “Liểu Duyên Tuệ 
(Paccayapariggahañang). 


Sau đây là cách thức quan sát Danh Sắc ở phần 
Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh 
(Maggamaggañanadassanavisuddhi) 


Từ chỗ nhận thức chính chắn về lý Duyên Khởi để thấy 
sự hiện hữu của mình, về chiều dọc và chiều rộng, là sự 
phép nối của các duyên sinh, hành giả lại quán xét Danh 
Sắc sâu sắc hơn nữa, rốt ráo hơn nữa về chiều sâu tức 
thấy rõ bản chất của từng mắt xích Danh Sắc qua 4 khía 
cạnh Chân Đế: 


- _ Bản tướng (lakkhana) của từng loại tâm, Tâm Sở và 
Sắc Pháp 

- Chức năng (rasa): Là nhiệm vụ hay tác dụng của 
từng thứ Danh Sắc 

- - Đặc điểm (paccupatthana): Là điểm đặc trưng hay 
nổi bật của từng thứ Danh Sắc 


46 


- _ Nhân tố thiết yếu (padatthana): Là điều kiện không 
thể thiếu của từng thứ Danh Sắc để chúng mới có thể 
có mặt. 


Để bắt đầu quán chiếu 4 khía cạnh Chân Đế của Danh 
Sắc, trong giai đoạn này, hành giả nên bắt đầu làm việc 
với Sắc Pháp trước, ở đây là 18 sắc Chân Đế 
(nípphannaripa) trong 6 môn qua các bộ phận 
(kotthasa) thân thể để càng lúc thấy được Tam Tướng rõ 
hơn. Tánh vô thường của Danh Sắc ở đây là sự sanh diệt 
liên tục, tánh Khổ ở đây là sự bức bách, dồn ép (pïlana) 
để sự sanh diệt kia không cách nào dừng lại được. Dầu 
muốn dầu không thì chúng phải đi tới mãi hoài. Một khi 
hội đủ hai tánh Vô thường và Khổ thì làm gì còn có thứ 
Danh Sắc nào mà ta có thể gọi là TÔIhay CỦA TÔI. 


Việc quan sát Sắc Pháp lúc này cũng càng lúc càng sắc 
sảo hơn. Hành giả thấy được sự kết hợp trong từng 
nhóm Sắc Pháp (rũpakalapa). Chẵng hạn như biết trong 
đây có 8 sắc Bất ly (Avinibbhogarùpa), đất trong đây là 
øì, sắc, khí, vị và năng lượng (ø/a) cũng phải cùng lúc có 
mặt để nhóm sắc này mới có thể tồn tại. Như một người 
cầm chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên tay, với sự hiểu biết về 
động cơ đồng hồ, anh ta chỉ cần nhìn vào chiếc kim gió 
đang chạy thì có thể biết được bộ máy bên trong đang 
làm việc ra sao và kết cấu của nó gồm có những gì, không 
thể thiếu một món nào mà chiếc đồng hồ có thể hoạt 
động. 


Hành giả lúc này thấy sự sanh diệt của Danh Sắc trong 
từng phút, không có gì khác biệt với cái chết lúc cuối đời. 
Có nghĩa là vị này thấy rằng mình đang chết liên tục trên 
cả thân lẫn tâm. Vị đó thấy rằng từ lúc lọt lòng mẹ cho 


47 


đến lúc tắt thở chỉ có Danh Sắc tồn tại theo cách sanh 
diệt trong từng chớp mắt. Hành giả cũng thấy rằng không 
có một thứ gì trên đời này, dù to đến mấy hay nhỏ đến 
mấy, mà có thể tồn tại độc lập, không cần đến vô số nhân 
duyên tác động. Hành giả cũng thấy không có gì trên đời 
này là một và con số một chỉ là con số giả định: Cái gì 
cũng do lắp ráp mà thành. 


Ngay sau khi quán sát Sắc Pháp tức Sắc Uẩn, hành giả đối 
với Thọ Uấẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn và Thức Uấẩn cũng 
quán chiếu theo cách chia chẽ và phân tích trên 4 khía 
cạnh Chân Đế (bản tướng, chức năng, đặc điểm và điều 
kiện cần thiết). 


Hành giả thấy 6 Thọ do 6 Xúc mà có, mà 6 Xúc chính là sự 
hợp mặt của 18 Giới. Hành giả thấy Thọ không có gì là 
một, có thể là Thân thọ hay Tâm thọ, Nhãn thọ hay Tỷ 
thọ, thọ có 5 hay có 3. 


Tưởng Uấn cũng vậy, cũng theo cách hiểu về Thọ Uẩn mà 
suy diễn, tức Tưởng cũng do sự hợp mặt của 18 Giới mà 
CÓ. 


Còn Hành Uấn thì khỏi phải nói, nó bao gồm bao nhiêu là 
thứ thiện ác trong đời. Mỗi tâm thiện hay bất thiện đều 
có đến hàng chục Tâm Sở đi cùng và không có Tâm Sở 
thiện ác nào có thể đi một mình. 


Và Thức Uẩn về bản chất thì chỉ có một là sự biết cảnh 
nhưng không có sự biết cảnh nào là không nhờ đến sự 
kết hợp của các Tâm Sở. 


48 


Đến giai đoạn này, hành giả đã có thể nhìn thấy 40 khía 
cạnh Tam Tướng (Cattarisakaranupassana) của 5 Uẩn 
như Vô thường có 10 khía cạnh , Khổ có 25 và Vô ngã có 
Sẽ 


10 khía cạnh Vô Thường Tướng: 


1. Aniccato: Không trường cửu 

2. PaloRato: Băng hoại 

3. Calato: Luôn biến động 

4. Pabhanguto: Tánh biến hoại 

5. Addhuvato: Không kiên cố 

6. Viparinamadhammato: Sẵn sàng thay đổi 
7. Asärakato: Không cốt lõi 

8. Vibhavato: Sẵn sàng trở về Không 


9, Maranadhammato: Đồng nghĩa với cái chết 


10. Sankhatato: Do các duyên cấu tạo 


25 khía cạnh Khổ Tướng: 


1. Dukkhato: Khó chịu 

2. Rogato: Đồng nghĩa với bệnh tật 

3. Aghato: Đồng nghĩa với thảm họa 
4. @andato: Đồng nghĩa với u nhọt 

5S. Sallato: Tử khí như mủi tên 

6. Abadhato: Đồng nghĩa với bệnh hoạn 


7. Upaddavato: Đồng nghĩa với tai nạn 


8. Bhayato: 
9, ltito: 


10. Upasaggato: 


11.Atanato: 
12. Alenato: 
13. Asaranato: 
14. VadhakRato: 


15. Aghamulato: 


16. Ädiĩnavato: 


17. Sasavato: 


18. Maramisato: 


49 


Nguồn gốc của sợ hãi 
Chất đầy những rủi ro 
Đồng nghĩa với trở ngại 
Bơ vơ 

Thiếu chỗ trú ẩn 

Không nơi nương nhờ 
Tàn độc như sát thủ 
Nguôn cội của tai họa 
Nguy hiểm 

Đối tượng của lậu hoặc 


Miếng môi của ác ma 


19.Jatidhammato: Gắn liền với nổi khổ do sanh 
20.Jaradhammato: Gắn liền với nổi khổ của tuổi già 
21. Byadhidhammato: Gắn liền với nổi khổ bệnh tật 
22. Sokadhammato:. Nguồn gốc của sầu khổ 

23. Paridevadhammato: Nguồn gốc của nước mắt 

24. Upäyäsadhammato: Nguôn gốc của thất vọng 


25. Sankilesikadhammato: Đối tượng của phiền não 


5 Khía cạnh Vô Ngã Tướng: 


1. Anattato: Không øì là tôi hay của tôi 
2. Suññato: Rỗng tuếch 
3. Parato: Thuộc về các ngoại duyên, không có 


øì thuộc về mình 


50 


4. Rittato: Hư huyễn 
S. Tucchato: Vô nghĩa 


Việc quán chiếu Tam Tướng trong 5 Uấn là tỉnh thân chủ 
đạo tức nội dung cốt yếu của pháp môn Tuệ Quán, ngay 
đối với 12 Duyên Khởi cũng vậy. Hành giả quán chiếu 
mối quan hệ nhân quả của duyên này với duyên kia 
nhưng bên cạnh đó cũng không thể thiếu phương diện 
Tam Tướng. Hành giả thấy Vô Minh có rồi mất, Hành có 
rồi mất, Nhân có rồi mất, Quả có rồi mất. Nói gọn lại là 
nguyên tắc vạn pháp do duyên mà có, có rồi phải bị mất. 
Hành giả cũng thấy tánh vô thường ở đâu thì tánh 
khổ và vô ngã cũng ở đó. Cả 3 thứ cùng có mặt và diễn 
ra chớp nhoáng qua Danh Sắc bản thân: Trí này buổi đầu 
là Trí Quán Sát (Sammasanañang), khi nó trở nên chín 
muôồi hơn nữa thì tướng diệt đậm nét hơn tướng sanh. 
Hành giả tiếp tục thấy giáo lý Duyên Khởi hiển hiện qua 
sự có mặt của Danh rồi Sắc mà lúc đầu là Danh riêng và 
Sắc riêng, sau đó là chung. Lúc đầu chỉ có hiện tại, sau đó 
hành giả thấy ba thời như có trong cùng một lúc. Vì Danh 
Sắc sanh diệt quá nhanh nên hành giả thấy cái hiện tại là 
tương lai của quá khứ và bản thân hiện tại cũng vừa trở 
thành quá khứ. Nói gọn lại, Danh Sắc đang là hay sẽ là 
quá khứ: Giai đoạn này được gọi là Trí Sanh Diệt 
(Udayabbayañana). 


Cũng chính trong giai đoạn này, hành giả sẽ phải gặp 
phải 10 Tùy phiền não (Upakkilesa) gồm các thứ ánh 
sáng, phỉ lạc, sự hào hứng, năng động thái quá,.. Hành 
giả đủ duyên cộng với kiến thức bản thân (pariyatti) 
hoặc có thầy hỗ trợ sẽ hiểu rằng 10 Tùy phiền não là cơ 
hội sinh sôi của Ái, Mạn, Kiến. Giải pháp duy nhất cho lúc 


51 


này phải là tâm niệm Tuệ Quán: Những hiện tượng này là 
Vô thường, là Khổ, là Vô ngã, vẫn chưa là Đạo Quả. 


Sau đây là cách thức quan sát Danh Sắc ở phần 


Đạo Lộ Tri Kiến Tịnh (Patipadañanadassanavisuddhi) 


Giai đoạn này bao gồm từ Sinh Diệt Trí 
(Udayabbayañana) đến Hành Xả Trí 
(Sankharupekkhañana) và trước sau vẫn là một đường 
Tuệ Quán tức sự quan sát và nhận xét Tam Tướng trong 
Danh Sắc (riêng trước, chung sau: Sắc trước, Danh sau 
rồi Danh Sắc chung nhau), trong 5 Uẩn; 12 Xứ, 18 Giới, 
những gì diễn ra qua 6 môn. 


4. SƠ LƯỢC VỀ 4 NIỆM XỨ 


Quán chiếu Tam Tướng tập trung và ưu tiên trong Sắc 
Pháp thì gọi là Thân Quán Niệm Xứ. 


Quán chiếu Tam Tướng trong Danh Sắc mà tập chú 
phương diện cảm giác thân tâm thì gọi là Thọ Quán Niệm 
Xứ. 

Quán chiếu Tam Tướng trong Danh Sắc và tập chú 


phương diện tâm thái thì gọi là Tâm Quán Niệm Xứ. 


Quán chiếu Tam Tướng mà tập chú trên các khía cạnh 
Hành Uẩn (như Xúc, Tưởng, Tư, Thiện, Ác, Khổ, Tập,..) thì 
gọi là Pháp Quán Niệm Xứ. 


52 


VÀI VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG PHÁP MÔN NIỆM 
XỨ 


- Nhận diện các oai nghỉ, tức tư thế sinh hoạt 
(Iriyãpathasampajañña): Ở đây nói là 4 oai nghị, 
nhưng với một hành giả thuần thục thì phép quán 
này bao gồm cả Danh và Sắc tức 5 Uẩn. Hành giả nhận 
rõ từng ý muốn bắt đầu một cử chỉ hay tư thế, nhận 
rõ từng chuyển động và kết quả của chúng. Như biết 
mình đang muốn đi, mình đang đi, chân đang giở- 
bước-đạp. Hành giả thấy rõ Danh ở đây là gì, Sắc ở 
đây là gì, thấy Tập Đế là ước muốn bước đi và Khổ Đế 
chính là động tác bước đi (nghĩa là hành giả thấy rằng 
trong đời sống thường nhật của phàm phu thì cái gì 
không phải là Tập Đế đều là Khổ Đế), thấy Tập là 
nhân và Khổ là quả, thấy nhân sanh rồi quả mới sanh, 
thấy nhân diệt và sau đó quả cũng diệt, thấy nhân 
sanh rồi diệt, thấy quả cũng sanh rồi diệt. 


Hành giả thấy không có ranh giới giữa ta với người, đây 
sao kia vậy và Danh Sắc trong 3 thời cũng không khác 
biệt nhau: Nay sao thì quá khứ vậy, quá khứ sao thì 
tương lai cũng vậy, tất cả đều là Danh Sắc, Tam Tướng, 
nhân quả. 


- - Tướng diệt (Bhanga) của Danh Sắc trong pháp môn 
Tuệ Quán: Lúc đầu hành giả chỉ đơn thuần dùng 
Chánh Niệm theo dõi thân tâm, ngoài ra không còn 
việc gì nữa. Chỉ quan sát mà nhận biết mà thôi. Lâu 
dần rồi hành giả sẽ thấy cái gì sau khi có mặt đều phải 
mất đi. Như vậy ở giai đoạn đầu, điểm nổi bật trong 
Tam Tướng mà hành giả thấy được chính là khía 
cạnh vô thường của Danh Sắc. Sau đó, theo thời gian 


53 


lâu mau bất định, hành giả thấm thía thêm khía cạnh 
thứ hai là sự bất ổn (bhaya) của Danh Sắc, cái gì cũng 
trong tình trạng sẵn sàng mất đi, không sao kềm hãm 
được. Chính khía cạnh này giúp hành giả thấy rằng 
cái gì mình thương thích đến mấy cũng phải mất. Đây 
chính là khía cạnh khổ của Danh Sắc. Với cái gì luôn 
sẵn sàng vô thường và khiến ta cực lòng thì liệu 
chúng có là gì đáng để ta nghĩ đến việc sở hữu hay trở 
thành chúng hay không. Đây chính là khía cạnh Vô 
Ngã của Danh Sắc. 


Tam Tướng lúc đầu là một cái gì đó rất cụ thể và diễn ra 
với tốc độ có thể quan sát kịp. Vì trí ta chậm, ta chỉ có thể 
nhìn thấy cái gì thô thiển, điển hình. Khi Niệm và Tuệ 
càng bén càng nhanh, cái hành giả thấy được mỗi lúc một 
rời xa tướng Tục Đế, từ đó hành giả cũng thấy Danh Sắc 
sanh diệt nhanh hơn và nói là Danh Sắc sanh diệt nhưng 
cái hành giả thấy rõ nhất vẫn là tính diệt. Đó là lý do 
tại sao có Hoại Diệt Tuệ (bhangañanma), trí nhìn đầu cũng 
thấy sự biến mất, tan rã của Danh Sắc. 


- _ Phép quán niệm Năng Sở: Sở ở đây là cái bị biết 
(ñata) bao gồm Danh Sắc, nhân quả của ta và người 
trong 3 thời và Năng ở đây là cái biết (ñaãna) qua khía 
cạnh Tam Tướng đối với đối tượng Danh Sắc. 


Xưa nay hành giả chỉ quan tâm đến Sở mà thường quên 
Năng. Nghĩa là hành giả phải thấy rằng cảnh quán chiếu 
là vô thường, khổ, vô ngã mà Tâm Sở Trí Tuệ nhận biết 
cảnh đó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Hành giả phải 
thấy được Tam Tướng là một khối giống nhau, cái này 
chính là cái kia (vô thường là khổ và vô ngã cũng chính là 
cái vô thường). Hành giả lúc quán Danh Sắc nội thân, lúc 


54 


quán Danh Sắc ngoại thân nhưng luôn hiểu chúng đều 
thuộc Tam Tướng như nhau. Hành giả lúc quán Sắc, lúc 
quán Danh và thấy chúng đều thuộc Tam Tướng như 
nhau. Hành giả lúc quán Nhân, lúc quán Quả để rồi thấy 
chúng cũng thuộc Tam Tướng như nhau. Hành giả xét 
thấy 3 thời luôn giống hệt nhau: Quá khứ là cái hiện tại 
đã qua, tương lai là cái hiện tại chưa đến và cái hiện tại 
thì đang trở thành quá khứ. Bằng cách này hành giả thấy 
rõ Danh Sắc do 12 Duyên Khởi mà có, Danh Sắc luôn vô 
thường và từng duyên trong 12 Duyên Khởi cũng đều vô 
thường. 


Như vậy nói chung các trí chỉ là giai đoạn chín muôồi hơn 
nữa của Tuệ Quán theo thời gian mà thôi: Lúc sơ cơ thì 
đó là 5 trí sau đây: 


- Phân biệt Danh Sắc Tuệ (nãmaripaparicchedañana) 
- Liễu Duyên Tuệ (paccayapariggahañana) 

- Quán Sát Tuệ (sammasanañana) 

- Hoại Diệt Tuệ (bhangañana) 


- Kinh Úy Tuệ (bhapyañäng) 


Kinh Úy Tuệ là trí khiến hành giả thấy sợ hãi với tốc độ 
tan rã chớp nhoáng của Danh Sắc để từ đó nó chín muồi 
hơn nữa và trở thành Nguy Hại Tuệ (ädinavañana). Ở 
giai đoạn này, hành giả thấy toàn những khía cạnh đáng 
chán và đáng sợ của Danh Sắc, thấy mình không còn có 
một chỗ nương dựa nào trong Danh Sắc để mà thương 
thích, chấp thủ. Thấy 3 Hữu (tam giới) như một hầm 
than cháy đỏ, thấy Tứ Đại như rắn độc, 5 Uẩn như kẻ sát 
nhân, thấy 6 Căn như ngôi làng không người, 6 Cảnh như 
một đám cướp hung bạo, thấy các cảnh giới tâm thức 


55 


(Dục Giới và Đáo đại) và cảnh giới tái sanh (Nhất Uẩn, Tứ 
Uẩn và Ngũ Uẩn, Hữu Tưởng, Vô Tưởng và Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng) như một đống lửa. 


Từ cái thấy này, hành giả không còn thấy sợ mà đổi sang 
sự chán chường, tức Yếm Ố Tuệ (nibbidäñaäna) và chỉ 
một lòng muốn lìa bỏ Danh Sắc, thoát khỏi chiếc lồng hay 
nhà tù Ngũ Uẩn mà cũng là nhà tù Tam Giới. Tâm trạng 
này được gọi là Dục Thoát Tuệ (muñcitukamyatañanga). 
Cảm giác của hành giả lúc này như con cá trong lưới, như 
con nhái trong miệng rắn, như chim trong lồng, như thú 
trong bẩy hoặc như người đang bị kẻ thù giam nhốt. 


Người muốn tự giải thoát thì không thể chỉ có sự sợ hãi 
hay ước muốn suông, mà phải tự tìm lấy giải pháp. Tiếp 
theo hành giả thấy rằng té ở đầu thì phải đứng lên từ đó. 
Phàm phu trầm luân do có-Danh Sắc và muốn thoát khỏi 
trầm luân thì cũng phải dựa trên Danh Sắc. Dựa ở đây 
chính là y cứ vào Danh Sắc mà quán chiếu các khía cạnh 
Tam Tướng để buông bổ nó. Không còn tiếp tục thích thú 
Danh Sắc thì sẽ không còn chỗ tái sinh. Nhận thức này 
được gọi là Quyết Trạch Tuệ (patisañkhañana), tức trí 
tuệ nhìn lại Tam Tướng trong Danh Sắc nhưng với trình 
độ sâu sắc hơn. Trước đây nhìn để biết còn bây giờ xem 
cái biết đó là giải pháp thoát thân. Đây chính là lúc hành 
giả thấm thía tận cùng 10 khía cạnh Vô thường, 25 khía 
cạnh Khổ và 5 khía cạnh Vô ngã (Xin xem lại trang 43). 
Sống nhiều với nhận thức này, hành giả sẽ nhìn về Danh 
Sắc bản thân và thế giới này nói chung bằng một tâm 
trạng hững hờ, lạnh lùng của một người biết mình phải 
làm gì và đang làm gì mà không còn lựa chọn nào khác. 
Đây là giai đoạn Hành Xả Tuệ (sañkharupekkhañana). 


56 


Vào thời điểm này, với sự chín muôồi của trí tuệ trong 
Tam Tướng, hành giả lìa bỏ cả cái thích và ghét đối với 
mọi sự trong 3 đời, 10 phương, không còn những thứ 
cảm giác bồng bột nữa. Hành giải quán nội thân như 
ngoại thân và ngoại thân như nội thân, hầu như không 
còn phân biệt. Tâm trạng này là điều kiện tốt nhất để 
quân bình 5 Quyền và Định Quyền lúc này đủ để bảo vệ 
cho hành giả được độc lập với thế giới bên ngoài, không 
bị ngoại cảnh tác động nữa. Những tiếng hay mùi không 
còn có thể làm phiền vị này. Giống như trường hợp một 
người tu thiền Chỉ có thể nhâp định với đề mục của mình, 
ở đây hành giả tu Quán ngang qua trình độ Hành Xả Tuệ 
cũng có thể chìm sâu trong cảnh Danh Sắc một cách 
chuyên nhất tương tự vậy. 


Gọi là Hành Xả có nghĩa là hành giả giữ được trạng thái 
quân bình cảm xúc khi nhìn về các pháp hữu vi tức cảnh 
Danh Sắc, không còn ghét sợ (bhaya) và thương thích 
(nanđï). Kinh nói tâm trạng hành giả lúc này đối với 
Danh Sắc giống hệt như một người đàn ông nghĩ về 
người vợ trắc nết mà mình đã ly dị: Không có gì để 
thương mà cũng không có gì để ghét. Thương thích và 
ghét sợ nuôi dưỡng lẫn nhau, do có cái này mới có cái 
kia, cái kia còn có nghĩa là cái này còn. Tuy đây vẫn là trí 
tuệ phàm phu, nhưng hành giả có Hành Xả Trí cũng có 
thể ít nhiều cảm nhận được sự tịnh lạc của Níp Bàn, 
trạng thái mà hành giả hiểu đại khái là cái gì nằm ngoài 
phiền não, ngoài sự sanh diệt của Danh Sắc. Trong kinh 
so sánh loại trí này với con quạ định hướng mà người đi 
biển xưa thường mang theo. Khi đi đến vùng biển nào mà 
họ nghĩ là đã gần đất liền thì họ thả chim quạ cho nó bay 
đi. Nếu thấy đất liên thì con quạ sẽ bay đi không trở lại 
nữa, còn nếu không nhìn thấy đất liền nó sẽ quay lại tàu. 


57 


Trong trường hợp chim quạ bay luôn thì người đi tàu cứ 
theo hướng đó mà cho tàu chạy tới. Hành Xả Trí của 
người đủ duyên chứng thánh sẽ mau chóng đưa họ tới 
các trí Cận Hành, Thuận Thứ, Chuyển Tộc. Còn nếu hành 
giả chưa đủ duyên thì Hành Xả Trí của họ cứ quấn quanh 
cảnh Danh Sắc. Những mô tả này chỉ có người hành trì 
mới hiểu được. Và dù thế nào đi nữa thì như đã nói, trí 
tuệ Thiền Quán tế hay thô vẫn chỉ quẩn quanh 12 đề mục 
Danh Sắc trong 3 thời, Danh Sắc nội ngoại phần, cảnh 
danh hay cảnh sắc, khía cạnh nhân hay quả và tướng nào 
trong 3 tướng. 


5. GIAI ĐOẠN CHỨNG ĐẠO 


Với người hữu duyên thì các Thiền Tuệ vừa kể trên đây 
có thể không diễn ra rõ ràng và chỉ tiết như vậy, và bất 
cứ khi nào 5 Quyền được-quân bình đúng mức, trí Tuệ 
Quán chín muồi, thì giai đoạn chứng đạo sẽ diễn ra như 
sau: 


Ngay trong lúc tâm đang quán chiếu cảnh Danh Sắc bằng 
tâm Đại Thiện thông thường (luôn là tâm hợp trí, thọ xả 
hay thọ hỷ tùy người) thì dòng tâm lộ chứng đạo sẽ xuất 
hiện như sau: 


- Người Độn căn (mandapañña): Rúng động - Dứt dòng 
- Khai ý môn - Chuẩn Bị - Cận Hành - Thuận Thứ - 
Chuyển Tộc - Thánh đạo và 2 sát-na Thánh quả liên 
tục rồi trở lại Hữu Phần bình thường. 


~r ~ = 


- _ Người Lợi căn (tikkhapañña): Rúng động - Dứt dòng - 
Khai ý môn - (không cần Chuẩn Bị) - Cận Hành - 
Thuận Thứ - Chuyển Tộc - Thánh đạo và 3 sát-na 
Thánh quả liên tục rồi trở lại Hữu Phần bình thường. 


58 


Tùy vào căn tánh mỗi hành giả mà cảnh nào trong Tam 
Tướng xuất hiện để bắt đầu lộ tâm đắc đạo, tức xen vào 
dòng Hữu Phần để sát-na Rúng động xuất hiện. Người 
Tín mạnh thì là khía cạnh Vô thường của Danh Sắc, 
người Định mạnh thì là khía cạnh Khổ của Danh Sắc và 
người Trí mạnh thì là khía cạnh Vô ngã của Danh Sắc. 
4 sát-na Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Chuyển Tộc 
luôn là một trong 4 tâm Đại Thiện hợp trí, còn tâm nào 
thì tùy ở mỗi người lợi hay độn căn. 3 sát-na Chuẩn Bị, 
Cận Hành và Thuận Thứ vẫn còn là trí Tuệ Quán có đối 
tượng là cảnh Danh Sắc và nội dung của chúng chứa đủ 
37 pháp trợ bồ đề, tức Bát Chánh Đạo hay Tam Học. 


Riêng sát-na Chuyển Tộc thì không còn biết cảnh Danh 
Sắc nữa, mà là cảnh Níp Bàn. Trở lại ví dụ cũ, thì sát-na 
này giống như con chim quạ mà người đi biển mang 
theo, sau khi thấy bờ, nó sẽ bay luôn không quay lại tàu 
nữa. Nói là biết cảnh Níp Bàn nhưng sát-na Chuyển Tộc 
vẫn còn là tâm của phàm phu, chưa đủ công năng cắt đứt 
phiền não, nó chỉ mới là sát-na phàm tâm cuối cùng 
trong tâm lộ. Sau sát-na này tâm thánh đạo xuất hiện và 
cùng lúc làm tròn 4 việc: 


- -_ Nhận thức đầy đủ về Khổ Đế, biết rõ mọi hiện hữu là 
khổ. Tùy tâng thánh mà mức nhận thức này rốt ráo 
đến bao nhiêu. 


- _ Gắt đứt tham ái tức Tập Đế. Ở vị Tu đà hườn thì là cắt 
đứt khả năng tham ái có thể tạo kiếp tái sanh từ kiếp 
thứ 8 trở đi. 

- - Nhận diện được Níp Bàn tức Diệt Đế theo trình độ 
của mỗi tầng thánh. Cái thấy của lần chứng Sơ Đạo 
giống như người đi đêm thấy trời chớp lần thứ nhất 
đủ để biết rõ trước mặt mình là gì rồi thôi. Cái thấy 


59 


của Nhị đạo như trời chớp lần hai, của Tam đạo như 
trời chớp lần ba và của Tứ đạo thì như trời đã sáng. 


- Hoàn mãn Bát Chi Đạo, tức Đạo Đế. Cũng tùy tâng 
thánh mà mức hoàn mãn tới đâu. 


Ngay sau sát-na Thánh đạo, ở người độn căn sẽ xuất hiện 
2 sát-na Thánh quả liên tục và như ta đã thấy trong biểu 
đồ, trước sát-na Cận Hành của người này phải có sát-na 
Chuẩn Bị vì phải cần đến thời gian dài hơn trước khi 
chứng Thánh. Ở người lợi căn thì không cần đến sát-na 
Chuẩn Bị và như vậy thì đủ chỗ cho 3 sát-na thánh quả để 
làm tròn túc số của một lộ tâm. Chức năng của tâm thánh 
quả rất đơn giản, nó không sát trừ phiền não như tâm 
thánh đạo mà chỉ biết cảnh Níp Bàn và giúp hành giả 
được an lạc vì không biết gì về cảnh sanh tử nữa. Dĩ 
nhiên những khi không sống bằng tâm thánh quả thì vị 
thánh không được an lạc như vậy nữa. 


Ngay sau lộ tâm chứng đạo vài sát-na Hữu Phần thì 4 
hoặc 5 tâm lộ Phản Khán (paccavekkhanañana) sẽ xuất 
hiện để hoàn tất giai đoạn chứng đạo. 


- _ Ở tâm lộ Phản khán thứ nhất, vị thánh nhìn lại tầng 
thánh đạo mình vừa chứng. 


-  Ở tâm lộ thứ hai, hành giả nhìn lại tầng thánh quả 
mình vừa chứng 


- _ Ở tâm lộ thứ ba, hành giả nhìn lại cảnh Níp Bàn mà 
mình vừa thấy 


- _ Ở tâm lộ thứ tư, vị thánh nhìn lại các phiền não mà 
mình vừa lìa bỏ vĩnh viễn. Như hai tầng thánh đầu thì 
nhìn lại Tà Kiến và Hoài nghi mà mình vừa cắt đứt, vị 
Tam Quả thì nhìn lại 5 Hạ Phần Kiết Sử (nếu tính 


60 
thêm Giới cấm thủ) và vị Tứ quả thì nhìn lại toàn bộ 
phiền não đã diệt. 
- - 3 tầng thánh đầu còn có thêm môt lộ phản khán nữa 
để nhìn lại những phiền não còn dư sót. 


Như vậy tổng cộng có 19 tâm lộ Phản khán. 


61 


Sau đây là cách thức quan sát Danh Sắc ở phần 
Tri Kiến Tịnh (Ñanadassanavisuddhi) 


Nếu toàn bộ hành trình tu chứng được kể theo trật tự 
Thất Tịnh như ngài Xá Lợi Phất đã nói thì Giới Tịnh 
chính là Giới Học, Tâm Tịnh chính là Định Học, từ 
Kiến Tịnh trở đi, tức từ Danh Sắc Phân Biệt Trí 
(namarupaparicchedañanmga) thì gọi là Tuệ Học. 


Từ Giới Tịnh cho đến Đạo Lộ Tri Kiến "Tịnh 
(patipadañanadasanavisuddhi) mà tận cùng là Hành Xả 
Tuệ thì gọi là giai đoạn pháp hành (patipattidhammnw), 
từ Chuẩn Bị trở đi cho tới thánh quả thì gọi là giai đoạn 
pháp thành (pativedhadhammna). 


Trong phần này ta sẽ tập trung nói về pháp thành qua Tri 
Kiến Tịnh. 


1. Tầng thánh Sơ Đạo chấm dứt được 2 thứ phiền não 
Tà Kiến và Hoài Nghĩ. Nếu kể theo Kiết Sử thì là Thân 
Kiến, Hoài nghĩ, Giới cấm thủ. Đối với các phiền não 
còn lại ở vị Dự Lưu (sotàpatti) cũng được giảm nhẹ 
đến mức không đủ để khiến vị này có thể làm bất cứ 
ác nghiệp nào dẫn đến sa đọa. 


2. Tầng thánh Nhị đạo giảm nhẹ được Dục Ái và Sân, 
nên vị này chỉ có thể sanh lại cõi Dục Giới một lần 
nữa mà thôi. Đó là lý do của tên gọi Nhất Lai 
(sakadagam). 

3. Tầng thánh Tam đạo dứt hẳn hai phiền não nữa là 
Dục Ái và Sân. Vị này vĩnh viễn không còn trở lui cõi 
Dục Giới nên được gọi là thánh Bất Lai. 


62 


4. Tầng thánh Tứ đạo chấm dứt được tất cả phiền não, 
làm xong tất cả việc phải làm và không còn một kiếp 
tái sinh nào nữa. 


Khi chứng đạo tâng thấp nhất hay cao nhất thì ngay sau 
tâm thánh đạo phải là tâm thánh quả nhưng nên nhớ tất 
cả việc phải làm ở mỗi tầng thánh (chấm dứt phiền não 
và chứng ngộ Níp Bàn) đều hoàn tất ở tâm thánh đạo. 
Tâm thánh quả chỉ là giai đoạn thừa tiếp để một người 
chứng thánh từ sau giây phút đó có thể an hưởng hạnh 
phúc giải thoát bằng cách sống với tâm thánh quả bất cứ 
lúc nào và trong bao lâu mà mình muốn. Lúc sống bằng 
tâm thánh quả, vị thánh nhân chỉ có biết mỗi cảnh Níp 
Bàn, nằm ngoài tất cả những gì nằm ngoài tam giới này. 
Mỗi lần an hưởng Níp Bàn bằng tâm thánh quả như vậy 
được gọi là Nhập Quả Định (Phalasamapattri), thời gian 
lâu mau tùy thích. 


Pháp môn Tuệ Quán (ipassana) là con đường hành trì 
Tuệ Học được đúc kết từ Tam tạng (kinh Đại Niệm Xứ 
trong Trường và Trung bộ) cùng các tập Sớ giải 
(Atthakatha, Tika) mà nội dung là sự quán chiếu 12 khía 
cạnh Danh Sắc như đã nói. Tùy thiền sinh và thiền sư mà 
pháp môn-Thiền Chỉ (samatha) có được khích lệ đặc biệt 
hay không. Có nghĩa là nhiều khi yêu cầu đưa ra cho hành 
giả có thể chỉ là sát-na Định (khanikasamadhi) hay Cận 
Định (upacaärasamadhï) mà không cần đến Kiên Cố Định 
(appanasamadhi). Nhưng trong mọi trường hợp Định 
Học luôn là nền tảng cho Tuệ Học. Còn sự có mặt của 
thiền sư chỉ là sự hỗ trợ và hướng dẫn cho hành giả khi 
không thể tự mình chọn đường hay xác định đúng sai 
trong phương thức hành trì. 


63 
Như ta cũng thấy hành giả có nhiều hạng: 


1. Có người không cần học trước giáo lý mà chỉ muốn 
được thiền sư hướng dẫn trực tiếp từng bước, tu tới 
đâu biết tới đó. 

2. Có hành giả phải học lý thuyết Vipassana, nhưng 
không qua các lớp giáo lý mà là qua các khóa thiền. 


3. Và trường hợp thứ ba là có những hành giả gần như 
bỏ túi bộ Thanh Tịnh Đạo trước khi bước vào thiền 
viện. 


Thiền sư Acinna, tức Pa Auk Sayadaw đã viết hẵn một bộ 
5 cuốn Cẩm Nang Thiền Quán tổng cộng 3500 trang để 
hướng dẫn phương pháp Chỉ Quán song tu đã và đang 
được áp dụng ở các trung tâm Pa Auk trên toàn thế giới 
với nhan đề là đường đến Níp Bàn 
(Nibbanagãminipatipada), mà tựa đề Anh ngữ là Pa-Auk 
Meditation Manual. 


64 


PHÁP HÀNH PHÁP THÀNH 
Giới Tịnh Tâm Tịnh Kiến Tịnh ĐoạnNghỉ A| ĐỀN ỀhiĐạo| ĐạoLộTri | TiEIẾn Tịnh 
Tịnh Tri Kiến Kiến Tịnh 
Tịnh 
Định nghĩa Thanh lọc Thanh lọc 5 Hiểu biết danh | Hiểu biết danh | Nhận diện Kinh hãi, Chán | Thánh trí từ 
thân, khẩu triền cái. sắc sắc qua 12 10 Tùy phiền | chường danh Sơ Đạo 
nghiệp. Tập trung Duyên Khởi não sắc 
Giới tu sĩ, cư sĩ | bằng định 
Nội dung 227,10, 8,5 Thiền Chỉ: Nhận diện Nhân sanh 4 khía cạnh Quán chiếu Tam | Sự liễu tri Níp 
giới _ DanhSắc(Tứ | Danh Sắc Chân Đế của | Tướng trong Bàn 
40 đề mục .®-Ä B 4 ⁄ 
: Đại, Tâm, Tâm ` 5 Danh Sắc. Danh Sắc 
Sở) Gần: Căn, 
Cảnh, Thức Thấy rõ Tam 
Tướng 


Xa: Duyên 
Khởi 


65 


e Phân Biệt 
Danh Sắc 


e Liễu Duyên | se Quán Sát e Hoại Diệt 


eSanhDiệt | s Kinh Úy 

e Nguy Hại 

e Yếm Ố 

e Dục Thoát 

e Quyết Trạch 
e Hành Xả 

e Chuẩn Bị 

e Cận Hành 


e Thuận Thứ 


e Chuyển Tộc 


Sơ Đạo trở lên 


Phân tích theo 
Tam Học 


GIỚI HỌC 


ĐỊNH HỌC 


TUỆ HỌC 


Đối tượng 


Phiền não vi 
phạm 


Phiền não khả 
quán 


Phiền não tiềm tàng 


Ảnh minh họa 


Như cắt cỏ 


Như đá đè cỏ 


Như nhổ cỏ tận gốc 


66 


KINH NGHIÊM TUỆ QUÁN PA AUK 
(TRÌNH PHÁP TẠI ĐÀI LOAN) 
Câu hỏi 1 của thiền sinh: 


Con đã đọc kỹ cuốn sách bàn về thiền hơi thở của ngài và 
thực tập theo. Con thấy kết quả thật tốt, Niệm và Định 
được như ý và thấy tự tin hơn. Nhưng có hai chuyện 
khiến con lo ngại nên muốn thưa với ngài. Có những lúc 
con như là tan biến hệt làn khói, cái còn lại chỉ là hơi thở 
vào ra. Những khi đó con gần như không còn chút nhận 
thức nào về sự có mặt của mình nữa. Bà chị con cũng là 
một hành giả thì nói rằng đó là chuyện tốt. Nhưng dĩ 
nhiên phần con vẫn cứ thấy kỳ lạ: Chuyện thứ hai là hôm 
nay trong lúc đang theo dõi hơi thở với Định và Niệm rất 
tốt, con chợt nhìn thấy một luồng sáng vàng rực xuất 
hiện trước mặt mình và đồng thời cũng nghe được một 
âm thanh giống hệt như tiếng ho. Và điều khó hiểu là 
những lúc đi thiền hành, cứ thấy hành giả khác xoay 
người lại trên đường thiền hành thì con lại nghe lo sợ 
một cách vô cớ. Con vốn không phải là người nhút nhát 
nhưng sao lại có thể dễ dàng sợ hãi với những chuyện 
như vậy. Con muốn biết mình phải làm gì để không như 
vậy nữa. 


Câu trả lời của thiền sư: 


Theo lời ông thì tôi nghĩ là việc tu tập của ông đang tiến 
triển tốt đẹp và cứ vậy mà đi tới. Về nỗi sợ hãi với 
chuyện này chuyện kia thì tôi nghĩ rằng ông đã không có 
được sự khéo tác ý (yonisomanasiRara) và định tâm cũng 
chưa đủ. Định tâm được mạnh và không suy diễn điều 


G7 


không cần thiết thì ông không còn những sợ hãi vớ vẫn 
kiểu đó nữa. Nên nhớ nếu đang tu đề mục hơi thở thì 
chuyện gì ngoài ra hơi thở cũng không quan trọng. 


Hỏi 2: Con chỉ mới tu thiền nên rất muốn biết tư thế ngồi 
nào là tốt nhất để bớt đau mỏi và ngồi được lâu hơn. 


Đáp 2: Ai buổi đầu cũng vậy thôi, nghĩa là cứ ngồi ít lâu 
thì nghe đau nhức chỗ này chỗ nọ. Kinh nghiệm căn bản 
nhất vẫn là sự kiên trì và kham nhẫn. Chịu đựng nó ít lâu 
thì tôi bảo đảm nó không còn nữa. Đó là giai đoạn mà hầu 
hết hành giả nào cũng phải trải qua. 


Tuy nhiên tôi có để ý chuyện này: Người cao hay gầy thì 
ngồi kiết già dễ hơn người thấp hay mập. Dạng người này 
ngồi bán già dễ hơn. Điều quan trọng là ngồi cách nào 
cũng phải giữ lưng thẳng không bẻ gập người hay khòm 
lưng. Cách xếp hai chân nếu cần cũng nên thay đổi, 
không nhất thiết phải khư khư một kiểu. Như lần trước 
thì để chân phải lên trên chân trái, lần sau thì ngược lại. 
Nhiều khi nhờ vậy mà hành giả cảm thấy thoải mái hơn. 


Hỏi 3: Khi thấy không thể tiếp tục ngồi nữa thì con có 
nên đứng dậy để đi thiên hành một lát không, hay là cứ 
phải chịu đựng cho đến hết khoảng thời gian đã định và 
con muốn biết nếu đứng dậy thì có phải là sẽ làm mất 
khả năng ngồi lâu sau này hay không? 


Đáp 3: Khi thấy không thể ngồi được nữa, ông có thể 
đứng lên và theo dõi hơi thở trong tư thế này. Lúc này 
việc thiên hành là không thích hợp. Còn việc ông thay đổi 
tư thế để dễ chịu hơn thì không ảnh hưởng gì đến khả 
năng ngồi sau này. Vì một người quyết lòng tu tập, liên 


68 


tục duy trì Định và Niệm thì theo thời gian khả năng ngôồi 
cũng sẽ tốt hơn. 


Hỏi 4: Con ăn nhiều mà ngủ cũng nhiều, vậy mà đêm nào 
cũng thấy rất đói và rất buồn ngủ. 


Đáp 4: Sự buồn ngủ có thể đến từ cả nguyên nhân tâm lý 
hoặc sinh lý. Về mặt sinh lý, nói theo kinh thì buồn ngủ là 
sự thiếu cân bằng của Tứ Đại. Khi địa đại và thủy đại nổi 
trội thì ông sẽ cảm thấy buồn ngủ vì thuộc tính của 2 đại 
này là sự nặng nêề. Ngược lại khi hoả đại và phong đại nổi 
trội thì ông sẽ trở nên năng nổ và tỉnh táo hơn. Tứ đại 
trong thân ta luôn chuyển đổi không ngừng, ta không thể 
trông đợi chúng luôn ổn định, nhất là khi thay đổi môi 
trường sống hay cách sống. Có điều là tình trạng xáo trộn 
Tứ Đại thường chỉ là tạm thời. Cơ thể ta sẽ tự điều chỉnh. 
Để tránh không buồn ngủ lúc tu thiền, sau giờ ăn trưa 
ông nên nằm ngủ một lát. 


Về nguyên nhân tâm lý, khi nội tâm của ông không có 
được những đề mục sôi nổi để hướng tới, tôi tạm gọi là 
không đủ năng lượng thì ông sẽ bị rơi vào tình trạng hôn 
thụy, tức buồn-ngủ hay dã dượi lười biếng. Giải pháp cho 
tình trạng này là nên hướng tâm đến những đề tài suy tư 
khiến mình động tâm và trở nên tích cực hơn. Như nghĩ 
về chuyện già, bệnh, chết hay sự sa đọa trong đời trước, 
kiếp sau cùng những gì mình có được từ sự tinh tấn tu 
tập. Nói là buồn ngủ do nguyên nhân tâm lý hay sinh lý 
nhưng những biện pháp sinh học luôn có thể giúp ông rất 
nhiều để thoát khỏi cơn buồn ngủ như việc xoa mặt, nắn 
bóp tay chân, nhìn vào ánh sáng, dùng nước lạnh khoát 
lên người hay bỏ đi thiền hành. Dần dần rồi định tâm sẽ 
được phục hồi và cơn buồn ngủ sẽ qua đi. 


69 


Còn về chuyện cứ thấy đói, theo tôi nghĩ là do một trong 
hai nguyên nhân: Bộ tiêu hoá của ông tốt quá, lượng thực 
phẩm trong một bữa ăn mau chóng tiêu hoá nhanh hơn 
người bình thường và nguyên nhân thứ hai là ăn hoài 
quen miệng. Đây chỉ là vấn đề tâm lý. Tôi nghĩ rằng đã là 
một hành giả thì ông phài tập làm quen với khả năng 
nhịn đói. 


Hỏi 5: Xin ngài cho con một định nghĩa về 5 Uẩn. 


Đáp 5: 5 Uẩn là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức: Giải thích 
chỉ tiết một chút thì như sau: 


Sắc Uẩn là bao gồm 11 trường hợp vật chất trong quá 
khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, thô và tế, 
tầm thường và thù thắng, xa và gần. Đối với 4 Danh 
Uẩn cũng gồm 11 trường hợp như vậy. 


Một cách phân tích khác: Sắc Uẩn gồm 28 Sắc Pháp, 
trong đó có Tứ Đại và 24 sắc dựa vào Tứ Đại mà có. 
Thọ Uẩn gồm có 6 là cảm giác khi lục căn biết lục trần 
hoặc kể có ba là khổ, lạc, xả. Có chỗ kể 5 thì thêm ưu 
và hỷ vốn lấy ra từ khổ và lạc. Tưởng Uẩn cũng có 6 
dựa trên 6 Căn. Hành Uấn là 50 Tâm Sở trừ Thọ và 
Tưởng. Thức Uẩn cũng có 6 tức 6 Thức, tức cái biết 6 
trần. Để hiểu sâu rộng hơn nữa về 5 Uẩn, ông phải 
tìm học thêm giáo lý A-Tỳ-Đàm để có được kiến thức 
về lý thuyết. Còn về thực hành thì chỉ có pháp môn 
Chỉ Quán mới có thể giúp ông thấu đáo được rốt ráo 5 
Uẩn thực sự là gì. 


Hỏi 6: Con đổ nước nóng xuống chỗ đất có côn trùng có 
phải là phạm giới sát sanh không? 


70 


Đáp 6: Biết mà vẫn cố ý đổ thì nếu có con nào chết, coi 
như ông đã phạm giới sát sanh. Một người biết đạo có 
tâm cẩn thận thì không đổ nước hay bỏ rác bừa bãi mà 
phải tìm nơi chốn thích hợp. 


Hỏi 7: Con thấy có người cư sĩ xuống thuyền cá để mua 
cá sống, đó có phải là việc bất thiện hay không? 


Đáp 7: Mua cá sống để thả thì là công đức, mua để ăn thì 
là tội lỗi. 


Hỏi 8: Con muốn biết một vị tỳ kheo đốn cây rừng có 
phạm giới hay không? 


Đáp 8: Nếu vị tỳ kheo nghĩ khu rừng đó là vô chủ rồi đốn 
cây thì chỉ phạm tội hủy hoại thảo mộc, tội Ưng Đối Trị 
(pãcittiya). Nếu biết đó là rừng cây có chủ mà không chịu 
hỏi xin chủ nhân trước khi đốn thì vị này phạm tội trộm 
cắp. Tuy nhiên tính theo thời giá hiện hành ở địa phương 
đó, số cây mà vị này đốn không đủ để bị phạt tù thì vị tỳ 
kheo chỉ phạm Trọng tội (thullaccaya). Nếu giá trị số cây 
bị đốn đủ để kết tội bỏ tù thì vị tỳ kheo sẽ phạm tội Bất 
Cộng Trụ (parajika), không còn là tỳ kheo nữa, phải bị lột 
y. 


Hỏi 9: Người cư sĩ phạm 5 giới có thể xuất gia làm tăng 
được không? 


Đáp 9: Nếu người cư sĩ không phạm vào các tội đại 
nghịch như giết cha mẹ, giết La Hán, cưỡng hiếp tỳ kheo 
ni. Và thường thì một người cư sĩ trước khi thọ đại giới 
thành tỳ kheo nên được cho tu Sa-di trước. 


Z1 


Hỏi 10: Một tỳ kheo đã phạm tội Bất Cộng Trụ, đương 
nhiên không còn là tỳ kheo nữa nhưng nếu muốn thì vị 
này có thể tái thọ đại giới hay không? 


Đáp 10: Trong kiếp này thì không. Chỉ có thể tu lại Sa-di 
mà thôi. Trong trường hợp vị ấy giấu tội Bất Cộng Trụ 
hoặc tự nhận là Tỳ Kheo và bị chư tăng phát giác thì ngay 
đến việc làm Sa-di cũng không được. 


Hỏi 11: Có phải người cư sĩ nào cũng có thể được xuất 
gia hay không? 


Đáp 11: Ngoài trường hợp nhận xét một người không có 
lòng cầu đạo giải thoát, chư tăng còn phải từ chối những 
cư sĩ đã phạm phải 5 tội Đại Nghịch, sách nhiễu tình dục 
ni giới, Tà Kiến Cố Định. Những người còn đang bị rắc rối 
với pháp luật như đang bị trát tòa gọi, tù nhân, nô lệ, đạo 
tặc, đang bị nợ nần hoặc mắc các chứng bệnh nan y 
truyền nhiểm, hay dị dạng, tật nguyền ở mức không tự 
sinh hoạt được cũng đều không thể thọ giới tỳ kheo. 
Trong Luật tạng còn quy định rõ những người có vấn đề 
về giới tính (nam nữ không rõ ràng), và hai hạng vừa nói 
ở trên là kẻ giấu tội Bất Cộng Trụ hay tự nhận tỳ kheo 
hoặc từng đổi đạo theo ngoại giáo cũng đều không thể 
được thọ giới tỳ kheo. 


Hỏi 12: Con sợ bệnh lắm, xin hỏi ngài có cách nào kiếp 
này con tránh được bệnh hoạn không? 


Đáp 12: Chữ bệnh trong Phật pháp có nhiều nghĩa lắm 
ông biết không. Đức Phật từng giải thích cho ngài Rädha 
rằng bản thân 5 Uẩn đã là một chứng bệnh. Ngày nào còn 
5 Uấn thì thân tâm ta còn bị đau đớn do một trong bốn 


72 


nguyên nhân là Nghiệp, Tâm, Nhiệt lượng và Thực phẩm. 
Để tránh được cái bệnh ở nghĩa rốt ráo này thì phải chấm 
dứt sanh tử, không còn 5 Uẩn nữa. 


Còn đối với chữ bệnh hiểu theo nghĩa thông thường của 
thế gian thì khi mắc phải một chứng bệnh nào đó ông 
cũng cần chấp nhận các liệu pháp của thế gian như thuốc 
men, kiêng cử, chỗ ở và sinh hoạt thích hợp. Điều đặc 
biệt ở đây là với những người có tu tập Thiền Chỉ hay 
Thiền Quán có kết quả tốt đẹp hoặc các bậc thánh nhân 
thì khả năng chịu đựng và chữa bệnh luôn cao hơn người 
bình thường. Chính tâm lực của họ đã làm được điều đó. 
Như trong kinh ghi lại rằng đức Thế Tôn lúc sinh thời 
cũng đã mắc nhiều chứng bệnh trầm kha nhưng chỉ cần 
làm một việc đơn giản là quán chiếu Sắc Pháp rồi nhập 
vào Quả Định thì bệnh nào ngài cũng kham nhẫn được 
cả. Lần cuối cùng không lâu trước khi Níp Bàn ngài tự 
chữa dứt chứng đau lưng của mình bằng cách nhập vào 
Quả Định của mình rồi chú nguyện rằng từ nay cho đến 
ngày Níp Bàn chứng bệnh này đừng bao giờ tái phát nữa 
và chuyện đã xảy ra đúng như vậy.Hôm nay, chúng ta là 
phàm phu, dĩ nhiên không có được khả năng đó, chỉ có 
thể tu tập để có được khả năng chịu đựng và giảm bớt ít 
nhiều những đau đớn từ bệnh tật mà thôi. 


Hỏi 13: Con muốn biết việc hiến xác, hiến tạng có phải là 
công đức bố thí hay không? 


Đáp 13: Tác ý hiến tạng chính là tác ý bố thí, nhưng đây 
là một công đức không bao giờ có đủ tam tư, nghĩa là 
người bố thí chỉ có tâm mà không có hành động cụ thể. Vì 
khi nội tạng của họ được lấy ra để trao cho người khác 
thì họ đã là một xác chết không biết gì. Trong A-Tỳ-Đàm 


73 


gọi đó là Tiên Tư (pubbacetana), sự chuẩn bị tâm lý 
trước khi hành động. Mà ông cũng biết rằng một công 
đức hoàn hảo phải được hoàn tất với ba giai đoạn tâm lý 
là lòng lành trước khi, đang khi và sau khi thực hiện. 
Nhưng dù sao thì việc hiến tạng cũng là một tấm lòng và 
ta phải nhận rằng việc hiến tạng còn có một ý nghĩa, 
không phải công đức, rất quan trọng là người hiến xác đã 
có lòng lìa bỏ thân xác ngay khi còn sống và chính sự 
buông bỏ này sẽ là một trợ duyên cho giây phút cận tử. 
Việc lâm chung trong sự thanh thản nhẹ nhàng mới là 
điều kiện giúp đương sự sanh về lạc cảnh nhân thiên. 


Hỏi 14: Xin hỏi có phải việc ta nghèo khó hay bệnh hoạn 
kiếp này là do mối quan hệ với tiên nghiệp đời trước và 
nhận thức đó có phải là Thường Kiến hay không? 


Đáp 14: Ông phải biết rằng có một sự khác biệt lớn giữa 
đời sống nhân loại và các cảnh giới khác như địa ngục 
hay cõi trời. Các địa ngục và cõi trời là những cảnh giới 
mà đời sống thuần túy là dựa vào tiền nghiệp 
(kammaphalipajivibhumi), chúng sanh ở đó không cần 
nỗ lực gì hết mà cứ ngồi yên nhận quả khổ vui từ thiện ác 
quá khứ. Trong khi đó cõi người là cảnh giới mà nhân 
loại phải sống phần lớn bằng sự nỗ lực ngay đời hiện tại 
(utthãnaphalupajTvibhuimi), chỉ một phần buồn vui trong 
đời họ là do trong tiền nghiệp. Như một người quá khứ 
có tạo nghiệp bố thí nhưng ngay hiện tại lại thiếu siêng 
năng và thông minh thì tài sản có được cũng dễ bị mất 
mát vì không có cơ sở vững vàng. Đối với duyên lành giải 
thoát cũng vậy, người có ba-la-mật đầy đủ cũng phải có 
dụng công mới có thể chứng thánh. Trong kinh có rất 
nhiều câu chuyện kể về những trường hợp như vậy. 


74 


Về chuyện bệnh hoạn của mỗi người thì ông phải hiểu 
rằng có nhiều lý do để tạo ra bệnh hoạn như trong một 
câu trả lời trước đây tôi đã nói rồi. Đó là bệnh do Tiền 
nghiệp, do Tâm, do Nhiệt lượng (thời tiết, khí hậu) và 
Thực phẩm. Ở đây tâm tạo nghiệp là vô ngã vô thường, 
Danh Sắc của người bị bệnh cũng là vô ngã vô thường, 
các nhân sanh bệnh cũng là vô ngã vô thường thì làm sao 
có thể nói rằng niềm tin vào nghiệp quá khứ là Thường 
Kiến được. Thường Kiến là tin vào cái gì đó trường tồn 
vĩnh cửu, còn niềm tin vào nghiệp báo theo cách của 
người Phật tử thì luôn gắn liền với nhận thức về Tam 
Tướng. Như ông cũng biết chuyện ngài Mục Kiền Liên là 
một bậc đại thánh có vô lượng phước báo và thần thông 
nhưng cũng không tránh được quả xấu tiền kiếp nên đời 
này phải bị chết thảm. 


Gọi là Thường Kiến chỉ là khi ông nghĩ rằng có kẻ tạo 
nhân hưởng quả và kẻ tạo nhân với người hưởng quả là 
một. Ở đây người Phật tử chánh kiến thì luôn thấy rằng 
ta kiếp trước chỉ là Danh Sắc quá khứ và ta bây giờ chỉ là 
Danh Sắc hiện tại. Cái này là quả của cái kia, từ cái kia mà 
có nhưng rõ ràng chúng không phải là một. 


Hỏi 15: Một người đã tu tập hoàn tất hai pháp môn Chỉ 
Quán thì có nên tìm thêm một pháp môn thiền định nào 
khác và nếu cần phải trau dồi lại Chỉ Quán mà mình đã tu 
thì phải như thế nào, làm lại từ đầu hay từ đâu? 


Đáp 15: Trong Phật pháp thì chỉ có vị La Hán mới được 
gọi là hoàn tất pháp môn Tuệ Quán. Về pháp môn Thiên 
Chỉ thì là tùy duyên. Vị La Hán không còn gì để phải trau 
đồi trong pháp môn Tuệ Quán nhưng luôn luôn sống 
trong tỉnh thần Tuệ Quán nghĩa là thường xuyên quán 


5 


chiếu Uẩn, Xứ, Giới, Đế qua khía cạnh Tam Tướng và 
Duyên Khởi. Thuật ngữ Päli gọi cách sống này của vị La 
Hán là Thường Trụ Tuệ Quán (satataviharï), tự nhiên mà 
sống vậy, không do một sự cố gắng hay mong mỏi điều gì. 
Với vị La Hán từng tu tập cả Chỉ lẫn Quán đến mức rốt 
ráo thì ngoài khả năng sống bằng tâm thánh quả mà 
mình đã chứng (Quả định - Phalasamapatti) như bao vị 
La Hán khác, còn có khả năng nhập thiền Diệt Thọ Tưởng 
Định (nirodhasamapatti) để an hưởng Níp Bàn ngay sau 
khi còn sống. 


Có nhiều hành giả sau khi dự xong các khóa thiền ở thiền 
viện thì tự cho mình đã tu tập hoàn tất pháp môn Tuệ 
Quán. Lễ ra họ phải hiểu rằng ngày nàø chưa chứng La 
Hán thì họ còn phải tu tập Tuệ Quán liên tục. Có một 
trường hợp đặc biệt là đối với những hành giả am hiểu 
giáo lý và nắm vững kỷ thuật Tứ Niệm Xứ thì sau một 
thời gian dài lơ đễnh pháp môn Tuệ Quán, khi quay trở 
lại thì thường bắt đầu nhanh hơn một người chưa biết gì. 
Chẵng hạn họ cớ thể chỉ cần ngồi xuống theo dõi hơi thở, 
hay quan sát tâm trạng, cảm thọ của mình thì khả năng 
Tuệ Quán của họ lúc đó có thể gọi là Sanh Diệt Tuệ 
(Udayabbayañäna) rồi. Nghĩa là tùy sức mỗi người mà 
việc bắt đầu trở lại sẽ từ đâu. Có người bằng sự chán nản, 
có người bằng sự sợ hãi, có người bằng sự hờ hững đối 
với Danh Sắc. Như vậy đối với Chỉ Quán ở người đã 
chứng đắc thì trở thành vốn sống thường nhật, ở người 
chưa đắc gì thì là pháp môn hành trì. 


Hỏi 16: Con có nghe về chữ Cetana và muốn biết cái gọi 
là Cetana trong việc tu thiền là sao? 


76 


Đáp 16: Cái tâm lành mà hành giả dùng để tu thiền có tối 
thiểu là 34 Tâm Sở phối hợp. Trong đó có Tâm Sở Tư 
(Cetana). Khi tu Thiên Chỉ (Samatha) thì ta gọi đó là 
Samathacetana, khi tu Thiền Quán (Vipassanđ) thì ta gọi 
đó là Vipassanacetana. Manasikara là sự Cố ý, còn Cetana 
là Dụng ý/ Chủ ý. Dầu tu Chỉ hay Quán ta đều cần đến 
Dụng ý. Không có Dụng ý thì Niệm và Định biết hướng 
đến cái gì. Dụng ý càng mạnh, càng rõ thì hiệu quả của 
công việc càng cao. Chính nhờ có Dụng ý ta mới có thể 
phát triển và nuôi dưỡng 5 Quyên. Phải có niềm tin mãnh 
liệt vào pháp môn hành trì thì ta mới có thể tỉnh tấn: Phải 
có tỉnh tấn mãnh liệt thì ta mới chịu khó duy trì Niệm và 
Định. Trên nên tảng 4 Quyền đó (Tín, Tấn, Niệm, Định), 
trí tuệ mới phát huy được hiệu quả. 5 Quyền (Tín, Tấn, 
Niệm, Định, Tuệ) với sự tác động của Dụng ý (cetana) khi 
được phát triển đúng mức mới có thể dẫn đến việc 
chứng Định và chứng Đạo. Nên biết sự giống và khác 
nhau của 5 Quyền khi tu Chỉ và Quán. Chẵng hạn như khi 
lấy hơi thở làm đề mục tu Chỉ thì hơi thở là phương tiện 
øom tâm và chứng Định là mục đích của việc gom tâm đó. 
Còn khi tu Thiên Quán thì cái mà 5 Quyên hướng đến thì 
trước là cảnh Danh Sắc và sau đó là nhắm đến cứu cánh 
Níp Bàn. Cũng 5 công cụ này, giống hệt nhau trên tính 
chất nhưng đối tượng và cứu cánh thì khác. Đó là điểm 
khác và giống nhau của 5 Quyền trong Chỉ Quán. 


5 Quyền phải luôn đi đôi với Cetana tức sự Dụng tâm hay 
Dụng ý. Chúng không thể thiếu nhau mà có mặt được. 
Thậm chí cái này mạnh thì cái kia mới mạnh. Ta gọi đó là 
mối quan hệ hỗ tương. 


r7 


Hỏi 17: Chánh Niệm là gì? Nếu Chánh Niệm là cái biết 
hiện tiên, ngay bây giờ, vậy bản thân cái biết đó cũng 
thuộc thời hiện tại phải không? 


Đáp 17: Trong cả 4 trường hợp Niệm Xứ (Thân, Thọ, 
Tâm, Pháp), Niệm luôn có nhiệm vụ dán tâm vào cảnh 
không để quên mất. Bản tướng của Niệm là chìm sâu vào 
cảnh như viên đá được thả vào hồ nước. Nó không bồng 
bềnh trôi nổi theo kiểu trái bầu khô trên nước. Có nghĩa 
là khi ông quán niệm hơi thở thì Chánh Niệm của ông 
chìm sâu trong hơi thở, nó giúp ông không quên mất đề 
mục hơi thở, giúp dòng tư tưởng của ông liên tục gắn 
chặt vào hơi thở không bị một vọng niệm nào xen vào, có 
nghĩa là phiền não không có cơ hội xuất hiện. Niệm là 
một Tâm Sở Tịnh Hảo quan trọng, có nó thì tâm không bị 
phiền não chi phối. Niệm giúp hành giả luôn ngó thẳng 
vào cảnh. Chánh Niệm trong pháp môn Niệm Xứ luôn 
giúp hành giả có được 4 khả năng tỉnh thức 
(sampajañña): 


1. Nhận rõ cái gì là mục đích (satthakasampajañña) của 
pháp môn Chỉ Quán mà mình đang tu tập. 


2. Nhận rõ cái gì là điều kiện thích hợp 
(sabpayasampajañña) cho pháp môn mà mình đang 
tu tập. 


3. Nhận rõ đề mục mình đang tu tập là cái gì 
(gocarasampdajañña) để không lơi lõng hoặc đi lạc 
sang cái khác. 


4. Nếu là hành giả tu Tuệ Quán thì phải cần đến khả 
năng tỉnh thức thứ tư này. Đây là sự ghi nhớ thường 
trực về Danh Sắc: Cảnh là Danh Sắc và tâm biết cảnh 
Danh Sắc cũng là Danh Pháp. Nhờ biết vậy hành giả 


78 


không sống trong sự ngộ nhận về một cái TÔI như 
những người thất niệm. Thuật ngữ Päli gọi sự tỉnh 
thức này là Asammohasampajañña, tức sự không 
quên mình. 


Qua những phân tích trên đây thì sự tỉnh thức vừa 
nói chính là Tâm Sở Trí Tuệ trong pháp môn Niệm 
Xứ. Loại trí tuệ này không thể tách rời Chánh Niệm và 
thứ Chánh Niệm này luôn gắn liền với 4 thứ trí tuệ 
vừa nói. Chúng ghép lại với nhau thành một cặp công 
cụ mà trong chánh kinh Đại Niệm Xứ gợi là Chánh 
Niệm Tỉnh Giác (Satisampajañña). Trong pháp môn 
Tuệ Quán, Chánh Niệm càng mạnh thì trí mới sáng và 
Định mới mạnh. Chính Đức Phật đã từng dạy trong 
kinh Samadhisutta (Tương Ưng Bộ): “Này các Tỳ 
kheo! Hãy tu tập Định Quyên, với Định Quyền thì các 
ngươi sẽ có trí tuệ như thật”. 


Chữ Định trong đoạn kinh này chính là Định Quyền 
của hành giả tu tập Tuệ Quán, khả năng gom tâm gắn 
liên với Niệm và Tuệ. Tuệ ở đây chính là 4 sự tỉnh 
thức đã nói ở trên. 


Hỏi 18: Thế nào là mối quan hệ và những khác biệt giữa 
những thứ này: Hơi thở ở mũi và môi, cảm thọ trong hơi 
thở, cái biết trong hơi thở và sự tiếp xúc giữa hơi thở với 
da? Đồng thời vì sao trong lúc Niệm thở chỉ cần biết hơi 
thở mà thôi? 


Đáp 18: Nên nhớ hơi thở là một tổng hợp của nhiều thứ 
Sắc Pháp. Khi quán chiếu Tứ Đại trong hơi thở thì ông sẽ 
thấy rằng hơi thở được tạo nên bởi các nhóm Sắc Pháp. 
Chữ Vedana trong tiếng Päli đôi lúc được dịch bằng cả 


79 


hai từ tiếng Anh Feeling và Sensation. Sự tiếp xúc của 
thân thể với vật gì đó, ở đây là hơi thở, phải được hiểu là 
Thân thức. Còn tâm và Tâm Sở phải được hiểu là Danh 
Pháp. Như vậy hơi thở là Sắc Pháp và tâm nhận biết nó 
chính là Danh Pháp. Cảm thọ trong lúc nhận biết sự xúc 
chạm là Danh Pháp, đối tượng xúc chạm là Sắc Pháp. 


Hơi thở mà ông cảm nhận được ở mũi hay ở môi trên 
đều là đối tượng của tâm như nhau. Tâm ở đây chính là 
Niệm trong Thiên Quán và Định trong Thiền Chỉ. Khi ông 
chỉ biết có hơi thở, không quan tâm đến thứ gì khác thì 
Niệm và Định mới xuất hiện được. Khi.tu Thiền Chỉ thì 
Định ở mức độ nào đó có thể dẫn đến việc chứng thiền. 
Yếu hơn mức đó thì không thể chứng thiền. Còn trong 
pháp môn Tuệ Quán thì Định không nhắm đến việc đắc 
thiền mà chỉ là hỗ trợ cho Niệm và Tuệ để soi thấu Danh 
Sắc. 


Hỏi 19: Đôi khi người ta phải thở bằng miệng vậy lúc đó 
theo dõi hơi thở ở điểm nào? 


Đáp 19: Vẫn cứ theo dõi ở mũi và môi trên. 


Hỏi 20: Một nhà sư thấy cha mẹ đang sống khổ sở bên 
ngoài thì có nên về nhà sống chung để chăm sóc họ hay 
không? 


Đáp 20: Đức Phật cho phép vị Tỳ kheo khất thực về nuôi 
cha mẹ và dành thời giờ chăm sóc họ lúc đau yếu mà 
không cần phải hoàn tục hay theo họ về sống chung ở 
những trú xứ không thích hợp với một vị xuất gia. 


30 


Hỏi 21: Tự mình trốn thuế hay giúp người khác trốn 
thuế thì có phải là trộm cắp không? Và một người cư sĩ lỡ 
phạm 5 giới thì có cần phải đi sám hối để thọ giới lại hay 
không? 


Đáp 21: Theo tạng Luật thì tự mình trốn thuế hay giúp 
đở người khác trốn thuế đều nằm trong 25 trường hợp 
trộm cướp. Với nhà sư hay cư sĩ đều vậy cả. Nếu một vị tỳ 
kheo trốn thuế với một số tiền đủ để ở tù thì coi như 
không còn là tỳ kheo nữa. Có làm gì thì cũng không thể 
cứu vẫn. Riêng với cư sĩ, khi đã phạm một trong 5 giới thì 
không cần phải đi nhận tội với ai mà chỉ cần tự lập 
nguyện với mình để thọ lại 5 giới và tự nhủ không tái 
phạm. Những việc này có thể làm trước một nhà sư hay 
tranh tượng Đức Phật. 


Hỏi 22: Pháp nhãn (dhammacakkhu) là gì? Và thế nào là 
Dự Lưu? 


Đáp^22: Thường thì chữ Pháp Nhãn chỉ cho trí Sơ Đạo 
(Tu Đà Huờn), nhưng trong Sớ giải nói rằng chữ này còn 
ám chỉ cho cả ba tâng thánh Hữu Học. Trong kinh Chuyển 
Pháp Luân nói ngài Kiều Trần Như có được pháp nhãn 
nghĩa là đắc quả Dự Lưu, nhưng trong kinh Brahmayu 
nói ông Bà la môn này chứng pháp nhãn nhưng lại là 
Tam Quả. 


Còn Dự Lưu (Sotapanna) có nghĩa là người đã bước vào 
dòng chảy dẫn đến Níp Bàn. Sota là dòng chảy của sông 
suối, Apanna là sự tham dự hay bước vào. Tất cả phàm 
phu đều nằm ngoài dòng chảy đó. Còn La Hán là người đã 
theo dòng chảy đó mà qua được bờ bên kia. 


61 


Hỏi 23: Sau một thời gian dài không thấy một phiền não 
nào xuất hiện trong tâm thì người ta có thể tự hiểu mình 
đã chứng La Hán hay không và một người chứng La Hán 
có thể tự biết hay không hay phải nhờ ai đó xác nhận? 


Đáp 23: Ta phải biết rằng phiền não có 3 dạng: 


1. Phiền não bộc lộ (vitikkamakilesa) là những Tham, 
Sân, Si biểu hiện ra ngoài thân nghiệp hay khẩu 
nghiệp, tức hành động và lời nói. 

2. Phiền não tâm trạng (pariyutthanaRilesa) là phiền 
não Tham, Sân, Si xuất hiện trong lòng mỗi người mà 
chỉ có đương sự hay người có Tha Tâm Thông mới 
biết được. Chúng thật sự đang hiện hữu nhưng ta 
không thể dùng tai, mắt để nhận biết. 

3. Phiền não tiêm tàng (anusayakilesa) là khả năng tái 
hiện của phiền não. Ở một người không phải La Hán 
dầu đang nằm ngủ hay thiền định thì vẫn có khả năng 
nảy sinh một tâm bất thiện nào đó ngay khi có dịp, 
vào một lúc khác. 


Vị La Hán dứt sạch cả 3 dạng phiền não trên. Riêng phàm 
phu và thánh Hữu Học thì như đã nói, họ có thể không có 
phiền não suốt nhiều năm nhiều tháng nhưng sự thanh 
tịnh đó chỉ là tạm thời. Để tôi kể ông nghe câu chuyện 
ngài Mahanaga. Vị này thông suốt kinh điển và tu tập Chỉ 
Quán tỉnh chuyên, đắc cả Ngũ Thông. Trong suốt 60 năm 
trời như vậy ngài cứ tưởng mình là một vị La Hán. Một 
đệ tử của ngài là trưởng lão Dhammadinna đã chứng La 
Hán và biết thầy mình vẫn còn là phàm phu nên đến để 
giúp thầy chứng đạo bằng cách đề nghị thầy hoá hiện ra 
một con voi lớn cho mình xem. Ngay khi dùng thần thông 
tạo ra một con voi với vóc dáng theo đúng yêu câu của 


82 


người đệ tử, vị này đã bất chợt hoảng sợ và tìm đường 
tháo lui khi nghe nó cất lên tiếng rống. Ngài 
Dhammadinna cầm tay người thầy và hỏi rằng một bậc 
Lậu tận có thể có một phản ứng như vậy hay sao. Ngài 
Mahanaga tỉnh ngộ và với sự hỗ trợ của người đệ tử là 
ngài Dhammadinna, vị trưởng lão sau đó không lâu cũng 
đã chứng quả La Hán. Kinh ghi ngài chỉ cân 3 bước thiền 
hành là đủ. 


Cho nên khi ông chỉ biết dựa vào một tí thanh tịnh của 
mình rồi tự cho là đã chứng La Hán thì coi chừng bị rơi 
vào hoàn cảnh của ngài Mahanaga. Người chứng thì tự 
biết và sự chứng đắc đó luôn có đủ những khía cạnh như 
sau: 


Tầng thánh thấp nhất đã đứt hẳn 3 Kiết Sử, thành 
tựu niềm tin tuyệt đối nơi Tam bảo, thành tựu 
tuyệt đối 5 giới, ngay cả trong chiêm bao hay lúc 
đối diện với cái chết. Vị Tu Đà Huờn tuyệt đối 
không thể dấu diếm tội lỗi mình đã phạm, vĩnh 
viễn không mắc vào Tà Kiến, thành tựu trí tuệ căn 
bản về Lý Duyên Khởi và hoàn toàn không nghi 
ngờ về Tam Tướng. Không cần nói đến quả vị La 
Hán, chỉ riêng quả vị Dự lưu với những chỉ tiết 
vừa nói thì liệu có phải là chuyện dễ dàng hay 
không. Bậc Nhị quả là người đã giảm nhẹ Dục Ái 
và Sân. Bậc Tam Quả là người dứt hẳn 2 phiền não 
này. 


Ngay cả một cư sĩ chứng Tam Quả cũng không thể 
giận, sợ, ghen tuông hay thích thú trong 5 trần. 
Một người tự xét mình chưa được thanh tịnh 


83 


tuyệt đối như vậy thì phải tự hiểu mình vẫn chưa 
là thánh Tam Quả. 


Một vị La Hán vĩnh viễn không còn kiêu mạn (so 
bằng, hơn, thua với ai), phóng dật, buồn ngủ, lười 
biếng và Vô Minh trong Tứ Đế. Từ bậc Tam Quả 
trở lên người ta không còn mảy may rung động 
trước 8 ngọn gió đời là khen, chê, được, mất, khổ, 
vui, thành công, thất bại. Vì vị này nhìn đâu cũng 
thấy Tam Tướng, không có ta cũng không có 
người. Thành tựu trọn vẹn những điều kiện này 
mới có thể là vị La Hán. 


Chỉ còn mơ hồ một điểm thì hành giả không nên 
bất cẩn để hài lòng về mình quá sớm. Có lẽ ông 
phải đọc kỷ kinh điển Pđli với sự hướng dẫn của 
một vị thầy nghiêm túc để hiểu rõ hơn về hành 
trình chứng thánh chứ không phải chứng 
thánh là sao. 


Hỏi 24: Việc Đức Phật đi bát có ý nghĩa gì đặc biệt 
không? 


Đáp 24: Việc Ngài đi bát chủ yếu là vì lợi ích cho chúng 
sinh. Hạnh khất thực là một trong những hình ảnh tiêu 
biểu của thánh nhân. Vì đời sống của một bậc thánh nhân 
luôn được biết đến qua sự giản dị về vật chất: Giản dị 
trong việc ăn mặc, chỗ ở và ngay cả chuyện trị liệu bệnh 
tật. Người sống bằng hạnh khất thực phải luôn hài lòng 
với thứ mình nhận được chớ không phải chỉ mong nhận 
được những thứ khiến mình hài lòng. Hạnh khất thực 
còn là một dấu hiệu của sự khiêm tốn. Ông thử tưởng 
tượng một người ôm bát đi xin ăn ngoài đường thì có lý 


34 


đo nào lại kiêu ngạo vì chuyện đó. Như vậy đối với một tỳ 
kheo phàm phu thì việc khất thực cũng là một pháp tu. 


Hỏi 25: Xin ngài giải thích cho con về pháp môn Tứ Vô 
Lượng Tâm. 


Đáp 25: Trước khi nói đến Tứ Vô Lượng Tâm thì ông 
phải biết rằng phần lớn chúng ta nếu không đọc Thanh 
Tịnh Đạo, không được mấy người hiểu đúng về 4 pháp 
Vô Lượng Tâm. Theo Thanh Tịnh Đạo, Từ Tâm (mett4) là 
lòng mong mõi chúng sanh khác có được điều tốt đẹp về 
tinh thần và vật chất. Từ Tâm giúp ta giảm được Sân tâm 
(dosa). Còn Bi (Rkaruna) là lòng mong mỗi người khác 
đừng bị khổ, đừng bị những điều xấu xa hay tệ hại. Tâm 
Bi Mẫn giúp ta bỏ được lòng hại người (himsa). Hỷ 
(mudita) là sự vui theo điều tốt đẹp ở chúng sanh khác. 
Hỷ có tác dụng đối phó với tâm bất mãn (arati) mà ở đây 
phải hiểu là tâm ganh ty. Xả (upekkha) là trạng thái tâm 
thanh thản không thương ghét khi nhìn về chúng sanh. 
Thanh thản là vì biết mỗi người có nghiệp riêng, chớ 
không phải là vì thiếu lòng từ bi. 


Bốn tâm trạng này chỉ được gọi là Vô Lượng Tâm khi nào 
đối tượng-mà ta nhắm đến không phân biệt một ai trong 
ba giới bốn loài, không cả biên giới địa lý. 


Từ Tâm là pháp tu trước tiên trong bốn pháp Phạm Trú. 
Về kỷ thuật thì đại khái như sau: Trước hết hành giả phải 
tự xác định với bản thân là mình đang được an lạc thân 
tâm rồi sau đó mới nghĩ tưởng đến một nguời nào đó mà 
mình thương kính một cách trong sạch như cha mẹ, thầy 
tổ rồi hình dung ra gương mặt của họ rồi chú tâm ước 
nguyện: Mong là người này hãy được an lạc thân tâm, 


65 


không bị đau đớn thể xác, không sợ hãi sầu khổ. Sau đó 
hành giả mới nghĩ tưởng đến các đối tượng tiếp theo, 
xem lại trong Thanh Tịnh Đạo. Nói chung là qua kỷ thuật 
dán tâm vào từng đối tượng ở 10 hướng cùng với những 
lời nguyện đã được hướng dẫn, Từ Tâm của hành giả lúc 
này gắn liền với tâm Định. Nếu đủ duyên, với đề mục Từ 
Tâm hành giả có thể đắc chứng 3 tầng thiền Sắc Giới (Sơ, 
Nhị, Tam thiền). Với người sơ cơ thì chỉ cần biết có vậy. 
Khi nào ông là một hành giả thực thụ thì kỷ thuật hướng 
dẫn sẽ được nâng cao. 


Hỏi 26: Con phải hiểu sao trường hợp những người có 
được khả năng nhìn thấy phi nhân, có phải đó là do khả 
năng có được từ việc kiếp trước họ đã từng tu thiên? 


Đáp 26: Trong kinh gọi đó là thứ thần thông do nghiệp 
sanh. Nghiệp ở đây có thể là đời trước họ đã từng đắc 
thiên. Cũng có thể những người này mới vừa từ các cõi 
trên sanh xuống. 


Hỏi 27: Có phải hành giả nào cũng bắt đầu với đề mục 
hơi thở hay không? Việc quán chiếu Tứ Đại có thể giúp 
cho định tâm hay không và xin ngài giải rõ hơn về đề 
mục Tứ Đại. 


Đáp 27: Đề mục hơi thở chỉ là một chọn lựa trong nhiều 
đề mục. Đề mục này có thể thích hợp với người này 
nhưng không thích hợp cho người kia. Chẵng hạn như đề 
mục hơi thở thì thích hợp cho người phóng dật, đề mục 
Tứ Đại thích hợp cho người có trí bén, Từ Tâm thích hợp 
cho người đa sân, đề mục bất mỹ (asubha) thích hợp cho 
người đa dục. Thích hợp ở đây có nghĩa là nên tu tập. Tuy 
nhiên theo kinh nghiệm của tôi thì đề mục hơi thở và đề 


86 


mục Tứ Đại là phổ biến nhất. Tôi có cảm giác như ai đến 
tu với tôi cũng đều từng có duyên với hai đề mục này. 


Về câu hỏi thứ hai của ông thì tôi xác định rằng đề mục 
Tứ Đại hoàn toàn có thể hỗ trợ cho định tâm được tốt 
hơn. Nên nhớ trong 40 đề mục Thiên Chỉ có môt số đề 
mục chỉ có trong thời Đức Phật ra đời. Đề mục Tứ Đại 
nằm trong số này. Nếu ông vững tin nơi Đức Phật thì ông 
cũng sẽ tu tập đề mục Tứ Đại tốt hơn. Về kỷ thuật tu tập 
đề mục này thì trước hết ông phải chú ý đến 12 đặc 
tướng của từng Đại trong cơ thể mình. 12 đặc tướng đó 
là cứng mềm, nặng nhẹ, mịn nhám của'Địa đại, tan chảy 
và ngưng tụ của Thủy đại, nóng và lạnh của Hỏa đại, nâng 
đở và xô đẩy của Phong đại. Ông phải chú ý những đặc 
tướng này trên thân của mình rồi xác định cái nào là Đại 
nào. Khi định tâm đã đạt đến mức độ nào đó thì ông sẽ 
thấy toàn thân trở thành màu trắng. Lúc đó ông vẫn tiếp 
tục chú niệm Tứ Đại trên tấm thân màu trắng ấy. Thêm 
một bước nữa thân xác màu trắng ấy sẽ trở nên trong 
suốt như một tảng băng hay khối thủy tỉnh. Đến đây ông 
vẫn tiếp tục quan sát Tứ Đại trên tấm thân trong suốt ấy 
và dần dần thấy nó phát sáng. Khi ánh sáng này kéo dài 
khoảng nửa giờ thì ông có thể hướng sự chú ý của mình 
vào 32 thể trược (các bộ phận lớn nhỏ từ răng tóc đến 
nội tạng và các chất bài tiết). Trên từng món thể trược 
ông tiếp tục nhận rõ phần nào là Đại nào và lúc này ông 
không những thấy được 32 thể trược của mình, mà còn 
có thể thấy của người khác trong tầm mắt ông. Người 
hữu duyên còn có thể ở ngay giai đoạn này lấy màu trên 
từng món thể trược để làm đề mục. Trong kinh gọi đó là 
đề mục Sắc hoàn tịnh (vannakasina). Đến đây thì chỉ 
riêng các đề mục trong thân của ông từ Tứ Đại đến màu 
sắc cũng đủ để ông chứng hết các tầng thiền. Ở trình độ 


67 


này sự thay đổi qua lại trong việc chú niệm 40 đề mục 
Thiền Chỉ là điều rất dễ dàng và cũng ở đây là thời điểm 
lý tưởng nhất để tu Tuệ Quán. 


Con đường thứ hai ngắn hơn, là ngay khi nhìn thấy thân 
mình phát sáng, hành giả chuyển sang Vipassana. Điều 
đặc biệt là đề mục Tứ Đại thường hỗ trợ rất nhiều cho đề 
mục hơi thở. Có rất nhiều hành giả của trung tâm Pa Auk 
lúc đầu chỉ thích hợp với đề mục Tứ Đại mà không là hơi 
thở dù trước sau gì cũng đều chọn lấy đề mục hơi thở để 
tu tập cả Chỉ và Quán. 


Hỏi 28: Làm sao hành giả biết mình: đang chú tâm vào 
hơi thở hay điểm chạm của hơi thở, vì có nhiều hành giả 
vẫn lẫn lộn hai thứ này. 


Đáp 28: Điểm chạm của hơi thở là da của ông. Còn hơi 
thở là luồng hơi chạm vào chỗ da ấy, nó ra vào ở chỗ tiếp 
xúc này. Hai thứ rõ ràng khác nhau nhiều lắm. Trong 
kinh Đức Phật có cho ta ví dụ về một người quan sát lưỡi 
cưa lúc đang cắt gỗ. Chỗ răng cưa tiếp xúc với gỗ cũng 
giống như chỗ da ông tiếp xúc với hơi thở. Khúc gỗ thì 
nằm yên, còn lưỡi cưa thì xê dịch tới lui. Khi ta nhìn vào 
điểm bị cắt thì không còn chú ý đến lưỡi cưa nữa. Và khi 
ta chú ý đến lưỡi cưa thì không còn thấy chỗ bị cắt nữa. 
Ai có nhằm lẫn như ông vừa nói thì nên nhớ lấy ví dụ 
này. 


Hỏi 29: Một người cư sĩ thuần thành nên đối xử với tăng 
ni ra sao? 


Đáp 29: Người cư sĩ thuần thành chỉ có ba việc phải làm 
khi gặp gỡ tăng ni là sự kính lễ, lắng nghe pháp thoại và 


88 


bố thí vật chất theo khả năng. Lắng nghe pháp thoại rồi 
phải biết hành trì, không phải chỉ nghe cho biết. Hành trì 
ở đây tối thiểu phải là 5 giới và tu tập Chỉ Quán. 


Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy người cư sĩ nên 
chia đều tài sản của mình ra nhiều phần: Cái nào để 
phòng thân, cái nào cho việc làm ăn sinh lợi và phần nào 
để bố thí cúng dường. 


Hỏi 30: Thế nào là một hành giả đúng mức? 


Đáp 30: Điều kiện quan trọng nhất để trở thành một 
hành giả đúng nghĩa theo lời Phật là đương sự phải biết 
xác định mục đích tu tập của mình. Có mục đích đúng đắn 
thì ông mới mong đi đúng đường. 


Và mục đích đúng đắn của việc tu tập là gì? Đức Phật đã 
nhiều lần xác định rằng lời đạy của ngài nhắm đến mục 
đích thoát khổ. Thoát khổ chính là mục đích tu tập của 
hành giả. Điều này vô cùng quan trọng vì ai cũng biết 
rằng phiền não chính là gốc khổ, nên muốn thoát khổ 
phải lìa bỏ phiền não. Phiền não có nhiều thứ, qua nhiều 
cách kể. Chẵng hạn Tham, Sân, Si, Mạn, Tà Kiến, Hoài 
nghi, Hôn thụy, Phóng dật, Vô tàm, Vô Úy. Hành giả phải 
luôn nhớ rằng chuyện duy nhất mà mình cần làm là đào 
thải phiền não. Hành trình tu tập Chỉ Quán chính là từng 
bước rời xa sự ảnh hưởng của phiền não. 


Tam học là cách trình bày ngắn gọn về con đường lìa bỏ 
phiền não. Phiền não có cái đáng sợ là chúng có thể xuất 
hiện dưới nhiều hình thức và trong nhiều hoàn cảnh khó 
ngờ nhất. Người không biết tu tập thì đầy dẫy phiền não 
đã đành, mà đối với một hành giả tỉnh tấn bậc nhất cũng 


39 


dễ dàng rơi vào những cạm bẫy ngọt ngào của phiền não 
ngay trong từng phút giây tu tập của mình. Trong kinh 
Lõi Cây (Trung Bộ) Đức Phật đã dạy rằng ngay đến môt 
người dốc lòng cầu giải thoát cũng vẫn có thể dễ dàng bị 
sa ngã và cám dỗ bởi các thứ gặp phải trên đường tu, từ 
thô thiển như danh lợi cho đến vi tế như sự thành tựu 
giới hạnh, tri kiến, thiền định. Chỉ cần vị tỳ kheo lơ là một 
chút rồi đem lòng thỏa mãn với những thứ mình đang có, 
cho đó là cái hay ho, đáng quý rồi dừng lại ở đó không đi 
xa hơn nữa. Vị tỳ kheo trong trường hợp này giống hệt 
như kẻ đi tìm lõi cây nhưng lại bị quyến fũ với những 
thứ hoa lá cành vô nghĩa, vô bổ và không giá trị. Thích cái 
nào cũng là tham, tham tế hay thô cũng là tham. Bất mãn 
cái gì cũng là sân, tế hay thô cũng là sân. 


Như đã nói thì mục đích cao nhất của hành giả phải là sự 
thoát khổ và để thoát khổ thì phải lìa bỏ nguồn khổ là 
phiền não. Tu tập Chỉ Quán là con đường lìa bỏ phiền 
não.Một hành giả tỉnh táo cứ thấy mình còn phiền não, 
dầu trong hình thức nào, với đối tượng nào, ở mức độ 
nào, thì cũng phải tự hiểu rằng mình còn phải đi tới, còn 
nhiều việc phải làm, đến lúc này mình vẫn chỉ là người 
trên đường: Bởi vì cứu cánh giải thoát chính là lõi cây của 
Phạm hạnh. Cho đến bao giờ chưa tìm thấy lõi cây thì bất 
cứ thứ gì ngoài ra cũng không đáng để ta mất thời giờ 
yêu thích, trân quý. 


Hành giả phải nhớ rằng ngày nào chưa là thánh thì dầu 
nội tâm có thanh tịnh cách mấy, bao lâu và kiểu nào thì 
đó cũng chỉ là sự vắng mặt tạm thời của phiền não. Nghĩa 
là ta chỉ mới tạm thời hết khổ trong ít lâu. Chỉ có sự 
thanh tịnh của vị La Hán mới được xem là giải thoát bất 
động và chỉ có vị này mới được xem là vĩnh viễn lìa bỏ 


90 


phiền não, vĩnh viễn thoát khổ, đi đến điểm tận cùng của 
mục đích tu tâp. Hiểu được và nhớ được những điều mà 
tôi vừa nói thì ta mới là một hành giả đúng mức. 


Hỏi 31: Con xin hỏi ngài “jhayati” là sao? Người ta nói 
hành thiền thì phải cần Jhäyati. 


Đáp 31: /hayati là một động từ Paii, hình thức danh từ 
của nó là Jhãna. Động từ này có hai nghĩa là đốt cháy cái 
øì đó hoặc chuyên chú vào cái gì đó. Từ đây, chữ Jhanga 
mà ta thường dùng và thường nghe trong Phật pháp tự 
nhiên có được một định nghĩa gồm chung cả 2 điều vừa 
nói: Jhãna (thiền) là sự tập trung tư tưởng vào đề mục để 
đốt cháy phiền não. Thiên có hai loại Hiệp Thế 
(Lokiyajhana) và Siêu Thế (Lokuttarajhana). Thiền Hiệp 
Thế gồm có Thiên Chỉ (Samatha) và Thiền Quán 
(Vipassana). 


Thiền Siêu Thế mới có khả năng đoạn trừ phiền não vĩnh 
viễn, gồm Thiền Quán thuần túy hoặc Thiền Quán có kết 
hợp Thiên Chỉ trong lúc chứng đạo. 


Còn thiền Hiệp Thế chỉ là Thiền Chỉ hay Thiên Quán 
trước lúc chứng đạo, nên khả năng tiêu trừ phiền não 
chỉ là tạm thời. 


Dầu tạm thời hay vĩnh viễn thì công năng của Thiền Chỉ 
và Quán luôn là đốt cháy (Jhãyatï) phiền não. 


Sơ thiền của thiền Samatha và trí Tuệ Quán của 
Vipassana (tôi muốn nói trường hợp tu đúng) đều có đủ 
5 chi thiền (Tâm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định) và nhờ vậy hành giả 
mới loại bỏ được 5 triền cái (Tham, Sân, Nghi, Trạo hối, 


91 


Hôn thụy). Nếu chưa chứng thánh nhưng hành giả không 
rời một trong hai phép thiền này thì tâm họ có thể được 
thanh tịnh trong một thời gian nhất định nào đó, vài giờ 
hay nhiều ngày, nhiêu tháng. 


Còn khi trí Tuệ Quán đi đến giai đoạn chứng thánh, có 
hay không có các tầng Thiền Chỉ đi cùng thì nó vẫn có 
khả năng đoạn trừ phiền não, ít nhiều tùy theo mỗi tầng 
thánh mà ta chứng. Trong trường hợp hành giả tu Quán 
là người có chứng các tâng Thiên Chỉ thì các tâng thiền đi 
kèm với thánh trí sẽ được gọi là Thiên Chỉ Siêu Thế, vai 
trò của chúng trong quá trình chứng đạo đĩ nhiên là 
không nhỏ. Chúng là phương tiện hữu hiệu và đắc lực 
cho Niệm và Tuệ của hành giả tu Quán trong việc tiêu trừ 
phiền não. Hành giả tu Chỉ có thể lấy đó làm nền tảng để 
tu Quán và chứng thánh bằng con đường Chỉ Quán song 
tu trong một khoảnh khắc. Trong khi đó một hành giả chỉ 
tu Thiền Quán thì khả năng chứng đắc chứng thánh 
không được dễ dàng như vậy. 


Hỏi 32: Xin ngài nói cho con biết sự khác nhau của tâm 
thức khi ta nhập định và trong giấc ngủ. 


Đáp 32: Ngoại trừ lúc giấc mơ đang diễn ra, tâm thức 
của một người đang chìm trong giấc ngủ sâu chỉ thuần 
túy là tâm Hữu Phần (Bhavanga). Tâm này là quả của 
một thiện nghiệp nào đó trong quá khứ. Trong trường 
hợp người ta nằm mơ thì sẽ có những lộ tâm Ý môn 
chuyên biệt xen vào. Cứ vậy cho đến khi nào thức giấc thì 
thôi. Cảnh của tâm Hữu Phân chính là những gì đương sự 
(người nằm ngủ) đã nhìn thấy trong lúc cận tử đời trước. 
Còn đối với người đang nhập định thì trong suốt thời 


92 


gian này dòng tâm thức của họ chỉ gồm toàn các tâm 
thiền, cao thấp tùy người và tùy lúc. 


Hỏi 33: Một người đang trong tình trạng hôn mê sâu đến 
mức được gọi là người thực vật thì lúc đó có còn tâm 
thức hay không? 


Đáp 33: Với những điều kiện khoa học hiện đại, người ta 
hoàn toàn có thể duy trì một thân xác bằng những can 
thiệp hóa chất hay xung điện, nên rất khó nói cái gọi là 
người thực vật kia còn sống hay đã chết về tâm lý: 


Hỏi 34: Con thấy ngài nói nhiều về Thiền Chỉ, vậy thì một 
người chỉ tu Quán mà thôi có thể chứng thánh được hay 
không? 


Đáp 34: Chắc chắn là có thể. Có ba từ Palï để gọi vị thánh 
chưa từng tu Thiền Chỉ là Thuần Quán 
(suddhavipassakRa), Thánh Khô: (sukkhavipassaRd), bậc 
Quán Hạnh (vipassanayaniRa). 


Hỏi 35: Ngài nghĩ sao về trường hợp một người chết đã 
lâu mà xác không hư, có phải đó là do năng lực thiền định 
hay thứ gì khác? 


Đáp 35: Người có tu tập đôi khi dễ dàng thành tựu nhiều 
ước muốn hơn người bình thường. Nếu cộng với công 
đức đời trước thì việc đó càng dễ dàng hơn. Vì một thiện 
chí nào đó, người ta có thể làm môt ước nguyện, chẵng 
hạn như mong thân xác có thể tồn tại lâu dài, dĩ nhiên 
không thể là vĩnh cữu. 


93 


Chuyện này ở Miễn Điện thì bình thường, thậm chí có bà 
kia không phải là Phật tử, cả đời không biết giới hạnh là 
øì, vậy mà sau khi bà mất, thi hài cứ tươi tắn như một 
người nằm ngủ trong rất nhiều ngày như vậy. Tôi nghĩ 
rằng trong trường hợp này có thể là do bà ấy từng có 
môt nguyện ước trong quá khứ với sự hỗ trợ của công 
đức nào đó. Nói rốt ráo thì việc xác ta có ra sao cũng 
không là điều quan trọng. Chuyện đó có được do nhiều lý 
do và không nên xem nó là mục đích để hướng tới. 


Hỏi 36: Ngài nghĩ gì về việc hồi hướng công đức cho một 
người đã mất, nó có tác dụng gì không? 


Đáp 36: Trong kinh Thi Ca La Việt (Trường Bộ), Đức 
Phật có dạy rằng một trong những bổn phận của con cái 
là không những phụng dưỡng cha mẹ lúc sống, còn phải 
biết làm phước để hồi hướng cho cha mẹ khi họ đã mất. 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh (phần 5 pháp) có xác định rằng 
môt người chưa phải La Hán thì sau khi mạng chung chắc 
chắn phải đến một trong 5 cảnh giới: Thiên giới (gồm 
Dục thiên và Phạm thiên), nhân loại, quỷ thần (phi nhân 
từ cõi Tứ Thiên Vương trở xuống cõi người), bàng sanh 
và địa ngục. Trong số đó, có một loại ngạ quỷ thuộc nhóm 
quỷ thân vừa nói có tên là Paradattipajivikapeta, ngạ 
quỷ Hưởng Từ, tức chỉ sống nhờ vào đồ cúng và công đức 
hồi hướng, ít thì được an lạc hiện tiền và nhiêu thì có 
thể bỏ thân ngạ quỷ để sanh về các cõi nhân thiên. 
Ngoài hạng này ra, các loài khác không thể nhận được 
phước hồi hướng. Không nhận được có nghĩa là nếu có 
biết người ta hồi hướng cho mình rồi mình có lòng hoan 
hỷ thì cũng không có một thay đổi đặc biệt nào trong đời 
sống trước mắt. 


94 


Kinh ghi ngày xưa có một vị tướng quân tên Nandaka 
mắc Đoạn Kiến nặng. Con gái ông ta lại là một vị thánh 
Dự Lưu. Sau khi chết, ông tướng quân sanh làm loài ngạ 
quỷ paradattupajivikapeta (ngạ quỷ Hưởng Từ). Cô con 
gái của ông cúng dường cho một vị La Hán khất thực rồi 
hồi hướng phước báo đến cha. Do nghiệp chướng sâu 
dày nên sau khi tùy hỷ công đức hồi hướng, ông ta chỉ 
được hưởng thiên lạc trong 6 tháng, sau đó sanh trở lại 
địa ngục. 


Một câu chuyện khác nữa là nhóm quyến thuộc của vua 
Bình Sa Vương vào đời Phật Vipassi vì'cố tình ăn trước 
Đức Phật và chư tăng những thực phẩm được sửa soạn 
để cúng dường cho các ngài nên sau đó phải sanh vào địa 
ngục rồi cảnh giới ngạ quỷ trong suốt một thời gian dài 
trải qua 7 đời Phật. Gặp vị nào ra đời họ cũng đến hỏi 
xem chừng nào mình mới trả hết nghiệp ngạ quỷ. Chư 
Phật quá khứ vì lòng đại bi không muốn họ thất vọng nên 
chỉ trả lời là hãy đợi đến vị Phật sau mà hỏi. Tổng cộng 
thời gian, nhóm nøạ quỷ này đã gặp được 6 vị Phật. Vị 
cuối cùng là Đức Phật Ca Diếp, ngài mới nói cho họ biết 
rằng họ sẽ được giải thoát khỏi kiếp ngạ quỷ khi gặp 
được Đức Thế Tôn Gotama. Kinh nói nhóm ngạ quỷ này 
đều thuộc loại Hưởng Từ (paradattipajivikapeta). Họ 
đều được sanh thiên ngay sau khi nhận phước hồi hướng 
từ vua Bimbisãra qua cuộc cúng dường đến Đức Phật và 
chư tăng. Nên biết rằng không cứ hồi hướng thì phải có 
người nhận, mà điều quan trọng là còn có hy vọng thì ta 
còn hồi hướng và bản thân việc chia sẻ công đức ấy cũng 
là một cách ban rãi Từ Tâm, hỗ trợ rất nhiều cho việc tu 
tập thiền định. 


95 


Hỏi 37: Nếu trong bảy kiếp còn lại, một vị Tu Đà Huờn 
không có chút nổ lực nào hết thì cuối cùng có chứng La 
Hán không? 


Đáp 37: Chuyện đó không bao giờ xảy ra với một người 
đã hiểu được lý Thánh đế bằng thánh trí. 


Hỏi 38: Có những hành giả trì độn và chậm chạp thì họ 
có nên phí thời gian để tu thiên hay không và nếu lời 
khuyên là nên tiếp tục thì họ phải làm sao với khả năng 
quá sức kém cỏi của mình. 


Đáp 38: Nhiều người có thể do tiền nghiệp mà trong một 
giai đoạn nào đó trước khi trí tuệ được khai mở trông có 
vẻ trì độn hơn người, hoặc do đã tái tục bằng tâm vô trí 
nên khả năng nhận thức và chứng đắc không sao bì được 
với người khác. Nhưng theo tinh thần Phật Pháp thì họ 
vẫn phải tu tập Chỉ Quán với khả năng có được, bởi biết 
đâu nếu họ là người tam nhân thì cũng có hy vọng sau 
nhiều nỗ lực. Còn nếu không được gì thì sự nỗ lực đó 
chắc chắn sẽ là duyên lành giải thoát cho đời sau kiếp 
khác. Chúng ta phải nói ngược lại mới đúng: Càng yếu 
kém càng phải nỗ lực chớ không phải bỏ cuộc. Có chuyện 
này rất-quan trọng mà ông đừng quên là nhiều khi không 
phải người ta trì độn mà vì lối hành trì hiện tại không 
thích hợp với họ. Nếu gặp được minh sư thiện hữu khai 
thị đúng cách thì họ hoàn toàn có khả năng như người 
bình thường. Nhiều khi thầy bạn ta không hiểu được ta 
thật sự cần gì thì trong mắt họ ta cũng có thể là một 
người trì độn. Đó là lý do ta phải thường xuyên nghe 
pháp và gặp gỡ càng nhiều càng tốt những bạn lành. Một 
điều ít người để ý là phiếm luận rất nguy hiểm cho việc 
phát triển trí tuệ. Mình nói những điều vô ích, nghe 


96 


những điều vô ích và có những cuộc gặp gỡ vô ích thì 
một người thông minh đến mấy cũng trở nên tâm 
thường. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy rằng khi các tỳ 
kheo gặp nhau chỉ có 2 việc để làm là trao đổi Phật Pháp 
hoặc im lặng để thiền định. 


Hỏi 39: Nuôi gà để lấy trứng bán có phải là cách sống 
ngược lại chánh mạng hay không? 


Đáp 39: Nuôi vì lòng từ bi là tốt, nuôi để thu hoạch là lợi 
dụng. Đó là Tà mạng. Trứng ta bán đi chắc chắn có mầm 
sống trong đó và những mầm sống này sẽ bị giết chết khi 
người ta chế biến thực phẩm. Như vậy nuôi gà lấy trứng 
cũng là một cách sát sanh gián tiếp. 


Hỏi 40: Người chỉ biết dốc sức nghĩ đến việc thanh lọc 
phiền não bản thân và sự chứng thánh cho riêng mình thì 
có phải là ích kỷ không? 


Đáp 40: Có hay không những hành động cụ thể để giúp 
người là tùy vào hạnh nguyện của mỗi vị thánh. Nhưng 
tất cả thánh nhân đều có Từ Tâm đối với chúng sanh. 
Việc thể hiện Từ Tâm đó ra sao còn là tùy duyên. La Hán 
nào cũng thương đời và ít nhiều luôn nghĩ đến lợi lạc cho 
chúng sinh khác. Ngài Xá Lợi Phất hay ngài Ca Diếp thì 
giúp đời bằng cách dẫn thân trong xã hội loài người, ngài 
Kiều Trần Như thì một đời chỉ sống trên núi cao, hầu như 
không tiếp xúc với nhân gian nhưng đối tượng Từ Tâm 
của ngài là đám voi rừng và những vị trời hộ trì ngài mỗi 
bữa. Tối thiểu ông cũng phải nhớ rằng mỗi vị thánh là 
một ruộng phước bao la vô tận cho chúng sanh. Các ngài 
không từ chối những cơ hội tốt để người ta gieo trồng 
hạt giống công đức, từ một chén cơm bố thí đến một cái 


97 


cúi đầu hay câu chào hỏi. Nếu đã vậy thì sao lại có thể nói 
vị thánh nào là nhiều từ bi hơn vị thánh nào. 


Hỏi 41: Con có nghe một thuật ngữ trong pháp môn 
Thiền Chỉ của ngài là Vào Sâu Trong Hữu Phần 
(bhavanga), xin hỏi đó là sao? 


Đáp 41: Đây là một tình trạng trục trặc xảy ra khi hành 
giả đạt đến Cận Định. Nó chỉ đơn giản là sự đánh mất tâm 
định để một chuỗi dài Hữu Phần xen vào. Khi hành giả 
đang chú tâm vào cảnh đề mục thì bỗng dưng không còn 
biết gì nữa, ta gọi tình trạng này là rơi vào Hữu Phần. 
Thông thường thì đối với một người còn thức, cứ giữa 
hai tâm lộ khách quan luôn có một chuỗi sát-na Hữu 
Phần làm trung gian. Cảnh của tâm Hữu Phân là cảnh cận 
tử đời trước. Nếu hành giả không phải là người lão luyện 
trong việc quán chiếu 12 Duyên Khởi thì không thể biết 
được cảnh của tâm Hữu Phần là gì và vì vậy khi chúng 
xuất hiện hành giả có cảm giác như tâm mình lúc đó 
không có cảnh. Thực ra không có tâm nào là không có 
cảnh, nhưng cảnh của tâm Hữu Phân thì như vừa nói 
không phải aï cũng biết được. 


Theo chú giải A-Tỳ-Đàm thì đối với Đức Phật, ngài chỉ 
cần 2 sát-na Hữu Phần giữa hai tâm lộ, ngài Xá-Lợi-Phất 
chỉ cần 16 sát-na Hữu Phần. Còn người khác thì tùy vào 
mức độ nhanh chậm của bản thân mà số Hữu Phần xen 
vào nhiều hay ít, thường thì đếm không xiết. Tình trạng 
này không có gì đáng ngại bởi nó chỉ là một khoảnh khắc 
thất niệm hay tạm thời mất định mà thôi. Hành giả khi 
phát hiện ra nó, cứ thanh thản dùng Định hoặc Niệm để 
quay lại cảnh đề mục, tùy theo trường hợp tu Chỉ hay 
Quán. 


98 


Hỏi 42: Xin ngài giải thích tại sao có trường hợp hành giả 
không thể quán sát chi thiền, không thể tu chung Chỉ với 
Quán? Cách thức Chỉ Quán song tu là sao, có phải là quán 
sát chi thiên hay không? 


Đáp 42: Ông nên nhớ có 3 loại Định: Sát-na Định 
(khanikasamadhi), Cận Định (upacarasamadhi), Kiên Cố 
Định (appanasamadhi). Trong đó yếu nhất là sát-na Định 
và mạnh nhất là Kiên Cố Định. Phải bằng một trong hai 
loại định sau thì người ta mới có thể quan sát chi thiền và 
tu tập Chỉ Quán cùng lúc. Nhưng chỉ dùng sức mạnh của 
chúng sau khi ra khỏi chúng chứ đang lúc chúng có mặt 
thì hành giả chỉ có Định chứ không thể sử dụng Niệm và 
Tuệ. 


Khi một người đang tu Thiền Chỉ, chẳng hạn đề mục hơi 
thở, thì cảnh của Cận Định và Kiên Cố Định không phải là 
chi thiền mà là Quang tướng của hơi thở. Do đó hành giả 
lúc này nếu cứ chuyên chú vào chỉ thiền thì không thể an 
trú trong Cận Định và Kiên Cố Định được. Phải đợi đến 
sau đó, khi đã quen thuộc với Quang tướng hơi thở thì 
người ta mới ra khỏi Cận Định hoặc Kiên Cố Định rồi 
quan sát chi thiền. Lúc này định tâm của họ chỉ là Sát-na 
Định. Đó là lý do tại sao trong Cận Định hay Kiên Cố Định 
người ta không thể quán sát chỉ thiền. 


Về vấn đề tu Quán, cảnh của Tuệ Quán là Tam Tướng 
trong Danh Sắc Chân Đế vốn rất sinh động và biến đổi 
không ngừng nên hành giả phải dùng sát-na Định để làm 
việc đó không thể nào dùng Cận Định hay Kiên Cố Định 
để ghi nhận những cảnh Danh Sắc đang sanh diệt chớp 
nhoáng. 


99 


Còn nói Chỉ Quán song tu thì phải hiểu là hành giả trước 
hết phải ra khỏi Cận Định hay Kiên Cố Định rồi mới quan 
sát cảnh Danh Sắc qua khía cạnh Tam Tướng. Nghĩa là 
lúc này cũng vẫn dùng sát-na Định mà thôi. Có điều là 
sát-na Định ở người có Cận Định hay Kiên Cố Định thì 
mạnh và bền hơn người bình thường gấp nhiều lần. Đây 
là lý do tại sao nói Định năng sinh Tuệ, Samatha hỗ trợ 
Wipassanga. 


Vipassana hay Tuệ Quán là trầm tư (contemplating) chớ 
không phải là tập trung tư tưởng (concenfration) trong 
cảnh đề mục. Quán sát chi thiền không phải là tu tập Tuệ 
Quán, bởi trí Tuệ Quán phải là quan sát toàn bộ Danh 
Pháp gồm cả chỉ thiền trong từng khoảnh khắc, ở đây là 
cả 34 Tâm Sở đi cùng với các tâm thiền (tùy tâng mà 
thêm bớt). Biết được những điều vừa nói là ông đã thành 
tựu phần căn bản của Tri Kiến Tịnh và có được hiểu biết 
căn bản về Tuệ Quán. Bởi từ đây ông có thể tu riêng Tuệ 
Quán hay Chỉ Quán song tu mà không phải phân vân nghỉ 
hoặc gì. 


Hỏi 43: Từ hôm con đến đây cứ bị chứng mất ngủ, và 
chiêm bao vớ vấn. Thậm chí con bây giờ cứ sợ phải lên 
giường vì ngủ kiểu chập chờn còn mệt hơn là thức trắng. 
Rồi cứ vậy mà lúc hành thiền thì bị buồn ngủ, khả năng 
Niệm và Định cũng vì vậy mà ngày một kém hơn. VỊ sư 
huynh hướng dẫn thì bảo con hãy thử tu tập đề mục Từ 
Tâm, tạm quên các đề mục khác trong ít lâu. Con làm 
theo và thấy ngủ tốt hơn. Con muốn biết một người chưa 
từng đắc thiền thì làm sao có thể dùng đề mục Từ Tâm 
mà chứng thiền được? 


100 


Đáp 43: Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng việc tu 
tập Từ Tâm có thể giúp hành giả định tâm tốt hơn. Và 
bản thân đề mục Từ Tâm cũng có thể giúp hành giả 
chứng thiền với kỷ thuật đã được nói rõ trong bộ Vô Ngại 
Giải Đạo (Patisambhidamagga) qua 528 câu rãi Từ Tâm. 
Pháp môn này rất đặc biệt, dầu ông không chứng thiền 
được thì cũng được vô lượng công đức. Người dù có từng 
chứng thiền hay không khi muốn tu tập đề mục Từ Tâm 
cũng phải áp dụng một kỷ thuật giống nhau, dĩ nhiên 
nhanh chậm có khác. 


Người đắc thiền bằng đề mục Từ Tâm thì có thể chỉ chú 
tâm vào một đối tượng cho đến khi đắc thiền thì thôi. 
Nhưng với hành giả chỉ muốn tu pháp Từ Tâm để lòng 
được yên thì có thể thay đổi đối tượng, miễn sao lòng 
thấy yên là được. 


Pháp tu Từ Tâm chỉ được gọi là Vô Lượng Tâm khi đối 
tượng của nó là tất cả chúng sanh ở vô lượng thế giới 
không có một phân biệt nào. Lòng hành giả muốn đắc 
thiền bằng đề mục này phải đạt được mức độ không giới 
tuyến, dù nhiều khi chỉ mới nhắm vào một đối tượng thì 
đã đắc thiền. Khả năng cao nhất của đề mục Từ Tâm là 
Tam thiền. Người có thiền thì tình thương đối với chúng 
sanh mạnh mẽ và rõ ràng hơn người không có thiền. Từ 
Tâm ở hành giả chưa từng chứng thiền thường chỉ ở mức 
tưởng tượng bằng thiện chí chứ không được thứ tình 
thương cụ thể như một người chứng thiền. Trong 11 quả 
báo của pháp môn Từ Tâm có nói đến những điều mà 
hành giả nào cũng cần là ngủ ngon, dậy khoẻ, không ác 
mộng, được chư thiên hộ trì, định tâm dễ dàng, lúc chết 
không mê loạn và khả năng sanh thiên rất cao. 


101 


Hỏi 44: Xin hỏi trở ngại lớn nhất của phụ nữ khi tu tập 
Chỉ Quán là gì? 


Đáp 44: Trong chuyện tu tập, mỗi người có vấn đề riêng 
và vẫn đề đó không liên hệ chuyện giới tính. Đàn ông có 
Lợi căn và Độn căn, phụ nữ cũng vậy. Tái sanh bằng tâm 
tam nhân thì nam nữ gì cũng là người tam nhân, bỏ được 
5 Triền Cái thì nam nữ nào cũng chứng được thiền định, 
dứt hắn các Kiết Sử thì nam nữ nào cũng là thánh nhân. 


Hỏi 45: Con muốn biết khi quay về đời sống øia đình thì 
hành giả có thể tiếp tục tu tập như ở các khóa thiền hay 
không và có cách nào để hỗ trợ họ trong một đời sống 
không có nhiều điều kiện để tĩnh tâm. 


Đáp 45: Những gì được dạy. và được thực hành ở thiền 
viện phải luôn được xem là cần thiết cho ông ở mọi nơi 
mọi lúc, dù không phải ở đâu và lúc nào sự hành trì cũng 
dễ dàng như nhau. Vấn đề lớn nhất của hành giả trong 
đời sống gia đình là có hay không cái khả năng lẫy ra 
khỏi lòng mình những lo toan không thật sự cần thiết. 
Chuyện phải làm không hẳn là chuyện phải khiến ta 
lo. Mà người cư sĩ thường thì chuyện gì cũng lo, lo hoài 
thành nết, đã là nết thì rất khó bỏ. 


Trong thời Đức Phật còn tại thế, các tín nữ thường đi 
nghe pháp và tu thiền ở chùa lúc ban ngày, nhưng các cư 
sĩ nam giới thường lại thích ban đêm. Bối cảnh sinh hoạt 
cũng là một điều kiện hỗ trợ cho tâm lý. Chẵng hạn như 
thời Phật người ta chứng thánh nhiều hơn bây giờ và 
ngay trong thời Phật thì người dân xứ Kuru chuyên tu 
Tuệ Quán tỉnh tấn hơn cư sĩ nơi khác. 


102 


Để việc tu tập ở nhà được tốt hơn, hành giả phải tự quy 
định thời khoá thích hợp và nghiêm khắc. Chẵng hạn mỗi 
ngày tối thiểu phải tọa thiền từ 1 đến 2 giờ và phải can 
đảm nhủ lòng gạt hết mọi sự lo toan ra khỏi tâm trí. 
Trong thời gian toạ thiên ấy không øì là quan trọng hơn 
việc duy trì Định hay Niệm. Thích hợp và nghiêm khắc 
chưa đủ, hành giả còn cần đến yếu tố thứ ba là sự kiên trì 
không bỏ cuộc giữa chừng. 


Hỏi 46: Xin hỏi làm sao để đối phó 5 Triêền Cái 
(Nivarana)? 


Đáp 46: 5 phiền não Tham dục, Bất mãn, Hôn thụy, Trạo 
hối và Hoài nghi là 5 thứ tâm trạng ngăn chận khả năng 
tỉnh thần của hành giả trong công phu tu tập, dầu Chỉ hay 
Quán. Nên chúng được gọi là Triên Cái. 5 Triền Cái đã 
được huân tập và theo đuổi chúng ta trong vô số kiếp tái 
sanh và chúng đã trở thành những thói quen bất thiện 
mà nguồn gốc căn bản chính là Ayonisomanasikara, tạm 
hiểu là nhận thức sai lầm hay sự đánh giá vấn đề không 
đúng đắn, thiếu chính xác. Để đối phó 5 Triền cái thì ta 
phải làm ngược lại là sống trong nhận thức chính xác, 
Yonisomanasikara. Hành giả phải luôn luôn ghi nhớ tánh 
Vô thường, Khổ và Vô ngã trong mọi sự, trong vạn vật, dù 
tinh thần hay vật chất. Lúc nào cũng nhớ đến Tam Tướng 
thì lòng không nghĩ về bất cứ cái gì bằng sự thích thú, kỳ 
vọng và bám chắc. Mới nghe qua ông thấy hình như nhận 
thức về Tam Tướng có vẻ không liên quan gì tới 5 Triền 
cái nhưng tôi bảo đảm với ông rằng một người liên tục 
sống trong tâm niệm ghi nhớ vê Tam Tướng thì 5 Triên 
cái sẽ từng bước vơi giảm. Tâm Niệm về Tam Tướng có 
thể hiển hiện qua các pháp quán niệm tử thi, sự chết, thể 
trược,...NÑgay đến những suy nghĩ về chuyện đời nay còn 


103 


mai mất, sự sa đọa trong ba cõi sáu đường cũng đều là 
những nhận thức đúng đắn để lìa bỏ 5 Triền cái. Tâm 
Niệm về Tam Tướng được xem là nền tảng để đối phó 
trực tiếp với 5 Triền cái. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật 
dạy răng cách tốt nhất để đối phó Tham dục là sự quán 
tưởng Bất tịnh, cách tốt nhất để đối phó sự Bất mãn là sự 
tu tập Từ Tâm, cách tốt nhất để đối phó Hôn Thụy là sự 
Tinh tấn không ngừng, cách tốt nhất để đối phó Trạo hối 
là Định tâm và cách tốt nhất để đối phó Hoài nghĩ sự Như 
lý tác ý, khéo suy nghĩ (yonisomanasiRara). Tuệ Quán và 
Thiền Chỉ ở phàm phu chỉ có thể đè nén 5 Triền cái trong 
một thời gian. Bậc Sơ Quả vĩnh viễn không còn Hoài nghị, 
bậc Tam Quả vĩnh viễn không còn Tham dục và sự Bất 
mãn. Chỉ có vị La Hán là mới có thể chấm dứt hoàn toàn 5 
Triền cái. 


Hỏi 47: Xin ngài nói thêm-cho con về Danh và Sắc trong 
pháp môn Tuệ Quán nói chung và Danh Sắc trong 12 
Duyên Khởi, chúng có giống nhau hay không. 


Đáp 47: Chuyện này dài dòng lắm, muốn nói cho hết 
phải mất rất nhiều thời gian. Cách tốt nhất là ông phải đi 
học A-Tỳ-Đàm. Ở đây tôi chỉ giải thích đại khái. Nói tổng 
quát thì Danh Pháp chỉ cho 89 tâm thức và 52 Tâm Sở. 
Được gọi là tâm gì thì phải xem những Tâm Sở nào đi 
chung với nó và nó biết cảnh gì. 


Tâm Sở có 3 thứ là Tâm Sở Bất Thiện, Tâm Sở Tịnh Hảo 
và Tâm Sở Đới Chất (còn gọi là Tâm Sở Tợ Tha). Tâm Sở 
Đới Chất là những Tâm Sở bắt buộc phải có để tạo nên 
cái biết của tâm dầu thiện hay ác, còn tâm ấy là tâm thiện 
hay ác thì phải xem Tâm Sở nào đi cùng. Tâm Sở Đới Chất 
giống như nước trong các nồi canh, canh nào cũng cần 


104 


đến nước. Còn Sắc Pháp thì bao gồm Tứ Đại và 24 thứ 
Sắc Pháp dựa vào Tứ Đại mà có. 


Danh Sắc trong giáo lý Duyên Khởi thì phải được hiểu 
khác. Danh ở đây là 32 tâm quả và các Tâm Sở đi cùng. 
Đã nói là quả thì không là thiện ác dù chúng có từ nghiệp 
thiện ác. Chúng được gọi là pháp vô ký. Sắc trong 12 
Duyên Khởi ám chỉ cho sắc Nghiệp Sanh, sắc Tâm Sanh 
(chủ yếu), sắc Nhiệt Lượng cùng sắc Dưỡng Tố (phụ 
thuộc). Về thời điểm có mặt thì Danh Sắc trong 12 Duyên 
Khởi phải được hiểu là trong giây phút tái tục đầu đời là 
chủ yếu. Nếu nói vậy thì Sắc Pháp ở trường hợp nào cũng 
là một, chỉ có Danh Pháp thì có chỗ bao gồm tất cả tâm, 
có chỗ chỉ nói riêng 32 tâm quả Hiệp Thế. 


Hỏi 48: Con nghe nói Đức Phật thường thuyết pháp cho 
cư sĩ bằng cách bắt đầu với đề tài bố thí, trì giới và cõi 
trời, sau đó nếu thấy người nghe đủ duyên thì ngài mới 
giảng tiếp về lý Tứ Đế mà bắt đầu là nhắc về sự nguy 
hiểm của tham ái. Cách thuyết giảng này xem chừng rất 
đặc biệt, hôm nay. con xỉn ngài hãy thử nói pháp cho con 
nghe theo trật tự đó. 


Đáp 48: Cách thuyết giảng đó của Đức Phật được trong 
kinh gọi là Tuần Tự Pháp (anupubbikatha) nghĩa là cách 
nói từ thấp lên cao từ dễ đến khó, từ thô đến tế, từ tương 
đối đến tuyệt đối. Không phải với ai ngài cũng áp dụng 
cách nói này. Có lúc ngài trực tiếp nói thẳng pháp môn 
Tuệ Quán (như khi thuyết kinh Vô Ngã Tướng - 
Anattalakkhanasutta cho nhóm Kiều Trân Như), có lúc 
ngài nói thắng pháp môn Samatha (như kinh Tiểu Không 
- Culasuññatasuttä, trong Trung Bộ). Có lúc ngài bắt đầu 
bằng Giới Học (như kinh Ước Nguyện - 


105 


Akankheyyasutta). Cách nói kiểu Tuần Tự Pháp thường 
chỉ dành cho cư sĩ sơ cơ. 


Ở đây ông muốn nghe tôi nói về Tuần Tự Pháp thì tôi 
chìu ông nhưng chỉ là đại khái thôi. 


Trước hết là về pháp Bố thí. Quả báu của công đức này 
luôn tùy thuộc vào 3 điều kiện là đức hạnh của người 
nhận, tâm tư của người cho và vật cúng dường có đúng 
pháp hay không. Khi một công đức bố thí có đủ 3 điều 
kiện này thì được xem là tối thượng. Khi chỉ có một trong 
ba thì bị xem là khiếm khuyết. Khi cả người cho lẫn 
người nhận đều có trí tuệ đúng mức trong Tam Tướng và 
Nghiệp lý thì được xem là trường hợp tốt nhất. Dù nhận 
hay cho cũng đều luôn nhớ rằng cái gì đã có thì phải bị 
mất, cái gì có thể mất thì không đáng gọi là hạnh phúc và 
cũng không đáng để ta xem là ta hay của ta. Và dầu thiện 
hay ác đều để lại hậu quả. 


Về việc giữ giới thì cũng có đôi điêu ông cần phải nhớ. 
Giới tỳ kheo được xem là cao nhất trong các loại phàm 
giới, giới thánh thì thù thắng hơn giới phàm, giữ giới mà 
nhắm đến mục đích hữu lậu (sanh tử) thì không bằng 
mục đích vô lậu (giải thoát). 


Về hạnh phúc cõi trời thì không có gì để nói nhiều. Ta chỉ 
cần biết rằng không một nếp sống nào của nhân loại có 
thể đủ để giúp ta hình dung ra được cái gọi là sự hạnh 
phúc của chư thiên: Sống lâu hàng triệu năm, không bệnh 
không già, muốn đi đâu cũng được và muốn gì cũng có. 
Kinh nói một vị Chuyển Luân Vương cai trị 4 hành tỉnh 
cũng không có được một phần trăm sự sung sướng của 


106 


chư thiên cõi Đao Lợi. Công đức dẫn sanh về thiên giới 
chủ yếu là Bố thí và Trì giới. 


Về sự nguy hiểm của tham dục thì trong kinh 
Potaliyasutta (Trung Bộ), Đức Phật dạy rằng các món dục 
lạc giống như khúc xương không còn thịt, gặăm thì mỏi 
miệng mà không có gì để nuốt. Dục lạc cũng giống như 
loại trái độc có màu sắc hấp dẫn, như một món nợ không 
thể trả, như một giấc mơ đẹp thấy gì thì cũng không có 
thật. Không bỏ được tham dục thì còn quẩn quanh trong 
Dục giới, đừng nói gì đến việc đắc thiền hay chứng đạo. 


Nội dung Tuần Tự Pháp thực ra chính là Tứ Đế nói theo 
cách dễ hiểu nhất cho người kém cỏi. 


107 


II. KINH NGHIÊM TUỆ QUÁN 
CHANMYAY SAYADAW 


A. TỨ ĐẾ 


Chúng ta bắt đầu nói về pháp môn Tuệ Quán bằng chút 
kiến thức căn bản về Tứ Đế, nội dung của kinh Chuyển 
Pháp Luân, pháp thoại đầu tiên của Đức Phật ngay sau 
khi thành đạo. 


1. KHỔ ĐẾ (DUKKHASACCA): 


Mọi hiện hữu trên đời, trong bất cứ hình thức nào cũng 
đều là sự đau khổ. Đây là một sự thật mà người muốn 
giải thoát đau khổ bắt buộc phải biết (pariññeyya). Tất cả 
mọi đam mê, bất luận là đam mê cái gì cũng đều là 
nguyên nhân của đau khổ: Cái đam mê vi tế thì tạo ra khổ 
vi tế, cái đam mê thô thiển thì tạo ra cái khổ nặng nề. Đây 
là sự thật thứ hai mà người cầu giải thoát phải biết để lìa 
bỏ (pahatabba)-tất cả đam mê. Muốn lìa bỏ tất cả đam 
mê thì ta phải đi đúng con đường, tức sống theo tỉnh 
thần Bát Chánh Đạo để ngay khi còn sống không còn bất 
cứ niềm đam mê nào nữa, tức dứt hẳn Tập Đế và khi 
chấm dứt kiếp sống thì không tiếp tục tái sanh nữa, tức 
dứt hẳn Khổ Đế. Đây chính là sự thật thứ ba mà ta phải 
biết để hành trì đúng đắn (bhävetabba). Một người 
không còn phiền não nữa sẽ biết rõ Níp Bàn là cái gì, đó 
là trạng thái vắng mặt của Khổ Đế, Tập Đế và Đạo Đế. 
Nghĩa là sự vắng mặt hoàn toàn mọi hiện hữu. Níp Bàn 
cũng là một sự thật nhưng đây là cái cần được chứng ngộ 
(sacchikatabba) thông qua sự hành trì Bát Chánh Đạo và 
chỉ bằng con đường này mà thôi. 


108 


Trên đây là sơ lược về Tứ Đế và tiếp theo đây là phần nói 
rộng về Khổ Đế. 


Nói rốt ráo Khổ Đế chỉ là sự có mặt của Danh và Sắc Pháp 
tức các hiện tượng tồn tại của tỉnh thần và vật chất. Danh 
Sắc được gọi là pháp Hữu Vi (sankhara) bởi vì chúng 
phải dựa vào vô số điều kiện để có mặt. Chẵng hạn chỉ 
riêng việc Thấy cũng đòi hỏi 4 điều kiện là thần kinh Thị 
giác, đối tượng thích hợp để thấy (không quá nhỏ hay 
quá xa, quá mờ nhạt,..), ánh sáng thích hợp và có sự chú 
ý. Thiếu một trong các điều kiện tối thiểu này thì ta 
không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Cái biết của mắt gọi là 
tâm Nhãn thức, một trong 6 Thức và thức nào đi nữa 
cũng phải có những điều kiện tương 'ứng mới có thể có 
mặt. Chỉ có Níp Bàn là một thực tại duy nhất không lệ 
thuộc bất cứ điều kiện nào nên mới được gọi là pháp vô 
vì (asankhata). 


Sáu giác quan (chỗ dựa của 6 Thức), ta thường gọi là 6 
Căn, và 6 Thức, cùng với 6 đối tượng của chúng, mà ta 
thường gọi là 6 Cảnh, đều luôn trong trạng thái vô 
thường, nghĩa là do duyên mà có, có rồi phải mất. Nếu có 
ai hỏi tại sao chúng phải mất đi thì ta chỉ có một cách trả 
lời tốt nhất là bởi vì chúng đã có mặt. Hiện tượng có rồi 
mất ấy được gọi là vô thường: Lúc vây lúc khác, lúc có lúc 
không. Riêng Níp Bàn thì không như vậy. Níp Bàn là một 
trạng thái không do duyên tạo, không có sự hiện hữu của 
Danh Sắc hữu vi nên luôn luôn là vậy không có sự đổi 
khác. Giây phút nào ta còn hiện hữu bằng Danh Sắc hữu 
vi thì ta còn phải chấp nhận sự vô thường biến đổi. 


Đức Phật dạy rằng ngay chính bản chất vô thường ấy đã 
là một cái khổ mà nghĩa rộng thì chữ khổ này không chỉ 


109 


gói gọn trong vấn đề cảm giác mà nó bao hàm toàn bộ 
những gì bất an bất ổn. Nói như vậy chỉ riêng chữ Khổ 
(dukkha) trong Phật học có một ý nghĩa rất sâu rộng. Bởi 
chính Đức Phật đã từng dạy rằng có 3 trường hợp được 
gọi là Khổ Đế để từ đó không ai, không vật gì hay nơi 
chốn nào nằm ngoài chữ Khổ mà ngài vẫn thường nói 
đến: 


a. Khổ Khổ (dukkhadukkha): Chỉ cho tất cả những gì 
khó chịu của thân xác và tâm hồn, từ những đau đớn 
của sinh lý đến những hờn giận, ghét sợ, ghen tuông 
trong tâm hồn. Nói gọn lại Khổ Khổ là sự có mặt của 
những øì làm ta khó chịu. 


b. Hoại Khổ (viparinamadukkha):.Nói nôm na là sự 
biến mất hay gián đoạn của những gì khiến thân tâm 
ta dễ chịu. Không có sự sung sướng nào của thân xác 
có thể kéo dài vĩnh cửu và cũng không có niềm vui 
tinh thần nào tồn tại thiên thu. Tất cả xuất hiện trong 
giây lát rồi phải bị thay thế bằng một nổi khổ tâm 
sinh lý nào đó: Quá trình chuyển đổi này diển ra chớp 
nhoáng và liên tục, thường khi nhanh đến mức nếu 
không chú ý ta sẽ không nhận ra. 


c Hành Khổ (abhisankharadukkha): Là bản chất lệ 
thuộc điều kiện để có mặt. Mọi hiện hữu trong đời 
này dầu vui buồn hay tốt xấu đều phải lệ thuộc vô số 
điều kiện mới có mặt được. Chính sự lệ thuộc đó cũng 
bị xem là một cái khổ. Nói dễ hiểu thì một người mà 
đời sống phải luôn lệ thuộc vào quá nhiều thứ, dầu 
người hay vật thì làm sao có thể được gọi là hạnh 
phúc. Bởi chỉ cần thiếu một trong vô số điều kiện ấy 
thì đời sống của ta sẽ bị trục trặc ngay. 


110 


Như vậy toàn bộ Danh và Sắc Pháp, tức tỉnh thần và vật 
chất nói chung đều do duyên tạo mà có và có rồi cũng 
đều phải mất đi. Đẹp xấu, thiện ác, buồn vui chi nữa cũng 
đều là vậy cả. Phải thấy được sự thật này tức Khổ Đế thì 
ta mới sanh tâm nhàm chán mọi thứ để không còn tiếp 
tục đam mê bất cứ thứ gì, tức thoát khổ bằng cách chán 
khổ, la Khổ Đế bằng cách chấm dứt Tập Đế. 


Trong ba khía cạnh Khổ Đế vừa nói, Khổ Khổ và Hoại Khổ 
thì ai cũng có thể thấy được. Riêng Hành Khổ thì phải là 
một hành giả Tuệ Quán mới có cái nhìn đủ sâu, đủ sáng 
để nhận thức được. Khi Khổ Đế chỉ được thấy qua cách 
phiến diện thì khả năng nhàm chán cũng rất hạn chế. 
Nhàm chán không đúng mức thì không thể ly tham triệt 
để. Chưa ly tham triệt để thì không thể giải thoát triệt để. 
Thấy được hai cái khổ trước nhiều lắm cũng chỉ giúp 
người ta la bỏ được tạm thời Dục Ái, niềm đam mê 
hưởng thụ ngủ trần, Tập Đế thô thiển. Riêng đối với 
Hành Khổ thì phải thấy được nó ta mới lìa được Hữu Ái, 
sự mong muốn được có mặt ở đời, thông qua sự ngộ 
nhận về một cái tôi vốn không có thật. Sống không hưởng 
thụ thấy vậy mà dễ hơn là sự lìa bỏ ý niệm về một cái tôi. 
Mà đây mới chính là nguôn gốc thật sự của sanh tử. Dục 
Ái cũng là Tập Đế, nhưng khi chấm dứt được nó bằng 
Tam Đạo thì người ta vẫn còn sanh tử, phải đợi đến khi 
dứt tuyệt được Hữu Ái bằng trí Tứ Đạo thì người ta mới 
vĩnh viễn không còn tái sinh. Như vậy Hữu Ái là phần cốt 
lõi của Tập Đế, mà muốn chấm dứt được nó, ta phải thấu 
hiểu được rốt ráo khía cạnh Hành Khổ của Khổ Đế, mà để 
làm được điều này chỉ có pháp môn Tuệ Quán. 


Đây chính là lý do tại sao chúng ta phải tu Tuệ Quán. 


111 


Để kết thúc phần Khổ Đế, ta chỉ cần nhớ lại đôi điều rằng 
mọi hiện hữu đều là khổ, nhưng khổ ở mức nào thì ta 
phải có một nhận thức tương ứng để từ đó có một sự 
nhàm chán tương ứng và giải thoát tương ứng. Thấy khổ 
được bao nhiêu thì nhàm chán bấy nhiêu, nhàm chán 
được bao nhiêu thì thoát khổ được bấy nhiêu. 


Định nghĩa Sự có mặt của | Sự vắng. mặt | Bản chất lệ thuộc 
những gì khiến ta | của những: øì'| điều kiện để có 
khó chịu, gồm cả | khiến ta dễ chịu | mặt 


khổ và khổ tâm 
4 cõi khổ + nhân Có đủ ba Khổ 
loại + Tứ Đại 


Thiên Vương 


5 cõi dục thiên từ 
TĐTV trở lên 


2. TẬP ĐẾ (SAMUDAYASACCA) 


Như đã nói sự thật thứ hai ở đời mà người câu giải thoát 
bắt buộc phải biết đó là niềm đam mê nào, với cái gì, 
cũng đều là nguồn khổ. Tùy thuộc vào cách thức, mức độ 
và đối tượng của niêm đam mê mà ta phải gặt hái một 
nổi khổ tương ứng. 


112 


Tập Đế là niêm đam mê thích thú trong Khổ Đế do sự tác 
động của Vô Minh. Vì không hiểu biết được Khổ Đế là gì 
nên phàm phu mới đam mê nó, do Vô Minh nên họ cũng 
không nghĩ đến sự chấm dứt Khổ Đế tức không tha thiết 
đến Diệt Đế (Níp Bàn) thì làm sao có lòng hành trì Đạo 
Đế để chấm dứt Tập Đế và chứng ngộ Diệt Đế. Cứ một 
giây đam mê thích thú thì cái khổ sẽ đi theo ngay sau đó: 
Thích không được là khổ, cái có được lại bị vô thường 
cũng khổ, chính niềm đam mê dẫn ta đi tái sinh cõi này 
cõi nọ lại càng khổ hơn. Vì ai cũng biết cơ hội sanh về cõi 
lành luôn rất thấp so với cõi khổ, và cõi lành nào rôi cũng 
vô thường. 


Do Vô Minh đối với Khổ Đế nên phàm phu mới còn thích 
thú này nọ. Hiểu được Khổ Đế rồi thì người ta sẽ bỏ ngay 
niêm đam mê hưởng thụ và ý muốn hiện hữu, dĩ nhiên 
cũng bỏ luôn ý niệm ngã chấp TÔI LÀ, CỦA TÔI. Ái diệt 
thì khổ tận và ngay giây phút đó người chứng đạo sẽ hiểu 
Níp Bàn là cái gì. Đại khái khi Nhân không có thì Quả 
cũng không có và Níp Bàn chính là cái nằm ngoài nhân 
quả ấy. 


Nếu Khổ Đế là cái cần được hiểu biết để sanh tâm nhàm 
chán thì Tập Đế chính là cái phải được chấm dứt từ sự 
nhàm chán đó. Chán rồi thì không thích nữa và không 
thích nữa thì sẽ không còn tiếp tục đầu tư. Con đường 
dẫn đến sự nhàm chán đó được gọi là Đạo Đế. Sự chấm 
dứt triệt để Tập Đế và Khổ Đế được gọi là Diệt Đế, trạng 
thái nằm ngoài nhân quả, Khổ Tập. 


113 


Vô Minh Hành 

Thức Ái 

Danh Sắc Thủ 

Lục Nhập Nghiệp Hữu 
Thức 

Xúc 

Thọ 

Sanh Hữu 


Sanh, Già, Đau, Chết 


3. DIỆT ĐỀ (NIRODHASACCA) 


Từ này ám chỉ cho Níp Bàn, trạng thái vắng mặt hoàn 
toàn của Khổ, Tập và Đạo Đế. Nhắc lại, Khổ Đế là cái phải 
được hiểu, Tập Đế là cái phải được trừ, Đạo Đế là cái phải 
được hành trì và Diệt Đế là cái cần được chứng nghiệm. 
Diệt Đế chỉ có thể được chứng nghiệm qua sự hành trì 
Đạo'Đế, sự hành trì này nhắm đến mục đích cắt bỏ Tập 
Đế thông qua sự nhận thức đúng mức về Khổ Đế. 


Đạo Đế ở đây là khả năng quan sát và nhận diện bản chất 
thật sự của cái gọi là Khổ Đế. Và như đã nói, Khổ Đế là 
toàn bộ Danh và Sắc Pháp vốn luôn hội đủ ba khía cạnh: 
Do nhiều duyên mà có, không øì là tôn tại độc lập mà 
phải do một sự tổng hợp của nhiều thành tố và thời gian 
tồn tại của Danh Sắc chỉ tính bằng đơn vị sát-na. Để làm 


114 


được việc quán chiếu Danh Sắc, hành giả phải nhờ đến 
một khả năng Chánh Niệm liên tục, sắc sảo và vững 
mạnh. Ở đây yếu tố Niệm và Định là điều kiện thiết yếu 
để trí tuệ làm việc. 


Có chuyên chú bằng Niệm và Định thì trí tuệ mới xuất 
hiện. Và khi thể nghiệm được bản chất như thật của 
Danh Sắc, niềm đam mê nắm níu tự nhiên biến mất. Nó là 
nguồn khổ, là Tập Đế, là nguyên do của Khổ Đế. Nhân 
mất thì quả cũng mất. Đạo Đế là Bát Chánh Đạo nhưng 
ngay trong việc hành trì Đạo Đế thì Chánh Niệm trong Tứ 
Niệm Xứ được xem là nên tảng cho các chỉ đạo khác. Đó 
là lý do tại sao Tứ Niệm Xứ được xem là con đường duy 
nhất để dẫn tới giác ngộ. 


4. ĐẠO ĐẾ (MAGGASACCA) 


Thuật ngữ này ám chỉ cho Bát Chánh Đạo, tức Tam Học 
được nói rộng ra hoặc cũng là Tam học được thể hiện 
qua Tam nghiệp như thế nào. 


Các ngài dạy rằng Bát Chánh Đạo là có tám nhưng trong 
đó có ba chi đạo được xem là nên móng cho 5 chỉ đạo còn 
lại có thể phát triển. Đó là Chánh Niệm (khả năng tỉnh 
thức liên tục), Chánh Cần (khả năng tỉnh tấn liên tục) và 
Chánh Định (khả năng tập trung tư tưởng liên tục). 


Ngay trên nên tảng của ba chi đạo này, Chánh Tư Duy là 
khả năng kềm giữ cho tư tưởng không bị lạc lối như thích 
cái này, ghét cái kia (ly dục, vô sân, bất hại). Và cũng trên 
nền tảng đó, ba chi đạo khác là Chánh Ngữ-Nghiệp- 
Mạng tức ý thức vê Giới Học (3 chi đạo làm nên Định 
Học) trong thân khẩu giúp hành giả kiện toàn được đời 


115 


sống thánh hạnh. Một người muốn sống trong Niệm và 
Tuệ thì dứt khoát phải có Giới Học thanh tịnh, người xuất 
gia có giới xuất gia, người cư sĩ có giới cư sĩ. Giới thanh 
tỉnh thì tâm mới an lạc và tự tin. Có an lạc và tự tin thì 
mới có thể yên lòng tập trung tư tưởng. Có khả năng tập 
trung tư tưởng thì mới có đủ sáng suốt (trí tuệ) để quán 
chiếu Danh Sắc. Tức là dùng Đạo Đế soi rọi Khổ Đế để 
dứt bỏ Tập Đế với lý tưởng chứng nghiệm Diệt Đế. 


Trên nần tảng của Giới và Định, hành giả mới phát huy 
được Chánh Kiến tức trí Tuệ Quán chiếu và nhận thức 
bản chất của Khổ Đế mà ở đây là toàn bộ Danh Sắc tức tất 
cả những øì thuộc về tinh thần hay vật chất. Bản chất rốt 
ráo nhất của Danh Sắc không là gì ñgoàira ba khía cạnh: 
Vô thường, Bất an (Khổ) và Vô ngã tức không có một cá 
thể độc lập nào đáng được gọi là TÔI hay CỦA TÔI. Khả 
năng nhận thức và quán chiếu này được gọi là trí tuệ 
Wipassanga. 


ĐẠO ĐẾ 


Chánh Ngữ Chánh Niệm Chánh Tư Duy 


Chánh Nghiệp | Chánh Định Chánh Kiến 
Chánh Mạng Chánh Tinh Tấn 


Thấy được cái gì cũng do duyên tạo, có mặt do sự lắp ráp 
và luôn vô thường bất an thì hành giả từng bước lìa bỏ 
được Dục Ái, niềm thích thú hưởng thụ, và Hữu Ái, sự 
mong mi tiếp tục tồn tại. Hiểu được Danh Sắc là gì thì 
hành giả không còn điểm tựa tỉnh thần cho ý niệm ngã 


116 


chấp hay Thân Kiến nữa. Nghĩa là không nhìn mình và 
người khác như từng cá thể độc lập: TÔI, HỌ, HÁN, NÓ,... 


Có như vậy thì Đạo Đế mới được xem là con đường từ bỏ 
Tập Đế, nguyên nhân của Khổ Đế. 


Ta phải biết rằng bất cứ một pháp thoại nào của Đức 
Phật cũng đều có nội dung của Tứ Đế. Bản chất và hoạt 
động của cái gọi là thế giới và chúng sanh đều nằm trọn 
vẹn trong Khổ Đế và Tập Đế. Con đường giải thoát ra 
khỏi thế giới sanh tử đó nằm gọn trong Đạo Đế. Tu tập 
hoàn tất Đạo Đế thì ta chứng nghiệm Diệt Đế, cái nằm 
ngoài thế giới sanh tử. Quý vị chỉ cần nhớ nguyên tắc đơn 
giản này: Mọi hiện hữu là khổ, niềm đam mê trong các 
hiện hữu là nguồn khổ. Phải thấy khổ là gì và cái gì là 
nguồn khổ thì mới lìa bỏ được chúng. Cái ta chứng 
nghiệm được sau cùng trong hành trình nhận thức đó 
chính là Níp Bàn hay Diệt Đế. Đây là lý do vì sao một 
người cầu đạo giải thoát thì phải tu tập Tuệ Quán và 
muốn tu tập Tuệ Quán thì trước hết phải có hiểu biết căn 
bản về Tứ Đế. 


B. CÁC CẤP ĐỘ TUỆ QUÁN 


Toàn bộ hành trình tu tập Tứ Niệm Xứ chỉ là từng giai 
đoạn ghi nhận và nhận thức Danh Sắc. Các Thiền Tuệ chỉ 
là những giai đoạn tiến bộ trên hành trình đó. 


Chúng ta nói gì thì cũng phải chấp nhận rằng hệ thống 
hay trật tự Tam Học là một khuôn khổ bắt buộc phải noi 
theo trên con đường tu chứng. Trí tuệ giải thoát chỉ có 
được từ một nội tâm an tĩnh, có Niệm và Định. Một nội 
tâm an tĩnh chỉ có được từ một đời sống sinh hoạt thanh 


117 


tịnh qua sự hỗ trợ của giới hạnh. Ngài Xá Lợi Phất đã 
phân chia con đường tu hành ra thành 7 giai đoạn, giống 
như 7 trạm xe mà người cầu đạo giải thoát phải lần lượt 
phé lại và vượt qua. Trước hết Giới phải tịnh và tâm phải 
yên (bằng Định Học). 


Từ đời sống có giới và nội tâm có định, hành giả mới lần 
lượt đi qua những giai đoạn Tuệ Quán mà xưa giờ ta vần 
gọi là Thiền Tuệ (Vipassanañaänga). 


1. Trí tuệ phân biệt Danh Sắc 
(Namarupaparicchedañana) 


Hành giả tối thiểu phải biết những loại Sắc Pháp căn bản 
làm nên cái gọi là vật chất trong thân và ngoài thân. Như 
biết rõ từng Đại trong Tứ Đại có bản chất ra sao (đất là 
cứng mềm, lửa là nóng lạnh), cái thấy được bằng mắt là 
cảnh sắc, biết được bằng lưỡi là cảnh vị, ... Bên cạnh đó, 
hành giả phải biết được đại khái cái gì đã làm nên Danh 
Pháp: Biết cảnh thì gọi là tâm, thích thì là Tâm Sở Tham, 
bất mãn là Tâm Sở Sân, bồn chồn là Trạo hối, lưỡng lự là 
Hoài nghi,...Có biết được Danh Sắc qua những khía cạnh 
như vậy, hành giả mới thấy được rằng cái gọi là TÔI hay 
HỌ chỉ là giả hợp, giả lập. Cho đến những động tác sinh 
hoạt, hay những tư thế xê dịch trong đời sống mỗi ngày 
cũng phải được hành giả ghi nhận kịp thời và nhận thức 
chính xác rằng đây là Danh, đây là Sắc, đây là ý muốn xê 
dịch, là Tâm Sở Tham, đây là cảm giác khó chịu, là Tâm 
Sở Sân, động tác co duỗi này là Tứ Đại được tác động bởi 
tâm thức. Ở đây không có ai đi đứng nằm ngồi hay co 
duỗi di động, tất cả chỉ là hoạt động của Danh Sắc. Muốn 
kịp thời ghi nhận những gì đang xảy ra, hành giả phải cần 


118 


đến khả năng Chánh Niệm liên tục. Lâu ngày, Niệm ở đâu 
thì Tuệ ở đó, Niệm biết cái gì thì Tuệ hiểu cái đó. 


2. Liễu Duyên Tuệ, tức trí tuệ nhận diện Duyên Khởi 
của Danh Sắc (Paccayapariggahañana) 


Ở đây hành giả khi có Niệm và Tuệ sâu đậm hơn một 
chút sẽ thấy rằng Danh và Sắc luôn hỗ tương nhau và 
riêng sắc hay Danh cũng đều sinh diệt trên quy luật nhân 
quả: Cái này có nên cái kia mới có, cái này diệt nên cái kia 
mới diệt. Không có gì là ngẩu nhiên tự có hoặc bị ai đó tác 
động. Chúng chỉ sinh diệt theo nhân duyên tương ứng mà 
thôi. Hành giả thấy rằng do có sự xuất hiện của Danh Sắc, 
như có hơi thở vào ra, có cảm giác buôn vui hay tâm 
thiện ác rồi mới có cái tâm nhận biết chúng. Cái tâm này 
là Thức, đối tượng Danh Sắc mà nó biết là Cảnh. Do có 
cảnh mới có tâm, được gọi là tâm là do có cảnh. Từng 
phút và từng phút, sự tồn tại của Danh Sắc chỉ là một 
chuổi nhân quả. Do có cảnh mới có tâm, đó là duyên sinh. 
Khi không có cảnh thì không có tâm. Đó là duyên diệt. Có 
hơi thở vào ra thì mới có tâm biết nó. Giả định như 
không có hơi thở vào ra thì cái tâm biết nó làm sao có 
được. 


Hành giả phải nhớ rằng hễ mình còn có mặt ở đời thì tâm 
luôn có cảnh để biết. Như khi tâm không ghi nhận cảnh 
hơi thở thì hành giả vẫn còn có biết bao nhiêu là cảnh 
khác để ghi nhận. Như biết rõ mình đang đi hay đang 
ngồi, cơ thể đang tiếp xúc với cái gì, loại tâm nào đang 
diễn ra, thân tâm đang có cảm giác như thế nào... Và cứ 
nhớ rằng có cảnh mới có tâm, được gọi là tâm vì có cảnh. 
Đây chính là tương quan nhân quả của Danh Sắc. Dầu ta 
lấy cảnh hơi thở theo cách quan sát Phồng Xẹp hoặc Vào 


119 


Ra, hay một tư tưởng nào đó vừa xuất hiện, một cảm giác 
nào đó vừa có mặt thì cái gì cũng đều là cảnh hết. Cảnh 
để tâm biết và tâm để biết cảnh. Cảnh là nhân và Tâm 
Biết Nó là quả. Không có nhân thì không có quả. Tất cả 
tâm trạng, cảm xúc, tư thế hoạt động cũng đều như vậy 
hết: Ý muốn thực hiện một động tác là nhân, động tác 
được thực hiện là quả. Không có ý muốn thì không có 
động tác. Dần dần hành giả sẽ có lúc thấy rằng cơ thể 
mình giống hệt như một người máy Robot hay con búp 
bê và ý muốn của mình là nút nhấn điều khiển. Thân xác 
này là vô tri, nó được nuôi dưỡng bởi các dưỡng tố cùng 
các điều kiện thiên nhiên và được điều khiển bởi tâm 
thức. Nó hoàn toàn tách rời khỏi tâm thức, hai cái không 
phải là một. Tâm là một tổng hợp của nhiều Tâm Sở và 
thân là sự tổng hợp của nhiều Sắc Pháp. Khối tổng hợp 
này tác động khối tổng hợp kia và khối tổng hợp kia là 
quả và khối tổng hợp này là nhân. 


Khi nhận thức được tính tương duyên của nhân quả, 
hành giả sẽ thành tựu niềm tin mãnh liệt vào nghiệp lý, 
tức lý nhân quả bao hàm vấn đề nghiệp báo. Hành giả 
thấy rõ rằng nhân tốt sẽ cho quả tốt, nhân xấu sẽ cho quả 
xấu. Cái biết này không giống như cái biết của những 
người xem kinh hay nghe giảng, mà là cái biết đến từ sự 
chứng-nghiệm bản thân. Hành giả thấy chuyện sanh 
thiên hay sa đọa khổ cảnh gần gũi như ngay trước mắt, 
rõ ràng cụ thể chứ không phải chuyện xa xôi mơ hồ. Các 
ngài gọi hành giả lúc này là Tiểu Dự Lưu 
(Cullasotãpanna) và nếu mệnh chung ngay lúc này thì 
vấn đề sinh thú của hành giả cũng được bảo đảm hơn. Dĩ 
nhiên nhận thức đó chỉ có tác dụng cho đến khi nào hành 
giả vẫn còn giữ được nó. 


120 


Tôi muốn nhắc lại cho quý vị nhớ, trí tuệ hiểu được tính 
Duyên Khởi trong Danh Sắc chỉ có được sau khi hành giả 
trải qua giai đoạn phân biệt Danh Sắc. Có biết rõ cái nào 
là Danh hay Sắc thì ta mới có thể đi bước tiếp theo là 
nhận diện tính tương duyên của chúng. Cũng ở giai đoạn 
này hành giả được xem là có được Đoạn Nghi Tịnh, 
không còn nghĩ về quá khứ, hiện tại hay tương lai từ cái 
nhìn ngã chấp nữa. Hành giả biết rằng những gì đã có, 
đang có hay sẽ có đều là Danh Sắc luôn luôn sanh diệt 
theo duyên tác động. Người còn nghi hoặc về đời sáu, 
kiếp trước là bởi vì còn nghĩ về mình như một cá thể, 
một cái tôi, một cái gì đó quan trọng đặc biệt. 


Điều quan trọng hơn hết là dầu ở trình độ nào, giai đoạn 
nào và thời điểm nào thì hành giả vẫn phải luôn liên tục 
vận dụng Chánh Niệm để quan sát. Danh Sắc. Quan sát và 
quan sát. 


3. Quán sát Tuệ, tức trí quan sát Tam Tướng 
(Sammmnasanafang) 


Với một người hữu duyên thì khi quan sát Danh Sắc đang 
diễn ra thế nào thì đặc điểm nổi bật của chúng mà vị này 
nhận ra mỗi giây chính là sự vô thường liên tục. Cái này 
tiếp nối cái kia. Khi quan sát đặc tính của từng thứ Danh 
Sắc thì hành giả cũng thấy luôn bản chất mong manh của 
chúng: Có đó rồi mất đó. Ở hai trí trước, hành giả biết rõ 
cái nào là Danh, cái nào là Sắc và thế nào là tính tương 
duyên của chúng. Còn ở đây, đặc điểm của trí thứ ba là 
hành giả đặc biệt chuyên chú khía cạnh Tam Tướng của 
chúng. Và điều phải ghi nhớ là cũng chính ở giai đoạn này 
hành giả phải trải qua những cơn đau đớn khốc liệt nhất. 
Cơn đau này tiếp nối cơn đau khác và hành giả phải can 


121 


đảm nhìn thẳng vào nó như một chiếc thuyền đang đi 
vào vùng tâm bão. Dầu chiếc thuyền nội tâm có chòng 
chành nghiêng ngã đến mấy thì hành giả vẫn cứ phải 
vững tay chèo. Đau chỉ là đau, không gì hơn nữa, và hành 
giả phải nhớ rằng nó chắc chắn phải biến mất. Không bỏ 
cuộc, mà cứ bình tỉnh và can đảm quan sát nó và phải 
xem đây là cơ hội tốt nhất để ta thấm thía được tới nơi 
tới chốn cái gì là Vô thường, Khổ và Vô ngã. Một cái biết 
kết hợp cùng lúc cả thân và tâm. Thay vì cái biết bằng trí 
văn hay trí tư chỉ là cái biết qua tưởng tượng của tâm. 


Đây chính là lúc hành giả phải huy động hầu như tất cả 
khả năng thiện pháp như kham nhẫn, tỉnh tấn, Chánh 
Niệm, định tâm và dĩ nhiên là trí tuệ. Còn niềm tin thì 
càng không thể thiếu. Vì muốn'tu Tuệ Quán, hành giả 
phải luôn tin là mình đang làm đúng, tin là mọi sự đang 
vô thường, tin là không có gì ngoài Danh Sắc luôn vô ngã, 
vô thường. Nói vậy có nghĩa là hành giả ở giai đoạn này 
cùng lúc nhìn thấy đầy đủ cả ba khía cạnh Tam Tướng: 
Bản thân những cơn đau là khổ, việc chúng đến và đi 
từng hồi là vô thường, mà cái gì là khổ và vô thường thì 
làm sao có thể coi là một cái Tôi được. Nó phải bị xem là 
gánh nặng, là của nợ, là cái phải la bỏ và không có gì 
đáng để thương thích nắm níu. Chuyện phải nhớ là hành 
giả không bao giờ nên có ý trốn chạy, né tránh cơn đau 
mà phải dùng Định và Niệm để chịu đựng và quan sát nó 
thật chặt chẽ. Nếu không bỏ cuộc thì đây chính là lúc ta 
đang vượt qua con người cũ của mình để biết rõ mình 
thật sự là gì, cái gì thật sự đang xảy đến cho mình và sống 
hay chết chỉ là một từ đồng nghĩa. Một người cận tử 
cũng chỉ đau đớn cỡ vậy mà thôi. 


122 


Điều cần lưu ý ở đây là khái niệm Tam Tướng lúc này 
phải được định nghĩa lại. Như Khổ lúc đầu là cảm giác 
đau đớn khó chịu, nhưng ở mức độ sâu sắc hơn thì nó 
chính là khía cạnh BỊ THÚC BÁCH, BỊ ÁP LỰC, BỊ XÔ ĐẨY 
trên dòng chảy sanh diệt. Muốn hay không thì Danh Sắc 
vẫn phải sanh ra và muốn hay không thì sau khi sanh ra 
chúng phải bị mất đi. Và Vô ngã ở đây là sự tuân thủ 
tuyệt đối của Danh Sắc vào quy luật sinh diệt tự nhiên, 
không do một ai điều khiển tác động. 


Trí quan sát này càng lúc càng trở nên tinh tế, sâu sắc và 
kịp thời trên từng lần xuất hiện của Danh Sắc. Hành giả 
ngoài việc quan sát Sắc Pháp, cảm giác hay tâm trạng 
đang xảy ra, còn phải luôn ý thức xa hơn một bước rằng 
không phải ai đang quan sát mà chính cái tâm làm việc 
quan sát kia cũng là cảnh bị quan sát, nó cũng vô ngã và 
vô thường giống hệt như những gì chính nó quan sát. Rất 
nhiều hành giả không chú ý điểm quan trọng này. Họ 
nhìn mọi thứ từ góc độ một chủ thể, từ gốc độ bản thân 
như là một người đang xem phim: Có người xem và có 
cái để xem. Ở đây hành giả và cảnh Danh Sắc phải được 
hiểu như hình ảnh một người đang soi gương: Gương in 
mặt mình và mình cũng đang soi gương. Ở đây không có 
cái gì là chủ hay khách. 


Tất cả Danh Sắc đã mất, đang hiện hữu hoặc chưa xuất 
hiện đều có thể là đối tượng quán chiếu của hành giả. 
Đẹp xấu, xa gần hay thô tế đều là vô thường, bất an và vô 
ngã. Cái thấy này chính là nội dung của trí Tuệ Quán thứ 
ba. 


123 


4. Sanh Diệt Tuệ, tức trí quán tánh sanh diệt 
(Udayabbayafñana) 


Công phu Tuệ Quán càng dài lâu thì Niệm và Định của 
hành giả cũng theo ngày tháng mà vững mạnh hơn. Sau 
giai đoạn cảm nhận đau đớn khốc liệt của tuệ thứ ba, nếu 
hành giả không bỏ cuộc thì thân tâm lúc này chính là lúc 
được an lạc nhiều nhất: Thân nhẹ nhàng và tâm thoải 
mái hơn bao giờ hết. Đức Phật gọi đó là Hỷ Duyệt 
(pItipämojja) và Khinh An (passaddhi), nần tảng bắt buộc 
cho tâm định. Ở giai đoạn này, Chánh Niệm sắc bén hơn, 
vững mạnh hơn. Nhưng hành giả phải nhớ rằng 5 Quyền 
phải luôn được cân bằng ổn định, chỉ cần 1 trong 5 
Quyền có dấu hiệu trồi sụt thì việc quan sát của Niệm sẽ 
bị ảnh hưởng. 


Với người hữu duyên và tu đúng Chánh Tạng thì ở giai 
đoạn này 5 Quyền tự nhiên được cân bằng. Điều phải lưu 
tâm ở đây là trong giai đoạn này chỉ cần sơ ý một chút 
hành giả rất dễ dàng bị rớt vào cạm bẩy của phiền não 
với những thứ cám dỗ mà thuật ngữ Páli gọi là 
Upakkilesa (Tùy phiền não). Hành giả có thể thấy 5 
Quyền của mình trở nên khác lạ, cứ như là của thánh 
nhân chứ không phải của mình xưa giờ. Hoặc có người 
thấy như sắp bay được, thậm chí thấy như mình muốn 
phát sáng với một cơ thể gần như trong suốt...Lúc này 
hành giả phải nhớ lại điều căn bản cốt lõi của Tuệ Quán 
là chỉ ghi nhận mà không đánh giá gì hết: Thoải mái biết 
là đang thoải mái, tâm thiện biết là tâm thiện, vui biết là 
vui, thích biết là thích, thấy biết là thấy. Thích mà không 
biết mình đang thích thì hành giả đã đi sai đường. Tôi 
biết có một nữ hành giả tu đến giai đoạn này đã loay 
hoay với thứ ánh sáng mà bà cảm nhận được. Bà thích 


124 


thú với nó suốt 20 ngày và sau đó khi nhận ra rằng nó là 
đồ giả, khi thích thì nó mất khi Niệm trở lại thì nó xuất 
hiện. Tôi giải thích cho bà rằng sự thích thú đó chính là 
tham ái và 20 ngày kia chỉ là giai đoạn vật lộn với phiền 
não mà thôi. 


Trong thời Đức Phật có một vị tỳ kheo đã tu Chỉ trước 
Quán sau và chứng được Tam Quả. Chỉ vì lòng ham thích 
trong thiền Định nên vị này có cố gắng đến mấy cũng 
không thể chứng được Tứ đạo. Đức Phật gọi niềm đam 
mê đó là Pháp Dục (dhammanandi, Pháp Ái 
(dhammaraga). Người bình thường biết la 5 trần để 
sống an lạc trong thiên định thì đó là chuyện rất tốt, 
nhưng trói chân mình vào một tầng thiền nào đó để rồi 
không thể lên cao hơn nữa thì đó là điều không nên, rất 
đáng tiếc. 


Cả 10 Tùy Phiền Não phải được xem như đối tượng quan 
sát, không hơn không kém. Thấy ánh sáng thì chỉ ghi 
nhận là thấy mà không quan tâm đến ánh sáng. Phỉ lạc 
thì biết là phỉ lạc, không nghĩ gì hơn nữa. Chúng đều là 
cảnh Danh Sắc như bao nhiêu cảnh Danh Sắc khác. Vì rõ 
ràng chúng đến rồi đi trong từng giây. Không có cảnh 
Danh Sắc nào là tồn tại mãi mãi. Cảnh vui buồn tốt xấu 
nào cũng giống hệt nhau về bản chất Tam Tướng và thời 
gian tồn tại. Ở tuệ thứ tư này hành giả phải biết tận dụng 
sự an lạc của nội tâm để đi xa và lên cao hơn nữa trong 
pháp môn Tuệ Quán. Nếu không thì những øì ta có được 
lúc này chỉ là một thứ cạm bẩy. 


Có 5 điều tâm niệm quan trọng mà hành giả phải luôn ghi 
nhớ để công phu Tuệ Quán của mình không bị gián đoạn. 


125 


Pali gọi là Padhaniyanga, điều kiện hay yếu tố tâm lý để 
ta được tỉnh tấn: 


- - Niềm tin, niềm tin vào Tam Bảo và trong pháp môn 
Tuệ Quán (tin rằng đây là con đường giải thoát). 


- - Sức khoẻ tối thiểu. Hành giả không thể tự đày mình 
đến mức suy kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu sức khoẻ 
để rồi không đủ sức đi đường dài trong hành trình tu 
tập. Ta không nên sống lợi dưỡng nhưng cũng không 
ép xác đến mức cực đoan. Những vấn đề ăn mặc ngũ 
nghỉ, thuốc men và trú xứ phải ở mức tối thiểu là cần 
và đủ: Giữ lại cái cân và duy trì ở mức vừa chừng, dư 
không được mà thiếu cũng không xong. 

- - Sự trung thực. Với thây hay-bạn ta phải luôn khiêm 
tốn chân thật. Không ích lợi gì khi ta khoác lác khoe 
khoang về kết quả tu tập: Khi trình pháp thì thấy cần 
mới nói và chỉ nói điều có thật. Với bạn đồng tu thì 
không nên có lòng mong đợi sự kính nể của ai hết. 

- - Sự nỗ lực không ngừng. Đức Phật đã diễn tả sự tỉnh 
tấn của một hành giả bằng 3 hình dung từ: 
Parakkama là luôn luôn bước tới, không lui sụt; 
Dalhaviriya là sự tỉnh tấn kiên cố không dễ bị phá vỡ, 
nghĩa là hành giả chỉ dốc lòng hướng đến Níp Bàn, 
không bị một trở ngại nào làm gián đoạn. Và chữ thứ 
ba là Anikkhittadhura, không bỏ cuộc nửa chừng, 
không lìa bỏ nhiệm vụ. Nghĩa là chưa giác ngộ rốt ráo 
thì còn phải tiếp tục. 


- - Cốt lõi của Tuệ Quán là trí tuệ nhận biết tánh sanh 
diệt của Danh Sắc. Ở bất cứ trình độ nào và thời điểm 
nào, hành giả phải luôn sống trong một nhận thức rõ 
ràng là mình chỉ là cái gì đó đang sanh diệt liên tục, 
tất cả ngoại cảnh mình biết được từ người, vật, nơi 


126 


chốn, cảm xúc...cũng đều là vô thường, bất an và vô 
ngã. 


Tùy vào túc duyên của mỗi hành giả mà có người phải 
nhờ vào những cơn đau đớn khốc liệt mới nhận thức 
trọn vẹn được Tam Tướng của Danh Sắc, có người thì chỉ 
làm được việc đó khi thân tâm được thoải mái an lạc. Ở 
tình huống nào đi nữa, lạc hay khổ cũng đều phải được 
phi nhận đơn giản là Thọ Uẩn, dầu nó thuộc thân hay tâm 
cũng đều là cảnh để ta ghi nhận và quan sát. Hãy nhớ 
rằng chỉ có vậy thôi, không gì hơn nữa. 


5, Hoại Diệt Tuệ, tức trí quán tánh băng hoại của 
Danh Sắc (Bhangañãnmga) 


Ngay trong giai đoạn thoải mái an lạc của tuệ thứ tư, nếu 
hành giả tiếp tục như vậy trong ít lâu sẽ nhận ra một điều 
kỳ lạ là giai đoạn biến mất của Danh Sắc sẽ trở nên rõ 
ràng hơn bao giờ hết. Thay vì trước đây giai đoạn sanh 
và diệt ngó như tương đương nhau, giờ thì hành giả sẽ 
thấy giai đoạn biến mất dường như nhiều hơn, rõ hơn. 
Thậm chí hành giả cơ hồ chỉ thấy Danh Sắc có diệt mà 
không có sanh. Sự biến mất của Danh Sắc trở thành ấn 
tượng duy nhất của hành giả lúc này: Niêm vui đang mất, 
cơn đau đang mất, thiện tâm đang biến mất, sân tâm 
đang biến mất. Có lúc hành giả như thấy được các tâm 
Hữu Phần của mình, loại tâm xen kẻ giữa các tâm lộ 
khách quan mà hầu như người bình thường không cách 
øì thấy được. Hành giả nhận ra nó qua hiện tượng gián 
đoạn của tâm thức trong tích tắc, dù lúc đó Chánh Niệm 
đang rất ổn định. Các ngài nói rằng người có định mạnh 
còn có thể quan sát được sự chuyển đổi của các tâm lộ. 


127 


Ở giai đoạn chỉ thấy Danh Sắc biến diệt như vậy tự nhiên 
khả năng thiên toạ của hành giả sẽ trở nên tốt hơn. Tứ 
Đến năm tiếng đồng hồ lúc này chỉ là chuyện nhỏ. Khi đó 
hành giả cũng không còn nhớ gì đến cơ thể của mình 
nữa, mà chuyện duy nhất để quan tâm lúc này chỉ là sự 
biến mất liên tục của Danh Sắc. Giai đoạn này được gọi là 
Trí quán tánh đoạn diệt của Danh Sắc. 


6. Kinh Úy Tuệ, tức trí thấy tánh đáng sợ trong Danh 
Sắc (Bhayañäna) 


Từ cái thấy liên tục trong sự biến diệt của Danh Sắc, dần 
dần cái đọng lại trong tâm khảm hành giả lúc này là một 
sự sợ hãi: Nhìn đâu cũng thấy hoang tàn đổ nát, ở đâu 
cũng là cái chết của Danh Sắc. Cảm giác đó giống như một 
người đang nhìn thấy một khối băng sơn hay một thành 
phố đang từng giây đổ sụp trước mặt mình mà không 
cách nào cưỡng lại được: Nỗi sợ này không giống như nỗi 
sợ của một người đứng trước nguy hiểm. Bởi nỗi sợ đó là 
một tâm thái bất thiện do chấp trước mà có. Còn ở đây ta 
phải hiểu sự sợ hãi này chính là nỗi ngao ngán ở mức 
cùng tột có được từ nhận thức sâu sắc về bản chất mong 
manh của .Danh Sắc mà xưa giờ mình chưa từng nghĩ tới. 


7. Nguy Hgi Tuệ, tức trí thấy mặt trái của Danh Sắc 
(Adinañana) 


Đây là giai đoạn nhận thức tiếp nối nỗi sợ hãi trên đây, 
của Trí Tuệ Quán thứ ó6. Cảm giác của hành giả lúc này là 
một sự bất an khi nhìn về Danh Sắc. Chúng lúc này bị coi 
là một thứ hiểm họa, một cái gì bất trắc không thể tin 
cậy. Ngay đến cái gọi là Chánh Niệm hay trí tuệ cũng chỉ 
là một phần của Danh Pháp mà hành giả đang ngao ngán. 


128 


Hành giả không còn một điểm tựa nào để có thể tin cậy 
hay tìm được chút an toàn để có thể phó thác một sự yên 
lòng. 


Như đã nói, gì thì gì, ở mọi lúc và mọi tâm trạng hành giả 
phải liên tục giữ vững Chánh Niệm và khả năng quan sát. 
Cảnh Danh Sắc lúc này cơ hồ chỉ còn là một màu xám xịt, 
mịt mù như một đám bụi hay tro khói, nhưng hành giả 
vẫn cứ phải nhìn thẳng vào chúng để cùng lúc tiến lên hai 
trí Tuệ Quán tiếp theo. 


8 & 9. Yếm Ố Tuệ, tức trí chán nản Danh Sắc 
(Nibbidañana) và Dục Thoát Tuệ, tức trí hướng đến 
sự lìa bỏ Danh Sắc (Muñcitukamyatäñana) 


Cảm giác sợ hãi của Tuệ thứ 6 sau khi chuyển sang cảm 
giác ngao ngán của tuệ thứ 7„với sự thuần thục của Niệm 
và Tuệ, sẽ thành ra sự chán chường ở tuệ thứ 8. Hành giả 
nhìn đâu cũng muốn lìa bỏ, như một người không còn 
tiếp tục hứng thú với một món đồ hay nơi chốn có mặt. 
Điều đặc biệt là đây cũng chính là thời điểm Niệm và 
Định của hành giả được phát triển tốt nhất và nếu không 
có ý bỏ cuộc thì đây là lúc hành giả muốn ngồi bao lâu 
cũng được. Cơ hồ như tất cả những đau tê nhức buốt đã 
được rũ sạch từ hai trí Tuệ Quán trước. 


Hành giả phải tỉnh táo để phân biệt sự chán chường 
trong Danh Sắc và trong công phu tu tập. Nhiều hành giả 
ở giai đoạn này đã ngán ngẫm mọi sự đến mức không 
còn thiết tha gì đến việc tu tập nữa. Nếu họ tự ý buông 
xuôi ở một nơi không thầy bạn thì thôi, còn nếu có được 
thiên sư bên cạnh thì lúc nào họ cũng được khuyên là 
nên ở lại đôi hôm trước khi quyết định không tu tập nữa. 


129 


Cảnh quán niệm vào cảm giác của mình khi ấy để xem 
nổi chán chường kia thực sự ra sao, nó là cái gì và tồn tại 
bao lâu. Nhìn vào nó như nhìn vào cơn đau thể xác hay 
một cảm giác phỉ lạc của tâm trước đây. Vì khổ, lạc hay 
chán (xả tiêu cực) đều giống nhau ở chỗ cùng là cảm giác. 
Có điều là khổ và lạc thì dễ ghi nhận hơn. Giai đoạn này 
được gọi chung bằng hai tên là Trí nhàm chán và Trí trốn 
chạy. 


Nói là quan sát sự chán chường ngao ngán nhưng ta cũng 
biết rằng với một chánh niệm và trí tuệsắc bén của hành 
giả ở giai đoạn này, người ta còn phải quan sát bao nhiêu 
là thứ khác nữa, như mùi hay tiếng hoặc đại oai nghỉ tiểu 
oai nghi...Nhờ vậy mà nổi chán chường cũng mỗi lúc một 
giảm dần. Lợi điểm của giai đoạn này là hành giả có đủ 
bình tâm và sức chịu đựng để quan sát những thứ mà 
trước đây mình rất e ngại phải trực diện, chỉ muốn phi 
nhận cho qua. Tôi muốn nói đến những đau nhức, tê buốt 
nếu có. Nhờ vào sự chán chường tột độ đối với Danh Sắc, 
hành giả tự nhiên không còn thấy sợ chúng nó nữa mà 
sẵn sàng ngồi lại nhìn ngắm chúng với một sự bình thản 
hơn bao giờ hết. Hành giả cũng không còn tự ràng buộc 
mình một cách khắc khe như trước đây. Không còn thấy 
việc chịu đựng là quan trọng nữa: Ngồi thấy đau thì đổi 
tư thế. Sự thoải mái lúc này không giống như trước đây, 
cứ có ý muốn thay đổi tư thế thì ta tự coi là thua cuộc hay 
dễ ngươi. Tôi nói vậy thôi, ngồi được càng lâu cũng vẫn 
tốt hơn. 


130 


10. Quyết Trạch Tuệ, tức trí nhìn lại cảnh Danh Sắc 
(Patisanhkhañnana) 


Từ cảm giác chán ngán hiện tượng sanh diệt của Danh 
Sắc trước mắt, ở giai đoạn này hành giả có khuynh 
hướng muốn làm chậm lại mọi thứ để nhìn kỹ hơn nữa 
cái gì đang biến diệt. Niệm và Định của hành giả lúc này 
dĩ nhiên là mạnh hơn trước đây. Việc quan sát lúc này 
bất ngờ tìm lại được hứng thú và hành giả biết rõ rằng 
mọi sự bây giờ chỉ còn là một thứ duy nhất đó là cái nhìn 
vào Danh Sắc. Không chán sợ, cũng không mong đợi cái 
øì và toàn bộ cái gọi là đời sống chỉ gói gọn trong một cái 
biết đối với Danh Sắc. Những cơn đau thể xác có thể cũng 
còn lại chút ít nhưng nó bây giờ không quan trọng nữa. 
Hứng thú duy nhất của hành giả lúc này là một cái nhìn 
thật sâu vào ba khía cạnh Tam Tướng, một cái nhìn 
trưởng thành và chững chạc; không còn đi kềm những 
cảm xúc bồng bột như sợ hay chán nữa. Hành giả chỉ cần 
mẩn làm cái việc quan sát Danh Sắc bằng một tốc độ 
chậm hơn, một cách cố ý để thấm thía cái gì là Danh Sắc. 


11. Hành Xả Tuệ, tức trí thấy hững hờ trong Danh Sắc 
(Sankharupekkhunñana) 


Giai đoạn có mặt của trí thứ 10 kéo dài bao lâu tùy người. 
Có điều là sau đó cảm xúc của hành giả đi vào một trạng 
thái nhẹ tênh: Không vui không buồn, không dễ chịu, 
không đớn đau. Nhờ vào sức mạnh của Niệm và Định, 
gần như không một khoảnh khắc sanh diệt nào của Danh 
Sắc lại bị bỏ sót, không được ghi nhận. Nói theo Thất Giác 
Chi thì lúc này Tĩnh Giác Chi và Xả Giác Chi của hành 
giả đã đạt tới mức kiện toàn nhất. Hỷ Giác Chi lúc này đã 


131 


được đổi thành Xả Giác Chi và 6 Giác Chi còn lại được 
xem là ở tình trạng tốt nhất. 


Giai đoạn của trí thứ 11 này có thể kéo dài đến nửa 
tháng. Hành giả luôn có cảm giác mình đã đi đến rất gần 
một cái gì đó không thuộc về thế giới mà mình vẫn sống 
xưa giờ. Trong suốt thời gian này, hành giả sống trong 
một niềm an lạc không thể chia sẻ và diễn tả với ai. 


Cảnh Danh Sắc mà hành giả thấy được lúc này cũng chính 
xác và chỉ tiết hơn trước kia. Có điều là nên chú ý đến 
Định Quyền. Nó quá trội sẽ cản bước hành giả đi xa hơn 
nữa. 5 Quyền phải thật quân bình. Nhiều người ở chỗ này 
dễ bị mắc vào tình trạng Định nhiều hơn Niệm. Chỉ vì 
khuynh hướng của phần đông chúng ta là khi thân an 
tâm lạc thì rất dễ chìm sâu vào Định. Kẹt vào đó thời gian 
đi tới sẽ kéo dài hơn. 


12. Thuận Thứ Tuệ, tức trí tùy thuận cảnh Níp Bàn 
(Anulomañana) 


Nói vắn tắt thì tốc độ ghi nhận của hành giả ở giai đoạn 
Hành Xả Tuệ khi đạt tới mức cao hơn, nhanh hơn thì gọi 
là trí Tùy thuận Níp Bàn. Tốc độ đó gần như có thể tốc độ 
thật sự của Danh Sắc. Chính khả năng nhận thức này giúp 
hành giả mơ hồ hiểu được sự vắng mặt của Danh Sắc là 
øì. Đó là một cảm nhận mà trước đây chưa từng có bao 
giỜ. 


132 


13. Chuyển Tộc Tuệ, tức trí lìa thân phận 
(Gotrabhuñana) 


Nói cho chính xác thì trí này chỉ tồn tại trong một sát-na. 
Có được trí này coi như hành giả đã chạm vào biên giới 
phàm thánh và chắc chắn phải chứng đắc Sơ Đạo. Công 
năng của trí này là sự cắt đứt khuynh hướng phàm phu 
của hành giả để từ bây giờ hành giả có một hiểu biết 
hoàn toàn chính xác, không mơ hồ hay vay mượn, về Tứ 
Đế. 


14.&15. Thánh Đạo và Thánh Quả (Maggañang & 
Phalañana) 


Hai trí này chỉ cho tâm Đạo và tâm Quả. Tâm Đạo có 2 
chức năng là cắt đứt phiền não và thấy rõ Níp Bàn. Và 
tâm Quả thì chỉ biết một cảnh Ñíp Bàn như là một sự an 
hưởng của bậc thánh trước khi viên tịch. 


16. Phản Khán Tuệ, tức trí nhìn lại con đường đã đi 
(Paccavekkhanañiana) 


Chỉ cho 19 Trí Phản khán: 


4 Trí nhìn lại phiền não đã diệt 
3 Trí nhìn lại phiên não dư sót 

4 Trí nhìn lại Níp Bàn đã chứng 
4 Trí nhìn lại Thánh Đạo đã đắc 
4 Trí nhìn lại Thánh Quả đã đắc 


133 


C. VÀI HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT 
TUỆ QUÁN CỦA DÒNG THIÊN CHANMYAY 


Phần hướng dẫn này được giới thiệu rộng rãi lần đầu vào 
năm 1983 và được hiệu chính lại vào năm 1999 bởi 5 vị 
SayadaW. 


Pháp môn Vipassana là một hành trình sống tỉnh thức để 
quan sát bản thân và cái gì mình làm việc cùng. Bằng vào 
sự quan sát từng giây phút hiện hữu của thân tâm, hành 
giả mỗi lúc một thấy rõ hơn cái bản chất của đời sống. 
Càng hiểu rõ nó là gì thì người ta càng buông bỏ được 
tâm niệm nắm níu, sợ hãi và ngộ nhận đối với Danh Sắc. 
Lúc đó sự thích thú sẽ được đối lại bằng Từ Tâm, sự hờn 
giận sẽ đổi lại bằng Nhàm chán và Vô Minh được thế chỗ 
bằng Trí tuệ. 


Một cách căn bản, pháp môn Vipassana chỉ đơn giản là 
những giây phút quan sát thân tâm mình đang hoạt động 
ra sao, bản chất thật sự của chúng là gì. Điều cốt lõi của 
Thiền Quán là gỡ bỏ cho bằng được những nhãn hiệu mà 
lâu nay ta vẫn dán chặt lên mọi sự ở đời. Đây là tôi, của 
tôi, nam, nữ, đẹp, xấu, đắt, rẻ...Thậm chí không phải tôi là 
người quan sát Danh Sắc mà phải hiểu đó là Danh Pháp 
đang làm việc trên Danh Sắc. Mọi nhãn hiệu đều do ảo 
tưởng mà có và chính nó lại tiếp tục tạo ra ảo tưởng. Tất 
cả phàm phu luôn sống trong ảo tưởng nên nghĩ về cái gì, 
nhìn cái gì, nghe cái gì...cũng đều dán lên đó những nhãn 
hiệu. Có hai tư thế sinh hoạt được hành giả lập lại nhiều 
lần trong ngày là ngồi và đi, tức thiên hành và thiền tọa. 
Ở đây ta phải biết đôi chút về kỹ thuật Tuệ Quán qua hai 
tư thế sinh hoạt này. 


134 
1. Thiền tọa 


Trước hết hành giả phải chọn lẫy tư thế ngồi mà mình 
thấy là thoải mái nhất để giữ thân mình cho thật thẳng 
không cong khom hay nghiêng lệch. Không một sự xê 
dịch hay động đậy nào mà hành giả không biết tới. Hành 
giả phải biết rõ mình sắp làm gì, muốn làm gì. Kinh 
nghiệm cho thấy, tư thế thiền tọa thường được hỗ trợ rất 
nhiều sau khoảng 1 giờ thiên hành. Đang đi muốn ngồi 
xuống hay đang ngôi muốn bỏ đi, hành giả phải luôn biết 
rõ dự định của mình. 


Các vị cũng biết là kỹ thuật Tuệ Quán của dòng thiền 
Mahasi là hướng dẫn thiền sinh tập trung Chánh Niệm 
vào vùng bụng để theo dõi tình trạng phồng xẹp ở đó. 
Buổi đầu mới thực tập, hành giả phải tạm thời dán nhãn 
hay đặt tên cho các động thái đang diễn ra ở vùng bụng 
bằng hai chữ “Phồng và Xep”: Đôi khi hành giả được 
hướng dẫn kết hợp đếm số. Nhưng nếu thấy cách đó quá 
phức tạp thì chỉ đơn giản hai tiếng “Phồng Xẹp” mà thôi. 


Để bảo đảm không một cảnh nào bị bỏ sót, khi bắt đầu 
ngồi xuống hay lúc tay chân có những va chạm thì hành 
giả cũng phải kịp thời ghi nhận “Ngồi” hay “Chạm” và sau 
đó tiếp tục theo dõi động thái “Phồng, Xẹp”. Hành giả nhớ 
đừng có chút cố gắng nào để can thiệp hơi thở tự nhiên 
của mình. Nó ra sao thì cứ để như vậy. Khi đang theo dõi 
phồng xẹp thì như đã nói, hành giả phải kịp thời ghi nhận 
những gì xen vào tư tưởng mình lúc đó. Nghe biết là 
nghe, phóng tâm biết là phóng tâm, đau hay tê, nóng hay 
lạnh...cũng phải đều được ghi nhận rồi ta quay lại với 
cảnh phồng xẹp. Hành giả cũng phải hiểu rằng cảnh 
phồng xeẹp chỉ là cảnh ghi nhận, ngoài ra không còn là gì 


135 


nữa. Nhiêu người sau một lúc theo dõi lại có tâm tham ái 
trong chính hơi thở của mình, gồm luôn cả động thái 
phồng xẹp. Thầy tôi nói rằng cả hơi thở ra vào lẩn động 
thái phồng xẹp đều thuộc về Phong đại tức yếu tố gió 
trong Tứ Đại. Ta sống được là nhờ yếu tố đó còn hoạt 
động ổn định, nó có trục trặc gì thì tấm thân này sẽ là 
một xác chết. Sự Quán niệm này sẽ giúp hành giả thấy 
được tánh vô ngã của thân xác. 


2. Thiên hành 


Ta phải biết rằng ở tư thế hoạt động nào hành giả cũng 
có thể có Niệm và Tuệ và chứng thánh như nhau cả. Tư 
thế đi gần như là một nửa hoạt động của hành giả trong 
lúc thức. Nên kỹ thuật tu Quán trong lúc đi cũng rất quan 
trọng. Cũng giống như đối với tư thế ngôi, hành giả phải 
luôn Chánh Niệm khít khao trong mỗi bước chân. Trước 
hết là phải hay trái, sau đó là bước và đạp. Ánh nhìn của 
hành giả nên giữ ở tầm hai mét về phía trước, không nên 
xa hơn. Hành giả thuần thục lâu năm thì không còn ràng 
buộc với những chỉ tiết này nữa. Còn với người sơ cơ thì 
nhìn xa sẽ thấy nhiều, cảnh nhiều thì tâm phóng. Sư phụ 
tôi dạy rằng tốt nhất hành giả nên chia đều thời gian 
trong ngày ra thành 2 phần cho hai tư thế thiền hành và 
thiền tọa. 


Ngoài công phu tu Quán, lúc đi và ngồi, một hành giả tỉnh 
tấn cũng phải tiếp tục Chánh Niệm tỉnh giác trong mọi 
sinh hoạt lớn nhỏ. Càng nhiều giây phút thất niệm thì lúc 
quay lại với tư thế thiên hành thiền tọa, hành giả sẽ gặp 
nhiều khó khăn hơn. Có một nguyên tắc này là pháp 
thiện sẽ hỗ trợ pháp thiện, pháp ác sẽ hỗ trợ pháp ác. 
Nhiều người hiểu lầm rằng sự chậm chạp là một phần 


136 


của pháp môn Tuệ Quán. Nhưng điều đó không đúng. Vì 
lúc đầu nếu ta giữ nguyên tốc độ sinh hoạt thì Chánh 
Niệm không theo kịp. Lâu ngày thành quen, hầu như 
hành giả nào cũng có vẻ chậm chạp hơn người bình 
thường. Thật ra thì chúng ta phải hiểu là sự thong thả 
chứ không phải là sự chậm chạp. Quá chậm hay quá 
nhanh thật ra không quan trọng bằng việc Niệm và Tuệ 
của ta có bị rơi rớt hay xao lãng hay không. 


Bây giờ tôi muốn nói qua một chuyện khác cũng rất quan 
trọng đối với hành giả Tuệ Quán. Đó chính là những cảm 
giác khó chịu của cơ thể như đau nhức, tê mỗi, ngứa 
ngáy. Có những cơn đau chợt đến mà không cần báo 
trước và nó có thể biến mất mà không cần có một dấu 
hiệu nào. Vấn đề là chính cơn đau mới là cơ hội tốt nhất 
để hành giả tỉnh táo nhận ra bản chất thật sự của Danh 
Sắc. Hành giả hãy yên tâm rằng giữa tâm Định và Khổ thọ 
có một mối quan hệ rất chặt chẽ. Định mạnh thì khổ thọ 
sẽ phai mờ. Có thể vấn đề của cơ thể vẫn còn đó nhưng 
tâm ta không còn thấy khó chịu đến mức không thể kham 
nhẫn. Mà Niệm và Định là một cặp. Cái này hỗ trợ cái kia. 
Nhiều người than rằng định tâm mình quá yếu mà tu Chỉ 
thì thấy ngán: Họ không biết rằng nhiều khi không cần tu 
Chỉ mà chỉ cần giữ Niệm liên tục thì Định vẫn mạnh theo. 
Những khi đang ngồi hay đi mà cơn đau hay một cảm 
giác khó chịu nào đó xảy đến thì hành giả phải gát qua 
mọi sự, tức lờ đi các cảnh để tập chú vào cảm giác khó 
chịu đang hiện diện. 


Hãy nhớ thật kỹ rằng Khổ phải được thấy bằng sự chịu 
đựng. Thiếu kham nhẫn và tỉnh tấn thì Niệm và Tuệ 
không thể có mặt. Tôi có câu nói ngắn gọn này muốn quý 
vị nhớ: Hiểu đúng và chịu đựng được cơn đau là đường 


137 


tới Níp Bàn. Hiểu sai và thiếu kham nhẫn là con đường 
luân hồi. 


Bên cạnh khả năng kham nhẫn trong lúc tu tập Tuệ Quán 
qua pháp môn Phồng Xeẹp, hành giả cũng bắt buộc phải 
biết một chuyện khác quan trọng không kém đó là quán 
Tâm bên cạnh đề mục này. 


Đang theo dõi động thái phồng xẹp trên vùng bụng, lại 
phát hiện tâm mình phóng dật thì hành giả phải lập tức 
phi nhận “ phóng tâm” rồi quay về với cảnh phồng xẹp. 
Hành giả có là người như thế nào đi nữa thì trong lúc 
đang tu tập thế này không nên mất thời gian suy tư và 
bận tâm đến những lý thuyết hay giáo lý. Phải biết rằng 
đây chính là thời điểm để Niệm và Tuệ làm việc ngay trên 
những gì đang diễn ra trong hiện tại. Tất cả những kiến 
thức, hồi ức, suy luận đều không phải là cảnh thực tại 
hiện tiền. 


Buồn ngũ hay từng cơn lười biếng bất chợt cũng là 
những trở ngại lớn cho hành giả. Chỉ cần hành giả có một 
giây thỏa hiệp với nó thì coi như bỏ cuộc. Bởi trong một 
ngày ta có biết bao nhiêu lần buồn ngũ và lười biếng. Cứ 
chiều theo nó ta sẽ không còn thời gian tu tập nữa. Tôi để 
ý thấy rằng những người bi quan thường rất dễ bị hôn 
trầm. Người quá lạc quan thì cũng có vấn đề riêng của họ. 
Vấn đề ở đây là mọi sự phải được quan sát đúng như là 
chúng. Quá năng động thì phóng dật, quá thụ động thì dễ 
hôn thụy. Những khi nghe tâm mình lui sụt, thì hành giả 
phải tự nhũ với bản thân rằng mỗi người đều có một 
nguồn năng lượng rất lớn, thậm chí là vô tận, sao ta lại 
không chịu khai thác nó hơn nữa thay vì cứ quẩn quanh 


138 


ở điểm này. Và cứu cánh giải thoát chỉ đạt được khi một 
người biết tận lực cố gắng. 


D. KINH NGHIỆM TRÌNH PHÁP 


Hầu hết ở các thiền viện đều có buổi trình pháp của thiền 
sinh mỗi ngày. Ngày nào thì nói chuyện ngày đó, trong 
lúc tu tập có điều gì cần biết thêm hay thắc mắc thì thiền 
sinh đem trình lại với thiền sư. Nhiệm vụ của thiền sư là 
lắng nghe rồi hướng dẫn hoặc điều chỉnh những chỗ cần 
thiết. Và chẵng hạn như ở các thiền viện thuộc dòng 
thiên Chanmya Mahasi thì nội dung buổi trình pháp 
thường xoay quanh các vẫn đề sau: 


- - Hành giả theo dõi động thái phồng xẹp thế nào, dễ 
hay khó. 

- _ Cảm giác thân tâm khi đó ra sao 

- - Những đề tài phóng tâm thường là gì, như thuộc tình 
cảm hay chuyện ăn uống, sức khỏe hoặc giáo lý 

- _ Khả năng Chánh Niệm trong các sinh hoạt lớn nhỏ. 


Thiền sư thường hỏi rất kỹ những chuyện này. Hành giả 
phải trả lời thật ngắn gọn nhưng đầy đủ. Không nên ngắt 
lời thiền sư và ngược lại thiền sư cũng phải kiên nhẫn 
nghe cho hết lời trình pháp của hành giả. 


Khi thiền sư nói thì hành giả phải nghe với tất cả sự chú 
ý, để có điểm nào thắc mắc thì hỏi ngay, không nên dành 
lại lúc khác sẽ bị quên. Thiền sư hỏi đến đâu thì trả lời 
đến đó, hành giả tránh nói dài dòng hoặc leo lề sang 
chuyện khác. Thấy có gì lạ trong lúc tu tập phải trình 
ngay với thiên sư mà không nên nghĩ là không quan 
trọng hoặc cho rằng mình phải cố sức chịu đựng cho qua. 


139 


Theo kinh nghiệm của nhiều hành giả thì lúc trình pháp 
nên đem theo giấy bút để ghi lại ngắn gọn những điều 
cần nhớ. Nhưng chuyện đại ky là dở ra xem lại lúc đang 
tu tập hoặc cố vắt óc để nhớ lại trong thời điểm lẽ ra phải 
Chánh Niệm chặt chẽ để ghi nhận sinh động những gì 
đang xảy ra. 


Điều không cần nói rõ ở đây là ở hầu hết các thiền viện 
đều buộc hành giả phải giữ trong sạch 8 giới bát quan. 
Nghĩa là ngoài 5 giới còn có 3 giới khác để thu thúc lục 
căn và ngay giới thứ ba của bát quan trai cũng cấm tuyệt 
chuyện quan hệ nam nữ. 


140 


III. TÂM & THỌ QUÁN NIỆM XỨ 


Mogok Sayadaw 


Người có trí tuệ theo tỉnh thần Phật pháp thì chắc chắn 
phải thấy rằng tam giới này là một cõi khổ và sự có mặt 
trong đó là một hành trình sống khổ. Cứu cánh cao nhất 
của Phật giáo là quả vị La Hán (chư Phật cũng là những vị 
La Hán), chấm dứt vĩnh viễn mọi hình thức tái sinh trong 
tam giới. Nhưng ở đây mục đích mà tôi muốn quý vị 
nhắm tới không phải là quả vị La Hán mà chỉ là tầng 
thánh thứ nhất, tức quả vị Tu Đà Huờn. Đức Phật dạy 
rằng có bao nhiêu lần làm thiên vương Đế Thích hay 
Chuyển Luân Vương (người cai trị 4 hành tỉnh có nhân 
loại) cũng không sánh được một người chứng ngộ Sơ 
Quả. Người chứng Sơ Quả chắc chẳn sẽ được viên tịch 
Níp Bàn, còn hai ngôi vị kia thì huy hoàng trước mắt mà 
bất trắc về sau. 


Tiêu chuẩn tối thiểu để chứng quả Dự Lưu là chấm dứt 
hoàn toàn Thân Kiến tức không còn tiếp tục nhận thức 
sai lầm về Uẩn, Xứ; Giới, Đế để cho rằng có cái gì đó là 
TÔI, CỦA TÔI. Như vậy, muốn hết Thân Kiến thì phải có 
một cái nhìn đúng đắn về Uẩn, Xứ, Giới, Đế. Pháp môn Tứ 
Niệm Xứ là con đường duy nhất để nhìn đúng mọi thứ. 


Tất cả thế giới và chúng sanh trong đời không nằm ngoài 
2 thứ Danh Sắc. Người không học lời Phật thì chỉ biết thế 
giới này qua cái vẻ ngoài của nó về bản chất, hình dáng, 
không gian, thời gian và bao nhiêu là thứ khái niệm áp 
đặt khác. Từ chuyên môn gọi kiểu hiểu biết đó là cái biết 
qua Chế Định (paññatti), Tục Đế (sammutisacca). Cái biết 
của một người học Phật phải cao, phải sâu hơn vậy rất 


141 


nhiều, bằng cách xuyên qua lớp vỏ Tục Đế để hiểu được 
bốn vấn đề Chân Đế là Tâm thức, Tâm Sở, Sắc Pháp và 
Níp Bàn. Phải hiểu đúng bản chất của thế giới, hiểu được 
bản thân mình là gì thì người ta mới chán sợ sự sanh tử, 
la bỏ được Thân Kiến và chứng được tầng thánh đầu 
tiên mà cũng là quan trọng nhất trên đường hành đạo là 
quả vị Tu Đà Huờn. Ba tâng thánh tiếp theo tuy cao cấp 
hơn nhưng là những gì tự nhiên phải xảy ra, như là một 
kết thúc bắt buộc phải có cho một vị Sơ Quả. 


Như trên tôi đã nói sanh tử là do hiểu sai về 5 Uẩn, giải 
thoát là nhờ hiểu đúng 5 Uẩn và bốn Niệm Xứ là con 
đường duy nhất để hiểu đúng 5 Uẩn. Trong phần hướng 
dẫn này, mục đích tôi nhắm tới là tầng thánh đầu tiên 
trong 4 tầng thánh và con đường hành trì nhằm dẫn đến 
tâng thánh đó cũng chỉ là 2 Niệm Xứ trong 4 Niệm Xứ. 


Một điều quan trọng nữa mà tôi cũng muốn nói thêm ở 
đây là tôi sẽ trình bày hai Niệm Xứ đó qua hệ thống giáo 
lý Duyên Khởi. Ở đây đối tượng tôi nhắm tới là những cá 
nhân đã có căn bản giáo lý đủ để tôi không phải nhắc lại 
những định nghĩa sơ đẳng về bốn pháp Chân Đế và giáo 
lý A-Tỳ-Đàm sơ cấp. Như vậy là khi tôi nói về 4 Vô Minh, 
3 Hành; 19 Thức,... quý vị phải tự hiểu lấy. 


Thức Uấn và Thọ Uẩn luôn đi chung với nhau nên phép 
tu Tâm Quán và Thọ Quán gần như là một. Tu cái này 
cũng gần như là tu cái kia cùng lúc. Và để hiểu được hai 
uẩn này mà không nhắc đến giáo lý Duyên Khởi thì là 
điều không thể. Ở đây tôi muốn quý vị cùng tôi bàn sâu 
một chút về giáo lý Duyên Khởi trong sự tôn tại của 5 
Uẩn qua đoạn Chánh Tạng sau đây: Do dựa vào Thần 
Kinh Nhãn và Cảnh sắc mà Nhãn Thức có mặt, ba thứ này 


142 


cộng lại gọi là Nhãn Xúc. Do Nhãn Xúc mới có Nhãn Thọ, 
từ Nhãn Thọ mới có Sắc Ái, từ Sắc Ái mới có Tứ Thủ, từ 
Tứ Thủ mới có hai Hữu trong cõi Ngũ uẩn, từ hai Hữu 
này mới có sự tái sanh trong cõi 5 Uẩn, do có sanh ra 
trong cõi 5 Uẩn mới có già chết và đau buồn theo cách 
của chúng sanh cõi 5 Uẩn. Đối với các căn còn lại cũng 
theo đó mà hiểu với những thay đổi cần thiết. 


Một hành giả tu tập pháp môn Tâm Quán hay Thọ Quán 
chỉ cần có chút kiến thức sơ đẳng về A-Tỳ-Đàm thì hoàn 
toàn có thể đọc hiểu đoạn Chánh Tạng trên đây. Và 
đương sự cũng sẽ hiểu rất rõ Thức Uẩn của mình là gồm 
những gì, từ đâu có. Đối với Thọ Uẩn cũng vậy. Với khả 
năng nhận thức này hành giả sẽ không có cách chi tìm 
thấy được bất cứ một thứ gì có thể gắn liền với khái niệm 
TÔI, CỦA TÔI. Cái biết của 6 Thức, sự có mặt của 6 Xúc, 6 
Thọ...cũng đều là nhờ dựa vào nhiều điều kiện nhân 
duyên và tất cả chỉ tồn tại trong mỗi nháy mắt rồi diệt đi. 
Hành giả cũng thấy rõ rằng 3 Thọ khi không được Niệm 
và Tuệ kiểm soát sẽ trở thành điều kiện cho 6 Ái có mặt, 
Ái và Kiến mạnh hơn một chút thì gọi là Thủ và từ Tứ 
Thủ mới có Tam nghiệp (Thân, Khẩu, Ý). Do có tam 
nghiệp tức Nghiệp Hữu mới có Sanh Hữu, tức tâm tái tục 
vào các cảnh giới. Do có tâm tái tục mới có sự xuất hiện 
đầu đời (Sanh) ở mỗi kiếp sống. Nếu tam nghiệp là bất 
thiện thì nghĩa là Nghiệp Hữu cũng bất thiện và nếu 
Nghiệp Hữu bất thiện thì Sanh Hữu cũng là quả bất thiện. 
Khi Sanh Hữu là quả bất thiện thì chỗ ta đi về chắc chắn 
là 4 cõi đọa. 


Hoạt động của 6 Căn giống hệt nhau và của các tâm thiện 
ác cũng giống hệt nhau. Bên ác pháp thì 3 Thọ trợ duyên 


143 


cho 6 Ái, bên thiện thì 3 Thọ trợ duyên cho 5 Quyền (Tín, 
Tấn, Niệm, Định, Tuệ). 


Trong ánh sáng của giáo lý Duyên Khởi không có người 
ác kẻ thiện, không có ai vui hay khổ, không có người sinh 
hay tử mà chỉ có các uẩn và khi thấy mọi thứ chỉ là các 
uẩn thì ta mới có dịp thấy rằng vì sao Thế Tôn gọi là Khổ 
uẩn (dukkhakhandha). Ở đây chỉ có các nghiệp thiện và 
bất thiện cùng các tâm tái tục. Chỉ có tam nghiệp qua sự 
tác động của Tứ Thủ mà không có ai là người tạo nghiệp. 


Hành giả sẽ thấy được rằng thiện ác và sanh tử gắn liền 
với 6 Căn trong mỗi khoảnh khắc. Hành giả thấy được cả 
hệ thống Duyên Khởi diễn ra trong từng phút chớ không 
phải đợi đến đời sau kiếp khác. Người không học giáo lý 
chỉ học sơ sài lý thuyết Tuệ Quán thì chỉ biết mơ hồ hai 
khái niệm Danh Sắc hoặc thiện ác. Người có học giáo lý 
Duyên Khởi thì biết sâu rộng hơn, chỉ tiết hơn: Cái nào là 
Sắc Uẩn, Thọ, Tưởng, Hành, Thức Uẩn, cái nào là nhân 
quá khứ, quả hiện tại, cái nào là nhân hiện tại, quả tương 
lai. Chỉ riêng việc quan sát hệ thống Duyên Khởi trong lúc 
từng căn trong 6 Căn làm việc, hành giả sẽ có dịp hiểu 
được dòng luân hồi của mình diễn ra như thế nào. Nhận 
thức này hoàn toàn dựa vào sự có mặt của Chánh Niệm. 
Bản thân sự nhận thức đó chính là Tuệ. 


Không là hành giả, cũng không học qua giáo lý Duyên 
Khởi thì một người mẹ làm sao có thể hình dung được là 
mình đang bắt đầu một vòng tròn Duyên Khởi ngay từ 
lúc nghe tiếng gọi của cậu con trai mới đi học về. Nghe 
tiếng nó ở ngoài cửa, hay vừa nhìn thấy gương mặt nó thì 
người mẹ đã có thể cùng lúc dấy lên hai thứ cảm xúc là e 
ngại con đang mệt mõi và niềm tin yêu muốn ôm hôn nó. 


144 


Việc này trên quan điểm xã hội và pháp luật thì hoàn 
toàn là điều tự nhiên, không có gì lầm lỗi. Nhưng trong 
giáo lý Duyên Khởi, chỉ trong mấy phút thôi, bà mẹ kia đã 
trải qua một chuỗi dài sanh tử từ Xúc duyên Thọ, Thọ 
duyên Ái, Ái duyên Thủ...Đối với mọi hoạt động khác của 
ta trong đời sống, kể cả một hành giả tỉnh tấn nhất cũng 
luôn nằm trong dòng chảy của luật Duyên Khởi, một tên 
gọi khác của lý Nhân Quả. Trong kinh cũng xác định rằng 
ngay đến vị Chánh Đẳng Giác cũng không thể chận đứng 
được dòng chảy sanh tử đó dùm bất cứ ai, trừ phi chính 
đương sự có đủ Ba-la-mật từ tiền kiếp và sự chuyên cần 
sắt son ngay đời này. Nên nhớ trong mỗi mỗi sỉnh hoạt 
tưởng chừng đơn giản nhất của ta cũng luôn là những cơ 
hội xây dựng nên cái gọi là vòng tròn luân hồi. Chỉ có 
người học đạo và hành đạo mới thấy rằng trong từng 
phút mình đang gieo tạo chủng tử tái sinh ở các cảnh 
giới, khổ cảnh nhiều hơn lạc cảnh và chỉ những người 
này mới có dịp để thấy rằng sanh già đau chết luôn diễn 
ra trong từng phút không phải đợi đến một đời sau kiếp 
khác nào hết. Chỉ có những người hành đạo và học đạo 
mới thấy được rằng mỗi giây phút 6 Căn của mình tiếp 
xúc 6 trần thiện ác ra sao, sự chênh lệch giữa thiện ác của 
bản thân lớn đến chừng nào và khả năng đau khổ của ta 
luôn nhiều gấp bội khả năng an lạc. 


Có rất nhiều người Miến Điện được giới thiệu vê tâm 
quan trọng của giáo lý Duyên Sinh và Duyên Hệ nhưng 
thay vì tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của hai hệ thống giáo lý 
này qua ánh sáng của A-Tỳ-Đàm thì họ chỉ học thuộc lòng 
hai bài tụng Duyên Sinh và Duyên Hệ để đọc mỗi ngày 
cầu phước. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì họ không cách 
nào hiểu được giá trị thật sự của hai hệ thống giáo lý đó 
là sự la bỏ Ngã chấp và Tà Kiến. 


145 


Trong vô số kiếp luân hồi phàm phu chúng ta chỉ quen 
sống chìm sâu trong các khái niệm Tục Đế về chúng sanh, 
không gian, thời gian và vạn vật nên từ đó chỉ sống quẩn 
quanh trong sự chi phối của Vô Minh và tham ái. Hai 
phiền não này là nguồn cội luân hồi. Muốn phá vỡ chúng, 
ta bắt buộc phải học để biết về bản chất Chân Đế của các 
pháp và không cách nào tốt hơn việc học và tu Niệm Xứ 
trên tinh thần của giáo lý Duyên Khởi. Trong toàn bộ hệ 
thống giáo lý Duyên Khởi, dầu lúc học hay tu, ta không hề 
thấy bóng dáng của một chúng sanh hay cá thể nào mà 
mình có thể gọi là bản ngã, TÔI hay CỦA TÔI. Từ Vô Minh 
đến Lão Tử là một quá trình sanh diệt của các Uấn, Xứ, 
Giới. Người tu tập Niệm Xứ luôn có dịp để thấm thía rằng 
ở đâu có sanh diệt thì ở đó là 3 Khổ và ở đâu có 3 Khổ thì 
ở đó chắc chắn là Vô ngã. 


Tôi không muốn nhắc lại từng chỉ tiết chi pháp của giáo 
lý Duyên Khởi, chỉ lấy tinh thần chung mà nói. Giáo lý 
Duyên Khởi dầu được bắt đầu từ Tứ Lậu, Vô Minh hay 
bất cứ chỗ nào trong 12 chi Duyên Khởi thì cũng chỉ ra 
một điều rằng cuộc sống của ta nói riêng và dòng luân 
hồi nói chung là một chuỗi dài tiếp nối của luật Nhân 
Quả. Nhân ở đây có thể là thiện, bất thiện hay vô ký và 
Quả cũng vậy. Như vậy ý nghĩa của chữ Nhân Quả sâu 
rộng hơn của lý Nghiệp Báo. Ở lý Nghiệp báo chỉ có nhân 
thiện hay bất thiện, còn ở lý Nhân Quả thì khi A tác động 
B trong vai trò nào đi nữa thì nó cũng được gọi là Nhân 
và cái øì được tạo ra từ lực tác động đó thì gọi là Quả, cho 
dầu nó là thiện, bất thiện hay vô ký. Đức Phật gọi đó là 3 
cách luân hồi: Phiền não luân hôi, Nghiệp luân hồi và Quả 
luân hồi. 


146 


Quý vị dò kỹ lại đi. Vô Minh là bất thiện và cũng là nhân 
tác động cho Hành (thiện ác có đủ), Hành lại tác động cho 
Thức (chỉ là vô ký),...Như vậy không một thứ gì trên đời 
này chỉ là nhân hay quả, cũng không một thứ gì trên đời 
này không thể là lực tác động cho cái khác hoặc bản thân 
nó không chịu một lực tác động nào từ cái khác. Chính 
nhận thức này về giáo lý Duyên Khởi sẽ giúp ta thấy 
được rằng không một thứ gì trên đời này ngẫu nhiên mà 
có, không nhờ duyên tạo và cũng không hề có một đấng 
tối cao nào tạo ra muôn loài vạn vật, cũng không có một 
cái gì còn hoài không mất. Nhờ hiểu biết về lý Duyên 
Khởi và ứng dụng vào pháp môn Tứ Niệm Xứ, ta cùng lúc 
la bỏ được các thứ Tà Kiến và Ngã chấp. 


Muốn trở thành thánh nhân, dầu là tầng thánh thấp nhất 
ta cũng phải thấu suốt được giáo lý Tứ Đế. Hệ thống 
Duyên Khởi là cách tốt nhất để ta từng bước hiểu được 
sâu sắc hai Diệu Đế đầu tiên là Khổ Đế và Tập Đế mà ở 
đây chúng dựa vào nhau rồi tạo ra nhau. Người học và tu 
Niệm Xứ trên nhận thức Duyên Khởi sẽ tìm ra trong vòng 
quay khép kín của Khổ và Tập một con đường thoát 
chính là Đạo Đế: Ta thoát bằng cách nào? Hành giả biết rõ 
cái gì đang xảy ra là Tập hay Khổ Đế. Biết rõ đó là Tập thì 
tự nó sẽ biến mất. Biết rõ cái gì là Khổ Đế thì nó sẽ không 
còn là điều kiện cho Tập Đế có mặt. Tôi lấy ví dụ 6 Căn là 
Khổ Đế, hành giả dùng 6 Căn để biết 6 trần bằng Niệm và 
Tuệ thì 6 Ái sẽ không có mặt. Sự hành trì này buổi đầu 
rất khó khăn, lâu dần rồi sẽ trở thành thói quen. Nếu Ba- 
la-mật tròn đủ thì chính thói quen này là cánh cửa giải 
thoát của hành giả. 


Tôi nhắc lại, đối với một hành giả Tứ Niệm Xứ có học 
hiểu về 12 Duyên Khởi thì trong từng phút vị này sẽ có 


147 


dịp thấy rõ toàn bộ giáo lý Duyên Khởi hiển hiện qua 
từng giây phút hiện hữu của mình: Cái này là uẩn khổ, cái 
này là uẩn vô thường, cái này là uẩn tập khởi...Ở đây chỉ 
có sanh và diệt, nhân và quả, chỉ có các Uẩn, các Xứ, các 
Giới và các Đế. Hiểu sâu được cái gì là nhân (cái nào 
cũng có thể là nhân) thì lìa bỏ được Đoạn Kiến, biết 
được cái gì là quả, là vô thường, là ghép nối thì bỏ 
được Thường Kiến. Bỏ được hai Tà Kiến này đương 
nhiên là cũng lìa bỏ được Thân Kiến, một tên gọi 
khác của Ngã chấp. Bỏ được hai phiền não này thì các 
phiền não khác cũng tự dưng được bào mòn. Chúng là 
ngã mạn, ganh ty, bỏn xẻn, sân hận, Dục Ái... 


Sự lìa bỏ phiền não tạm thời của phàm phu như vừa nói 
trên được gọi là Tadangapahang, trừ phiền não theo 
cách đối phó. 


Khả năng quan sát thân tâm theo tỉnh thần giáo lý Duyên 
Khởi được gọi là Liễu Duyên Tuệ (paccayapariggaha- 
ñãnga) trong 16 Thiền Tuệ. Ngoài xứ Miến Điện có thể rất 
hiếm người hiểu được và làm đúng cách quán chiếu 
Danh Sắc theo giáo lý Duyên Khởi. Các vị thử nghĩ lại thì 
biết tôi có nói quá lời không: 


Hành giả biết đây là Nhãn thức, Nhãn xúc,... Đây là thọ 
khổ, thọ xả, đây là Ái từ thọ xả, từ thọ lạc...Với một người 
có học giáo lý Duyên Khởi, khi nhận diện một trong 
những thứ vừa kể, họ sẽ hiểu được cái gì sẽ xảy ra tiếp 
theo. Khi ham thích cái gì, họ biết đây là Ái, cũng là Thủ, 
Nghiệp Hữu, Vô Minh, 1 trong 3 Hành. Lối hành trì này 
đòi hỏi quý vị bắt buộc phải có 3 thứ trợ duyên là Chánh 
Tín (Saddha), Trí Tuệ (Pañña) và Tình Tấn (Viriya). 


148 


Nãy giờ ta chỉ nói chung chung như là phần giới thiệu về 
giáo lý Duyên Khởi và mối quan hệ với pháp môn Niệm 
Xứ. Có lẽ từ chỗ này ta phải đi vào sâu một chút cho 
những vị đã có căn bản. Điểm nào quý vị chưa biết thì 
hôm nay sẽ biết, điểm nào đã biết thì có dịp ôn lại hoặc 
thêm phần sâu rộng hơn. 


A. Võ Minh là gì? 


Quý vị biết rồi. Vô Minh là không hiểu biết về Tứ Đế. 
Không biết 5 Uẩn là 3 Khổ, thì đó là bất tri trong Khổ Đế. 
Ba Khổ vừa nhắc ở đây là Khổ Khổ (dukkhadukkha- sự có 
mặt của những gì khiến thân tâm đau khổ khó chịu), Hoại 
Khổ (viparinämadukkha - sự vắng mặt của những gì 
khiến thân tâm an lạc dễ chịu) Hành Khổ 
(abhisankharadukkha - tính chất lệ thuộc các điều kiện 
mà có mặt). Không biết mọi thích thú của mình chỉ là 
niềm đam mê trong 3 Khổ trước mắt và từ đó tạo ra 3 
Khổ tương lai, chính là bất tri trong Tập Đế. Không biết 
rằng sự vắng mặt của Khổ Đế (Vô dư Níp Bàn) và của Tập 
Đế (Hữu dư Níp Bàn) là cứu cánh cao nhất nằm ngoài 3 
khổ, chính là bất tri trong Diệt Đế. Không biết rằng Bát 
Chánh Đạo là con đường duy nhất dẫn đến Diệt Đế, chính 
là bất tri trong Đạo Đế. 


Do 4 cái bất tri trên đây, kẻ phàm phu thỏa mãn các khát 
vọng (Tập Để) và chạy trốn những thực tế phủ phàng 
(Khổ Đế) bằng cách thực hiện các nghiệp thiện ác. Đây 
chính là trường hợp Vô Minh duyên Hành. Dầu trốn khổ 
bằng một miếng ăn hay bằng việc đắc chứng các tầng 
thiền Vô Sắc cũng đều là cách giải quyết Khổ Đế bằng 
cách đầu tư Tập Đế, thay vì làm ngược lại là muốn lìa Khổ 
Đế phải bỏ Tập Đế. 


149 


Tu Niệm Xứ qua giáo lý Duyên Khởi là hành trình quan 
sát Khổ Đế và Tập Đế. Từ Vô Minh đến Lão Tử chỗ nào có 
tham thì là Tập Đế, chỗ nào không có tham ái thì là Khổ 
Để. Sự đôi mài trí tuệ theo cách này qua thời gian sẽ giúp 
ta có được trí tuệ sắc bén trong Tứ Đế. 


B. Hành duyên Thức 


Từ ý muốn sai lầm trong việc trốn khổ tìm vui, kẻ phàm 
phu mới có tâm thiện ác. Tâm thiện ác tạo ra các tâm tái 
tục. Bản thân thiện ác là Tập Đế gián tiếp hay trực tiếp. 
Còn các tâm tái tục thì đương nhiên là Khổ Đế rồi. Ngay 
các cảnh giới mà ta hướng đến cũng nằm tfong 3 Khổ. Ở 
các cõi thấp thì còn có Khổ Khổ. Ở éác cõi cao chỉ có Hoại 
Khổ và Hành Khổ. 


C. Thức duyên Danh Sắc 


Thức ở đây là các tâm tái tục (tâm đầu thai) dẫn sanh về 
các cõi có sắc hoặc không sắc, có tâm hoặc không tâm. 
Đến đây thì ta thấy không có ai đi đầu thai hết. Chỉ có tâm 
tái tục và Danh Sắc đầu đời ở mỗi kiếp sống. Ở cõi hữu 
sắc thì đầu kiếp sống có Sắc Pháp, ở cõi Vô sắc thì trước 
sau chỉ có Danh Pháp mà thôi. Gom chung các cõi mà nói 
thì dầu sanh ra ở đâu cũng chỉ là sự hiện hữu của Danh 
Sắc, không còn gì ngoài ra nữa. 


D. Danh Sắc duyên Lục Nhập 


Như tôi vừa nói, ở cõi Ngũ Uẩn thì đôi lúc có đủ Lục Nhập 
(các cõi Dục Giới), có lúc chỉ có 3 Nhập (các cối Phạm 
Thiên Sắc Giới hữu tâm), còn ở cõi Tứ Uẩn (4 cõi Vô Sắc) 
thì chỉ có 1 Nhập, tức Ý Xứ. Quý vị có học A-Tỳ-Đàm căn 


150 


bản thì ở chỗ này tôi không cần nói nhiều. Ở đây quý vị 
chỉ cần nhớ đại khái là nghiệp ngũ uẩn sẽ dẫn đến tâm tái 
tục ngũ uẩn và tâm tái tục ngũ uẩn sẽ dẫn đến sự có mặt 
của 6 Xứ ở cõi ngũ uẩn. Với người không ham thích trong 
5 Trần thì sẽ không tạo nghiệp ái qua 5 Xứ đầu tiên 
(Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân), vì vậy tâm tái tục của họ 
cũng không chứa chủng tử của 5 căn vật chất và khi sanh 
ra ở kiếp sau trên cõi Phạm Thiên, thức tái tục của họ 
cũng không tạo đủ 6 Xứ. 


Hành giả thấy được những điều vừa nói nên khi tu Quán 
thấy mình thích cảnh sắc thì phải tự hiểu ta đang gieo 
nghiệp để có Nhãn Xứ, Thinh ái là gieo nghiệp có Nhĩ xứ, 
Khí ái là gieo nghiệp có Tỷ xứ...Nói chung là thích trong 
cảnh nào (Tập Đế) thì sẽ tạo ra các xứ tương ứng (Khổ 
Đã). Nói chung Tập Đế kiểu nào thì sẽ tạo ra Khổ Đế 
tương đương. 


Tu Niệm Xứ qua lý Duyên Khởi là cơ hội tốt nhất để ta 
quán chiếu Tứ Đế, 12 Xứ, 18 Giới, khía cạnh Nhân Quả và 
khía cạnh Tam Tướng của Danh Sắc. Cái tác động là nhân, 
cái được tác động là quả, cái nào có tham đi cùng thì là 
Tập Đế, cái nào không có tham đi cùng thì là Khổ Đế... Và 
từ đó hành giả có dịp để thấy rằng ở đây chỉ có các thành 
phần Danh Sắc tiếp nối nhau sanh diệt mà gọi chung là 
sự sanh diệt của Khổ và Tập. Với người không có tu tập 
thì 6 Căn đời này là điều kiện cho 6 Căn đời sau. Mỗi giây 
phút thất niệm là một mối nối trên dòng sanh tử. Tu tập 
là tách rời các mối nối không để chúng tiếp tục kết nối 
nhau. 


151 
E. Lục Nhập duyên cho Xúc 


Phần này thì đơn giản. Được gọi là 6 Căn vì có 6 Cảnh và 
6 Thức, được gọi là 6 Thức là vì có 6 Căn và 6 Cảnh, được 
gọi là 6 Cảnh là vì có 6 Căn và 6 Thức. Sự gặp gỡ của 3 
thứ này được gọi là Xúc. Nói vậy có nghĩa là nếu bỏ đi 6 
Xúc thì không còn gì để gọi là chúng sanh và thế giới. 


F. Xúc duyên Thọ 


Không bao giờ có chuyện Xúc có mặt mà lại không có 
Thọ. Bên cạnh nhãn xúc chắc chắn là nhãn thọ, bên cạnh 
thân xúc chắc chắn là thân thọ, bên cạnh ý xúc chắc chắn 
là ý thọ. Còn đó là thọ gì thì tùy trường hợp. Cái quan 
trọng là Xúc đóng vai trò điều kiện bắt buộc cho Thọ và 
Thọ được sinh ra từ Xúc. Dầu ta có là ai, phàm hay thánh 
và đó là cảnh gì, cảnh Siêu Thế hay Hiệp Thế thì bên cạnh 
Xúc bắt buộc phải là Thọ. Nguyên tắc này áp dụng cho tất 
cả chúng sinh. 


G. Thọ duyênáÁi 


Đây là vấn đề cốt lõi của cái gọi là dòng luân hồi hay sự 
khác biệt giữa phàm và thánh. Với một nội tâm không có 
tu tập thì sau Thọ thường là Ái: Nhãn thọ gắn liền với Sắc 
ái, thân thọ gắn liền với xúc ái. Nói trên chi pháp thì Ái và 
Thủ chỉ là một, có điều là lúc thì Tham hợp tà, khi là tham 
ly tà mà thôi. Và cường độ khắn khít, thiết tha của tham 
ái được gọi là Thủ. Nên ở đây ta có thể kể Ái duyên Thủ 
rồi Thủ Duyên Hữu cũng được, mà nói Ái duyên cho Hữu 
cũng không sal. 


152 
H. Ái (Thủ) duyên Hữu 


Duyên ở đây có nghĩa là tham ái hiển hiện qua tam 
nghiệp. Chính tam nghiệp mới là Nghiệp Hữu. Tam 
nghiệp ở đây là Tâm Sở Tư tác động thân nghiệp, khẩu 
nghiệp hay ý nghiệp. Tính trên chỉ pháp thì Hành và 
Nghiệp Hữu giống nhau, nhưng khi nói đến nhân quá 
khứ thì ta gọi là Hành, khi nói đến nhân hiện tại thì ta gọi 
là Nghiệp Hữu. Đây là cách gọi tên để giải thích vấn đề. 


I. Nghiệp Hữu duyên Sanh 


Từ Tâm Sở Tư trong Tam nghiệp mới có các tâm tái tục 
để làm nên một kiếp sống mới. Các Tâm Sở Tư trong 
Nghiệp Hữu là Tập Đế gián tiếp hay trực tiếp, còn tâm tái 
tục thì chắc chắn là Khổ Đế rồi: Nói vậy có nghĩa là khi 
hành giả biết 6 trần bằng tâm tham hay tâm thiện thì 
hành giả có thể quán chiếu rằng đây là Nghiệp Hữu hoặc 
đây là thọ duyên ái, hoặc đây là Tập Đế hiện tại cho Khổ 
Đế tương lai. Từ sự có mặt ở kiếp sống mới, ta mới có các 
hệ lụy tiếp theo là già, chết, sâu, khổ. Không bao giờ có 
chuyện chỉ có sanh mà không có già và chết. Không có già 
theo cách Tục Để thì cũng không có già theo cách Chân 
Đế. 


Trên đây là phần trình bày sơ lược về giáo lý Duyên Khởi 
để làm nền tảng cho pháp môn Tâm Quán Niệm Xứ. 


153 
J. TÂM QUÁN NIỆM XỨ 


Ở đây ta có một số trích dẫn từ Kinh Tạng về những câu 
Phật ngôn có liên quan đến tâm thức. 


- Ta không thấy một thứ gì trên đời này đáng để chăm 
sóc và lưu ý hơn tâm thức của chúng sinh. Tâm được tu 
tập sẽ dẫn đến vô lượng lợi lạc cho mình và cho người, 
đời này và đời sau, dầu trong luân hồi hay trên đường 
giải thoát. 


- Thế giới này được dẫn dắt bởi tâm thức của chúng sinh. 
Chính tâm thức của chúng sinh tạo ra mọi sự trên đời. 


- Ý dẫn đầu các pháp nên nếu nói năng hay hành động 
với tâm thiện ác thì hạnh phúc hoặc đau khổ sẽ theo ta 
như bóng không rời hình. 


Nói vậy có nghĩa là một người quan sát nội tâm của mình 
cũng là đang quan sát thế giới: Quan sát tâm bất thiện 
của mình cũng giống hệt như đang quan sát tâm bất 
thiện ở người khác, tâm thiện của mình cũng giống như 
tâm thiện của người khác. Một nội tâm có tu tập với 
Niệm và Tuệ chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một cứu 
cánh giải thoát và cả những bước luân hôi. 


Không gì trên đời này nhanh hơn tâm thức, nên nếu ta 
quan sát và theo dõi kịp thời từng diễn biến của tâm thì 
đó là cơ hội tốt nhất để ta thấy được tốc độ sanh diệt vô 
thường của pháp hữu vi. Chỉ qua đó ta mới có dịp thấy rõ 
sự phù phiếm của ý niệm ngã chấp mà từ chuyên môn 
gọi là Thân Kiến. Sự thay đổi chậm chạp của thân xác vật 
chất thường khi không đủ làm cho người ta thấy sợ. 


154 


Nhưng với một hành giả tu tập Tâm Quán Niệm Xứ thì 
khoảng cách giữa sống với chết, già với trẻ, khỏe với đau 
chỉ cách nhau một nháy mắt mà thôi. Trên lý thuyết thì 
các Niệm Xứ là khác nhau, Tam Tướng là khác nhau. 
Nhưng trong thực tế hành trì thì Tam Tướng là một, các 
Niệm Xứ là một. Nói là thấy vô thường nhưng cùng lúc 
hành giả cũng thấy được tánh vô ngã của Danh Sắc. Nói là 
tu tập Thân Quán Niệm Xứ, Pháp Quán Niệm Xứ nhưng 
øom chung lại vẫn là Tâm Quán Niệm Xứ. Nghĩa là hành 
giả phải nhìn vào tâm mình mà chứng ngộ. Chẵng hạn 
như khi quan sát hơi thở hay các tiểu oai nghi hay từng 
cảm giác trong thân tâm, rõ ràng là các Niệm Xứ khác 
nhau nhưng nếu hành giả không nhận biết được tâm tư 
mình hiện tại ra sao thì có thể nói là họ đã thất niệm rồi 
vậy. Như vậy, Thọ Quán Niệm Xứ là nhìn tâm qua khía 
cạnh cảm thọ, Tâm Quán Niệm Xứ là nhìn tâm qua khía 
cạnh thiện ác và Pháp Quán Niệm Xứ là nhìn tâm qua Thọ 
và Tâm quán với kiến thức của một người am tường giáo 
lý. Như thay vì chỉ biết đây là thọ xả ở Thọ Quán thì bên 
Pháp Quán hành giả biết rằng đây là tâm tham thọ xã hay 
Xả Giác Chi. Hoặc bên Thọ Quán Niệm Xứ hành giả phi 
nhận đây là thọ ưu, bên Pháp Quán Niệm Xứ hành giả 
biết rằng đây là Sân triền cái. 


Nói gọn lại Tâm Quán Niệm Xứ là lấy tâm làm đối tượng 
để ghi nhận. Tâm nói theo tạng Kinh và tạng Luật là có 1 
(chỉ là sự biết cảnh) hoặc 6 (là sự biết cảnh của 6 Thức). 
Nói theo tạng A-Tỳ-Đàm thì tâm có thể kể thành ó6, 89 
hoặc 121. Riêng trong kỷ thuật Tuệ Quán của truyền 
thống Mogok, dựa theo giáo lý Duyên Khởi thì đối tượng 
của Tâm Quán Niệm Xứ chỉ có 13. Suốt đời ta, từ giây này 
sang giây khác, 13 tâm này đắp đổi cho nhau, cái này diệt 


155 


thì cái kia sanh, không bao giờ có 2 tâm trong cùng 1 lúc. 
13 tâm đó là: 


- Ngũ Song Thức (biết cảnh tốt xấu nói chung) 

- 3 tâm phiền não (Tham, Sân, Sï) 

- 3 tâm không phiền não (Vô Tham, Vô Sân, Vô Sĩ) 
- Tâm tạo hơi thở ra 

- Tâm tạo hơi thở vào 


13 tâm này bao trùm tất cả các loại tâm:'Ta nên nhớ rằng 
Thức Uấn và Thọ Uẩn là pháp đồng sanh, nên tu Tâm 
Quán cũng là tu Thọ Quán. Thọ và Tưởng được kể chung 
là Tâm Hành (cittasankhara) như hơi thở vô và ra là cặp 
Thân Hành (kaãyasankhara), Tầm và Tứ là cặp Khẩu Hành 
(vacisankhara). Nói vậy tu Tâm Quán là ghi nhận cả Danh 
Uẩn lẫn Sắc Uấn (Sắc Uẩn ở đây là hơi thở ra vào), chứ 
không rộng rãi như ở Thân Quán và nói là tu Tâm Quán 
Niệm Xứ nhưng cũng là ghi nhận cả 4 Danh Uẩn. Nói vậy, 
xét theo A-Tỳ-Đàm thì đối tượng của Tâm Quán Niệm Xứ 
sâu rộng hơn Thọ Quán Niệm Xứ. 


Tâm Hành Thân Hành Khẩu Hành 
Cittasankhara | Kayasankhara VacIsankhara 
Hơi thở ra Tầm 


Hơi thở vào Tứ 


156 


Hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm Tham trong 
bất kỳ lúc nào mình muốn làm việc gì đó, như muốn ăn 
uống, muốn bước đi, muốn co duỗi hay một cử động lớn 
nhỏ nào đó. Tâm Sân hiện rõ khi ta có lòng chối bỏ hay 
trốn chạy một thứ gì. Hành giả tu theo truyền thống 
Mogok tối thiểu phải có kiến thức A-Tỳ-Đàm căn bản để 
nắm vững vấn đề tâm pháp: Cái nào là Nhãn thức, Nhĩ 
thức, nhóm Sân phần, Tham phần, Si phần gôm những 
Tâm Sở nào và gọi là tâm thiện thì gồm những Tâm Sở 
Tịnh Hảo nào. 


Có những trường hợp các trạng thái tâm thiện không 
được kể rõ trong các Tâm Sở như Kham Nhẫn hay Từ 
Tâm nhưng hành giả có kiến thức căn bản cũng có thể 
hiểu chúng chính là Tâm Sở Tịnh Hảo nào. 


Ai cũng nói tu tập Tuệ Quán là biết cảnh hiện tại, nhưng 
ta phải hiểu rằng chữ hiện tại đó là nói theo nghĩa Chế 
Định, nói theo thời gian trên đồng hồ. Trong thực tế thì 
khi ta nhận biết loại tâm nào đó đang có mặt thì thật ra 
lúc đó nó đã không còn nữa. Tâm trước quan sát tâm sau. 
Tâm tham là bất thiện, khi ta biết tâm tham đang có mặt 
thì có nghĩa là ta đang dùng tâm thiện hợp trí 
(ñãnasampayuttacitta) để quan sát tâm tham hợp tà hay 
ly tà. Vì tốc độ sanh diệt của tâm rất nhanh và chúng 
không chỉ xuất hiện một lần nên ta mới có thể kịp nhìn 
thấy chúng và dễ dàng tưởng lầm nãy giờ chỉ có một tâm 
tham hay sân kéo dài trong mấy phút. 


Ngay trong Ngũ Song Thức, tốc độ sanh diệt của Nhãn 
Thức hay Thiệt Thức, Thân Thức cũng đều như nhau 
nhưng hành giả luôn thấy dường như tâm Thân Thức rõ 
nét và kéo dài hơn cả. Chẵng hạn cơn đau nhức hay sự 


157 


ngứa ngáy lúc ngồi thiền có vẻ như chúng là một khối 
nặng và dài đang đè lên tâm của mình. Hành giả phải 
dùng Niệm và Tuệ để thấy rằng cơn đau hay sự ngứa 
ngáy đó thực ra là sự ghép nối liên tục của vô số tâm 
Thân thức thọ khổ. 


Hơn ai hết, hành giả tu tập Tâm Quán Niệm Xứ hiểu rằng 
đời sống của mình chỉ là sự ghép nối liên tục của 6 Thức, 
của các tâm thiện ác, các tâm buồn vui trong từng giây và 
cái trước được thay thế bằng cái sau, cái mới thay thế 
cho cái cũ. Mọi sự diễn ra trong một tốc độ nhanh bao 
nhiều tùy theo khả năng quan sát của hành giả. 


Niệm và Tuệ của ta càng bén nhạy chừng nào thì sẽ thấy 
các tâm sanh diệt mau lẹ chừng ấy. Thấy chúng sanh diệt 
mau lẹ, ta mới hiểu vì đâu Phật dạy thân tâm này là vô 
thường, rỗng tuếch, không cốt lõi. Mọi sự trôi đi mà ta 
không cách nào kềm giữ hay níu kéo được. Và chính ngay 
điểm này, hành giả cũng sẽ thấy răng 3 Khổ gắn liền với 
những gì vô thường và cái gì là khổ thì không đáng để ta 
cho rằng đó là TÔI hay CỦA TÔI. 


Một người thông minh không bao giờ muốn sở hữu thứ 
mình không thích. Phàm phu khổ tâm vì sống trong sự 
chấp ngã. Họ chấp ngã vì không biết thân tâm là khổ. Họ 
không thấy thân tâm là khổ vì không thấy đúng mức sự 
vô thường của chúng. Tu tập Tâm Quán Niệm Xứ ta sẽ 
thấy ra rằng thân tâm này là vô thường với cái khổ gắn 
liên theo đó và tự nhiên không muốn áp đặt lên đó ý 
muốn sở hữu nữa. Khi ta không muốn sở hữu thân tâm 
này thì tự nhiên sẽ được an lạc. 


158 


Sự quán chiếu Tam Tướng chỉ có được từ việc quan sát 
bằng Niệm và Tuệ, không thể qua việc tụng đọc hay lần 
chuỗi. Phép tu Niệm Xứ buổi đầu có thể chỉ là sự lập lại 
điều mình được nghe từ người khác, kiểu như tập thể 
dục với sự hướng dẫn của thầy: Thở ra biết là thở ra, thở 
vào biết là thở vào, nhìn tâm tham biết là tâm tham,...Lúc 
đó có thể ta chưa thật sự thấm thía cái gọi là Tam Tướng 
trong thân tâm (Danh Sắc). Phải đến khi ta quên mất lời 
thầy, quên mất lý thuyết, mà chỉ nhìn mọi sự theo phản 
ứng tự nhiên, bằng một cái thấy không vay mượn từ thầy 
bạn, sách vở. Đức Phật gọi đây là Trí tuệ như thật 
(yathabhutañang). 


Khi học giáo lý thì ta có thể quan tâm đến rất nhiều loại 
tâm thức, nhưng trong thực tế tu chứng thì hành giả tu 
pháp Tâm Quán nên làm đơn giản mọi sự bằng cách lưu ý 
đến 2 thứ tâm thôi, đó là tâm Khách và tâm Chủ. Tâm 
Khách là tâm biết các trân cảnh từ bên ngoài như những 
øì ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và những loại tâm đi 
kèm với chúng như là Tham, Sân hoặc S¡ (Hoài Nghi, 
Phóng Dật). Còn tâm Chủ ở đây phải được hiểu là tâm tạo 
ra hơi thở và cũng là tâm ghi nhận hơi thở. Nói gọn cho 
dễ hiểu thì tâm làm việc với hơi thở thì được gọi là tâm 
Chủ. Hơi thở có vào có ra, đó là sự vô thường của Sắc 
Pháp. Tâm ghi nhận hơi thở vào ra ấy cũng vô thường 
theo. Tâm ghi nhận hơi thở vào không phải là tâm ghi 
nhận hơi thở ra. Đó chính là sự vô thường của tâm pháp, 
Danh Pháp. 


Nghĩa là cảnh đề mục vô thường và tâm ghi nhận đề mục 
đó cũng vô thường. Cái vô thường này quan sát cái vô 
thường kia. 


159 


Dầu muốn dầu không thì hơi thở vào ra cũng liên tục có 
mặt ở thân này nên tâm làm việc với chúng được gọi là 
tâm Chủ. Còn tâm Khách là những thứ tâm lúc có, lúc 
không, thậm chí ta có thể tác động chúng xuất hiện nhiều 
hay ít. Như không muốn nhìn thì sẽ không thấy, nghĩa là 
hạn chế tâm nhãn thức. Chính vì vậy những loại tâm này 
được gọi là tâm Khách, những thứ mà ta có thể mời mọc 
hoặc từ chối trước đó. Riêng tâm Chủ là cái thường trực 
với mình. Nói vậy nếu hành giả tinh tấn, có Niệm và Tuệ 
đủ mạnh thì không lúc nào là không có việc để làm, 
không lúc nào lại thiếu cảnh để quan sát. Ngay cả khi ta 
ngồi yên một chỗ, sống riêng một mình, đang tập chú vào 
một việc thì các tâm thiện ác cũng liên tục xuất hiện cho 
ta tha hồ quan sát: Lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, lúc 
chủ lúc khách... 


Nếu hành giả không xao lãng công phu thì trong vài giờ 
đồng hồ ta đã có thể quan sát đầy đủ cái gọi là diện mạo 
thật sự của Danh Sắc. Chúng không là gì ngoài Tam 
Tướng và đối với hành giả (người có hành trì) thì còn cái 
thứ tư để lưu tâm ngoài Tam Tướng (Khổ Đế), đó là Đạo 
Đế. Hành giả biết đây là Tham, đây là Sân, Si và gọi chung 
Niệm với Tuệ bằng một cái tên là Đạo (Magga). Hành giả 
biết rõ lúc nào ta đang sống trong phiền não, lúc nào ta 
đang sống trong Đạo Đế và Đạo Đế ấy chỉ có được từ sự 
phi nhận Tam Tướng trong Danh Sắc. 


Có một điều nghe qua rất bình thường nhưng lại vô cùng 
quan trọng đó là hành giả tu tập Tuệ Quán dầu với Niệm 
Xứ nào cũng không nên có lòng mong đợi: Mong đợi cái 
này mất đi, mong đợi cái kia xuất hiện, mong khổ đi lạc 
đến, mong phiền não mất để thiện tâm xuất hiện, mong 
hết phàm để thành thánh,.. Người hiểu được lý Tam 


160 


Tướng sẽ thấy rằng không cần ta mong thì chúng cũng 
đến, không cần ta mong thì chúng cũng đi, chúng đến do 
duyên và đi cũng do duyên. Vì đó chính là ý nghĩa vô ngã 
của Danh Sắc. 


Chữ Ehipassiko (thách thức thử nghiệm), một trong 
những đặc điểm của Phật Pháp, có nhiều nghĩa lắm. 
Nghĩa thứ nhất, Phật pháp luôn sẵn sàng để được chứng 
nghiệm, người càng hiểu nhiều biết nhiều thì sẽ càng tin 
lời Phật. Nghĩa thứ hai của từ này là toàn bộ hành trình 
tu tập chỉ là hành trình quan sát để thấy, và chứng thánh 
cũng chỉ là sự nhìn thấy, nhưng ở mức độ rốt ráo nhất. 
Suốt thời gian tu tập Tuệ Quán, hành giả học nhìn Danh 
Sắc, còn thấy được bao nhiêu thì tùy người và tùy lúc. Và 
mai kia chứng thánh trí thì cái thấy được hoàn chỉnh 
hơn. 


Có chuyên tâm quan sát Danh Sắc bằng Niệm và Tuệ, 
hành giả ngoài việc nhận diện Tam Tướng còn thấy ra 
được cái gọi là tiêm miên phiền não tiềm tàng của mình 
mạnh yếu ra sao. Cứ thất niệm trong vài giây thì phiên 
não sẽ lập tức xuất hiện và hai thứ phiền não căn bản của 
phàm phu chính là Tà Kiến và Hoài Nghi, hai thứ phiền 
não mà vị Sơ Quả không còn nữa. Chính việc quan sát 
Tam Tướng trên Danh Sắc sẽ bào mòn hai thứ phiền não 
này. Còn là phàm phu thì chúng chỉ mòn đi rồi sinh sôi 
trở lại ngay khi có dịp. ta phải bào mòn chúng cho đến 
lúc chứng thánh ngay trong thời kỳ Phật pháp còn được 
biết đến ở đời. Nếu kiếp này vẫn chưa chứng được Sơ 
Quả thì đời sau trở lại ta chắc gì được gặp Phật pháp để 
tu tập Tuệ Quán. Hai thứ phiền não đó khi không được 
bào mòn bằng Tuệ Quán, pháp môn chỉ có trong Phật 


161 


pháp, thì chúng hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển 
như cũ. 


Trên đây có nhắc đến Trí tuệ như thật, đó chính là tên gọi 
khác của Sanh Diệt Tuệ (udayabbayañana) là trí thấy 
được bản chất sanh diệt của 5 Uẩn. Với trí này, hành giả 
thấy rằng bản thân mình và toàn bộ thế giới chỉ là Khổ 
Đế, không là gì ngoài ra sự sanh diệt của Danh Sắc. Đam 
mê trong Danh Sắc (Khổ Đế) chính là Tập Đế, thấy 
được bản chất của Danh Sắc rồi nhàm chán chúng 
chính là Đạo Đế. Sự vắng mặt của Khổ và Tập được 
gọi là Diệt Đế. 


Đến đây thì vấn đề đã sáng rồi. Tu Tuệ Quán là nhìn vào 
Khổ Đế, nhận diện cái gì là Khổ Đế, một cách liên tục, để 
Tập Đế không có cơ hội xuất hiện. Nếu có xuất hiện thì 
chúng cũng được phát hiện. Cả hành trình nhìn và thấy 
này chính là Đạo Đế. Còn việc có chứng được Diệt Đế hay 
không thì dĩ nhiên là vẫn đề tùy duyên. Khi Tham được 
nhận diện thì chúng sẽ mất hoặc yếu đi, không đủ để 
thành Thủ rồi từ đó tạo ra Nghiệp Hữu. 


Nghiệp Hữu là điểm bắt đầu cho mọi cuộc tái sinh nên tu 
tập Niệm Xứ là ta đang giải quyết vấn đề căn cội của tái 
sinh bằng cách bào mòn mắt xích quan trọng nhất của 
vòng tròn Duyên Khởi. Không thấy được Tam Tướng 
trong Danh Sắc thì Vô Minh và Ái tiếp tục có mặt. Đối lập 
với Vô Minh là Trí tuệ, mà trí tuệ ở đây chính là khả năng 
nhận thức tánh sanh diệt của 5 Uẩn, của Danh Sắc, cũng 
tức là 12 Xứ, 18 Giới. 


Ở đây nhắc lại, luân hồi là do Vô Minh, Vô Minh là sự bất 
tri trong Tứ Đế. Tu tập Tuệ Quán là cơ hội tốt nhất để 


162 


diệt trừ Vô Minh khi ta thấy rằng bản thân mình và toàn 
bộ thế giới luôn sanh diệt không ngừng và chính vì vậy 
mọi sự ở đời là Khổ Đế. Bất cứ sự đam mê thích thú nào 
trong Khổ Đế cũng đều là Tập Đế. Sự nhàm chán trong 
Khổ Đế và Tập Đế chính là Đạo Đế. Có nhàm chán mới lìa 
bỏ được chúng bằng Hữu Dư Níp Bàn (phiền não Níp 
Bàn) hay Vô dư Níp Bàn (Ngũ Uẩn Níp Bàn), cái này là 
Diệt Đế. Kinh nói Minh có mặt thì Vô Minh vắng mặt, ánh 
sáng có mặt thì bóng tối vắng mặt, Trí có mặt thì Sĩ vắng 
mặt. 


Vòng lẩn quấn của hệ thống Duyên Khởi chỉ có thể được 
đột phá bằng công phu Tuệ Quán qua việc nhận diện bản 
chất của Tam Tướng để ta không tiếp tục Vô Minh trong 
Tứ Đế nữa. Khi Vô Minh nhường chỗ cho Minh, thì tham 
ái nhường chỗ cho sự nhàm chán, sợ hãi, Tà Kiến và Ngã 
mạn nhường chỗ cho Chánh kiến và sự buông bỏ. Tà Kiến 
vắng mặt thì Hoài nghi cũng phải vắng mặt. Nếu đủ 
duyên thì khi hai cái này vắng mặt, hành giả đã là một vị 
Sơ Quả. Bởi những thứ phiền não vừa kể là căn cội quan 
trọng cho dòng luân hồi. Người lìa bỏ được tối thiểu hai 
thứ phiền não Hoài nghi và Tà Kiến coi như đã phá nát 
dòng luân hôi. 


Minh hay Trí tuệ vừa nói ở trên cũng chính là trí tuệ như 
thật đã được nhắc ở trước. Truyền thống Tuệ Quán 
Mogok khi nói đến các Thiên Tuệ (Vipassanañanga) ở giai 
đoạn phàm trí thì chỉ đặc biệt nhấn mạnh hai thứ Thiền 
Tuệ trước khi nhắc đến trí thánh đạo (maggañäna). Hai 
thứ Thiền Tuệ đó đã được chính Đức Phật nhẫn mạnh 
nhiều lần, đó là Udayabbayañana (Sanh Diệt Tuệ, trí thấy 
Danh Sắc sanh diệt) và Nibbidãäñãna (Yếm Ố Tuệ, trí 
nhàm chán trong Danh Sắc) và công phu Tuệ Quán chính 


163 


là hành trình đưa đến sự thành tựu hai trí này. Khi sự 
nhàm chán đã đúng mức thì Tà Kiến và Hoài nghi lập tức 
biến mất (đây là giai đoạn Thánh Đạo, Maggañaänga), hành 
giả trở thành vị Sơ Quả. 


Quả vị Tu Đà Huờn đã đưa hành giả ra ngoài dòng sanh 
tử khi được xem là thù thắng hơn bất cứ một ngôi vị nào 
trong thế giới phàm phu như Đại Phạm Thiên, Đế Thích, 
Chuyển Luân Vương, Ác Ma Thiên Tử. Vị Sơ Quả vĩnh 
viễn không bị sa đọa, không còn cơ hội trở thành người 
câm điếc, đui què, tàn tật và dĩ nhiên cũng vĩnh viễn lìa 
hẳn 6 ác nghiệp bất xứng, được xem là đệ nhất trọng 
nghiệp: 5 ngũ nghịch đại tội và Tà Kiến. Một vị Sơ Quả 
kém cỏi nhất cũng không thể luân hồi quá 7 kiếp. 


Qua những gì vừa nói ở trên thì pháp môn Tuệ Quán nói 
chung và Tâm Quán nói riêng, là hành trình nhận thức để 
giác ngộ dựa trên hai giáo lý căn bản nhất của đạo Phật là 
giáo lý Duyên Khởi và giáo lý Tứ Đế. Tuệ Quán theo giáo 
lý Duyên Khởi là từ nhận thức về tánh sanh diệt của 5 
Uẩn, hành giả cùng lúc đào thải Vô Minh và Tham ái để 
ngăn chận Tứ Thủ và Nghiệp Hữu, từ đó ngăn chận cả sự 
tái sanh. Tuệ Quán nói theo giáo lý Tứ Đế trước hết vẫn 
là từ nhận thức tánh sanh diệt của Danh Sắc để thấy tất 
cả mội hiện hữu đều là Khổ Đế. Vì cái gì là vô thường 
cũng đều phải xem là khổ. Niềm đam mê trong bất cứ cái 
øì thuộc Khổ Đế cũng được xem là Tập Đế, nguồn cội của 
Khổ Đế. Đạo Đế là nhận thức về bản chất như thật của 
Khổ Đế và Tập Đế rồi nhàm chán và lìa bỏ chúng qua tỉnh 
thần Bát Chánh Đạo. Và Diệt Đế ở đây chính là sự vắng 
mặt của phiền não và sau đó là của cả 5 Uẩn trong bất cứ 
hình thức nào. 


164 


Người không phải hành giả nếu có phút giây nào chán sợ 
đời sống thì cũng chỉ là chán sợ những thứ thô thiển trên 
một nhận thức hời hợt, không đủ để gọi là Đạo Đế và cái 
mà họ chán sợ cũng chỉ là một phần rất nhỏ của Khổ Đế. 
Chính vì vậy họ không thể chứng được Diệt Đế và cứ liên 
tục sống trong Tập Đế. Họ chỉ biết chán sợ cái già, bệnh, 
sự xấu xí và cái chết. Hành giả Tuệ Quán lại khác. Họ 
chán sợ bất cứ cái gì còn sanh diệt, dầu đó là niềm vui 
hay nổi buồn, cảm giác dễ chịu hay khó chịu của cả tuổi 
già và tuổi trẻ. Sự chán sợ này mới đúng là Đạo Đế và 
nhờ vậy họ mới có hy vọng chứng ngộ Diệt Đế. 


Kiểu chán sợ của người không tu tập Tuệ Quán không đủ 
để giúp họ lìa bỏ Khổ và Tập Đế vì sự chán sợ đó vẫn còn 
nằm trên nền tảng của ngã chấp TÔI, CỦA TÔI. Và sự 
chán sợ kiểu đó vẫn là điều kiện tốt cho Thường Kiến, 
Đoạn Kiến. Trong khi đó hành giả Tuệ Quán nhờ thấy 
được tánh nhân duyên của Danh Sắc (mọi thứ do duyên 
mà có) nên không mắc Đoạn Kiến và nhờ thấy được tánh 
sanh diệt của Danh Sắc (cái gì do duyên mà có cũng sẽ 
mất đi) thì sẽ ha được Thường Kiến. Tà Kiến và Hoài 
Nghi là một cặp song sinh. Bỏ được Tà Kiến cũng sẽ bỏ 
được Hoài Nghỉ. Sự lìa bỏ ở mức rốt ráo được gọi là quả 
vị Tu Đà Huờn. 


Điểm khác biệt giữa hành giả Tuệ Quán và không tu tập 
Tuệ Quán là người không tu tập chỉ thấy được cái khổ 
trong khổ hoặc tệ hơn nữa là thấy vui trong khổ. Trong 
khi đó với người có tu tập Tuệ Quán thì có thể nhìn thấy 
đâu cũng là khổ, cái gì cũng là khổ. Có nghĩa là với vị này 
hỷ lạc của thân tâm cũng là một cái khổ. Người tu Tuệ 
Quán thấy được cái khổ trong cái lạc. 


165 


Đề mục Tâm Quán Niệm Xứ luôn đòi hỏi ở hành giả một 
khả năng định tâm vững mạnh và liên tục vì tâm ta luôn 
là thứ vi tế và mau lẹ nhất trong đời này. Buổi đầu khó 
nhưng sau sẽ dễ dàng. Hơn ai hết, hành giả tu tập Tâm 
Quán Niệm Xứ luôn có cơ hội để thấy được sự sanh diệt 
của Danh Sắc ở tốc độ nhanh nhất. Bởi đối tượng Sắc 
Pháp của hành giả Tâm Quán Niệm Xứ chỉ còn thu gọn 
vào hơi thở ra vào và đối tượng Danh Pháp ở họ là hai 
thứ tâm Chủ Khách. 


Khi thấm thía được tánh sanh diệt của Danh Sắc càng 
nhiều, càng rõ thì hành giả sẽ càng thấm thía ý nghĩa vô 
ngã của Danh Sắc. Chẵng hạn như khi đang ghi nhận xem 
mình đang thở ra vào bằng tâm trạng gì thì hành giả tâm 
quán cũng sẽ có dịp thấy rằng đời sống mình chỉ là mấy 
cái tâm thiện ác bên cạnh hơi thở vào ra. Tâm thì sanh 
diệt chớp nhoáng, còn hơi:thở thì vào ra liên tục, không 
có gì là một, cũng không có gì đứng yên, nằm hoài ở một 
trạng thái. Hành giả tâm quán càng lúc càng thấy ra sự vô 
lý của quan Niệm ngã chấp khi thấy ra rằng mọi nắm níu 
của phàm phu chỉ là sự cố gắng chụp lấy cái bóng của 
mình hoặc của người mình thương, của vật mình thích. 


So với trường hợp tu tập các Niệm Xứ khác, hành giả tâm 
quán phải luôn khẩn trương hơn nhiều. Cảnh thọ trong 
Thọ Quán Niệm Xứ có thể kéo dài hơn một phút nhưng 
cảnh thọ và cảnh tâm trong Tâm Quán Niệm Xứ thì mau 
chóng hơn nhiều. Chẵng hạn hành giả Tâm quán phải kịp 
chi nhận tâm Nhãn thức cùng cảm giác đi chung với nó 
vừa xuất hiện và được thay thế bằng tâm Tỷ thức, Thân 
thức với cảm thọ nào. Đôi khi ta vừa nghe một âm thanh 
với cảm giác dễ chịu nhưng tiếp theo đó lại biết một thứ 


166 


mùi với cảm giác khó chịu. Tất cả những thứ này đều 
phải được ghi nhận kịp lúc. 


Việc nhận diện và phát hiện những gì đang xảy ra luôn 
gắn liền với nhận thức về Tam Tướng. Nói ra thì dài dòng 
nhưng trong thực tế thì cả hai điều đó hoàn toàn có thể 
diễn ra cùng lúc: Biết nó là gì và hiểu nó đang vô thường. 
Biết rõ đây là Danh hay Sắc, thiện hay ác, dễ chịu hay khó 
chịu và nó đang vô thường. Hành giả cũng cùng lúc hiểu 
được răng cái gì vô thường thì cũng là khổ, cái gì là vô 
thường và khổ thì cũng là vô ngã. Tâm tư hành giả lúc 
này cũng cùng lúc nhàm chán Danh Sắc và sợ hãi luân 
hồi, đồng thời hướng tâm đến Níp Bàn. Tất cả những 
điều đó cùng lúc diễn ra như hoàn cảnh của một người 
vừa phát hiện con rắn độc đang kề cận bên mình với 
cùng lúc rất nhiều những diễn biến tâm lý: Biết nó là rắn 
độc, sợ hãi nó và nghĩ đến việc thoát thân. 


Với một người vô duyên kém phước, thiếu trí thì những 
điều này rất khó hình dung. Nhưng với một người đầy đủ 
phước duyên, đầy đủ Niệm và Tuệ thì trong một khoảnh 
khắc hoàn toàn có thể hiểu được lý Tứ Đế và lý Duyên 
Khởi qua những øì mình vừa nhận thức để trở thành một 
vị Sơ Quả. 


K. THỌ QUÁN NIỆM XỨ 


Thọ là cảm giác của thân tâm, có mặt ngay khi 6 Căn, 6 
Cảnh và 6 Thức gặp nhau. Sự gặp gỡ này được gọi là Xúc. 
Xúc có mặt lúc nào thì Thọ cũng có mặt lúc đó. Nên Đức 
Phật mới dạy Thọ từ Xúc là có. Trong A-Tỳ-Đàm có nhiều 
cách kể về Thọ, nhưng phổ biến nhất thì vẫn là ba Thọ: 
Khổ, Lạc, Xả. 


167 


Truyền thống Mogok khi trình bày về Thọ Quán Niệm Xứ 
thì có cách phân chia như sau: 


1. Sáu thọ khách vãng lai: Thọ Xả trong tâm nhãn thức, 
nhĩ thức, thiệt thức, thọ khổ và thọ lạc trong thân 
thức. 


2. Ba thọ khách nội bộ: Khổ, Lạc, Xả trong tâm ý thức. 
3. Ba thọ chủ: Khổ, Lạc, Xả trong từng hơi thở ra vào: 


Không ai trong đời này lại có một'giây đồng hồ sống 
không cân đến cảm thọ, không cảm giác này thì cũng phải 
là cảm giác khác. Từ đó người không tu tập Tuệ Quán cứ 
lâm tưởng cảm giác là cái gì đó luôn luôn có mặt và chỉ là 
một mà thôi. Do vậy họ mới gắn liền ý niệm TÔI, CỦA TÔI 
lên cảm giác của mình. Người học đạo, đặc biệt hành giả 
Tuệ Quán thì luôn hiểu rằng ngay trong một phút ngắn 
ngủi, cảm giác thân tâm của mình luôn thay đổi liên tục 
với sự luân phiên của ba thọ và vị này cũng hiểu rằng chỉ 
có cảm thọ, cảm giác chứ không có ai cảm giác, cảm thọ. 


Hành giả tù phép Thọ Quán phải hiểu rằng các cảm thọ 
chỉ là những người khách vãng lai, đến rồi đi. Đành rằng 
không lúc nào tâm thức của ta thiếu đi khía cạnh cảm 
giác, cảm thọ, nhưng ta phải biết rằng thọ của sát-na tâm 
trước không phải là thọ của sát-na tâm sau. Người không 
học đạo hoặc không phải hành giả Tuệ Quán thì cứ cho 
rằng trước sau chỉ có một cái gọi là cảm giác để từ đó họ 
mới liên tưởng đến một cái tôi trong cảm giác: Tôi đau 
nhức, tôi bị lạnh, tôi khó chịu, tôi dễ chịu. Một người cứ 
luôn sống trong ý niệm ngã chấp như vậy không thể nào 
chứng ngộ thánh trí được.Nhiều lắm là họ cũng chỉ dừng 


168 


lại ở trình độ Thập Thiện để sanh về các cõi nhân thiên 
mà thôi. 


Có một mẹo nhỏ cho hành giả tu tập Thọ Quán dễ dàng 
phi nhận cảm giác thân tâm của mình đó là chịu khó 
chuyên tâm tức dùng Chánh Niệm và Trí Tuệ để quan 
sát xem từng cảm thọ xuất hiện lúc nào và ở đâu. Thọ 
của tâm thì ta biết rồi, không liên hệ đến thân xác này, 
mà chỉ có trong suy nghĩ hay tư tưởng của ta. Riêng cảm 
thọ của thân thì về vị trí chúng có thể xuất hiện bất cứ 
nơi nào ở khắp châu thân. Về thời điểm thì ta đã biết rồi, 
khi 3 món Căn-Cảnh-Thức gặp nhau (Xúc) thì Thọ lập tức 
xuất hiện. Và như ta cũng đã biết trong một giây đồng hồ 
có hằng triệu sát-na tâm, ở mỗi sát-na có một Tâm Sở 
Thọ. Mỗi sát-na tâm diệt đi thì tất cả Tâm Sở đi cùng với 
nó cũng đều diệt mất, trong đó dĩ nhiên có cả Tâm Sở 
Thọ, tức khía cạnh cảm giác của mỗi sát-na tâm. Như vậy 
đời sống của cảm thọ cũng ngắn ngủi như một sát-na 
tâm. Hành giả không nhớ điều này, mà cứ cho rằng thọ 
trước sau chỉ có một đù lúc vầy lúc khác, thì coi như đã đi 
sai đường rồi vậy. Sở dĩ ở đây nói kỹ điều này vì hầu hết 
thiên hạ khi bị thương tích hay bệnh hoạn, đau nhức, tê 
buốt thường cứ cho rằng cơn đau kia trước sau là một 
nên họ mới có cách diễn tả kiểu như “Tôi choáng váng 
suốt mấy phút, tôi đau nhức suốt đêm, tôi lạnh cóng cả 
buổi chiều”. Thật ra không cảm thọ nào kéo dài quá một 
sát-na. Khi ta nói mình bị lạnh suốt cả buổi chiều thì thật 
ra trong cả buổi chiều đó có vô số lần cảm giác lạnh buốt 
kia xuất hiện rồi biến mất. Có điều là vì sự bàn giao giữa 
sát-na trước và sát-na sau quá mau lẹ nên ta cứ tưởng là 
trước sau chỉ có một cơn đau kéo dài suốt mấy giờ đồng 
hồ. Chính nhận thức này mang lại cho hành giả 2 thứ lợi 


169 


ích: Lìa bỏ ý niệm ngã chấp trong các cảm giác và khả 
năng chịu đựng cũng sẽ tốt hơn. 


Hành giả tu phép Thọ Quán lúc sơ cơ chỉ thấy được sự 
xuất hiện của các thọ mà lại lờ đi lúc nó biến mất. Ví dụ 
như khi gió lạnh thổi qua người ta biết mình vừa bị lạnh 
và sau đó khi khoát chiếc áo ấm lên mình người ta lại 
tiếp tục ghi nhận cảm giác ấm áp mà không chịu nhớ 
rằng cái lạnh phải mất đi thì cái ấm mới xuất hiện. Như 
trong chánh kinh Niệm Xứ cũng đã nói rõ: Vị ty kheo 
sống quán thọ trên các thọ, quán sự sanh và diệt của 
chúng. Và với người sơ cơ thì thường chỉ nhận ra sự có 
mặt của các cảm giác khi chúng là chuyện đã rồi. Người 
có Niệm và Tuệ già dặn thì phải thấy chúng ngay khi vừa 
xuất hiện. Một điều nữa là người sơ cơ thường chỉ có thể 
phi nhận những cảm giác nổi bật như đau nhiều, lạnh 
nhiều ...Trong khi đó cảm-thọ luôn xuất hiện và có mặt 
trong từng sát-na tâm..Nghĩa là trong bất cứ giây phút 
nào ta cũng chung sống với cảm thọ, không thọ này thì 
thọ kia, không thô thì tế. 


Khi quán thọ mà lại bỏ sót nhiều quá thì cơ hội nhận diện 
Tam Tướng trong cảm thọ sẽ ít đi. Đó là kiểu tu xao lãng, 
dễ ngươi, không thể dẫn đến sự chứng đắc. Như trong 
Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật cũng đã dạy rằng thánh trí 
chỉ có thể chứng đắc bằng sự tỉnh tấn chứ không phải 
thiếu tỉnh tấn, bằng trí tuệ chứ không phải thiếu trí tuệ, 
bằng ức Niệm chứ không thể bằng sự thất niệm... 


Cũng như ở các Niệm Xứ khác, hành giả tu phép Thọ 
Quán nếu đủ duyên thì sẽ có lúc xem cảm thọ là toàn bộ 
hiện hữu của mình khi họ thấy đời sống của họ chỉ là 
những khoảnh khắc cảm giác và lúc đó họ thấy mình chết 


170 


đi trong từng phút. Sự khác nhau trong tiến trình giải 
thoát và sanh tử nằm ở ngay mắt xích này tức mắt 
xích cảm thọ. Trước một người hay vật mà ta có thể 
thương thích được thì tham ái có mặt ngay khi thọ vừa 
có mặt. Đó là hành trình sanh tử: Ái duyên Thủ, Thủ 
duyên Hữu và Hữu duyên Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Nên kinh 
mới nói Thọ duyên Ái là vậy. Với một người đầy đủ Niệm 
và Tuệ thì cảm thọ không phải là cái cớ để tham ái có 
mặt. Không còn đầu tư trong cảm thọ, không tiếp tục 
dính mắc ở nó, xem nó là cái gì liên tục lâu bền, là cái 
đáng thưởng thức và là TÔI hay CỦA TÔI, không còn 
nặng lòng với những cái dễ chịu và khó chịu, chỉ xem 
chúng là những người khách lúc đến, lúc đi thì coi như 
hành giả đang từng bước lìa bỏ luân hồi và đến gần Níp 
Bàn. Đây chính là ý nghĩa của câu'kinh “Thọ diệt thì Ái 
diệt. 


171 


IV. TÌM HIỂU SAMATHA 
VÀ VIPASSANA 


Dr. Nandamalabhivamsa 


Thiền Định Phật Giáo (kammatthana) nay đã được nhiều 
người trên khắp thế giới biết đến với nhiều đánh giá 
khác nhau: Có người xem đó là kỹ thuật ổn định tâm lý 
như một kiểu trị liệu y học nhằm chữa lành những hội 
chứng tâm lý như âu lo, căng thẳng, mất ngủ, thậm chí 
suy nhược thần kinh. Chỉ có một số rất ít người xem đây 
là pháp môn tu tập dẫn đến cứu cánh giải thoát khỏi mọi 
hình thức tôn tại trong cuộc đời vuiÍt buôn nhiều này. 


Chúng ta không bàn chi đến gốc tích lâu đời của pháp 
môn Samatha vốn đã có từ trước thời Đức Phật mà nay 
dấu vết sử tính còn lại hầu như chẵng còn gì. Trong khi 
đó thứ Samatha được nhắc đến trong kinh Phật như là 
Định Học và Vipassana là Tuệ Học đã được nhiều người 
hôm nay biết đến và gọi chung là Thiền Định Phật Giáo. 
Muốn hành trì Thiền Định Phật Giáo thì yêu cầu tối thiểu 
và tiên quyết của một hành giả là phải biết rõ Samatha và 
Vipassang là gì. 


A. SAMATHA LÀ GÌ? 


Samatha là sự tập trung tư tưởng vào một đối tượng (đề 
mục - Kammatthana) nào đó để từ tình trạng tập trung 
tinh thần này, những chướng ngại tỉnh thần như đam mê 
hay bất mãn, lười biếng, hoang mang, bất ổn được lắng 
dịu hay biến mất, giúp tâm ta trở nên an tĩnh (Samatha) 
hơn. 


172 


Ta phải nhận rằng cái tâm của mình, nói chung là của mọi 
người, hầu như không thể nào không có vấn đề khi ta 
tiếp xúc với một thứ trân cảnh nào đó trong đời sống 
thường nhật, ngày hay đêm. Do Vô Minh, tâm ta dấy lên 
sự thích thú, mến thương hay sợ hãi, bất mãn mà không 
bao giờ chịu khách quan trung thực và bình tnh sáng 
suốt để ghi nhận mọi sự một cách vô tư và an toàn. Có 
nhiều lý do để tạo nên cái Vô Minh đó, nhưng nói gọn 
nhất thì khi không có Định Học, tức Samatha thì người ta 
không thể trấn áp phiền não ở mức tương đối được. Còn 
muốn xóa sạch chúng một cách tuyệt đối thì chỉ có một 
con đường duy nhất là thấu hiểu chúng một cách triệt để 
qua con đường quán chiếu (Vipassana). Sự tập trung tư 
tưởng chỉ là nhốt phiền não lại, khống chế chúng một 
cách tạm thời trong ít lâu mà thôi. Nhưng giá trị của 
Samatha không chỉ có vậy, vì chúng còn là nên tảng tuyệt 
đối quan trọng cho loại thiên định thứ hai của Phật Giáo 
là Vipassana. Đây chính là mối tương quan giữa Định Học 
và Tuệ Học trong giáo lý Tam Học của Phật Giáo. 


B. VIPASSANA LÀ GÌ? 


Nếu định nghĩa rốt ráo trên cả khía cạnh ngôn ngữ lẫn 
giáo lý thì Wipassana có nghĩa là sự quan sát qua nhiều 
gốc cạnh đặc biệt. Đặc biệt ở đây là sao? Là thấy ngược 
lại kiểu nhận thức thông thường của thiên hạ trong thế 
giới này khi họ cho rằng có cái đẹp, bền, vui và tin cậy cái 
gọi là quyền sở hữu. Qua cái nhìn của một hành giả tu tập 
Wipassana thì không một thứ gì trong đời này có được 
những khía cạnh vừa nói ấy. Nghĩa là qua cái nhìn tỉnh 
táo và trung thực nhất thì sự hiện hữu của mọi thứ ở đời 
luôn vô thường và bất toàn, bất toại, bất trắc, bất tường 
trong từng giây phút. 


173 


Cả hai pháp môn Samatha và Vipassana đều được xếp 
chung vào một để được gọi là những gì cần được phát 
triển, tu dưỡng (bhaãvana) để người ta có thể từng bước 
la bỏ cảm thức thấp kém của mình. Không có Định Học, 
tức không có Samatha thì Tuệ Học dựa vào đâu để có 
mặt. Không có Tuệ Học, tức Wipassana, thì làm sao người 
ta có thể hiểu được thế giới này là gì để nhàm chán và lìa 
bỏ nó, không tiếp tục có mặt ở đây nữa qua sự tác động 
của hai thứ phiền não Thích và Ghét: Còn thích và ghét 5 
dục thì còn quấn quanh trong các cõi dục, còn thích trong 
các cảnh thiền thì còn lăn trôi trong các cảnh Phạm 
Thiên. Cái nào cũng là cõi sanh tử. 


C. SƠ LƯỢC VỀ KỸ THUẬT TU TẬP S4MATHA 


Đối tượng tập chú của hành giả Samatha là những hình 
ảnh giả định (paññatti) vốn không có thật về bản chất, 
nhưng được mọi người mặc định là có thật, như màu sắc 
vốn là những thứ không có thật trên bản thể, mà chỉ có 
trên quan Niệm..Trong 40 đề mục tức đối tượng tập 
trung tư tưởng-của pháp môn Samatha chỉ có một ít là có 
bản thể Chân Đế, tức những øì có thật, không do giả định, 
như các pháp Thường Niệm (anussati) hay đề mục Tứ 
Đại (catudhätuvavatthana). Ở đây chúng được xem là 
những đối tượng để tập trung tư tưởng chứ không phải 
để được quan sát qua bản chất Danh Sắc sinh động như 
khi là đề mục Vipassanä. 


Tu tập Samatha là để có được khả năng định tâm qua hai 
trình độ Cận Định (Upacärasamadhi) và Kiên Cố Định 
(Appanasamadhi). Cái trước là giai đoạn bắt đầu cho cái 
sau và hành giả chỉ có thể cắt đứt phiền não bằng sức 
mạnh định tâm của trình độ Kiên Cố Định, tối thiểu là Sơ 


174 


Thiền. Chỉ có 28 trong 40 đề mục Samatha là có thể dẫn 
đến Kiên Cố Định, ngoài ra chỉ dẫn đến Cận Định mà thôi. 


Trong 28 đề mục ấy, được xem là căn bản và phổ biến 
nhất chỉ có 11 thứ là đề mục hơi thở (ãnãpãnapaññatti) 
và 10 đề mục Kasina: Đất, nước, lửa, gió (Tục Đế), xanh, 
vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng (cũng đều là Tục Đế). 


Các đề mục Thường Niệm trong pháp môn Thiền Chỉ tuy 
là cảnh Chân Đế nhưng trong trường hợp tu tập Samatha 
thì chúng chỉ là đối tượng để tập trung tư tưởng và 
không thể dẫn đến các tầng Kiên Cố Định (từ Sơ thiền trở 
lên) là bởi vì chúng là những đề tài suy tự sâu sắc, không 
đơn giản như một phiến đất hay thau nước đề mục hoặc 
hơi thở ra vào. 


Chẳng hạn như khi tập chú vào đức lành của Phật, hành 
giả suy Niệm về từng ân đức của ngài rồi so sánh với 
chính mình để từ đó tâm được khinh an, yên tĩnh: Thế 
Tôn là vị A La Hán xứng đáng được cúng dường, trong 
khi mình còn đủ các phiền não và không phải đối tượng 
khả kính như ngài. Ở đây tôi muốn nói thêm rằng 
phương pháp lần chuỗi tuyệt đối không thể dùng được 
trong việc tu tập Thiền Định nói chung. Bởi chỉ riêng 
trong việc Niệm Phật thì nếu chỉ chú tâm vào chuỗi thì 
đâu còn gọi là Niệm Phật, còn nếu chú tâm vào Ân Đức 
Phật thì xâu chuỗi kia lúc này có ý nghĩa gì. 


D. KỸ THUẬT TU TẬP S4MATHA 


Ở đây tôi chỉ đặc biệt nói đến 11 đề mục phổ biến nhất 
của Samatha là 10 Kasina và hơi thở. 


1/5 


Người muốn tu tập Samatha hay Vipassana trước hết 
phải có giới hạnh thanh tịnh, nếu không thì Niệm hay 
Định không thể có được. Đó là lý do trong kinh mới dạy 
rằng: Giới hạnh là giải pháp cho Trạo Hối (siam 
avippatissaraya). Giới Thanh Tịnh giúp hành giả được 
bình tâm, dễ có khinh an, phỉ lạc. Dầu là tăng hay tục, khi 
nhìn lại giới hạnh thanh tịnh của mình cũng đều có được 
sư an lòng như một người sống giữa một bức tường bảo 
vệ. Có an lạc với chính mình thì ta mới có thể dễ dàng tập 
trung tư tưởng. Rất nhiều người có ý xem thường tác 
dụng của giới hạnh, vì tự nghĩ mình không làm điều ác gì 
to tát, vài ba vụ vi phạm giới hạnh thì có gì đáng kể đâu. 
Nhưng thật ra đối với một người sống tĩnh tâm thì một 
chút lấm nhơ trong giới hạnh cũng đủ khiến ta trở nên 
bồn chồn, áy náy, bứt rứt mà nhiều khi chính mình không 
tìm ra lý do. Chính giới hạnh thanh tịnh giúp hành giả 
tránh được những sợ hãi vô cớ khi đối diện với tâm 
mình, hay khi sống cô độc ở nơi thanh vắng. Muốn nấu 
cho xong một nôi cơm thì người ta phải cần đến những 
chuẩn bị tối thiểu như gạo, nước, củi, lò thì nói gì là công 
phu tu tập thiền định, những chuẩn bị tâm lý còn nhiều 
hơn thế nữa. 


Theo Sớ giải, chỉ trừ trường hợp hết sức đặc biệt, hầu hết 
chúnø-ta muốn có được tình trạng tâm lý ổn định và 
minh mẩn thì cả thân và tâm đều phải được giữ vệ sinh 
đúng mức: Hành giả phải quan tâm việc tắm rửa và y 
phục sạch sẽ, bên cạnh một nếp sống giới hạnh không có 
øì để mình phải tự trách. Điều thứ hai, theo kinh nghiệm 
của các thiền sư, cứ mỗi lần bắt đầu thiền hành hay tọa 
thiên, hành giả nên phát nguyện cúng dường thân mạng 
cho Đức Phật. Việc đó có ý nghĩa rất lớn. Hành giả sau đó 
như được sống trong sự hộ trì của Đức Phật và không 


176 


còn phải nghĩ về tấm thân mình như là một vật sở hữu, 
bởi lúc này nó đã là một món lễ vật đã được hiến cúng 
cho Thế Tôn. 


Trước khi bắt đầu với công phu tu tập thiền định, hành 
giả nên tự xét mình có làm gì lầm lỗi hay mạo phạm, dầu 
vô tình hay hữu ý, đối với một người khả kính nào đó 
quanh mình hay không. Đó là cha mẹ, thầy tổ hay một 
cao nhân sống cạnh mình. Ngay khi nhận ra một lỗi nhỏ 
cần sám hối thì hành giả nên lập tức giải quyết cho xong. 


E. ĐỀ MỤC HƠI THỞ 


Hơi thở ra vào thì có cả ngày, trong từng giây và ở bất cứ 
nơi đâu. Đây là một đề mục tế nhất trong các đề mục thô 
nhưng là thô nhất trong các đề mục tế. Hơi thở là vô 
hình, vô tướng nên được gọi là tế, nhưng ta có thể biết nó 
qua sự tiếp xúc với làn da và có thể phát hiện nó ở mũi 
hoặc môi. Hơi thở là Sắc Pháp, nhưng khi tu Tập đến nó 
ta cũng cần đến sự tỉnh tế, bén nhạy gần giống như đối 
với đề mục Danh-Pháp. Đề mục hơi thở có thể dẫn đến 
bốn tầng thiền Sắc Giới, có nghĩa là ta chỉ cần tu tập đề 
mục này có thể chứng đắc toàn bộ các tầng thiền Đáo Đại, 
gồm cả Sắc Giới và Vô Sắc Giới. 


Bồ tát Tất Đạt đã nhờ vào đề mục hơi thở mà chứng đắc 
cả thiền định và đạo quả. Như đã nói, cả ngày và đêm ta 
không thể nào sống thiếu hơi thở, chính hơi thở làm nên 
đời sống của ta. Tỉnh thức trong từng hơi thở có nghĩa là 
ta đã sống một cách rốt ráo nhất. Điểm khác biệt giữa 
thánh và phàm có nhiều cách nói, nhưng cách nói đơn 
giản nhất chính là thánh nhân có thể tỉnh thức trong từng 
hơi thở, còn phàm phu thì không. Dĩ nhiên, dầu ta có nỗ 


177 


lực đến mấy mà thiếu duyên lành Ba La Mật thì công phu 
tu tập cũng không thể dẫn đến cứu cánh cao nhất. Nhưng 
dựa vào đâu để ta biết mình không đủ Ba La Mật, nên 
cách tốt nhất nỗ lực hết mình. 


Hành trình tu tập của bô tát Tất Đạt là một kinh nghiệm 
rõ ràng nhất về trường hợp chỉ dùng đề mục hơi thở để 
tu tập cả Samatha lẫn Vipassana. Từ đề mục hơi thở, ngài 
chứng đắc các tầng thiền, và từ đây ngài chứng đắc Phật 
quả. 


Tư thế lúc tu tập Samatha rất là quan trọng. Có những đề 
mục, như hơi thở chẵng hạn thì ta bắt buộc phải chọn lấy 
tư thế nằm hoặc ngồi, vì trong điều kiện cơ thể đó ta mới 
có thể toàn tâm, toàn ý tập chú vào hơi thở mà không 
phải bận tâm trong việc điều động cơ bắp để giữ thăng 
bằng hay phải ngó trước trông sau. Đây chính là lý do tại 
sao Đức Phật đã dạy rất rõ tư thế tọa thiên trong lúc tu 
tập đề mục hơi thở. Đó là hành giả phải ngồi xếp bằng 
(pallankam abhujitvd), giữ lưng thật thẳng (uju kãyam 
panidhaya). Tư thế ngồi giúp thân ta được ổn định, 
không chao lắc và không phải tốn sức kềm giữ oai nghi. 
Với người dễ buồn ngũ, thì tư thế ngồi tốt hơn nằm và 
nam hành giả nên ngồi kiết già xếp hai chân, còn nữ hành 
giả chỉ nên ngồi bán già xếp một chân. Nhưng nam nữ gì 
cũng phải luôn ngồi thẳng lưng. Lưng thẳng sẽ giúp ta 
ngồi lâu hơn và tránh được những tổn thương cột sống, 
tình trạng thường thấy ở người ngồi khom lưng. Lưng 
thẳng chưa đủ, cổ phải kiên định, mặt hướng thẳng về 
phía trước, không để đầu nghiêng hay cúi gục. 


Để theo dõi hơi thở, hành giả phải chú ý đến lổ mũi hay 
môi trên, chỗ hơi thở tiếp xúc với da. Nên nhớ ta phải để 


178 


hơi thở vào ra tự nhiên, không cố gắng điều khiển nó. Ta 
chỉ chú ý vào nó mà thôi. Có một số thiền sư đề nghị hành 
giả buổi đầu nên thở mạnh và nhanh. Đây chỉ là kinh 
nghiệm cá nhân không được nhắc đến trong kinh điển. Vì 
cách thở đó rất dễ khiến ta trở nên mõi mệt. Nhớ giữ 
Chánh Niệm nhưng chỉ để duy trì định tâm (nếu chỉ Niệm 
thuần túy thì sẽ thành Vipassana, không còn là Samatha 
nữa) và phải thở thật nhẹ nhàng, với tâm thanh thản, 
không để mình phải tu thiền dưới bất cứ một áp lực nào 
của thân hay tâm. 


Hơi thở trong buổi đầu sơ cơ mới tu tập thì gọi là hơi thở 
trong dạng Sơ Tướng (Parikammanimitta). Hơi thở lúc 
này vẫn còn là cảnh xúc tức đối tượng vật chất hay cảnh 
Sắc Pháp. Khi khả năng định tâm của hành giả vững 
mạnh và tỉnh tế hơn nữa thì cảnh hơi thở sẽ trở thành 
một ấn tượng trong tâm thức, thuật ngữ gọi là Nhiếp 
Tướng (Uggahanimitta), nó đã thành ra cảnh Danh Pháp. 
Tiếp theo, cảnh Nhiếp Tướng sẽ dần dần không còn là 
luông hơi nữa mà trong nhận thức của hành giả, nó giống 
như một làn khói, hoặc một chuổi ngọc trai, một tia ánh 
sáng, hoặc một trái cầu nhỏ trên chót mũi...Những hình 
ảnh này ở mỗi người mỗi khác, chúng là biến tướng của 
hơi thở lúc đầu và bây giờ được gọi tên bằng thuật ngữ 
Tự Tướng (Patibhaganimitta) mà chữ dịch xưa giờ là 
Quang Tướng, dù thật ra chữ Patibhaga ở đây có nghĩa là 
cái thay thế, cái tương đương, cái gì đó giống nhưng khác 
và ngó khác nhưng cũng là cái cũ. 


Khi tâm tập trung vào hơi thở qua từng giai đoạn như 
vừa nói thì những trở ngại tỉnh thần (nivarana) như 
tham dục, bất mãn, lười biếng, bồn chồn, hoang mang 
cũng sẽ được kêm chế không cho có mặt. Trong tình 


179 


trạng tâm lý như vậy, 5 yếu tố tâm lý cần thiết cho thiên 
định buổi đầu sẽ lộ diện rõ ràng hơn. Đó là khả năng 
hướng tâm vào đối tượng, gọi là Tầm (Vitakka). Thứ hai 
là khả năng dán tâm vào cảnh, gọi là Tứ (Vicara). Từ hai 
khả năng này, tâm hành giả không còn bị trôi nổi mà chỉ 
còn có một đối tượng duy nhất để nhận biết nên đều tự 
nhiên là tâm sẽ được thoải mái, thanh thản hơn, thuật 
ngữ gọi tình trạng này là Hỷ và Lạc. Với sự hỗ trợ của Hỷ 
Lạc, khả năng tập trung tư tưởng của hành giả sẽ hơn 
hẳn trước kia, đủ sức trấn áp 5 Triền Cái không cho 
chúng xuất hiện. Khả năng này gọi là Định. Định này 
chính là Sơ thiền. Người đắc Sơ thiền không còn sự thích 
thú hay bất mãn trong 5 trần cảnh vật chất. Ở trình độ Sơ 
thiên, hành giả không còn cảm giác buồn ngủ hay lười 
biếng, cũng không còn cảm giác bồn chồn (Trạo Hối) và 
không còn thắc mắc gì về pháp môn mình đang tu tập 
(Nghi hoặc). Vị ấy biết rõ chính đề mục hơi thở đã đưa 
mình đến trạng thái này; biết rõ trạng thái vắng mặt của 
5 Triền Cái, biết rõ với sự có mặt của 5 chi thiền và tin 
chắc rằng mình hiện đã lìa bỏ sự ám ảnh của 5 Dục. 


Không bao giờ có chuyện ai đó đắc thiền mà còn đam mê 
thích thú trong 5 Dục. Cảnh giới của các dục và Sơ thiền 
được ngăn đôi bởi dòng sông chi thiên. Muốn qua được 
bờ kia thì ta phải la bỏ được bờ này. Không lìa bỏ được 
tham dục thì không thể nào đắc thiền được. Nên chính 
Đức Phật cũng đã xác định rằng Sơ thiền trước tiên phải 
là sự lìa bỏ 5 Dục (vivicceva kamehi) và lìa bỏ các pháp 
bất thiện (vivicceva akusalehi dhammehi) mà ở đây là các 
Triền Cái còn lại. Nên nhớ Sân tâm (dosa) trong 5 Triền 
Cái còn bao gồm cả Tật Đố (issơ) và Bỏn Xẻén 
(macchariya) vốn thuộc nhóm Sân phần. Và tạm thời 
hành giả cũng phải lìa bỏ cả sự Kiêu mạn (màng) thuộc 


180 


nhóm Tham phần. Điều tất nhiên sẽ xảy ra là khi tâm 
vắng mặt phiền não thì tự nhiên hành giả sẽ được hỷ lạc. 
Chính hỷ lạc là nền tảng cho khả năng định tâm tốt hơn. 
Chỉ có hành giả tu chứng đến chỗ này mới hiểu được 
rằng trên đời này còn có một thứ hạnh phúc không đến 
từ sự hưởng thụ 5 dục, mà chỉ có được từ việc lìa bỏ thứ 
hạnh phúc thấp kém kia. 


Nhiều người cứ nghe nói đến /hãna là cứ liên tưởng đến 
việc phi hành (bay) hay hóa hiện này nọ. Thật ra, nói trên 
chữ nghĩa hay tác dụng của thiền định thì không có cái gì 
liên hệ đến những khả năng đó cả. Chữ Jhána có hai 
nghĩa là sự thiêu đốt hoặc sự tập trung tư tưởng. Người 
đắc thiền trước hết phải thiêu cháy 5 triền cái và nhờ 
vậy, khả năng tập trung tư tưởng vào đề mục sẽ được 
triệt để hơn. Khi đắc lên tầng Nhị thiền, hai Tâm Sở Tầm 
và Tứ sẽ không còn nữa. Bởi với trình độ này, hành giả 
chỉ cần Hỷ, Lạc, Định, không cần đến sự hỗ trợ của hai 
Tâm Sở Tầm và Tứ. Tầng Tam Thiền chỉ còn Lạc và Định. 
Ở tầng Tứ thiền thì Lạc sẽ được thế chỗ bằng Xả. Nghĩa là 
càng lên cao thì cảnh càng vi tế dần nên tâm cũng vi tế 
theo, không còn cần đến những công cụ hỗ trợ phức tạp 
như trước đây nữa. 


Bây giờ trở lại vấn đề hiện thông. Để có thể thực hiện các 
phép lạ như đi xuyên đất, đi trên nước, trong lửa hay 
trên không trung hoặc hóa hiện này nọ thì điều kiện đầu 
tiên là hành giả phải chứng được Tứ thiền. Với tâm lực 
cỡ vậy, hành giả mới có thể cưỡng lại được những quy 
luật thiên nhiên thường thấy như từ tính hay hấp lực, để 
có thể đi trên nước mà không bị chìm, đi xuyên đất 
không bị ngăn trở, đi trên không trung mà không bị rớt 
xuống. Bằng vào sức mạnh của Tứ thiền (được tu tập từ 


181 


đề mục nào đó), hành giả phải tốn ít thời gian (lâu mau 
tùy người) để lấy 10 Kasina làm đề mục, sau đó mới có 
thể có thần thông như ý muốn. 


Samatha ở người cầu đạo giải thoát chính là Định Học 
trong Tam học. Có Định mới có Tuệ, có Tuệ mới có giải 
thoát. Nhưng với năng lực của Samatha, từ Sơ thiền trở 
lên, hành giả có thể sống an lạc trong cả thân lẫn tâm. Đó 
là lý do vì sao trong kinh đã mô tả đời sống của Đức Phật 
hầu như an lạc toàn phần. Người tu Phật phải luôn nhớ 
rằng Samatha chỉ thật sự có ý nghĩa khi làm nền tẳng cho 
Vipassana. Những gì ngoài ra chỉ là thứ phụ. 


Ngoài tác dụng hiện tại lạc trú và làm nền tảng cho Tuệ 
Quán, một hành giả Samatha đã chứng tối thiểu Sơ thiền 
nếu vẫn giữ được cho đến lúc tắt thở, không làm mất 
tâng thiền đã chứng thì sẽ sanh về một cõi Phạm Thiên 
nào đó tương ứng với tầng thiền cao nhất mà mình đã 
chứng. 


F. KỸ THUẬT VIPASSANA 


Như đã nóiï-Vipassana là sự quan sát Danh Sắc, những 
hiện tượng tâm sinh lý đang diễn ra trong từng phút 
sanh diệt. Tâm thiện hay bất thiện đều là cảnh Danh 
Pháp để hành giả Vipassana quan sát. Với một người đã 
tu chứng Samatha thì tâm thiền của họ cũng có thể là 
cảnh Danh Pháp và các hình thức hơi thở đều là cảnh Sắc 
Pháp. Ở đây, tu Vipassanã không phải là tập trung tư 
tưởng trong một đề mục mà là quan sát cái gì đang xảy 
ra: Thân ta đang hoạt động thế nào, tâm ta đang ra sao, 
thân tâm ta đang có cảm giác gì? 


182 


Nói gọn lại thì công phu Vipassanã gồm hai bước. Bước 
một là quan sát rõ thân tâm mình cái gì là danh cái gì là 
sắc, danh gồm những gì, sắc gồm những gì. Đây chính là 
giai đoạn phân biệt Danh Sắc, lúc đầu chỉ qua khía cạnh 
Tục Đế mà ta học được qua kinh điển hay lời người khác 
hướng dẫn. Sau đó là sự nhận biết trực tiếp vào bản chất 
thật sự của Danh Sắc trên khía cạnh Chân Đế: Đây là 
tham, sân...Đây là đất, nước, lửa, gió...Cái biết như vậy về 
Danh Sắc được gọi là biết qua khía cạnh bản tướng 
thực tính (sabhaävalakkhana). 


Bước thứ hai trong công phu Vipassana là nhìn thấy 
Tam Tướng (samaññnalakkhana) hay Tam pháp ấn trong 
Danh Sắc là Vô thường, Khổ và Vô ngã. Ñgười từng tu tập 
Samatha trước khi tu Vipassana thì nên bắt đầu với Danh 
Pháp hơn là Sắc Pháp, vì họ đã quen làm việc với cái tâm 
của mình. Mỗi lần bắt đầu với-Vipassana, họ chỉ việc bỏ ra 
ít thời gian với Samatha rồi nhìn vào tâm thiền của mình 
để quan sát. Khi đã quen thuộc với cảnh Danh Pháp thì 
cảnh Sắc Pháp đối với hành giả sẽ trở nên rõ ràng hơn 
rất nhiều. Đây chính là một lý do quan trọng để một hành 
giả Vipassana nên dành thời giờ để tu tập Samatha trước. 
Có thấy rõ Danh Sắc là gì và ra sao thì hành giả mới có cơ 
hội thấy được tánh sanh diệt thường trực của chúng. 
Thấy được tánh sanh diệt ở đây không chỉ đơn giản là 
thấy chúng xuất hiện rồi biến mất, mà còn thấy ra một 
nguyên lý quan trọng khác là Danh Sắc do duyên nào đó 
mà có rồi cũng do duyên mà mất đi. Nói gọn lại mọi thứ ở 
đời do duyên mà có và có rồi chắc chắn phải mất đi. 
chính tính chất này của Danh Sắc đã được Đức Phật gọi là 
khía cạnh bất toàn bất trắc (dukkha- khó mà trụ lâu). 
Không ai có thể. thay đổi được những khía cạnh vừa nói 
ở Danh Sắc, chúng cứ theo duyên mà diễn ra, nên Danh 


183 


Sắc có thêm khía cạnh thứ ba để hành giả Vipassana quán 
chiếu, đó là Vô ngã. Quan sát Danh Sắc theo cách vừa nói 
nảy giờ được gọi là Vipassana. 


G. CÁC BƯỚC CÔNG PHU VIPASSANA 


Để minh họa cho hành trình tu tập mà cũng là hành trình 
nhận thức của hành giả Vipassana, trong kinh đã phân 
tích các bước công phu ra thành 11 giai đoạn: 


1. Phân Biệt Danh Sắc Tuệ (nãmaripaparicchedañana) 
Giai đoạn phân tích và nhận biết Danh Sắc là gì, gồm 
những chỉ 


2. Liễu Duyên Tuệ (paccayapafiggahañana): Tiếp theo 
thấy được tính nhân quả của Danh Sắc rằng sự có mặt 
của chúng hoàn toàn do các nhân duyên tức những 
điều kiện trợ sinh hay trợ lực. 


3. Quán Sát Tuệ (Sammasanañana): Bước thứ ba là hành 
giả thấy rõ Danh Sắc luôn vô thường, bất toàn và vô 
ngã. 


4. Sanh Diệt Tuệ (Udayabbayañana): Bước thứ tư, hành 
giả đặc biệt thấy rõ sự sanh diệt liên tục của Danh Sắc. 


5. Hoại Diệt Tuệ (bhangañanga): Đây là giai đoạn hành giả 
hầu như chỉ thấy mọi thứ ở đời đang chờ mất đi. 


6. Kinh Úy Tuệ (bhayañãna): Thấy Danh Sắc như vậy nên 
cái thấy lúc này luôn gắn liền với cảm giác kinh cảm 
như người thấy cái chết của mình đang diễn ra trước 
mắt. 


184 


7. Nguy Hại Tuệ (ädinavañana): Sự kinh cảm kéo dài đến 
lúc nào đó sẽ trở nên chín muồi khiến hành giả thấy 
Danh Sắc chỉ còn là những thứ hiểm họa, không có gì 
là đẹp hay vui nữa. 


8. Yếm Ố Tuệ (nibbidãñana): Nếu không bỏ cuộc thì nỗi 
sợ hãi lúc này sẽ thành ra sự chán chường. 


9. Dục Thoát Tuệ (muñcitukamyatañana): Chán rồi thì gì 
cũng muốn buông bỏ. 


10. Quyết Trạch Tuệ (patisankhañana): Muốn buông bỏ 
nên chỉ thấy trong Danh Sắc con đường để lìa bỏ 
chúng. 


11. Hành Xả Tuệ (sankharupekkhañana): Cảm giác của 
hành giả đối với Danh Sắc lúc này không còn là chán 
hay sợ mà là sự hững hờ, lãnh đạm. 


Giai đoạn số 11 này được gọi là ranh giới sau cùng giữa 
phàm phu và thánh nhân. Người đủ duyên lành sẽ từ đây 
mà thành tựu thánh trí, nếu thiếu duyên mà vẫn duy trì 
được nhận thức này thì cũng được an lạc một đời và dĩ 
nhiên là gieo được giống lành cho việc giải thoát ngày 
sau. 


Chỉ có pháp môn Vipassana (với sự hỗ trợ ít nhiều của 
Samatha) mới có thể dẫn đến cứu cánh giải thoát. Nếu 
chỉ tu tập Samatha mà không có Vipassana thì cái đạt 
được nhiều lắm chỉ là thiền định, thần thông và sự tái 
sinh về các cõi Phạm Thiên. 


185 


Nói đơn giản thì Samatha là sự tập trung tư tưởng vào 
một đề mục nào đó nhằm đạt được một khả năng định 
tâm đủ để làm lắng yên các phiền não thuộc Dục giới. 
Đây là đường đi của những ai chán sợ và muốn lìa bỏ đời 
sống Dục giới. Với người không câu giải thoát tuyệt đối 
tức sự chứng ngộ Níp Bàn bằng thánh trí, nhổ bỏ tận gốc 
tất cả phiên não tiêm tàng, thì họ xem Samatha là con 
đường dẫn đến thần thông và các cõi Phạm thiên. Người 
cầu đạo giải thoát thì tu tập Samatha nhằm có được khả 
năng định tâm để lấy đó làm nền tảng cho trí tuệ 
Vipassana để nhổ bỏ tận gốc tất cả mầm mống sanh tử, 
không riêng gì những phiền não thuộc về cõi dục (sự 
thích ghét trong 5 trần). Từ đó, ta có hai hạng hành giả: 


- Samathayanika: Là hạng hành giả có chứng thiền 
Samatha, tối thiểu từ Sơ thiền, trước khi tu tập 
Wipassana. 


-_ Vipassanayanika: Là hạng hành giả chưa chứng qua 
một tầng thiền Samatha nào, khả năng định tâm của 
họ tối đa chỉ là Cận Định. 


Trong Chánh Tạng xác định rõ ràng thời Đức Phật có cả 
hai hạng hành giả này dù chính Đức Phật luôn có vẻ 
khích lệ và đặc biệt đê cao hạng hành giả có tu tập 
Samatha trước hoặc đang khi tu tập Vipassana (Chỉ Quán 
song tu - Yuganaddha). Đức Phật gọi chung Samatha và 
Vipassana là hai pháp thuộc Minh Phần (Vijjäbhäagiya) 
tức điều kiện bắt buộc cho thánh đạo, cho sự chấm dứt 
Vô Minh. 


Phiền não có ba dạng: 


186 


- VItikkamakilesa: Là phiền não tác động ta làm các 
nghiệp bất thiện qua thân, khẩu. Ai cũng có thể nhìn 
thấy ta bất thiện khi ta sát sanh, chửi rủa... 


- Pariyutthanakilesa: Là phiền não chỉ xuất hiện trong 
tâm mỗi người và chỉ có riêng mình biết hoặc một 
người có Tha tâm thông mới có thể biết được. 


- _Anusayakilesa: Là khả năng tái hiện của phiền não. 
Ngay khi một phàm phu đang sống trong thiện tâm thì 
khả năng ấy vẫn kín đáo tồn tại và chờ cơ hội phát tác. 


Tu tập Samatha đến mức độ có thể chứng được các tầng 
thiền cao nhất thì hành giả cũng chỉ tạm thời làm vắng 
mặt hai dạng phiền não đầu tiên. Giả định như họ có về 
cõi Phạm Thiên sống thanh tịnh suốt mấy chục ngàn đại 
kiếp thì sau đó chính dạng phiền não thứ ba sẽ khiến họ 
quay lại làm một người bình thường với đầy đủ các thứ 
phiền não như chưa có gì xảy ra. Riêng một hành giả tu 
tập Vipassana nếu đủ duyên lành thì từ sự quan sát và 
chán sợ Danh Sắc qua Tam Tướng, sẽ chứng đắc tối thiểu 
là Sơ Đạo, nhổ bỏ tận gốc hai phiền não quan trọng nhất 
trong việc dẫn sanh ba cõi là Thân Kiến và Hoài Nghi.Từ 
nên tảng này, vị thánh Tu Đà Huờn nếu có phải tái sinh 
thêm nữa thì cũng không thể vượt quá bảy lần. Nghĩa là 
sự thành tựu rốt ráo trong pháp môn Vipassana có thể 
giúp hành giả loại bỏ triệt để cả dạng phiền não thứ ba 
vừa nói trên đây. 


Nói gì thì nói trong thực tế tu chứng, ta phải thấy rằng 
Định (Samatha) có một tác dụng rất lớn trong việc đối 
phó Tham ái (raga) và Tuệ (Vipassana) thì lại đặc biệt 
cần thiết trong việc đối phó Vô Minh (Avi//a). Hai phiền 


187 


não này dĩ nhiên không rời nhau nên dầu ta nhắm vào cái 
nào thì cũng là nhắm đến cả hai. Do Vô Minh mới có 
Tham ái và chính tham ái làm nền tảng nuôi dưỡng Vô 
Minh. Do không biết mới thích, càng thích thì cái không 
biết càng lớn. Do đó Samatha và Vipassana được xem là 
một cặp công phu để dẹp bỏ thành trì phiền não mà chủ 
chốt là Tham ái, Vô Minh. 


H. ĐỀ MỤC HƠI THỞ TRONG CHỈ QUÁN 


Đề mục cho Samatha và Vipassana có rất nhiều, nhưng ở 
đây tôi đặc biệt chỉ muốn nhắc đến đề mục hơi thở. Tôi 
đã nói ở trước rồi, cũng với đề mục hơi thở, nếu dùng 
định tâm để tập chú vào nó thì đó là Samatha. 


Cũng với đề mục hơi thở nhưng ta lại dùng Niệm để 
ghi nhận thì đó là Vipassana. Cái biết của Niệm đối với 
hơi thở không chỉ là sự tập trung mà là một cái biết sinh 
động: Biết rõ ba giai đoạn của hơi thở (vào-dừng-ra), biết 
rõ chỗ làn hơi tiếp xúc khi ra vào (môi hoặc mũi), biết rõ 
Thân Thức tức cái biết lúc làn hơi chạm vào da ở mũi 
hoặc môi. Tu tập Wipassana bằng đề mục hơi thở thì dứt 
khoát phải biết đến những điều này. Hơi thở ra vào là Sắc 
Pháp, chỗ hơi thở tiếp xúc cũng là Sắc Pháp nhưng cái 
tâm-Thân Thức nhận biết sự tiếp xúc ấy thì là Danh Pháp. 
Như vậy tu tập Vipassana là ta luôn tỉnh thức với sự có 
mặt của ba món Căn-Cảnh- Thức. Sự họp mặt của ba thứ 
này là Xúc. Xúc là điểm xuất phát của Thọ và nếu không 
có sự can thiệp của Niệm thì Thọ là điều kiện cho tham ái 
xuất hiện. 


Bước đầu tu tập Vipassana, hành giả bắt buộc phải nắm 
vững được bản chất và nguyên tắc tồn tại của Danh Sắc, 


188 


mà ở đây là qua đề mục hơi thở. Hơi thở ra vào là Sắc 
Pháp, nên vô tri. Điểm tiếp xúc của hơi thở lên thân ta 
cũng là Sắc Pháp nên cũng vô tri. Chỉ có Thân Thức là cái 
chi nhận sự tiếp xúc ấy mới là Danh Pháp. 


Qua sự quan sát này, hành giả mới thấy được Danh là gì, 
Sắc là gì, quan hệ của chúng trong mỗi hơi thở ra sao. 
Bản thân chiếc bật lửa chỉ là một thứ vô dụng khi từng bộ 
phận trong đó chưa có một cách nói hợp lý với nhau. 


Bánh xe thép, viên đá lửa và gas hay xăng phải cùng lúc 
làm việc với nhau để từ đó tạo ra lửa là thứ mà trước đó 
vốn không có mặt. Danh Pháp (Thức) không thể tự có 
mặt khi không có sự góp mặt của Căn và Cảnh. Ví dụ về 
chiếc bật lửa để mô tả mối quan hệ giữa Danh với Sắc 
Pháp còn có thể được minh họa rõ ràng hơn qua hình 
ảnh một người chơi đàn. Tiếng đàn chỉ có được từ nhiều 
thứ như thân đàn, giây đàn và ngón tay đánh đàn. Tiếng 
đàn không thể tự có, nó xuất hiện bằng cách tùy thuộc 
các điều kiện. 


Tôi nhắc lại phép quán Danh Sắc qua hơi thở cũng giống 
hệt vậy: Chánh Niệm, Trí tuệ, Thân Thức là Danh Pháp, 
chúng không thể tự có mà phải dựa vào làn hơi ra vào và 
chỗ tiếp xúc của luồng hơi với làn da. Có làn hơi và chỗ 
tiếp xúc mới có Thân Thức. Cảnh của Thân Thức là Sắc 
pháp, bản thân Thân Thức là Danh Pháp. Thân Thức lại 
được Niệm và Tuệ biết đến, nên lúc này nó thành ra cảnh 
Danh Pháp cho Niệm và Tuệ. Không có cảnh Thân Thức 
này thì Niệm và Tuệ dựa vào đâu mà có. Như vậy ở đây 
Thân Thức lúc thì là Cái Biết, khi thì là Cái Bị Biết. 


189 


Nói vậy có nghĩa là quan sát hơi thở ra vào cũng chính là 
quan sát Danh Sắc. Khả năng này được gọi là Phân Biệt 
Danh Sắc Tuệ (nãmaruipaporicchedañana). Tiếp theo, 
hành giả thấy rằng Thân Thức không thể xuất hiện mà 
không có hơi thở ra vào và chỗ tiếp xúc. Như vậy hai thứ 
Sắc Pháp đó là nhân và Thân Thức là quả. Như trong ví 
dụ về cây đàn trên đây thì thân đàn, giây đàn và ngón tay 
người chơi đàn là nhân và tiếng đàn là quả. Hành giả 
quan sát thấy không một thứ Danh Sắc nào có thể tự có 
và cái biết này được gọi là Liễu Duyên- Tuệ 
(paccayapariggahañangd). Hai thứ trí này là nền tảng 
Wipassanga. 


Trong Thanh Tịnh Đạo ghi rằng người thành tựu hai trí 
này được xem là Tiểu Tu Đà Huờn (culasotäpanna). Lý 
đo là hành giả với trình độ này không còn tiếp tục tin vào 
bốn khía cạnh Thường, Lạc, Ngã, Mỹ ở bất cứ hình thức 
nào của Danh Sắc nữa: Hành giả nhìn đâu cũng thấy chỉ là 
Danh Sắc, không có một cá nhân hay sự vật độc lập nào 
hết. Hành giả thấy Danh Sắc nào cũng do duyên mà có và 
có rồi đều phải bị mất đi. Một người Phật tử đúng nghĩa 
thì bắt buộc phải thành tựu hai thứ trí tuệ này. Nếu 
chúng được tiếp tục duy trì thì sẽ có lúc hành giả có được 
Hành Xả Tuệ tức thái độ hờ hững hợp trí khi nhìn về 
Danh Sắc. Các ngài nói rằng Níp Bàn giống như một ngôi 
làng nằm ở cuối một con đường và Hành Xả Tuệ chính là 
cổng làng. Người muốn đến ngôi làng kia thì trước hết 
phải đi trọn con đường nọ. 


Như vậy khi Samatha được xem là Định Học trong Tam 
học thì Samatha và Vipassana lúc này phải được xem là 
tỉnh hoa của Phật Pháp. Cả hai pháp môn cần phải được 
hành trì đúng cách và đúng mức. Người xuất gia hay tại 


190 


gia ở bất cứ nơi đâu và lúc nào với bất cứ điều kiện sống 
như thế nào cũng có thể hành trì hai pháp môn này. Phải 
có niềm tin rằng có hành trì thì chắc chắn có kết quả. 
Đừng bao giờ tu tập với sự trông đợi ở đời sau kiếp khác. 
Sao ta lại có thể thiếu niềm tin khi cho rằng ngay đời này 
mình không thể đắc thiền chứng đạo.Những thành tựu 
đó phải do chính mình tìm thấy, không thể trông đợi ở ai 
khác. Duyên lành chưa hội đủ thì ta có thể phải mất cả 
đời, nhưng khi duyên chín muôi thì chỉ trong một nháy 
mắt. Duyên ở đây chính là sự nổ lực của chúng ta, những 
điều kiện tâm lý, bối cảnh vật chất và dĩ nhiên là phước 
lành Ba-la-mật. 


Đúc kết lại, Samatha giúp tâm an định khỏi sự xao động 
của phiền não để làm nền tảng cho trí tuệ Vipassana soi 
thấu các pháp. Tất cả lời dạy của Đức Phật chỉ nhằm vào 
một ý nghĩa là giúp ta tu tập hai pháp môn này mà thôi. 
Xin chúc quý vị thành công: 


191 


V. THỌ QUÁN NIỆM XỨ 


Dr. Nandamalabhivamsa 


Trong tập sách này, chúng ta sẽ bàn về Thọ Uẩn theo hai 
nguồn tài liệu trong Chánh Tạng là chương Tương Ưng 
Thọ (Vedanasamyutta) trong Tương Ưng Bộ kinh và kinh 
Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthanasutta) trong Trường Bộ 
và Trung Bộ. Dĩ nhiên ở đây tôi còn phải tham khảo và 
đúc kết từ nhiều tài liệu khác nữa. 


Thọ Uẩấn là gì mà quan trọng đến như vậy? 


Mỗi ngày ai trong chúng ta cũng phải sống trong những 
cảm giác buồn hay vui, dễ chịu hay khó chịu và từ những 
cảm xúc đó chúng ta bị tác động để làm ra các chuyện tốt 
xấu. Không ai trong đời này có thể sống mà không bị ảnh 
hưởng bởi những cảm xúc. Chỉ riêng cảm thọ tức Thọ 
Uẩn trong 5 Uẩn cũng quá đủ để nói về cuộc sanh tử của 
chúng ta. Nó là một trong những cánh cửa dẫn vào cõi 
trầm luân. Không biết gì về Thọ Uẩn cũng có nghĩa là ta 
không biết gì về 5 Uẩn. Không biết là Vô Minh, do Vô 
Minh nên mới có thích và nắm. Biết rõ Thọ Uẩn nói riêng 
và 5 Uẩn nói chung, cái gì ta cũng buông được hết. 


Ta biết Ngũ Uẩn gồm có 5 thứ là Sắc,Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức. Trong đó Thọ (Vedana) chính là những cảm xúc dễ 
chịu, khó chịu hay hờ hững, lãnh đạm của thân tâm. 
Người Miến Điện hôm nay thường hiểu chữ Thọ như là 
những cảm giác khó chịu. Họ thường nói “ Tôi đang bị 
Vedana, Vedana của tôi hôm nay rất tệ ”. Nếu họ xem 
Vedana là tiếng Miễn Điện thì được, cho nó nghĩa nào 
cũng được, nhưng nếu họ biết đó là tiếng Päli mà vẫn 


192 


hiểu như vậy thì đó là sự sai lầm. (Như Phật tử người 
Việt vẫn hiểu lầm chữ nghiệp là tội lỗi khi thường nói 
rằng “Tôi không làm vậy là vì sợ mang nghiệp, lẽ ra họ 
phải nói rõ là tôi không muốn gieo nghiệp xấu hoặc tôi 
không muốn chịu quả khổ). 


Rõ ràng là cảm giác nào cũng là Thọ Uẩn, dễ chịu hay khó 
chịu, của thân hay của tâm. Và nếu nói thật đầy đủ thì khi 
phân tích về Thọ Uẩn, ta phải nhắc đến 12 Xứ và 18 Giới. 
Nói theo A-Tỳ-Đàm, đặc biệt là giáo lý Duyên Khởi, Thọ 
Uẩn thuộc Khổ Đế, là cái cần được hiểu chớ không phải là 
đối tượng phải đoạn trừ như Tập Đế tức Tham ái và các 
phiền não khác. Bởi rõ ràng là Thọ Uẩn có mặt ở cả phàm 
lẫn thánh, ai còn thân tâm thì còn có Thọ Uẩn. Và vì Thọ 
Uẩn là một Tâm Sở nên khi có mặt ở tâm nào nó cũng 
phải luôn sinh diệt theo cùng tâm ấy và không giống như 
nhiều Tâm Sở khác, Tâm Sở Thọ là một trong số ít những 
Tâm Sở có mặt trong tất cả tâm. Như vậy, hễ có tâm là có 
thọ và ở đâu có thọ thì ở đó là tâm. Nếu nói tâm có 89 
hoặc 121 thì cũng phải biết rằng Thọ cũng có 89 hoặc 
121. Khi tu Tứ Niệm Xứ, ta có thể lấy Tâm hay Thọ làm 
đối tượng quán chiếu để dứt trừ phiền não, chứng ngộ 
thánh trí giống hệt nhau. Vì khía cạnh biết cảnh của tâm 
hay khía cạnh cảm giác của Thọ đều là một phần diện 
mạo của Danh Pháp hữu vi. 


Chữ TÂM vừa nói trên đây ám chỉ cho Thức Uẩn. Cả Thức 
Uẩn và Thọ Uẩn đều là Danh Uẩn bên cạnh hai Danh Uẩn 
khác là Tưởng Uẩn và Hành Uẩấn. Cả bốn Danh Uẩn không 
bao giờ tách rời nhau. Chúng đồng sanh, đồng diệt, cùng 
biết một cảnh và cùng nương một vật với nhau. Khi phân 
tích thì 4 Danh Uẩn rõ ràng là 4 thứ Danh Pháp nhưng 
trong thực tế chúng luôn là một khối. Ai học A-Tỳ-Đàm 


193 


thì cũng phải biết 7 Tâm Sở biến hành (Xúc, Thọ, Tưởng, 
Tư, Định, Mạng Quyền, Tác ý). 7 Tâm Sở này có mặt trong 
tất cả tâm và trong tập sách này tôi chỉ đặc biệt nói nhiều 
về Thọ Uẩn tức Tâm Sở Thọ trong 5 Uẩn và trong 7 Tâm 
Sở Biến hành như là một bộ phận tuyệt đối không thể 
tách rời với các thành tố khác của Danh Uấn. 


Trước mắt, tôi muốn nói về chức năng hay nhiệm vụ của 
Thọ trong sinh hoạt của thân tâm. Khi quý vị đọc sách thì 
mắt của quý vị làm việc, tư tưởng của quý vị làm việc, đôi 
khi ngón tay của quý vị cũng làm việc. Trong 3 thời điểm 
đó không lúc nào Thọ Uẩn lại vắng mặt. Nó có mặt để 
cảm nhận đối tượng, còn các Tâm Sở kỉa thì mỗi thứ làm 
một việc khác nhau, Trong khuôn khổ bài giảng này, tôi 
chỉ muốn tập trung nói nhiều về Tâm Sở Thọ, tức Thọ 
Uẩn. 


A. PHÂN TÍCH 3.THỌ 


Trong bài kinh Ngôi Nhà (Agarasutta), Đức Phật dạy 
rằng thân này giống như một quán trọ mà bản thân Thọ 
Uẩn chính là một người khách trọ. Trong một điều kiện 
thoải mái thì Hỷ thọ hay Lạc thọ sẽ có mặt. Ngược lại nếu 
thân tâm ta đang tiếp xúc với một trần cảnh có vấn đề thì 
Khổ thọ hay Ưu thọ sẽ có mặt. Nói Thọ có 3 là gồm chung 
Thọ Khổ của thân và Thọ Ưu của tâm thành một, Thọ Lạc 
của thân và Thọ Hỷ của tâm được gom thành một. Nếu kể 
rời ra thì ta có 5 Thọ. Sở dĩ có việc nói gọn và nói rộng 
như vậy vì thông thường ở một phàm phu khi thân bị 
khổ thì tâm cũng bị ưu, khi thân được lạc thì tâm cũng 
được hỷ. Ngược lại, khi tâm có Ưu thọ thì thân cũng dễ bị 
Khổ thọ và khi tâm có Hỷ thọ thì thân cũng dễ có Lạc thọ. 
Đó là lý do trong quá trình tu tập Thiền Chỉ khi tâm được 


194 


an trụ vững mạnh thì tâm sẽ được Hỷ Duyệt 
(piipamoøjja) thì thần cũng sẽ được Khinh An 
(passaddhi). 


Ta cũng phải biết rằng thông thường thì Khổ thọ có mặt 
trong thân và tâm nhân loại nhiều hơn các cảm Thọ khác 
vì ta muốn quá nhiều mà cơ hội toại nguyện thì không 
được bao nhiêu. Thân tâm ta giống như một tấm bia bị 
đủ thứ nghịch cảnh nhắm vào. Các vị có biết rằng chữ 
Dukkha khi phân tích rốt ráo trên mặt ngôn ngữ thì gồm 
có 2 phần: DU là khó khăn và KHA là sự chịu đựng: Như 
vậy Dukkha là chỉ cho thứ cảm giác mà.ta khó kham 
nhẫn, khó chịu nổi. Khổ Ưu nói chung có nhiều điều kiện 
và cơ hội để có mặt hơn là Hỷ Lạc còn vì nhiều lý do khác. 
Chẵng hạn như ngay cả lúc cơ thể ta đang trong tình 
trạng khỏe mạnh, mát mẻ, và thoải mái nhưng chỉ cần 
nhìn thấy hay nghe, ngửi, đụng chạm hoặc suy tưởng một 
trần cảnh mà mình không thích thì sự khổ tâm cũng lập 
tức có mặt. Và khi đã khổ tâm thì thân lạc coi như không 
còn nữa. 


Thọ nào cũng là thọ, nhưng điều đặc biệt là vì ai cũng sợ 
Khổ thọ nên thiên hạ rất ngại phải nhìn thẳng vào nó. 
Càng có ý trốn chạy nó thì nó lại càng hiện rõ hơn bao giờ 
hết. Nhữ vậy người ta khổ đến hai lần: Khổ ngay trong 
chính cái khổ và trong cả ý muốn thoát khổ. Muốn thoát 
mà không thoát được vì duyên chưa đủ thì làm sao nó 
chịu để cho ta thoát. Trong khi đó với Hỳ và Lạc thọ thì 
ngược lại: Người ta càng kiếm tìm và mong đợi chúng thì 
chúng lại càng hiếm hoi. Chúng chỉ đến khi có duyên và 
lòng người thì không bao giờ thấy đủ với chúng. 


195 


Cảm giác thứ ba là Xả Thọ. Không khổ cũng không lạc. Vì 
nó không phải là cái mà người ta sợ hay thích nên phải 
nói rằng Xả Thọ rất khó phát hiện. Kinh nói Xả Thọ chỉ có 
thể được phát hiện bằng cách suy luận (anumäana) như 
một người theo đuổi một con thú bằng cách để ý dấu 
chân của nó. Mà dấu chân thú thì chỗ rõ chỗ mờ, đặc biệt 
khi chúng dẫm lên một chỗ không thể để lại dấu chân, 
như trên đá chẵng hạn thì coi như mất dấu. Qua khỏi chỗ 
đó thì dấu chân chúng mới bắt đầu rõ ràng trở lại. Người 
muốn tìm dấu chân thú phải quan sát thật kỹ lưỡng chỗ 
nào có thể in dấu và không thể in dấu. Hành giả chỉ có thể 
xác định lúc nào là Xả Thọ khi biết cảm giác lúc này 
không phải khổ cũng không phải lạc. Tùy vào cảnh, và 
thường thì tùy vào cách thức đánh giá ngoại cảnh mà loại 
Thọ nào xuất hiện trong tâm ta:'Nên chúng được gọi là 
những người khách, lúc đến lúc đi. Và nên nhớ dù là Thọ 
nào thì cũng luôn là cái cảm giác của thân tâm khi tiếp 
nhận trần cảnh. Quý vị nên đọc thêm kinh Thực phẩm 
(Khajjaniyasutta) trong Tương Ưng Bộ và kinh Tiểu 
Phương Quảng (Culavedallasutta) trong Trung Bộ Kinh) 
để hiểu thêm về Thọ Uẩn theo Chánh Tạng. Trong kinh 
Tiểu Phương Quảng giải thích rằng Lạc thọ biến mất 
cũng là một cái khổ, từ chuyên môn là Hoại Khổ 
(viparinamadukkha). Và khi Khổ thọ biến mất thì đó cũng 
là một thứ an lạc, từ chuyên môn gọi là Hoại Lạc 
(viparinamasukha). Như vậy cảm thọ nào cũng đều có do 
sự vô thường của cái khác và bản thân chúng lại cũng 
tiếp tục vô thường để tạo ra một cảm thọ khác. Hành giả 
tu Tuệ Quán chắc chắn có lúc phải ngồi nhìn lại cái gọi là 
buồn vui khổ lạc của mình. Cảm giác nào rồi cũng vô 
thường. Khi ta thích cảm giác nào thì thấy nó lâu đến 
mau ổi và khi ta ghét cảm giác nào thì lạì thấy nó mau 
đến lâu đi. Và thường khi ta không chịu hiểu rằng lắm lúc 


196 


cái ta gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là sự vắng mặt của 
đau khổ. Như một người bị hóc xương hay đau răng, khi 
được chữa khỏi thì tự nhiên thấy hạnh phúc dù thân tâm 
họ lúc đó không thêm được cái gì, chỉ có bớt cái khổ mà 
thôi. 


Về Xả Thọ, bà Dhammadinnäa nói rằng nó chỉ là cái gì giả 
hợp. Khi ta thấy rõ được nó là Xả Thọ thì lúc đó Xả Thọ 
được xếp vào nhóm Lạc thọ, khi ta không nhận diện 
được nó thì nó thuộc nhóm Khổ thọ (adukkhamasukhaä 
vedana ñangsukha aññangdukRha). Mà người nhận diện 
được Xả Thọ thì không nhiều nên đối với phần đông thì 
Khổ thọ luôn nhiều hơn các thọ kia vì Xả Thọ đối với họ 
cũng là Khổ thọ vi tế. Bà Dhammadinna còn nói thêm 
rằng do có Khổ thọ người ta mới có cơ hội nhận ra Lạc 
thọ, do có Lạc thọ người ta mới có dịp nhận ra Khổ thọ. 
Do nhận ra Vô Minh, người trí mới nhận ra Xả Thọ. 


Nói vậy có nghĩa là ta phải có chánh trí mới có thể quán 
niệm được Thọ Uấn. Bởi vì tất cả phàm phu hoàn toàn 
không biết gì về Thọ Uẩn, ai cũng sống trong ngộ nhận về 
cảm thọ khi nói rằng tôi thấy buồn, cô ấy thấy vui, tôi 
nghe đau...mà không hề hiểu rằng bỏ đi cơn đau ấy thì 
làm gì có người đau và làm gì có việc nổi đau là của ai. 
Chính Đức Phật đã dạy cho ta biết được bản chất rốt ráo 
của cái gọi là cảm xúc và thế nào là sự hiện hữu của mỗi 
chúng sinh. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Ngài dạy ta hãy thấy 
Thọ là Thọ (vedanasu vedananupassi), chứ không phải 
thấy thọ trong ta. Hành giả không quán niệm “Ta đang có 
Lạc thọ, Khổ thọ hay xả thọ” mà phải là “Lạc thọ, Khổ thọ, 
xả thọ đang có mặt”. Hai cách này khác nhau nhiều lắm. 
Cách một là cái nhìn chủ quan, ghép ý niệm “Tôi, Tôi là, 
Của tôi” vào với cảm thọ, còn ở cách thứ hai thì hành giả 


197 


thấy rằng cái mà xưa giờ mình gọi là Tôi chỉ là những gì 
đang diễn ra. Như vậy Thọ Quán Niệm Xứ có mục đích 
rốt ráo là giúp ta thấy được bản chất thật sự của hạnh 
phúc và đau khổ. 


Ngài Mahasi Sayadaw đã gọi sự ngộ nhận của phàm phu 
là sự vô tri của trẻ con. Đứa bé khi được bú sữa, được vỗ 
về, hôn hít, ve vuốt thì nó chỉ biết hạnh phúc mà không 
hề nghĩ gì hơn nữa. Không như một người lớn trong 
những bữa ăn hay những buổi họp mặt vui vẻ với người 
khác, họ luôn biết rõ, thức ăn là gì, những thành tố hoá 
học trong đó là gì, làm sao có được những món ăn này, ăn 
vào rồi họ sẽ được gì và bị gì. Ngay cả khi được người 
khác ve vuốt âu yếm hay khen ngợi tán thưởng thì một 
người lớn có đầu óc bình thường cũng không bao giờ hồn 
nhiên thưởng thức, hưởng thụ tất cả những thứ đó mà 
không cần tới một nhận xét, đánh giá, lo toan gì. Phàm 
phu so với thánh nhân cũng như một đứa hài nhi so với 
một người lớn. 


Biết rằng mình đang vui hoàn toàn không giống với cái 
biết rằng Thọ Hỷ hay Thọ Lạc đang có mặt. Cái biết thứ 
nhất là cái biết bằng Ngã tưởng (attasaññï). Cách biết sau 
là biết bằng Chánh trí (sammañana hoặc sammaditthi). 
Chỉ bằng cái biết thứ hai này trong hạnh phúc và đau khổ 
thì ta mới lìa bỏ được ý niệm sai lầm về một cái Tôi vốn 
không có thật. Cái tôi ấy có thể là chính ta hay người khác 
(Nó, Bà ấy, Họ...). Trong pháp môn Tuệ Quán, tất cả cảm 
giác vui buồn, sướng khổ đều phải được quan sát một 
cách trực tiếp và khách quan, thọ nào cũng là thọ không 
hơn không kém, mà tuyệt đối không nên gắn liền với một 
liên tưởng nào khác không cần thiết, như “ Tôi thấy 


198 


buồn, hắn thấy vui”. Theo Sớ giải kinh Đại Niệm Xứ, hành 
giả nên quán niệm cảm thọ của mình qua 3 câu tự hỏi: 


- __ Ai đang cảm thọ (ko vedayati) 
- _ Cảm thọ này là của ai (kassa vedanäa) 
- _ Cái gì đã tạo ra cảm thọ này (kim karana vedana) 


Ở câu hỏi một, hành giả phải tự hiểu rằng chỉ có các cảm 
thọ chớ không có người cảm thọ. Ở câu hỏi hai, hành giả 
phải hiểu rằng cảm thọ là một phần của tâm pháp, là một 
trong các Tâm Sở làm nên cái biết của một sát-na tâm. Ở 
câu hỏi thứ ba thì có nhiều cách trả lời những ngắn gọn 
nhất vẫn là do có cảnh được biết nên mới có thọ (công 
thức đầy đủ là do có sự hợp mặt của Căn-Cảnh-Thức nên 
mới gọi là Xúc, từ Xúc mới có Thọ). Như khi làn da ta tiếp 
xúc với gió lạnh thì ta thấy khổ vì lạnh, Khi đã khoát vào 
chiếc áo ấm thì ta thấy ấm và cảm nhận Lạc thọ thay vì là 
Khổ thọ như khi chưa mặc áo. Như vậy Khổ thọ hay Lạc 
thọ ở đây là đến từ cơn gió lạnh và chiếc áo ấm. Khi nghe 
một tin buồn, bản thân âm thanh đó không thể khiến ta 
đau khổ hay khó chịu nhưng cách ta nhận thức vấn đề từ 
tin buồn đó mới khiến ta đau khổ hay khó chịu. Như vậy 
cảnh của Khổ thọ ở đây không phải là những âm thanh ta 
nghe được mà là cảnh pháp tức những gì được ta suy 
diễn qua nội tâm của mình. Nói chung, thì cảm thọ phải 
đến từ các cảnh. Đó là cách nói gián tiếp. Còn về cách nói 
trực tiếp thì theo như giáo lý Duyên Khởi từ Lục nhập 
mới có Xúc, từ Xúc mới có Thọ. Cách nói nào cũng đúng. 
Nhưng đối với một hành giả thì đôi khi cách nói gián tiếp 
hiệu quả hơn, dễ hiểu hơn. Như nói trái cây có từ cây hay 
từ hạt giống đều đúng cả. Tùy chỗ mà nói. 


199 


B. PHÉP QUÁN THỌ QUA HAI TRƯỜNG 
HỢP DANH SẮC 


Chuyện đầu tiên phải nhớ, khi quán niệm cảm thọ nói 
riêng và các Niệm Xứ nói chung hành giả không nên nói 
ra tiếng như ở một số đề mục Samatha. Bởi cốt lõi của 
Tuệ Quán là trí tuệ nhận thức từ thâm tâm (anupassand). 
Có hai cách quán niệm cảm thọ là qua Sắc Pháp (rupa- 
kammatthanga) và qua Danh Pháp (arũpakammaftthanga). 


Quán Thọ qua Sắc Pháp còn gọi là Rupapariggaha, qua 
ngõ Danh Pháp thì còn gọi là Namapoariggahua. Tùy vào 
căn cơ của hành giả mà có lúc người ta dành thời giờ 
buổi đầu để quan sát Thọ qua Sắc Pháp trước rồi sau đó 
mới đến Thọ qua Danh Pháp: Nhưng cũng có lúc thì 
ngược lại. Cái quan trọng là cách nào trong hai cách có 
thể giúp hành giả nhiều hơn. Cũng như vấn đề Chỉ Quán 
song tu, có người tu Chỉ trước Quán sau, có người thì 
Quán trước Chỉ sau, có người thì trước sau chỉ tu Tuệ 
Quán. Trong ba hạng vừa kể cũng có những khác biệt 
giữa họ với nhau. Có người tu Chỉ trước Quán sau và khi 
tu Quán thì:bắt đầu với Sắc Pháp trước, có người cũng 
thuộc hạng này nhưng quán Danh trước. Với hạng hành 
giả Quán trước Chỉ sau cũng vậy. Chỉ cần ta thấy cái nào 
thích hợp với mình thì thôi. 


Khi nói đến Sắc Pháp thì Đức Phật thường chỉ nhắc đến 
Tứ Đại vì chúng là nền tảng của Sắc Pháp và đề mục này 
xem ra cũng đơn giản hơn là cách phân tích 28 Sắc Pháp. 
Mặc dù với một hành giả đã lão luyện thì ngoài Tứ Đại họ 
còn có thể thấy thêm các loại Sắc Pháp khác. Còn khi nói 
về Danh Pháp thì Đức Phật thường dạy ta lưu ý đến ba 
thứ: 6 Thức, 6 Xúc và 6 Thọ. Trong tập sách này chúng ta 


200 


chỉ nói nhiều về 6 Thọ. Ta được biết rằng vua trời Đế 
Thích cũng đã chứng Sơ Quả sau khi nghe một pháp thoại 
về Thọ Quán Niệm Xứ. Và đặc biệt hơn nữa, ngài Xá Lợi 
Phất sau khi nghe xong bài kinh Trường Trảo 
(Dighanakhasutta) cũng đã chứng quả La Hán với Thọ 
Quán Niệm Xứ. Có thể nói rằng trong ba đề mục Danh 
Pháp vừa kể, 6 Thọ được xem là rõ ràng nhất, dễ nhìn 
thấy nhất. Và ngay trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật 
cũng đã xếp riêng 6 Thọ vào một Niệm Xứ hẳn hoi. 6 Xúc 
luôn được nhắc đến khi nói về Danh Pháp nhưng cũng 
không được xem là một Niệm Xứ riêng biệt mà nó phải 
được kể vào chung với các thứ Danh Pháp khác như tâm 
hay thọ. Thậm chí khi thuyết giảng sâu rộng về Sắc Pháp 
Đức Phật cũng dành một phần để nhấn mạnh về cảm thọ. 


Và Thọ thì dựa vào đâu mà có? Nó dựa vào thân mà có. 
Cả 3 thọ đều lấy thân làm điểm tựa (Thân xứ - 
Karajakaya). Thọ phải dựa vào thân mà có. 


Bát Chánh Đạo có 8, nhưng trong công phu tu tập Tuệ 
Quán thì Niệm, Tuệ và Cần (sati-sampajana-atapi) được 
xem chung là công cụ thiết yếu nhất để hành giả quán 
chiếu bốn Niệm Xứ. Còn để tập chú vào đề mục thì ta cần 
Định, và để không hiểu lầm trong đề mục thì không thể 
thiếu Chánh Kiến với Chánh Tư Duy. Với ba chi đạo còn 
lại thuộc Giới Học thì có nhiệm vụ làm nền tảng cho Định 
Học. Như vậy tu Quán phải cần đến cả 8 chỉ đạo nhưng 
khi nói điểm nổi bật thì chỉ có Trí-Cần-Niệm. 


Hành giả phải luôn nhớ rằng trong mỗi giây hiện tại ta 
chỉ có một cảm thọ và nếu có ai hỏi rằng cảnh của Thọ 
quán Niệm Xứ là gì, có bao nhiêu thứ, ta chỉ việc trả lời 
rằng cảnh của thọ quán Niệm Xứ có một mà thôi. Đó 


201 


chính là bất cứ thọ nào đang có mặt, dầu là khổ, lạc 
hay xả. Cái tâm ghi nhận cảm thọ ấy cũng phải được xem 
là cảnh. Như vậy khi quán một thọ thì ta cũng phải ghi 
nhận luôn cái tâm đã biết nó. Nên nhớ không bao giờ có 
hai thọ cùng lúc xuất hiện, nhưng thọ mà ta biết được ở 
tâm trước không hẳn là giống với thọ trong cái tâm ghi 
nhận nó. Mỗi thọ chỉ tồn tại trong một sát-na rồi mất đi 
để thọ sau có thể xuất hiện. Việc hành giả phải làm là ghi 
nhận đầy đủ không bỏ sót. Như vậy trong việc quán chiếu 
cảm thọ ta có ba việc phải làm: Biết rõ thọ nàø đang xuất 
hiện, chúng đến từ đâu và làm thế nào để quan sát nó mà 
không bị ràng buộc vào nó. Từ bây giờ chúng ta sẽ bàn 
sâu về ba vấn đề này. 


Theo ngài Buddhaghosa thì một hành giả Tuệ Quán nếu 
không tu Chỉ trước, tức không có Cận Định hay chứng 
thiền thì khi bắt đầu tu Quán nên quán Sắc trước Danh 
sau. 


Xem trong kinh điển ta chỉ thấy nhắc đến Cận Định và 
Kiên Cố Định trong việc tu tập Chỉ Quán nói chung, 
nhưng ta phải hiểu rằng kinh điển gồm toàn những pháp 
thoại được thuyết giảng trực tiếp cho người thượng căn. 
Trong trường hợp người không có được 1 trong 2 loại 
định này thì vẫn có thể tu chứng Tuệ Quán như thường. 
Nghĩa là họ chỉ cần Sát-na Định mà thôi. Hãy nhớ cảnh đề 
mục dĩ nhiên phải thay đổi liên tục vì cái gì cũng vô 
thường. Cảnh trước có thể là Sắc hay Danh, cảnh sau có 
thể là Danh hay Sắc nhưng hành giả phải giữ Sát-na Định 
của mình cho có mặt liên tục. Đem so sánh thì Sát-na 
Định không bì được với hai loại định kia, nhưng trong 
thực tế hai loại định kia chỉ là điều kiện gián tiếp cho 
pháp môn Tuệ Quán, còn điều kiện trực tiếp để hành giả 


202 


quán chiếu Danh Sắc phải luôn là Sát-na Định. Nên trong 
TIkã mới nói rằng không có Sát-na Định thì không thể tu 
tập Tuệ Quán (Na hi khanikasamadhim vina vipassana 
sambhavati). Có nghĩa là không có hai loại định kia ta vẫn 
có thể tu tập Tuệ Quán nhưng ta không thể tu tập Tuệ 
Quán nếu thiếu Sát-na Định. Nó tuy ngắn ngũi nhưng 
sinh động, đủ nhanh để có thể kịp thời ghi nhận những 
biến chuyển của Danh Sắc. Cảnh đề mục của Thiền Chỉ 
trước sau là một, định càng sâu càng tốt: Cận Định tốt 
hơn Sát-na Định, Kiên Cố Định tốt hơn Cận Định. Riêng 
cảnh đề mục trong Thiền Quán thì lại khác: Định cần 
thiết nhưng phải linh hoạt, vì cảnh của Tuệ Quán trước 
sau khác nhau. 


Sở dĩ hành giả chuyên tu Thiền Quán được gọi là tu thiền 
Khô (sukkha) là bởi vì khi ta tu tập Thiên Chỉ thì được 
nhiều Hỷ duyệt, Khinh an từ các tâng thiền định, nhưng ở 
pháp môn Tuệ Quán thì hành giả vất vả nhiều hơn là an 
lạc. Cảnh Danh Sắc luôn thay đổi và đều là cảnh Tam 
Tướng nên hành giả không có được khả năng chìm sâu 
trong an lạc như bên Thiền Chỉ. Ở đây, sự an lạc nếu có 
thì chỉ là do phiền não vắng mặt mà thôi. Ngoài ra nếu 
không phải là cảnh phiền não thì cũng là cảnh Tam 
Tướng, hành giả làm sao có thể an lạc với chúng được. 


Cảm giác thường trực ở hành giả Tuệ Quán luôn là chán, 
sợ hoặc lãnh đạm trong cảnh mà mình phi nhận. Ở Thiền 
Chỉ tâm dán chặt vào cảnh để tìm sự an lạc, nhưng ở 
Thiền Quán hành giả phải phát hiện cho bằng được bản 
chất bất toàn, bất ổn trong cảnh đề mục để từ đó không 
còn thích gì nữa. Thiền Chỉ là để cột vào, Thiền Quán là 
để tháo ra. Thiền Chỉ được Đức Phật tán thán khi nó là 
nên tảng cho Thiên Quán. Khi ai xem nó là cứu cánh thì 


203 


đã sai đường rồi. Kinh nói người tu Chỉ trước Quán sau 
giống như qua sông bằng bè, chỉ tu Quán mà không tu Chỉ 
thì giống như qua sông bằng cách bơi lội. Cái quan trọng 
là ta phải hiểu cái bè là cái bè, mục đích của việc dùng bè 
là qua sông chớ không phải là ta ăn đời ở kiếp với nó, lấy 
nó làm niềm vui hay lẽ sống. 


Như đã nói, pháp môn Thọ Quán đôi khi nên bắt đầu với 
Sắc Pháp, nhưng ta phải luôn nhớ là bước thứ hai phải 
qua Danh Pháp. Phải hiểu rõ Sắc Pháp một cách tỉnh 
tường thì ta mới thấy được mối quan hệ mật thiết của 
Sắc với Danh. Vì như đã nói, Thọ Uẩn của chúng ta luôn 
gắn liền với tấm thân này. Nên nếu bắt đầu Quán Thọ với 
Danh Pháp thì sau đó ta cũng phải quay lại với Sắc Pháp 
mà thôi. 


Tôi nhắc lại, trong pháp môn Quán Thọ này ta phải chú ý 
đến hai cảnh đề mục: Trước hết là đối tượng Danh Sắc và 
thứ hai là tâm ghi nhận cảnh Danh Sắc ấy. Nói rõ hơn, ta 
biết thọ nào đang có mặt và tiếp theo cũng phải biết cái 
tâm ghi nhận ấy là tâm gì, thọ gì. Ta có thể đọc thấy vấn 
đề này trong Thanh Tịnh Đạo qua câu Päli sau đây: 
“ñãtañca ñãnanca ubhopi vipassatiti” (Tâm biết cảnh và 
cảnh được tâm biết đều phải được ghi nhận như nhau). 
Cái bị biết ở đây chính là Danh Sắc đang diễn ra, tức cảnh 
hiện tại, còn tâm biết cảnh ở đây chính là cái tâm phi 
nhận cảnh Danh Sắc ấy. Cả hai đều là cảnh cần được ghi 
nhận như nhau. Như vậy hành giả ở đây có tới ba cảnh đề 
mục phải ghi nhận: 


- _ Cảnh Danh hay Sắc đang sanh diệt 
- _ Sự biến mất của cái tâm biết cảnh ấy 


204 


- _ Cả cái tâm ghi nhận tâm Tuệ Quán kia cũng tiếp tục là 
cảnh phải được phi nhận 


Cứ vậy mà đi tới vô tận. 


Như đã nói, hành giả không tu Chỉ thì khi tu Quán nên bắt 
đầu với Sắc Pháp. Loại Sắc Pháp đầu tiên mà hành giả 
phải ghi nhận cho thật thuần thục chính là Tứ Đại. Sau đó 
là các sắc Y Đại Sinh và cuối cùng là Danh Pháp trong 
quan hệ trực tiếp với Sắc Pháp. 


Không phải Danh Pháp nào ta cũng có thể ghi nhận vì 
như ta cũng biết Danh Pháp gồm 121 tâm, 52 Tâm Sở, 
mà trong đó ta chỉ có thể ghi nhận được Danh Pháp Hiệp 
Thế mà thôi. Đối với các tâm Thiền cũng vậy, người 
không chứng thiền thì làm gì có tâm thiền để mà quan 
sát. Trong 54 tâm Dục giới,người không phải La Hán 
cũng không biết được 8 tâm Đại Tố và tâm Sinh Tiếu. 
Như vậy ta chỉ có thể quan sát được 45 tâm Dục giới mà 
thôi. Ngay trong 54 tâm Dục giới thì ngoài 45 tâm vừa kể, 
các tâm còn lại rất vi tế, 


Việc ghi nhận cảnh Danh Sắc trong pháp môn Tuệ Quán 
chỉ là sự âm thầm ghi nhận, không phải niệm ra tiếng và 
để ghi nhận một trạng thái tâm đang xuất hiện, hành giả 
phải chú ý đến ba khía cạnh: Xúc nào trong 6 Xúc, thọ 
nào trong 5 thọ và thức nào trong 6 Thức. Có chú ý đến 
Xúc thì việc quán tâm hay thọ, thức mới trở nên dễ dàng 
hơn. 


Chẵng hạn như khi mắt nhìn thấy cái gì thì ta phải hiểu 
ngay lúc đó có sự góp mặt của ba thứ: Nhãn thức, Thần 
kinh nhãn và cảnh Sắc. Sự hợp mặt này được gọi là Xúc, 


205 


Xúc có mặt cùng lúc với 3 thứ đó. Người học A-Tỳ-Đàm 
còn biết thêm rằng cái gọi là Nhãn Xúc không chỉ ở giai 
đoạn tâm Nhãn thức có mặt mà còn kéo dài ra mấy sát- 
na tâm trước và sau đó nữa, như Khai Ngũ Môn, Tiếp 
Thâu, Quan Sát, Đoán Định. Nói theo Tạng Kinh thì đơn 
giản hơn, chính sự tác ý trong suốt quá trình ghi nhận 
cảnh sắc mới giúp cho Nhãn Xúc có mặt thật đầy đủ. Đó 
là lý do điêu kiện của Nhãn thức gồm có 4: Thần kinh 
nhãn, cảnh sắc, ánh sáng và sự chú ý. Trong kinh điển 
nguyên thủy, Đức Phật chỉ nói đến hai điều kiện căn bản 
là Nhãn căn và Cảnh sắc mà thôi. 


Trên đây tôi vừa nói rằng khi điều kiện hội đủ thì gọi là 
Xúc, mà Xúc ở đâu thì Thọ cũng đồng thời có mặt chung 
với nó, dầu trên công thức Duyên Khởi thì ta cứ nghe nói 
“Xúc duyên Thọ”, giống như là Xúc phải có trước, Thọ có 
sau. Trong khi đó, công thức trên không hề nói đến 
chuyện trước sau mà chỉ xác định rằng do có Xúc mới có 
Thọ. Như nói bóng tối mất là do ánh sáng xuất hiện, thì ta 
phải hiểu rằng hai sự kiện đó diễn ra cùng một lúc, dù khi 
nói đến nguyên nhân bóng tối biến mất thì ta nghe có vẻ 
như ánh sáng phải có trước rồi bóng tối mới biến mất 
sau hoặc ngược lại. 


Sau khi tâm Nhãn thức có mặt thì phải luôn có tâm Tiếp 
Thâu đi theo ngay phía sau để đón nhận cảnh sắc, sau đó 
là tâm Quan sát, Đoán định, 7 tâm Đống Lực và đôi khi 
còn thêm 2 Na Cảnh. Chỉ riêng lộ tâm Nhãn môn thì vẫn 
chưa đủ, ngay sau đó ta còn phải cần đến ít nhất là 4 tâm 
lộ Ý môn nữa để hoàn tất triệt để công việc nhìn thấy 
cảnh sắc. Ở mỗi tâm lộ chính giai đoạn Đổng Lực đã làm 
cái việc xác định đối tượng để cảm thọ của ta mỗi lúc 
thêm mạnh hơn. Vì tâm sanh diệt rất mau lẹ nên sự có 


206 


mặt của cảm thọ cũng rất chớp nhoáng. Đến đây thì ta đã 
hiểu vì sau nói đến pháp môn Quán Thọ thì phải nhắc 
đến 6 Xúc, 5 Thọ và 6 Thức. Khi chú ý đến 3 khía cạnh 
này thì tâm ta mới có thể kịp thời theo dõi cảm thọ của 
mình, vì vấn đê ở đây lúc này chỉ còn là con số ba. Ta 
không thể đủ nhanh để ghi nhận từng sát-na trong mỗi lộ 
tâm. 


Pháp môn Quán Thọ có hai điểm đáng chú ý: Thọ là một 
thứ Danh Pháp dễ nhận diện và thông thường nó cũng là 
điều kiện trực tiếp để tham ái có mặt. Từ Thọ người ta 
mới nảy sinh ý niệm thích thú này nọ và đi tìm một cái 
TÔI trong từng khoảnh khắc ghi nhận 6 Cảnh. Đó là vì 
sao ta có thêm công thức Ái duyên Thủ. Và Thọ chính là 
cửa ngõ dẫn đến tham ái nên nếu ở ngay giai đoạn cảm 
thọ ta có Chánh Niệm tỉnh giác thì Ái sẽ không có cơ hội 
xuất hiện. Nên nhớ các bậc thánh La Hán cũng có 6 Căn, 6 
Xúc và 6 Thọ giống hệt chúng ta nhưng các ngài không 
có 6 AI. 


Ở trước tôi đã nói rồi, cảm thọ không phải là đối tượng 
đoạn trừ, nó chỉ là cái cần được hiểu biết. Khi ta hiểu 
đúng được nó thì ái không thể có mặt. 


Nói chỉ tiết thì vê mặt cảm giác, Thọ có 3 hoặc 5, nhưng ở 
bình diện thực tính rốt ráo, vượt ngoài khuôn khổ cảm 
giác thì cảm thọ nào cũng phải bị xem là khổ. Khổ ở đây 
có nghĩa là cái gì bất toàn, bất ổn. Thọ nào cũng là khổ, 
trực tiếp hay gián tiếp, vì chúng luôn bất ổn bất toàn, có 
rồi mất. Chính Đức Phật đã dạy như vậy: “Yam kiñci 
vedayitam tam dukkhasmim” (Còn bị cảm giác thì còn 
nằm trong khổ. Nói vậy lạc hay xả cũng đều là khổ). Học 
đạo thì phải học cho kỹ, Lúc nào phải hiểu nghĩa nào. Ta 


207 


không nên lấy cái biết hạn chế của mình làm thước đo 
tuyệt đối cho mọi trường hợp. Chẳng hạn như có lúc ta 
phải biết Thọ có 6, hay 6 hoặc 3, và trường hợp nào tất cả 
cảm thọ chỉ được gọi chung là khổ. Ngay thời Đức Phật 
cũng đã có nhiều người chỉ nghe được một hai pháp 
thoại rồi sinh thắc mắc và ngộ nhận. Có người chỉ biết hai 
Thọ của thân tâm, hoặc 6 Thọ, 3 Thọ, 5 Thọ mà không 
biết thêm cái khác nên mới có những cuộc tranh luận. 
Ngay đến câu kệ mà Đức Phật đã dạy cho ngài Vakkali 
cũng đã bị nhiều người hiểu lầm: “Này Vakkali có đáng gì 
với việc ngắm nhìn tấm thân hôi thúi này của ta; ai thấy 
pháp thì người đó thấy ta. Ai thấy ta thì người đó cũng 
thấy pháp.” 


Từ đó nhiều người cực đoan cho rằng việc thờ lạy ảnh 
tượng Đức Phật là không cần hoặc không nên vì họ cho 
đó là làm ngược lời Phật. Lễ ra họ phải biết thêm rằng 
bất cứ hình ảnh nào có thể gợi ý về nhân cách của Đức 
Phật cũng đều là hình ảnh đáng được chiêm ngưỡng. 
Tiếng Pali trong Chánh Tạng (Tăng Chi Bộ) gọi đó là cái 
thấy vô thượng, đassananuttariya. Và trong kinh Kiết 
Tường (Mangalasutta), Đức Phật cũng đã dạy rằng 
thường xuyên gặp gỡ Sa Môn là điêu kiết tường tối 
thượng. Sa Môn ở đây bao gồm cả Đức Phật. Như vậy 
chúng-ta tùy chỗ mà hiểu một câu nói nào đó như thế 
nào, không phải lúc nào cũng khư khư theo một khuôn 
thước nào đó. Tiếng Pali gọi đó là sandhaãyabhaäsita (cách 
nói tùy duyên). 


Khi nói Thọ nào cũng là đau khổ thì ta phải hiểu ở 
đây không nói đến khía cạnh cảm giác, mà nhắm vào 
khía cạnh vô thường của các Thọ. Và chữ khổ ở đây 
phải được hiểu là sự bất toàn, bất ổn. Cái gì vô thường thì 


208 


cái đó bất ổn bất toàn. Như nói “thằng bé đó sống khổ 
lắm” thì chữ khổ ở đây không chỉ riêng cho vấn đề cảm 
giác của thằng bé. 


Ta cũng biết thêm rằng Khổ tướng trong Tam Tướng 
không hề chỉ riêng cho Khổ thọ và Ưu thọ, mà là nói 
chung cho tất cả những gì luôn bị vô thường biến đổi. 
Khổ Ưu là khổ đã đành mà ngay đến Hỷ và Lạc hay Xả 
cũng đều bị xem là khổ chỉ vì chúng không bền, có đó 
mất đó. 


Nếu nói tất cả các Thọ đều là khổ thì Thọ chỉ có một là 
Thọ Uẩn, nhưng đôi khi Đức Phật cũng tùy duyên mà 
phân tích Thọ Uấn ra thành nhiều thứ loại như 2 Thọ, 3 
Thọ, 5 Thọ, 6 Thọ. Người học Phật hay hành giả nếu 
không biết đến những linh động của Đức Phật thì đôi khi 
dễ sinh hoang mang. Trường hợp ngài Udayi với ông thợ 
mộc Pañcakanga là một ví dụ: Ngài Udayi nói rằng Thọ có 
3, ông thợ mộc nói có 2 vì ông bảo rằng từng tận tai nghe 
Đức Phật dạy Xả thọ chính là Lạc thọ vi tế mà thôi. 
Chuyện đến tai Đức Phật, ngài dạy rằng tùy chỗ mà Thọ 
được kể là bao nhiêu, không thể đem cách nói chỗ này để 
hiểu chỗ khác: Chánh pháp không phải là những gì ta chỉ 
biết học thuộc lòng mà còn phải hiểu được thâm ý sâu xa 
trong từng vẫn đề. Nếu không thì giữa hai người học Phật 
cũng sẽ có những mâu thuẩn xung đột. 


Đối với hành giả tu tập pháp môn Quán Thọ thì tất cả 
những cách kể về Thọ Uẩn phải được thông suốt. Chẵng 
hạn có lúc hành giả phải quên hết các cách kể khác nhau 
về cảm thọ để nhớ một cách tính thôi, đó là Thân Thọ 
(kayikavedana) và Tầm Thọ (cetasiRavedana). Thần Thọ 
là những cảm thọ thuần túy sinh học, xuất hiện do một 


209 


tác động vật chất nào đó lên thân của ta. Theo A-Tỳ-Đàm 
thì cảm giác của thân chỉ gồm có 2 thứ là Khổ thọ và Lạc 
thọ. Nhưng cảm thọ ở tâm thì phức tạp hơn, có đến ba 
thứ là Hỷ, Ưu và Xả. 


Vào một ngày nóng nực lại có một làn gió mát thổi đến 
thì rất có thể lúc đó cả thân và tâm ta đều được thoải mái, 
thân lạc, tâm hở, nhưng cũng có lúc một tác động tiêu cực 
lên thân ta và ta vẫn có thể không bị Khổ thọ, vì thiếu sự 
chú ý. Riêng đối với trường hợp tâm thọ thì không như 
thế. Không bao giờ có chuyện có một tác động xấu lên 
tâm của ta mà tâm ta không có phản ứng. Khổ hay lạc 
của thân phải luôn cần đến những tác động cụ thể và trực 
tiếp. Như những sự nóng lạnh, thương tích...mới có thể 
tạo ra những cảm giác khổ lạc cho thân. Chúng là những 
tác động mà người ngoài nhìn vào cũng có thể hình dung 
được phản ứng sinh học-của ta lúc đó. Riêng đối với 
trường hợp tâm thọ thì phức tạp hơn. Một hàng chữ trên 
tờ báo có thể khiến người này thấy vui, người kia thấy 
buồn và người khác thấy sợ. Đó là chưa kể người thứ tư, 
thứ năm với những tâm trạng khác hắn như chán 
chường hay hào hứng. 


Cảm thọ được chia thành 5 chính là cách nói rộng 3 Thọ 
Khổ, Lạc, Xả. Khi nói 3 thì khổ thân và khổ tâm được kể 
thành 1, thân lạc và tâm lạc được kể thành một. Khi kể 5 
thì thân tâm được kể riêng. 


Ở phần trước chúng ta đã có dịp nhắc tới sự quan hệ chặt 
chẽ giữa 6 Thức, 6 Căn, 6 Cảnh, 6 Xúc và 6 Thọ mà một 
hành giả tu tập pháp môn Quán Thọ bắt buộc phải biết 
đến. Ngay trong một lúc hành giả có thể liên kết các vấn 
đề đó lại với nhau thành một qua một sự liên kết thật đầy 


210 


đủ nhưng ngắn gọn. Ví dụ ở đây là một người thích ăn 
sầu riêng thì ngay khi vừa nhìn thấy loại trái này hay 
nghe mùi của nó thì người ta cảm thấy thích thú, hào 
hứng. Cảm giác hào hứng ở đây chính là Thọ Hỷ có được 
từ Nhãn Xúc hoặc Tỷ Xúc. Nhãn Xúc ở đây là Cảnh sắc, 
Nhãn căn, và Nhãn thức. Vậy Thọ Hỷ ở đây phải được 
hành giả ghi nhận rằng đây là Thọ do Nhãn Xúc sanh 
(cakkhusamphassajavedana). Hoặc trong trường hợp 
người ta do nghe mùi mà thích thì Thọ Hỷ ở đây là Hỷ thọ 
do Tỷ Xúc sanh (ghànasamphassajavedana). Cảm: giác 
thích thú lúc ăn miếng sầu riêng được gọi là Thọ Hỷ do 
Thiệt Xúc sanh (jivhasamphassajavedana). Cảm giác đau 
đớn do đụng phải vỏ sầu riêng được gọi là Khổ thọ do 
Thân Xúc sanh (kayasamphassajavedand): Hãy nhớ kỹ 
điêu này, Thọ của Nhãn thức luôn là xả, nhưng Thọ từ 
Nhãn Xúc thì có đủ khổ, lạc, xả. Những vui buồn có từ 
một suy nghĩ nào đó trong đầu của ta thì gọi là cảm thọ 
do Ý Xúc sanh (manosamphassdjävedanä). Từ 6 Căn mới 
có 6 Xúc và cảm thọ từ 6 Xúc được kể thành 6. Trong 
trường hợp kể thành 18 là 3 Thọ căn bản nhân với 6 Căn. 
Kể Thọ có 36 là 18 trên đây nhân với 2 trường hợp là 
cảnh tục lụy (gehasita) và cảnh xuất ly (nekkhamma). 
Cảnh tục lụy là khi 6 Căn biết chúng rồi thì sanh tâm 
phiên não. Cảnh xuất ly là khi 6 Căn biết chúng rồi thì 
sanh tâm'ìa bỏ, chứ không phải bất mãn ( bất mãn là tâm 
sân không phải tâm thiện trong khi lìa bỏ chính là Tâm 
Sở vô tham, vô sân và trí tuệ). 


Như vậy nếu tính chỉ tiết ta có 6 Thọ Ưu tục lụy, 6 Thọ 
Ưu xuất ly, tổng cộng 12 Thọ Ưu. Trường hợp Thọ Lạc và 
xả cũng vậy. Theo kinh Nên Hành Trì (Sevitabbasutta) thì 
ngài Xá Lợi Phất dạy rằng có những Thọ Ưu cần thiết 
cho sự tu tập, không thể gọi là phiền não theo cách hiểu 


211 


thông thường vì chúng là nhịp cầu gián tiếp cho tâm 
thiện. Đó là Thọ Ưu của người đang quán xét Tam 
Tướng, nổi khổ trầm luân hay chuyện nhân quả báo 
ứng...Những lúc này Thọ Ưu được gọi là Ưu Xuất Ly. 3 6 
Thọ này nhân với 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai), ta có 
108 Thọ. 


6 Thọ Ưu tục lụy + 6 Thọ Ưu xuất ly = 12 Thọ Ưu 
6 Thọ Xã tục lụy + 6 Thọ Xã xuất ly = 12 Thọ Xã 
6 Thọ Hỷ tục lụy + 6 Thọ Hỷ xuất ly = 12 Thọ Hỷ 
3 6 Thọ trên x 3 thời = 108 Thọ 


C. KỸ THUẬT QUÁN THỌ 


Ngày nào còn sống với Danh Sắc thì tâm ta còn biết cảnh. 
Tâm còn biết cảnh tốt xấu, còn biết thích ghét thì ta còn 
phải sống với các thứ cảm thọ. Cảm thọ là một khía cạnh 
của sự hiện hữu. Hiểu được cảm thọ là gì và không sống 
trong sự chi phối của nó thì ta chấm dứt sanh tử. Việc 
quán chiếu các cảm thọ được gọi là pháp môn Quán Thọ 
(VedananupassT hay Vedanapariggaha). 


Thọ là một phần Danh Pháp, khi ta sống quan sát cảm thọ 
với Niệm và Tuệ thì phiền não không có cơ hội xuất hiện. 
Từ chỗ tạm thời sẽ có lúc dẫn đến vĩnh viễn. Bản thân các 
cảm thọ không phải là phiền não. Nhưng từ cảm giác 
khó chịu rồi sanh tâm sân, từ cảm giác dễ chịu rồi 
sanh tâm tham, đó mới chính là phiên não. Ai là hành 
giả thì biết rõ điều này. Ngồi lâu thì đau lưng, đi nhiều thì 
mỗõi chân. Nhiều khi cái đau mõi ấy là đối tượng quán 
chiếu của Niệm và Tuệ. Nhưng cũng có lúc sự đau mõi ấy 
là cái cớ để ta có tâm sân hoặc tâm tham (ý muốn thay 
đổi tư thế). Tôi nhắc lại, các thứ cảm thọ không phải là 


212 


phiền não, không phải đối tượng đoạn trừ của trí Tuệ 
Quán. Nhưng theo quy luật vô thường thì sau khi xuất 
hiện ít lâu, chúng tự biến mất. Hoặc khi hành giả có Niệm 
và Định đủ mạnh để kham nhẫn thì dần dần những đau 
mõi không còn được biết đến nữa hoặc không tiếp tục 
xuất hiện nữa. Đó là chuyện tự nhiên. Còn thân tâm thì 
còn cảm thọ. Dễ chịu thì gọi là Lạc thọ hay Hỷ thọ, khó 
chịu thì gọi là Khổ thọ hay Ưu thọ, nằm giữa Khổ và Lạc 
thì gọi là Xả thọ. Xả thọ rất khó nhận diện nhưng ta phải 
cố mà nhận diện. Cái ta cần tiêu trừ không phải là các 
cảm thọ mà là những phiền não đi sau nó. 


Làm cái gì dầu việc lớn hay nhỏ cũng phải cần đến kỹ 
thuật, tức cách thức thực hiện công việc sao cho hiệu quả 
và mau lẹ, nhằm tránh việc mất thời gian mà không được 
hiệu quả bao nhiêu. Hành giả muốn tu phép Quán Thọ 
cũng phải cân đến những bước kỹ thuật mà sau đây là 7 
bước thực tập phải nhớ: 


1. Hành giả trước hết phải tự xác định với mình là đã 
hiểu được Cảm Thọ Là Gì. Câu trả lời là 1, 2, 3, 5, 6, 
18, 36 và 108 Thọ. Phần này đã nói khá kỹ trước đây. 


2. Hành giả phải xác định được Tập khởi (samudaya) 
hay nguyên nhân khiến Thọ có mặt. Câu trả lời đơn 
giản mà cũng truyền thống nhất là 6 Xúc. Đức Phật 
dạy rằng từ 6 Xúc sanh ra 6 Thọ. Chúng cùng lúc có 
mặt không trước sau. Trong kinh có cho ta một ví dụ 
là Căn-Cảnh-Thức giống như mấy cây cọ lửa mà 
người xưa dùng để tạo ra lửa. Khi hai cây que cọ lửa 
chạm vào nhau thì lửa xuất hiện. Sự chạm nhau của 
hai cây cọ lửa giống như sự gặp nhau của Căn-Cảnh- 
Thức để làm nên Xúc và cảm thọ chính là tàn lửa hay 
đóm lửa được tạo ra từ việc chạm nhau của mấy que 


213 


cọ lửa. Khi 6 Xúc làm việc với cảnh khả ý thì Thọ sẽ là 
hỷ hay lạc. Khi 6 Xúc làm việc với cảnh bất toại thì 
Khổ thọ hay Ưu thọ sẽ xuất hiện. Trong trường hợp 
cảnh không là khả ý hay bất toại thì Xả thọ sẽ có mặt. 
Nên nhớ Thọ sanh từ Xúc ở đây phải hiểu là tính 
chung một chuỗi các cảm thọ trong một tâm lộ. Như 
nói do Nhãn Xúc mới có Nhãn Thọ thì ta phải hiểu 
Thọ này tính Từ Tâm Khai Ngũ Môn cho đến 2 Na 
Cảnh. Đặc biệt Thọ ở giai đoạn 7 Đống Lực được xem 
là quan trọng hơn cả vì nó trực tiếp tạo nghiệp, chứ 
không chỉ đơn thuần là đánh giá cảnh một cách máy 
móc như ở các sát-na tâm khác. Trong A-Tỳ-Đàm có 
kể rõ các loại cảnh trần lớn nhỏ, rõ hay mờ. Nếu 6 Xúc 
làm việc với loại cảnh nào thì cảm thọ đi chung với nó 
cũng theo đó mà mạnh hay yếu. Cảm thọ của người 
đang ngậm miếng chanh trong miệng chắc chắn phải 
mạnh hơn của một người chỉ lấy mắt nhìn người ta 
ăn chanh. Trong trường hợp này khi vị chua của 
chanh là cảnh vị thì nó phải là cảnh rõ hơn là trái 
chanh lúc chỉ là cảnh sắc. Xúc sao thì cảnh vậy và 
cảnh sao thì Thọ vậy. 


Phải biết hết những điều vừa nói thì ta mới có thể 
quan sát các cảm thọ một cách đúng mức. Biết về Thọ 
một cách mơ hồ thì hành giả làm sao có thể tu phép 
Quán Thọ. 


Tất cả Danh Pháp và Sắc Pháp đều thực tính Chân Đế 
(sabhava). Cảm thọ cũng vậy. Nếu Xúc có đặc tướng là 
sự chạm nhau của Căn-Cảnh-Thức thì Thọ là sự 
hưởng dụng các khía cạnh của cảnh qua cảm giác. 
Hành giả phải hiểu rõ các khía cạnh Chân Đế của cảm 
thọ một cách cụ thể rõ ràng như là đối với Tứ Đại. Nói 


214 


đến đất thì hành giả phải nghĩ ngay đến hai trạng thái 
cứng hoặc mềm, nói đến nước thì hành giả phải nghĩ 
ngay đến hai khía cạnh tan chảy và ngưng tụ, nói đến 
lửa thì hành giả phải nghĩ đến hai khía cạnh nóng 
lạnh, nói đến gió thì hành giả phải nghĩ đến các khía 
cạnh trương phồng và thúc đẩy, xê dịch. Và nói tới 
Thọ thì hành giả phải nghĩ đến 3 khía cạnh cảm nhận 
của thân tâm đối với cảnh là dễ chịu, khó chịu và vô 
cảm. 


Để dễ dàng hình dung ra ý nghĩa và quan hệ của Xúc 
và Thọ ta có thể liên tưởng hình ảnh sau đây: Đối với 
một người hay vật mà mình chưa từng biết qua, nay 
là lần đầu nhìn thấy thì tạm thời ấn tượng ban đầu 
của ta về người hay vật ấy rất mờ nhạt, nhưng sau 
một vài giây định hình người hay vật ấy, ta biết rõ 
đây là một phụ nữ đẹp, một người nam đẹp, một con 
sâu hay một viên kim cương. Ngay sau lúc nhận diện 
rõ ràng như vậy ta có ngay một cảm giác dễ chịu hay 
khó chịu. Ngay khi Căn-Cảnh-Thức gặp nhau, lúc này 
giống như buổi đầu mới gặp cảnh thì tâm ta vẫn chưa 
thể thích hay ghét. Phải trải qua giai đoạn cảm thọ để 
xác định bằng cảm giác dễ chịu hay khó chịu thì ngay 
sau đó.ta mới có tâm thiện hay bất thiện, thích hay 
phét. Hành giả phải dựa vào đây để nhận diện các 
cảm thọ: Lúc nào là Khổ thọ, lúc nào là Lạc thọ, Xả 
thọ. Buổi đầu dĩ nhiên hành giả chưa thấy quen thuộc 
với việc nhận diện cảm thọ thì phải có chút lúng túng 
hay mơ hồ nhưng nếu thực tập lâu ngày thì khả năng 
nhận diện sẽ bén nhạy và chính xác hơn. Như đối với 
một người đã quen biết lâu ngày thì chỉ cần nhìn thấy 
từ xa hoặc thậm chí chỉ nhìn nghiêng hay nhìn từ phía 
sau lưng họ thì ta vẫn có thể nhận ra họ. 


215 


Cũng như đối với các cảnh Danh Pháp khác, bước đầu 
hành giả phải thấy được thực tướng Chân Đế 
(sabhavalakkhana) của cảm thọ, bước thứ hai là phải 
thấy được diện mạo chung chung của nó 
(samaññalakkhana), tức khía cạnh Tam Tướng trong 
cảm thọ. Bước thứ ba, hành giả phải thấy được tính 
nhân duyên (paccayata) của cảm thọ: Từ 6 Xúc mới 
có 6 Thọ, Xúc mạnh thì Thọ mạnh, Xúc yếu thì Thọ 
yếu, có Xúc thì có Thọ, không Xúc thì không Thọ. Khi 
6 Căn biết 6 trần thì hành giả lập tức biết ngay rằng 
đây là Xúc gì trong 6 Xúc (Nhãn Xúc hay Tỷ Xúc...) và 
hành giả cũng biết rằng Thọ đang cớ mặt là loại Thọ 
øì, tùy vào Xúc mà ta biết Thọ. Từ Nhãn Xúc thì có 
Nhãn Thọ, từ Tỷ Xúc thì có Tỷ Thọ,... 


Bước thứ ba trong phép Quán Thọ là hành giả biết rõ 
thế nào là sự biến mất.của cảm thọ (vedananirodha). 
Câu trả lời là khi nào Xúc không còn thì Thọ không 
còn, Thọ không còn khi 6 Căn không còn và muốn 
vĩnh viễn không còn 6 Căn thì phải hành trì Bát 
Chánh Đạo để chấm dứt tất cả phiền não. Đó là công 
thức Tứ Đế mà cũng là nguyên lý Duyên Khởi: Khi 
Xúc diệt thì 6 Căn diệt, khi 6 Căn diệt thì Danh Sắc 
diệt, khi Danh Sắc diệt thì thức diệt, khi thức diệt thì 
hành diệt, khi hành diệt thì Vô Minh diệt, khi Vô Minh 
diệt thì các hành diệt. Cứ vậy toàn bộ Khổ Uẩn đi đến 
sự tịch diệt. Sự tịch diệt này được bắt đầu từ sát-na 
Tứ đạo. Từ khi Tứ đạo có mặt thì toàn bộ hệ thống 
Duyên Khởi vĩnh viễn ngừng hoạt động. 

Bước thứ tư hành giả phải hiểu rõ cái gì là con đường 
dẫn đến sự tịch diệt của Thọ. Đó chính là sự hành trì 
Bát Chánh Đạo mà cốt lõi là 5 chi đạo thuộc Định và 
Tuệ Học: Chánh Kiến, Chánh Tư duy, Chánh Cần, 


216 


Chánh Niệm và Chánh Định. Ba chi đạo thuộc Giới 
phân thực ra cũng từ 5 chi đạo trên mà có dù xưa nay 
ta vẫn hiểu rằng Giới Học là một bộ phận độc lập và là 
nên tảng cho Định, Định là nền tảng cho Tuệ. 


Níp Bàn là cứu cánh tịch diệt tuyệt đối và muốn 
chứng ngộ Níp Bàn thì ta phải tu tập Bát Chi Đạo. 
Trong thời gian chưa chứng được thánh đạo để dứt 
hẳn phiền não thì trong từng bước tu tập, trí Tuệ 
Quán phàm phu cũng cho ta được một chút khả năng 
đối phó tạm thời với phiền não. Tiếng Páli gọi khả 
năng đó là Tadañgappahana, sự cắt đứt phiền não 
trong từng phút và từng khía cạnh nhỏ. Như nhờ có 
Niệm và Tuệ ta có thể không tham giận trong ít lâu, 
trong một số hoàn cảnh. Trong từng bước hành giả sẽ 
la bỏ dần những ý niệm mà mình đã nuôi dưỡng và 
sống trong đó, buồn vui trong đó từ vô lượng kiếp 
tiên thân. Đó là Thường Tưởng (Niccasaññä - niềm 
hy vọng vào một cái gì lâu bền chắc chắn), Lạc 
Tưởng (Sukhasaññaä - sự tin tưởng vào cái gọi là 
hạnh phúc hay sự ngọt ngào nào đó trong đời sống), 
Ngã Tưởng (Attasañña - sự trông cậy vào một cái tôi 
hay một cá thể nào đó mà mình cho là có thật). Nhờ 
từng phút quán chiếu Tam Tướng trong Danh Sắc, 
hành giả dần dần lìa bỏ được 3 điên đảo tưởng trên 
đây (Vipallasa). Sự lìa bỏ phiền não tạm thời này 
được gọi là Tadangappahanda. 


Cũng trong bước thứ tư này, hành giả phải tự biết thêm 
ba vấn đề nữa: Vị ngọt (assada) của cảm thọ là gì (là 
Hỷ và Lạc), bề trái (adinava) của cảm thọ là gì (là Khổ 
và Ưu) và sự xuất ly cảm thọ là gì (sự nhàm chán ly 
tham đối với các thọ nói chung). 


217 


5. & ó6. Như vừa nói trên đây, hành giả phải biết rõ bản 
chất thật sự của Thọ là gì qua hai khía cạnh tiêu cực 
và tích cực của nó. Tích cực ở đây là sự dễ chịu và tiêu 
cực là sự khó chịu. Có được cái mình thích thì người 
ta vui sướng, gặp phải cái mình ghét sợ thì người ta 
đau khổ. Như vậy cảnh trần nào cũng có thể khiến 
cho người ta sinh phiền não. Trong khi lẽ ra mọi 
người phải hiểu rằng bản chất và lý do của những sự 
dễ chịu hay khó chịu ấy là những gì rất phù phiếm: 
Muốn không được là khổ, không giữ được lâu cái 
mình thích, không tránh được cái mình ghét cũng là 
khổ. Cứ vậy mà gần như là toàn bộ đời sống của 
chúng ta tràn ngập những đau khổ: Những đau khổ 
đến từ thứ ta ghét thì đã đành, mà một nửa sự đau 
khổ trong đời lại đến từ những øì ta thương thích với 
những lý do vừa kể. Như vậy nhận thức được vị ngọt 
và vị đẳng của cảm thọ qua sự quán chiếu thường 
xuyên phải được xem là 2 bước đi quan trọng của 
hành giả tu phép Quán Thọ. 


7. Ở bước đi này hành giả phải nắm chắc được nhận thức 
rằng làm thế nào để không bị nhốt tù trong các cảm 
thọ. Câu trả lời duy nhất ở đây là sự lìa bỏ lòng ham 
muốn thích thú trong các cảm thọ. Người hữu duyên 
hữu trí khi hiểu rõ rốt ráo cái gì là hạnh phúc và cái 
øì là đau khổ (tức vị ngọt và vị đẳng của cảm thọ), 
một cái biết do tự mình thấm thía không phải vay 
mượn từ người khác, thì tự nhiên sẽ bỏ được niềm 
đam mê hứng thú trong những cảm giác ngọt ngào 
và cũng lìa bỏ được sự bất mản trong những cảm 
giác cay đẳng khó chịu. Đó chính là con đường xuất 
ly khỏi các cảm thọ, hành trình la bỏ sự giam hảm 
của nhà tù cảm thọ. 


218 


Con đường giác ngộ của Đức Phật từ lúc còn là Bồ tát đến 
khi thành đạo cũng đã phải trải qua 7 bước vừa kể và 
ngài cũng đã xác định như vậy trong kinh Ñãngasutta: 
“Chính những cái này gọi là cảm thọ, ta nhận diện ra 
chúng theo cách mà xưa nay chưa từng được nghe hay 
biết tới”. Ngài dạy rằng những ai không biết qua 7 vấn đề 
này của cảm thọ nói riêng và của Danh Sắc nói chung thì 
dứt khoát họ chưa phải là một bậc thánh dứt trừ phiền 
não chứng ngộ Níp Bàn. Lý do vì sao vậy? 


Một người là phàm phu thì trong tâm khảm của hợ luôn 
tiêm ẩn những khả năng sâu kín của các thứ phiền não. 
Một khi không hiểu rõ 7 khía cạnh đó của cảm thọ, lúc 6 
Căn biết 6 trần họ sẽ khởi lên tham giận: Phiền não ở 
phàm phu giống như lửa. Lúc bình thường ta không biết 
lửa ở đâu, nhưng khi nhân duyên hội đủ thì lửa sẽ tự 
nhiên có mặt. Phiền não ở một phàm phu cũng vậy, khi 
căn-cảnh-thức gặp nhau hình thành nên 6 Xúc. 6 Xúc là 
điều kiện cho 6 Thọ. Người không hiểu biết gì về 6 Thọ 
qua 7 khía cạnh vừa nói thì 6 ái hay sân tâm sẽ lập tức có 
mặt. Với họ thọ nào cũng có thể là duyên cho phiền não. 
Thọ mãnh liệt thì tham giận mãnh liệt, thọ mờ nhạt thì 
phiền não vi tế. Phiền não càng mạnh thì đau khổ càng 
nhiều dầu đó là tham hay giận, thích thú hay bất mãn. 


Về kỹ thuật tu tập phép Thọ Quán, bước đầu hành giả 
phải thành tựu giới hạnh vì đó là điều căn bản để họ ổn 
định cảm thọ trước khi đủ bình tâm và sáng suốt để quan 
sát cảm thọ. Người có tam nghiệp bất tịnh sẽ thường 
xuyên sống trong sự áy náy bồn chồn (vippatisära), trong 
A-Tỳ-Đàm gọi đó là Trạo Hối (kukkucca). Khi Trạo Hối có 
mặt thì Hỷ Duyệt (pitipamojja) vắng mặt. Khi Hỷ Duyệt 
vắng mặt thì Khinh An (passaddhi) vắng mặt. Khi Khinh 


21 


An vắng mặt thì Tâm Lạc (sukha) cũng vắng mặt. Khi 
Tâm Lạc vắng mặt thì Định (Samadhi) vắng mặt. Khi 
Định vắng mặt thì Tri Kiến như thật (yathabhuta- 
ñãnadassang) cũng bị vắng mặt. Từ điểm này, ngài Xá Lợi 
Phất đã gợi ý cho ta con đường tu tập qua Thất Tịnh, 
được ví dụ như 7 trạm xe mà người ta phải trải qua để 
đến được chỗ mình muốn. 


Thất Tịnh là 7 sự trong sạch mà hành giả buộc phải có để 
chứng thánh, gồm Giới Tịnh, Tâm Tịnh, Kiến Tịnh, Đoạn 
Nghi Tịnh, Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh, Đạo Lộ Tịnh và Tri 
Kiến Tịnh. Ngài Punna Mantaniputta đã giải thích rằng 
Giới hạnh thanh tịnh là nền tảng cho Tâm Tịnh (3 loại 
Định). Tâm Tịnh là nần tảng cho Tri kiến như thật (khả 
năng hiểu đúng bản chất Danh Sắc). Tri kiến như thật ở 
đây bao gồm Kiến Tịnh và Đoạn Nghi Tịnh. Hai tịnh pháp 
này là nói chung về khả năng phân biệt Danh Sắc, nhận 
thức Tam Tướng và Duyên Khởi của chúng. 


Trong pháp môn Tuệ Quán nói chung và phép Quán Thọ 
nói riêng, phân tích rộng rãi thì là hành trình tu tập Bát 
Chánh Đạo hay thậm chí 37 Phẩm Trợ Đạo, nhưng trong 
thực tế hành giả chỉ tập chú vào 2 mũi nhọn công phu là 
Chánh Niệm và Tỉnh Giác. Như Đức Phật cũng đã vô số 
lần nhấn mạnh: “Này các tỳ kheo cách duy nhất để chạy 
đua với thời gian là sống Chánh Niệm và Tỉnh Giác. Đây 
là lời giáo giới của ta cho các ngươi”. (Sati, bhikkhave, 
bhiRRhu, sampujano kalam agameyya ayam vo amhakam 
anusasanI) 


Chạy đua với thời gian ở đây có nghĩa là chờ chết, là sống 
nốt quảng đời còn lại trước khi tắt thở. Ai trong đời này 
cũng phải có lúc kết thúc mạng sống, nhưng có đến hai 


220 


cách chờ chết: Thanh thản và an lạc chờ nó đến hay lo 
lắng sợ hãi trước khi cái chết xảy ra. Trong tiếng Päli có 
động từ Kalam karoti có nghĩa là “Chết, mệnh chung, từ 
trần, khuất núi, quá vãng”. Nhưng nghĩa đen của động từ 
này có nghĩa là đóng lại dòng chảy của thời gian. Ta có 
sống đến bao lâu đi nữa thì chính cái chết sẽ khiến mọi 
thứ trước đây trở nên vô nghĩa như là chưa từng xảy ra. 
Và người học Phật ai cũng phải hiểu rằng bất cứ giây 
phút buôn vui thiện ác nào trong đời cũng chỉ xảy ra một 
lần duy nhất mà thôi. 


Cảm giác hay tâm trạng nào cũng chỉ tồn tại trong một 
sát-na. Nên giây phút nào trong đời cũng là giây phút đầu 
tiên và cuối cùng. Cái chết là một kết thúc đáng sợ đối với 
nhiều người vì dầu ta muốn hay không nó vẫn phải xảy 
đến. Nhưng người học đạo thì phải nhìn về cái chết bằng 
một nhận thức khác, khi họ hiểu rằng mình thực ra đang 
chết trong từng giây, từ Danh đến Sắc. Người không hiểu 
rõ buồn vui, sống chết là gì theo ý nghĩa rốt ráo của lời 
Phật thì cứ ham sống sợ chết vì đối với họ sống và chết là 
hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó đời sống 
thực ra là một hành trình của vô số lần chết. 


Nếu không phải là cái chết của vị La Hán thì sự mệnh 
chung ở kiếp sống này cũng được tiếp nối với kiếp sống 
khác bằng một sát-na tâm, giống hệt như sự tiếp nối của 
những khoảnh khắc buồn vui trong đời sống này cũng 
luôn được tiếp nối bằng một hay nhiều sát-na tâm trung 
gian. Vì không hiểu được điều này nên ta thường sợ hãi 
cái chết cuối đời hơn là cái chết ngay thuở bình sinh. Từ 
đó mới có lòng tham sống (jïvitanikanri), do tác động của 
Hữu Ái (bhavatanhä). Ngay đến một người dầu đang 
sống trong một tình trạng tồi tệ đến mấy thì cũng vẫn 


221 


luôn yêu thích sự sống hơn là ý muốn tìm đến cái chết. 
Ta hãy để ý xem ai là người có đủ can đảm để hướng đến 
cái chết ? Phần lớn trong số họ nếu không phải vì một lý 
tưởng hy sinh ghê gớm nào đó, số còn lại phải là những 
người đã chán chường cuộc sống đến mức cùng tột. Theo 
Phật pháp mà nói, sự chán chường đó đi ra từ một ngã 
chấp “ Tôi đang bị thế này, cuộc đời đang đối xử với tôi 
như thế kia”. Họ không muốn sống chỉ vì muốn chạy trốn 
cái đang diễn ra trước mắt, đang đè nặng trên đầu của họ 
và họ không thật sự hiểu đó là gì. Còn riêng sự chán ngán 
Danh Sắc của hành giả thì lại khác hoàn toàn. Họ chán 
chường trong một sự điềm tỉnh và đầy hiểu biết. Họ 
không tha thiết sự tồn tại của Danh Sắc chỉ vì hiểu rõ 
chúng thật ra là gì. Ở đây ta phải thấy rõ sự khác biệt rất 
lớn giữa sự chán ăn của một người bệnh và sự kiêng ăn 
của một người hiểu rõ các món ăn. 


Quý vị có để ý thấy Đức Phật đã dùng chữ “Anupassana” 
để gọi sự quán chiếu các Niệm Xứ. Chữ này có nghĩa là sự 
quan sát liên tục, sự nhìn ngắm không gián đoạn, sự lập 
lại nhiều lần việc quan sát trên Tứ Niệm Xứ. Niệm Xứ ở 
đây có bốn, tức bốn loại đối tượng mà hành giả phải liên 
tục trong từng ngày và từng giờ dùng Niệm và Tuệ để 
quan sát. Bốn Niệm Xứ chính là cảnh Danh Sắc được chia 
nhỏ ra, giúp hành giả quan sát Danh Sắc từ thô thiển đến 
vi tế. Thô thiển là quan sát qua từng hơi thở, từng động 
tác và tư thế sinh hoạt...Và vi tế là những tâm trạng cảm 
xúc diễn ra trong lòng mình, hay qua 6 Căn của mình. 
Hành giả phải trau dồi Niệm và Tuệ chẵng những thường 
xuyên mà còn là thường trực để luôn sống trong một 
nhận thức rõ ràng và tỉnh táo rằng đây là Danh, đây là 
Sắc, đây là cảnh Danh Sắc, sự ghi nhận này là Danh Pháp, 
Danh Pháp đang quan sát Danh Sắc, ở đây không có ai 


222 


làm việc quan sát, cũng không có ai là đối tượng bị 
quan sát. 


Trong Sớ giải kinh Đại Niệm Xứ có nói đến 4 thứ Tỉnh 
Giác (sampajañña hay sampajana) để hướng dẫn và mô 
tả đời sống tỉnh thức liên tục của một hành giả Tuệ Quán: 


1. Sappäyasampajafña: Là khả năng tỉnh thức liên tục để 
biết rõ những sinh hoạt hay hoạt động nào là thuận 
tiện và thích hợp cho công phu tu tập. 


2. Sãtthakasampajafñna: Là khả năng tỉnh thức liên tục để 
chọn lấy những sinh hoạt hay hoạt động hữu ích, đủ 
để hỗ trợ cho việc tu tập. 


3. Gocarasampajañña: Là khả năng tỉnh thức liên tục để 
biết rõ đâu là nơi chốn sinh hoạt thích hợp, ai là người 
có thể tiếp xúc và cái gì là đề tài suy nghĩ an toàn cho 
việc tu tập cho mình. 


4. Asammohasampajafñña: Là khả năng tỉnh thức liên tục 
để luôn sống trong nhận thức rõ ràng rằng chỉ có 
Danh Sắc làm việc với Danh Sắc, ở đây không có một 
cái tôi hay cá nhân nào hết. 


Đối với một hành giả tu phép Quán Thọ thì cũng cứ theo 
những gì vừa nói mà tu tập. Nghĩa là thay vì cảnh đề mục 
là thân, hay tâm thì ở đây thu gọn trong cảm thọ và cũng 
vẫn y cứ theo những gì vừa trình bày. Chẵng hạn như với 
4 phép tỉnh thức (sampajana), vị ấy luôn biết rõ cái gì có 
thể giúp ích cho phép Quán Thọ, cái gì có thể hỗ trợ cho 
phép Quán Thọ, người và chỗ nào thích hợp cho phép 
Quán Thọ, Thọ Uẩn không phải là của ai, nó là một trong 


223 


5 Uẩn, hiện giờ Niệm và Tuệ đang quan sát cảm thọ. Ở 
đây không có ai quan sát. Cả cảm thọ là cái được quan sát 
và tâm quan sát cảm thọ đều không phải là tôi hay bất cứ 
al. 


Nói chung quy, về kỹ thuật đại khái thì việc Quán Thọ 
hay đối với các Niệm Xứ khác hầu như là giống nhau. Có 
điều là vì bản thân các đề mục Niệm Xứ có chút sai biệt 
nên kỹ thuật áp dụng cho từng Niệm Xứ cũng có chỗ khác 
biệt. Chẵng hạn như ba sự quán xét sau đây cũng có thể 
áp dụng cho các Niệm Xứ khác, với những thay đổi cần 
thiết: 


- - Hành giả biết rõ có tất cả ba loại cảm thọ. Thọ xã 
không phải thọ lạc, thọ lạc không phải thọ khổ. 


- - Hành giả biết rõ các thọ phải dựa vào Xúc mà có. Có 
Xúc thì có thọ, không Xúc thì không thọ. 


- - Hành giả biết rõ 6 Căn là vô thường (anicca), 6 Xúc 
(phassa) là vô thường và cảm thọ có từ 6 Xúc cũng là 
vô thường. Cái gì vô thường thì bất ổn, bất an 
(dukkha),:cái gì bất an thì là cũng là vô ngã (anatta). 


Những nhận thức này buổi đầu có thể chỉ là mơ hồ, mờ 
nhạt nhưng theo thời gian sẽ ngày một rõ ràng và cụ thể 
hơn. Vì như tôi đã nói từ đầu thì tâm an tịnh được bao 
nhiêu thì Hỷ duyệt và Khinh an nhiều bấy nhiêu, Khinh 
an được bao nhiêu thì khả năng định tâm sẽ mạnh bấy 
nhiêu. Định tâm mạnh bao nhiêu thì Tri kiến như thật sẽ 
sáng bấy nhiêu. Tri kiến như thật sáng bao nhiêu thì việc 
quan sát 6 Xúc cũng rõ bấy nhiêu. 6 Xúc được thấy rõ bao 
nhiêu thì 6 Thọ cũng được thấy rõ bấy nhiêu. 


224 


D. TÁC DỤNG CỦA PHÉP THỌ QUÁN ĐỐI 
VỚI PHIÊN NÃO 


Khi hành giả sống quán chiếu các thọ của thân tâm qua 
khía cạnh Tam Tướng trong một thời gian dài thì điều tự 
nhiên sẽ thấy ngay hai khía cạnh đặc biệt của cảm thọ là 
thọ nào cũng do duyên tạo và có rồi thì phải bị mất. Từ 
đây niềm đam mê đối với các thọ không còn chỗ dựa nữa. 
Ái tiềm tàng (räãgãnusaya) là khuynh hướng tâm lý ham 
thích trần cảnh cũng dần dần bị bào mòn. Ta cũng nên 
biết thêm rằng ham thích và bất mãn là một cặp phiền 
não nuôi dưỡng lẫn nhau: Có thích mới có ghét. Khi Ái 
tiêm tàng bị bào mòn thì Sân tiềm tàng (pãtighanusaya) 
cũng bị bào mòn. Khi hai thứ phiền não tiềm tàng này bị 
bào mòn thì cũng có nghĩa là Vô Minh tiềm tàng 
(avi7anusaya) cũng bị bào mòn. Các thọ trong nhận thức 
của hành giả lúc này không-có øì khác nhau bởi cái nào 
cũng chỉ là thứ đang sanh lên và vừa diệt mất. Như một 
người đang ngồi trên chiếc xe chạy nhanh thì bất cứ cây 
lá nào đang lướt nhanh qua mắt họ cũng cơ hồ giống 
nhau vì cùng đều là những vệt mờ thoáng qua. Đương sự 
không hề có lòng nắm níu bất cứ một cành lá đặc biệt 
nào. Khi có lòng nắm níu thì mới có sự thương thích hay 
ghét sợ, khi xem chúng chỉ là cảnh Tam Tướng thì tình 
trạng ghét sợ hay thương thích không còn nữa. Sau đây 
là 3 điều quan trọng hành giả nên nhớ: 


1. Khi quán Tam Tướng trên các thọ Hỷ Lạc thì hành giả 
sẽ không còn thương thích. Với người không tu tập thì 
hỷ lạc ở đâu thường tham ái cũng xuất hiện ở đó. 


227 


2. Với người không tu tập thì khổ ưu ở đâu thì sân tâm 
cũng sẽ có mặt. Với hành giả có tu tập thì khổ ưu 
không phải là điều kiện cho sân tâm có mặt. 


3. Với người không có tu tập, khi sống trong xả thọ thì 
hầu hết là bằng tâm tham xả thọ hay tâm si. Với hành 
giả thì không phải vậy, bởi thọ nào cũng là cảnh Tam 
Tướng để Niệm và Tuệ có mặt. 


Trong nhận thức của hành giả tu tập pháp môn Thọ 
quán, toàn bộ thân tâm chỉ là 6 Xúc và 6 Thọ. Mỗi căn khi 
tiếp xúc với trần cảnh đã là một thứ Xúc và Xúc ở đâu thì 
thọ cũng ở đó. Như vậy ta hoàn toàn chính xác khi hiểu 
rằng thân tâm này chỉ là thế giới của cảm thọ. Còn có mặt 
trên đời thì không ai có thể sống tách rời các cảm thọ. Và 
trách nhiệm của hành giả quán thọ chỉ là sống quan sát 
sự đến và đi của các thọ. Giáo lý Duyên Khởi đã dạy cho 
ta biết rằng toàn bộ đời sống của mỗi chúng sanh chỉ là 
sự hiện hữu của 6 Căn. Khi 6 Căn làm việc thì cùng lúc 6 
Xúc và 6 Thọ cũng có mặt. Như vậy khi quan sát các thọ 
cũng có nghĩa là ta đang quan sát toàn bộ đời sống của 
mình. 


Chỉ khi nào 6 Căn không còn nữa thì 6 Xúc mới biến mất. 
Điểm tựa của 6 Căn chính là Danh Sắc, Danh Sắc chỉ biến 
mất khi điểm tựa của nó là thức không còn nữa. Thức sẽ 
không còn nữa khi ba Hành không tôn tại. Và 3 Hành sẽ 
chấm dứt khi Vô Minh được chấm dứt. Và làm thế nào để 
chấm dứt Vô Minh? Như trên đã nói, khi hành giả quán 
chiếu thấy được bản chất Tam Tướng của Danh Sắc, mà ở 
đây là các thọ thì tham tiềm tàng, sân tiềm tàng và Vô 
Minh tiềm tàng sẽ được bào mòn rồi chấm dứt. Tiến 
trình này có thể hiểu được qua hình ảnh một ngọn đèn 


226 


dầu: Phiền não giống như dầu, 6 Căn và 6 Xúc giống như 
tim đèn, ngọn lửa giống như các thọ. Các món này phải 
dựa vào nhau để làm việc. Chỉ cần thiếu một trong số đó 
thì ngọn đèn không còn là ngọn đèn nữa. 


Cứu cánh Níp Bàn trong trường hợp này không phải ở 
đâu xa mà nằm ngay trong chính nhận thức của quý vị. 
Quý vị có tu tập tại đây hay vượt ngàn dặm để đến một 
nơi nào khác thì sự giải thoát cũng chỉ có thể tìm thấy 
ngay trong chính nhận thức của mình. 


227 


Duyên Khởixuôi | Duyên Khởi ngược 
Hành 3 Hành hữu lậu Phúc Hành vô lậu 


Tham, Sân (do Vô | Niệm, Tuệ (do trí tuệ 
minh trong Tứ Đấ) | trong Tứ Để) 


Thấy đắng cay, ngọt | Chỉ thấy sanh, diệt 


6 Căn+6 
Trâần+ 6 Thức 
(6 Xúc) 


6 Trân đời 
này 


bùi 


Có 5 Thọ trong ác 


pháp 


Tham Sân dẫn đến: 


6 Căn đời sau 
6 Xúc đời sau 
6 Thọ đời sau 
6 Ái đời sau 

6 Thủ đời sau 
6 Hữu đời sau 
Sanh đời sau 


Lão, Tử, Sâu bi 


5. Thọ trong thiện 
pháp 


Duyên 37 phẩm Bồ-đề 


Niệm Tuệ KHÔNG dẫn 
đến: 

6 Căn đời sau 

6 Xúc đời sau 

6 Thọ đời sau 

6 Ái đời sau 

6 Thủ đời sau 

6 Hữu đời sau 

Sanh đời sau 


Lão, Tử, Sâu bi 


228 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng chúng ta 
không thể và cũng không cần chỉnh phục tất cả vũ trụ 
bằng đôi chân của mình nhưng ta không thể hoàn toàn 
mù tịt về bản chất vũ trụ mà có thể chấm dứt đau khổ. 
Trong Chú giải nói rõ đoạn kinh này như sau: Tất cả thế 
giới đều là Khổ Đế, tất cả niềm đam mê của chúng sinh 
đều là Tập Đế, sự vắng mặt của Khổ và Tập chính là Diệt 
Đế, Bát Chánh Đạo chính là con đường dẫn đến Diệt Đế. 
Tứ Đế chính là bản chất của tất cả vũ trụ. Ta có thể ngồi 
yên một chỗ, không đi dâu hết nhưng hiểu được Lý Tứ 
Đế thì cũng là hiểu là được tất cả vũ trụ. Chính sự hiểu 
biết này giúp ta giải thoát sanh tử. 


Pháp môn Niệm Xứ chính là hành trình khám phá bản 
thân mỗi người. Danh Sắc của mỗi người là cả một thế 
giới. Tất cả đau khổ đều bắt đầu từ nhận thức sai lầm của 
chúng ta đối với Danh Sắc và-con đường giải thoát chính 
là hành trình giải thoát đúng đắn của Danh Sắc. Chúng ta 
phải hiểu rằng bản thân Danh Sắc là Khổ Đế, niềm đam 
mê trong Danh Sắc là Tập Đế. Do đam mê trong Danh Sắc 
hiện tại, ta mới tạo ra Danh Sắc tương lai. Tu tập Đạo Đế, 
tức khả năng nhận thức Khổ Đế và Tập Đế sẽ giúp ta 
chấm dứt hai Đế đó. Ngay bây giờ không có Tập Đế thì 
tương lai sẽ không có Khổ Đế. Hiểu được Khổ Đế hiện tại 
thì mới trừ được Khổ, Tập tương lai (và cả Tập Đế hiện 
tại). Nhờ vậy trong tương lai sẽ không có Khổ Đế. Để làm 
được điều này chỉ có pháp môn Tứ Niệm Xứ, một con 
đường hành trì đòi hỏi cùng lúc cả tám chỉ đạo. Nói vậy 
có nghĩa là tu tập Niệm Xứ chính là phát triển Đạo Đế để 
chấm dứt Tập Đế, kết thúc Khổ Đế bằng cách chứng ngộ 
Diệt Đế. Mà Niệm Xứ ở đây là Thọ Quán Niệm Xứ, sống 
chuyên tâm quan sát các thọ để thấy chúng do duyên mà 
có và có rồi phải bị mất, chính là hành trình Đạo Đế vậy. 


229 


mm. na 


Định nghĩa | Mọi thứ trong | Niềm đam Con đường 
đời mê trong | mặ ủa | dẫn sự vắng 
mọi thứ mặt 


Chi pháp Danh Sắc (18 |3 Ái trong Bát Chánh 
Giới) cảnh Danh Đạo (nói 

Sắc rộng là 37 

phẩm Bồ-đề 


Tương quan | Quảquá khứ |Nhân hiện | Đíchđến |Con đường 
tại đưa tới 


Trí tuệ Thiền Quán có được từ việc tu tập Niệm Xứ được 
chia ra thành hai cấp độ: 


- - Cấp độ 1 là giai đoạn nhận thức bằng trí tuệ phàm 
phu mà xưa nay ta vẫn gọi là các tầng Thiền Tuệ qua 
các giai đoạn phân biệt Danh Sắc, quan sát Tam 
Tướng của Danh Sắc để sợ rồi chán đối với Danh Sắc 
ở mức độ tương đối. Tương đối có nghĩa là một cái 
thấy chưa rốt ráo và cũng chỉ có thể khiến phiền não 
tạm thời vắng mặt. 


- _ Cấp độ trí tuệ Thiên Quán thứ hai là khả năng nhận 
thức bằng thánh trí của một người tối thiểu đã chứng 
được Sơ Quả. Chính cái biết của thánh trí mới đủ sức 
giúp ta thấy rõ Níp Bàn là gì và đoạn trừ vĩnh viễn 
một phần hay toàn bộ các phiền não. Cái biết bằng trí 
tuệ phàm phu có thể lúc vây lúc khác nên tác dụng 


230 


cũng chỉ ở mức hạn chế. Chỉ riêng cái biết của thánh 
nhân là tuyệt đối không thay đổi nên tác dụng của 
thánh trí cũng là tuyệt đối. Như đã nói thánh trí có 
nhiều cấp độ, chưa đạt tới quả vị La Hán thì một vị 
thánh Hữu học vẫn còn 3 điều chưa được rốt ráo, đó 
là nhận thức về Danh Sắc, về Níp Bàn và khả năng đối 
phó phiền não. Nói gọn lại thì thánh Hữu học còn 
nhiều việc phải làm, nói gì là phàm phu. 


Nhiều người hiểu lầm rằng có bốn loại Níp Bàn khác 
nhau cho bốn tầng thánh, nhưng thật ra không phải vậy. 
Níp Bàn chỉ có một nhưng cái thấy của bậc thánh thấp 
không được rõ ràng như tâng thánh cao. Và sự an tĩnh 
tâm hồn của một hành giả phàm phu chỉ là Tỉnh Giác Chi 
(Passaddhisambojjhanga) Hiệp Thế chứ không phải là 
Níp Bàn dành cho phàm phu như nhiều người vẫn tưởng. 
Ở phàm phu, cái gì cũng chỉ là tạm bợ và tương đối, từ trí 
Tuệ Quán chiếu Danh Sắc đến sự lắng yên phiền não hay 
một sự an bình nào đó trong tâm hồn mà nhiều người 
tưởng là Níp Bàn thật ra đều là những thành tựu ngắn 
hạn, lúc có lúc không. 


Đối với một hành giả tu tập pháp môn Thọ quán thì toàn 
bộ Danh Sắc được ghi nhận qua cửa ngõ cảm thọ. Chưa 
chứng được quả vị La Hán, thì hành giả còn phải nỗ lực 
dài hạn trường kỳ trong công phu quan sát các thọ, dù đó 
là thọ thân hay thọ tâm, thọ trong tâm thiện hay bất 
thiện. Niệm và Tuệ của hành giả phải đủ mạnh để thấy 
rằng thọ nào cũng là cảnh Tam Tướng, không có thọ nào 
đáng để ta theo đuổi hay trốn chạy. Vui sướng đến mấy, 
buồn khổ đếnmấy, tẻ nhạt đến mấy cũng đều là cảnh 
Tam Tướng. Khi ta không bị hỷ lạc làm cho khởi tâm 
tham thì cũng sẽ không bị khổ ưu làm cho khởi tâm sân. 


231 


Hành giả thấy thọ nào cũng do duyên tạo mà có, có rồi 
đều phải bị mất đi. Thọ nào cũng là vô thường, cũng đều 
nằm trong 3 khổ và đương nhiên là đều vô ngã. Từ nhận 
thức đó, các phiền não sẽ theo thời gian mà dần dần tiêu 
mất khi ta chứng ngộ thánh trí. 


Trong kinh Đa Thọ của Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy 
rằng Níp Bàn là thứ an lạc tối thượng. Ta phải biết rằng 
đó chỉ là một cách mô tả để người nghe hiểu rằng không 
có thứ hạnh phúc nào sánh được với niềm an lạc của một 
bậc thánh, người thấy rõ Níp Bàn là gì. Chính niềm vui 
của vị thánh mới được gọi là niềm hạnh phúc tối thượng. 
Như niềm vui của một người sở hữu được viên kim 
cương to nhất thế giới. Niềm vui đó ở người sở hữu chớ 
không phải ở viên kim cương. Trong khi đó, Níp Bàn nằm 
ngoài 5 Uẩn, nằm ngoài mọi cảm giác. Chỉ có người 
chứng ngộ thánh trí mới có thể hiểu được Níp Bàn thật 
sự là gì. Riêng đối với phàm phu thì chúng ta chỉ có thể 
hình dung đại khái rằng muốn chứng ngộ Níp Bàn thì tối 
thiểu phải lìa bỏ được Thân Kiến, tức dứt hẳn ý niệm 
“Tôi là, của tôi” khi nhìn về các pháp. Chính ngài Udayi 
cũng từng hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng Níp Bàn nằm ngoài 
mọi cảm thọ thì sao gọi là an lạc tối thượng, thì ngài Xá 
Lợi Phất trả lời rằng: “ Níp Bàn là an lạc tối thượng vì 
nằm ngoài mọi cảm thọ.” Còn nằm trong cảm thọ là còn 
nằm trong Tam Tướng, sao gọi là an lạc tối thượng được. 
Điều này hoàn toàn đối lập với cách nghĩ thông thường 
của phàm phu chúng ta khi chúng ta cứ luôn cho rằng 
hạnh phúc là cái gì đó gắn liền với cảm giác. Bà 
Dhammadinna có một lời giải thích rất tuyệt vời về vấn 
đề này như sau: Khổ và Ưu cộng lại thành Khổ Khổ, Hỷ 
và Lạc cộng lại thành Hoại Khổ, còn Xả thọ thì nằm 
trong Hành khổ. Như vậy một khi còn có thọ là còn có 


232 


khổ. Níp Bàn không phải là cái gì khiến ta khó chịu nên 
không phải là Khổ Khổ (dukkhadukkha), Níp Bàn không 
phải là cái gì đó có thể mất đi nên không phải là Hoại Khổ 
(viparinamadukkha) và Níp Bàn cũng không phải do 
duyên tạo, không bị lệ thuộc bất cứ điều kiện nào nên 
cũng không phải là Hành Khổ (abhisankharadukkha). 
Nếu phải miễn cưỡng tìm một ví dụ để diễn tả Níp Bàn 
thì ta chỉ có thể tạm thời hình dung như sau: Níp Bàn là 
sự nghỉ ngơi đối với người mỏi mệt hay như sự bình 
phục của một người vừa trải qua một cơn bệnh. Sự nghỉ 
ngơi là đối lập lại với sự mệt mõi, sự bình phục là đối lập 
lại với sự bệnh hoạn. Níp Bàn được gọi là an lạc là vì đối 
lập lại 3 Khổ. 


Một lẽ nữa, trong suốt một thời gian dài quan sát Danh 
Sắc, hành giả đã quen với việc nhìn đâu cũng thấy sự tan 
nát gãy đổ, nên khi chứng nghiệm được Níp Bàn là gì, 
hành giả không còn có cái cảm giác bấp bênh thiếu tin 
cậy như trước đây. Chỉ cần chứng ngộ Sơ Quả, hành giả 
sẽ thấy răng mình vừa tìm được một điểm tựa nằm ngoài 
Tam Tướng, phiền não. Hành giả thấy rằng những gì 
khiến mình khó chịu là khổ đã đành, mà ngay đến những 
øì khiến mình đễ chịu lại cũng là một thứ khổ khác, khổ 
là vì nó không bền và sẵn sàng nhường chỗ cho những 
thứ khiến mình khó chịu. Đó là lý do vì sao Tam Tướng 
không rời nhau. Ở đâu có vô thường ở đó có khổ. Cái gì 
còn nằm trong 3 khổ thì là vô ngã. Níp Bàn dĩ nhiên là vô 
ngã nhưng tuyệt đối không có vô thường và khổ. Cái gì 
còn bị lệ thuộc các duyên thì còn phải bị vô thường, và 
không có duyên nào là không vô thường. Mà nếu duyên 
là vô thường thì cái nó tạo ra dĩ nhiên cũng là vô thường. 


233 


Có một chuyện quan trọng mà tất cả người học Phật và 
hành giả bắt buộc phải biết và phải nhớ đó là vấn đề 
phiền não tiềm tàng. Ngày nào chưa chứng được La Hán 
thì cái thấy của ta trong Danh Sắc chưa được rốt ráo. Khi 
cái thấy chưa được rốt ráo thì làm sao có thể diệt trừ 
phiền não một cách rốt ráo. Nếu phiền não chưa được 
diệt trừ rốt ráo thì sự an lạc của ta cũng không thể nào 
rốt ráo. 


Khoảng cách giữa pháp lạc và dục lạc luôn rất nhỏ. Sự 
ham thích trong các trần cảnh là tham ái đã đành mà 
ngay đến sự ham thích đối với phỉ lạc hay hỷ duyệt lúc 
đang tu tập lại là một hình thức tham ái khác. Nó tỉnh vi 
hơn và có một vỏ bọc rất chắc chắn nên nếu hành giả 
không đủ Niệm và Tuệ thì không thể nào biết được đó là 
tham ái. Nên cách tốt nhất để tránh không bị mắc bẩy là 
hành giả phải luôn tâm niệm rằng khổ ưu là điều kiện 
cho sân tâm, hỷ lạc là điều kiện cho tham ái. Tham hay 
sân đều là phiền não, hỷ lạc hay khổ ưu cũng đều vô 
thường. Chính nhờ tâm niệm này, hành giả không bị rơi 
vào cạm bẩy của phiền não như rất nhiều người vẫn 
thường bị: Thấy hỷ lạc tưởng là Níp Bàn mà không hêề 
biết đó là tham ái. Thấy phiền não mà không biết đó là 
phiền não để rồi cho cái không phải Níp Bàn là Níp Bàn. 
Cạm bẩy này giăng đầy trên con đường tu tập của mỗi 
chúng ta từ Thiền Quán đến Thiên Chỉ, từ tâng thiên thấp 
nhất đến tầng thiền cao nhất. 


Như vậy điểm cốt lõi của pháp môn Thọ Quán Niệm Xứ là 
luôn cảnh giác với từng cảm thọ: Thấy khổ ưu thì biết là 
khổ ưu, cái gì là vô thường thì biết rõ nó là vô thường, 
thọ trong phiền não thì biết rõ là thuộc phiền não. Đối 


234 


với hỷ lạc cũng vậy. Cứ thế cho đến khi nào chứng quả La 
Hán thì mới thôi. 


Tôi nhắc lại, phiền não tiềm tàng là khả năng bộc phát 
của các tâm bất thiện. Lúc bình thường ta khó mà ngờ 
được rằng lòng đam mê, sự nóng giận của mình hay Tà 
Kiến của mình lại có thể tệ hại đến vậy. Với một người 
không có tu tập Tuệ Quán thì thân tâm trong hoàn cảnh 
nào cũng đều là môi trường cho các thứ phiền não tiêm 
tàng trổi dậy. 


Ba thọ là một diện mạo khác của Danh Sắc. Khi ta loại trừ 
được Ái, Sân và Vô Minh đối với ba thọ thì các phiền não 
còn lại cũng tự dưng được giải quyết. 


E. NHẬN THỨC VỀ BA THỌ TRONG TUỆ 
QUÁN 


Trước hết ta nói về Lạc thọ (Hỷ thọ). Với một người 
không học giáo lý, không hành trì Niệm Xứ thì khi nghe 
đến Khổ thọ họ nghĩ ngay đến cái gì khiến mình khó chịu 
và Lạc thọ trong cách nghĩ của họ cũng chỉ là cái gì khiến 
họ dễ chịu. Trong tỉnh thần Niệm Xứ thì vấn đề có khác. 
Khổ thọ là thứ cảm xúc có mặt để chờ đợi Lạc thọ và xả 
thọ. Lạc thọ và xả thọ có mặt để chờ đợi sự xuất hiện của 
Khổ thọ. 3 hay 5 thọ có mặt để dọn đường cho nhau, để 
chờ đợi nhau: Sau thọ này sẽ là thọ kia, tình trạng này 
không thể đổi khác. Thọ nào cũng chỉ có mặt trong 
khoảnh khắc rồi biến mất để nhường chỗ cho một cảm 
thọ khác. Chỉ có hành giả mới thấy rõ và thấm thía điều 
này. Khổ thọ thì khiến mình khó chịu ngay lập tức, 
Lạc thọ thì khiến mình khó chịu ngay khi nó biến 
mất. Đó là lý do Phật dạy hỷ lạc là Hoại Khổ, cái làm cho 


235 


người ta khó chịu bằng cách biến mất, thay vì Khổ thọ là 
thứ cảm giác khiến người ta khó chịu ngay khi nó có mặt. 
Cũng vì lẽ này, Phật mới dạy rằng Lạc thọ là vô thường, 
Khổ thọ là mũi tên nhọn. Khổ thọ trực tiếp khiến ta thấy 
đau khổ, Lạc thọ khiến ta gián tiếp thấy đau khổ. Khi Lạc 
thọ được nhận thức đúng như những gì vừa nói thì sẽ 
không là điều kiện cho ái tiềm tàng bộc phát, và khi Khổ 
thọ được quan sát theo cách vừa nói thì cũng sẽ không là 
điều kiện cho sân tiềm tàng bộc phát. 


Trong kinh có câu này mà hành giả bắt buộc phải nhớ: 
Phải thấy lạc là khổ, phải thấy khổ là mủi tên và phải thấy 
xả là vô thường. Cảm thọ nào cũng:do duyên tạo, các 
duyên đó là vô thường và các thọ được chúng tạo ra cũng 
vô thường. 


Phàm hay thánh đều có đủ ba thọ (Tam Quả trở lên thì 
chỉ còn Khổ thọ mà không còn Ưu thọ) nhưng điểm khác 
biệt giữa phàm phu và thánh nhân chính là thái độ tâm lý 
đối với các cảm thọ diễn ra trong thân tâm mình. Phàm 
phu khổ hai lần trước Khổ thọ, khổ khi khổ có mặt và 
khổ khi chịu đựng nó bằng tâm sân. Trước Lạc thọ 
cũng vậy, phàm phu có hai lần phiền não, phiền não 
ngay khi chúng có mặt và khi nhìn lại Lạc thọ vừa 
biến mất. Như vậy ở phàm phu khi đối diện với các 
thọ thì khổ chồng khổ, phiền não chồng phiền não. Ở 
bậc thánh nhân thì ngược lại, thọ nào có mặt cũng được 
quan sát bằng Niệm và Tuệ qua ánh sáng của Tam 
Tướng. Hỷ lạc không là điều kiện cho tham, khổ ưu 
không là điều kiện cho sân. Các ngài thấy kịp cái tốc độ 
vô thường của chúng. Cảnh diệt thì trí biết qua cảnh 
khác, không nắm níu cảnh cũ như phàm phu, cảnh diệt 
mà tham sân vẫn còn tiếp diễn ngay sau đó. Đó chính là 


236 


điểm khác nhau giữa phàm và thánh trước các thọ. Nói 
theo A-Tỳ-Đàm thì Ưu thọ ở phàm phu thường là điều 
kiện cho Khổ thọ và ngược lại, để từ đó tâm sân có mặt. Ở 
phàm phu, Lạc thọ thường là điều kiện cho Hỷ thọ và 
ngược lại để tâm tham có mặt. 


Khi ta còn bị các thọ tác động cho nổi lên tham giận thì 
các phiền não khác hoàn toàn có cơ hội để xuất hiện. 
Chúng là Hôn trầm, Ngã mạn, Trạo hối, thậm chí là Tà 
Kiến. Chưa nói đến quả vị thánh nhân, ta hãy thử tưởng 
tượng một phàm phu không có tham trong hỷ lạc, không 
có sân trong khổ ưu thì an lạc biết đến chừng nào. Thân 
tâm ta không bao giờ vắng mặt các thọ, nên nếu ta tự tại 
được trong các thọ thì ta sẽ hiểu được đời sống nội tâm 
của một bậc thánh ra sao. Vì như đã nói, đời sống của 
chúng sanh luôn gói tròn trong ba thọ. Thiếu hiểu biết 
trong ba thọ thì ta không thể nào đi suốt được hành trình 
giải thoát mà Đức Phật đã dạy: Nhận diện các thọ, thấy rõ 
tập khởi của các thọ, thấy được sự vô thường của các thọ, 
thấy được sự ngọt ngào mong manh của các thọ rồi sanh 
tâm nhàm chán và lìa bỏ. Phàm phu luôn có đủ 7 phiền 
não tiêm tàng. Và các thọ chính là môi trường xuất hiện 
của các phiền não tiềm tàng nếu ta thiếu Niệm và Tuệ dù 
chỉ trong một phút. Các vị La Hán chỉ có khổ thân mà 
không có khổ tâm, tức có đau đớn mà không có sân giận, 
thân tâm các ngài có hỷ lạc nhưng các ngài không có 
tham ái. Vì các ngài thấy rõ hỷ lạc là khổ, khổ là mũi tên 
và xả là vô thường với một cái thấy rốt ráo không nghi 
hoặc. 


Trong Kinh kể rằng có một vị tỳ kheo tên Tissa trước khi 
xuất gia là một triệu phú rất giàu có. Khi quyết chí xuất 
gia, vị này bỏ hết gia tài lại cho đứa em trai, rồi vào rừng 


237 


sống hạnh ẩn lâm. Cô em dâu sợ ngài đổi ý hoàn tục về 
lấy lại tài sản nên đã thuê một đám cướp vào tận rừng để 
giết ngài. Biết không thể thoát thân, ngài năn nỉ đám 
cướp cho ngài được sống thêm một đêm nữa để thiền 
định. Bọn cướp do dự vì sợ ngài bỏ trốn trong đêm. Thấy 
thế, ngài tự mình lấy một hòn đá đập nát hai ống chân, 
rồi cứ vậy mà chịu đau để tu tập Tuệ Quán suốt một đêm 
dài, chứng được quả vị La Hán trước khi qua đời. Ta nên 
nhớ rằng suốt đêm đó trưởng lão không hề có một viên 
thuốc chống đau nào hết. 


Ngài Tïssa đã không để cho Khổ thọ làm xuất hiện tâm 
sân và cũng không có ý trông đợi sự hết đau, đó là một 
hình thức của tâm tham. Ngài chỉ quan sát những cảm 
thọ nào đang diễn ra trong tâm mình lúc đó: Khổ thọ biết 
là Khổ thọ, phỉ lạc biết là phỉ lạc. Cảm thọ phỉ lạc này có 
mặt ngay trước khi ngài chứng đạo. Bởi nói theo A-Tỳ- 
Đàm tâm phải có phỉ lạc thì định mới đủ mạnh để chứng 
thánh. Ngài T¡ssa biết rõ từng thứ cảm thọ sanh và diệt 
bằng Niệm và Tưệ, không để cho sân và tham xuất hiện. 


Ta còn có một câu chuyện khác nữa. Một nhóm tỳ kheo 
30 vị cùng tu thiên trong một khu rừng và đêm kia có 
một vị bị cọp tha. Nghe tiếng kêu cứu của vị này, các 
huynh đệ đã đuổi theo con cọp để cứu người nhưng 
không kịp. Con cọp đã nhảy lên một mỏm đá cao và bắt 
đầu ăn thịt vị tỳ kheo. Các tỳ kheo bất lực nhìn người anh 
em của mình sắp chết và chỉ có thể nhắc nhở một câu 
ngắn gọn: Lúc này huynh đệ không thể cứu được ngài, 
ngài phải tự cứu. Đây là lúc để ngài thấy mình là một tỳ 
kheo đích thực. VỊ tỳ kheo lâm nạn ngay lúc đó đã lập tức 
lìa bỏ ý niệm ngã chấp, không thấy mình đang đau hay cơ 
thể của mình đang bị đau mà chỉ là thọ khổ đang có mặt, 


238 


Thọ Ưu đang có mặt và đang vô thường. Kinh nói khi con 
cọp nhai mắt cá chân của vị này, vị tỳ kheo chứng Sơ Quả. 
Cọp ăn đến đầu gối, vị này chứng quả Nhất lai. Cọp nhai 
đến bắp vế, vị này chứng quả Bất lai và khi nó cắn vào 
tim, vị này lập tức chứng quả La Hán rồi viên tịch. Đúng 
là một vị anh hùng. 


Có nghe hay đọc về những câu chuyện đại loại như vậy ta 
mới có dịp thấy rằng đúng là có một khác biệt rất lớn 
giữa một người có tu tập và một người không có tu tập: Ở 
người không có tu tập thì cảm thọ nào cũng là cái cớ để 
phiền não xuất hiện, hoặc tham trước sân sau hay sân 
trước tham sau. Chịu không nổi cơn đau thì là tâm sân, 
muốn được hết đau thì là tâm tham. Với người có tu tập 
thì lại khác: Không có ý chạy trốn Khổ thọ cũng không có 
ý kiếm tìm Lạc thọ. Họ chỉ đơn giản nhìn thẳng vào các 
thọ đang sinh ra và mất đi, không có can thiệp, tham dự 
vào chúng. Và đặc biệt nhất là đối với họ các thọ chỉ là 
các thọ, không có ai đang cảm thọ và các thọ ấy chẳng là 
của ai. Như vậy họ cùng lúc thấy được Tam Tướng trong 
các thọ. Thánh nhân còn hơn vậy rất nhiều: Không còn 
chuyện gì phải làm nữa, nhưng các ngài luôn sống với 
đầy đủ các phẩm tính của một hành giả trước mọi cảm 
thọ, luôn lấy Niệm và Tuệ để ghi nhận từng cảm thọ đi 
qua lòng mình. Một hành giả trên đường giải thoát thì 
còn có lý do để tỉnh tấn, riêng vị La Hán thì kiểu sống 
chánh niệm và trí tuệ đã trở thành nội dung của chính 
con người các ngài. Ở những con người như vậy thọ nào 
cũng là cảnh và sự sống chết chỉ khác nhau ở tên gọi. 
Không có sự khác biệt nào để tâm tư các ngài bị đổi khác 
như ở phàm phu. 


239 


VI. KỸ THUẬT THIÊN QUÁN MAHASI 
CHO NGƯỜI SƠ CƠ 


Sayadaw Mahasi 


Chuyện trước tiên, một người muốn nghiêm túc tu tập 
Tuệ Quán phải bỏ hết những tục niệm trong đầu về gia 
đình, công việc, các mối quan hệ. Rồi tiếp theo là thọ trì 
Ngũ giới hay Bát giới với lời lập nguyện là giới còn 
thiền còn. Hai điều kiện tiên quyết nầy sẽ biến hành 
giả thành một con người khác để đủ tự tin trong thời 
gian tu tập Tuệ Quán, dầu một mình hay với đại chúng. 
Khi lòng còn vương vấn tục sự hay khi tự xét mình không 
có giới, hành giả khó lòng có được Niệm và Định, nói chỉ 
là Tuệ. 


Các thiền sư xưa giờ vẫn đồng ý với nhau rằng nếu hành 
giả không trọn tin nơi Phật và người hướng dẫn mình thì 
sẽ gặp nhiều khó khăn. Như vậy niềm tin ở đây được 
xem là điều kiện thứ ba. Hành giả phải là người chán 
sợ sanh tử, tu tập Tuệ Quán với lý tưởng giải thoát 
chớ không xem đây là một cách thể dục tâm lý để tìm 
sự thư giản nghỉ ngơi. 


Các thiền sư thường nhắc đến 4 đề mục giữ mình mà 
hành giả cần nhớ trước và đang khi tu thiền. Nghĩa là lúc 
đầu ngày cho đến khi ngủ lại nên thỉnh thoảng Niệm 
tưởng 4 đề mục ngay khi có dịp: 


e Niệm Phật 


e Niệm Từ Tâm 


240 


e Niệm Bất Tịnh 
e Niệm Sự Chết 


Niệm Phật là suy tưởng ân đức của Phật theo 9 hồng 
danh của bài ITIPISƠ. 


Niệm Từ Tâm là nghĩ tưởng đến tất cả chúng sanh rồi 
một lòng ban rãi sự mát mẽ, mong từng người được an 
lành, vô ưu. 


Quán Bất Tịnh có thể là quan sát hai đường hô hấp, tiêu 
hóa cùng các vật bài tiết để thấy thân này là đáng gớm. 


Quán Niệm Sự Chết là luôn nhớ rằng mạng sống không 
chắc chắn nhưng cái chết là chắc chắn. Luôn nhớ rằng 
không ai có thể biết trước được mình có thể chết lúc nào, 
ở đâu và cách gì. 


A. BÀI THỰC TẬP 1 


Hành giả trước hết để tâm vào vùng bụng để theo dõi 
sự lên xuống của nó. Buổi đầu sự phồng xẹp của vùng 
bụng có thể không rõ ràng đối với người sơ cơ, nên hành 
giả có thể đặt bàn tay của mình lên đó cũng được. Cách 
này không phải tốt nhất nhưng lúc đầu thì phải vậy. Sau 
đó khi đã quen thì hành giả có thể dùng tâm để biết. Dù 
tình trạng phồng xẹp có vi tế và mờ nhạt đến mấy thì 
hành giả cũng phải dán tâm mình vào đó để theo dõi. Ta 
còn thở thì sự phồng xẹp chắc chắn vẫn còn đó. Nó còn 
đó thì cách nào ta cũng phải nhận thấy. Theo thời gian 
hơi thở của hành giả ngày một nhẹ nhàng vi tế hơn, tình 
trạng phồng xẹp cũng vi tế theo nhưng khả năng ghi 
nhận của hành giả cũng càng lúc bén nhạy hơn, chính xác 


241 


và khít khao hơn. Những khi phóng tâm hay thấy mình 
gặp khó khăn trong việc ghi nhận thì hành giả phải 
kịp thời hiểu rằng đó là do Chánh Niệm thiếu, chứ 
cảnh thì vẫn vậy. Nên nhớ ta chỉ ghi nhận bằng tâm 
không nên thốt ra bằng lời như nhiều hành giả đã làm. 
Một điều nữa phải nhớ là hành giả phải để hơi thở vào ra 
tự nhiên, không can thiệp, điều khiển chúng. Làm vậy chỉ 
thêm mệt mỏi và sẽ tạo thói quen xấu cho ngày sau, khó 
có dịp nhận ra tính vô ngã của hơi thở nói riêng và Danh 
Sắc nói chung. Hãy để nó tự nhiên để thấy bản chất “do 
duyên mà có” ở Danh Sắc. 


B. BÀI THỰC TẬP 2 


Ở bước một ta chỉ tập trung quan sát sự phồng xẹp của 
hơi thở ở vùng bụng, nhưng ở bước hai này, hành giả còn 
phải để tâm ghi nhận thêm những gì xảy ra trong lúc 
mình đang theo dõi hơi thở như biết ngứa là ngứa, gãi 
là gãi, giận biết là giận, tham biết là tham, ganh ty biết là 
ganh ty, tiếc của biết là tiếc của,...Ghi nhận xong tiếp tục 
quay lại với sự phông xẹp. Nghĩa là thân tâm có xảy ra 
chuyện øì thì hành giả không nên bỏ sót nhưng chỉ ở mức 
vừa đủ rồi quay lại với đề mục chính là sự phồng xẹp ở 
vùng bụng: Dĩ nhiên ta cũng loại trừ những trường hợp 
đặc biệt không thể tiếp tục theo dõi phồng xẹp như lúc đi, 
lúc ăn, lúc tắm thì khi ấy dốc toàn tâm ghi nhận có mỗi 
việc mình đang làm mà thôi. Như vậy đề mục phồng xẹp 
này chỉ có hai thời điểm để thực tập là lúc nằm và ngồi 
yên (xếp bằng hay thòng chân). Ngoài ra, như đã nói, 
hành giả không bỏ sót một sinh hoạt hay cử động lớn nhỏ 
nào: Nói, gặp, khạc nhổ, nhai nuốt, tưởng tượng, mong 
muốn, nhớ tiếc,... 


242 
C. BÀI THỰC TẬP 3 


Tiếp theo hành giả thử tập trung theo dõi cảm thọ của 
thân thể qua từng phần như cánh tay, bàn chân, bắp 
chân, vùng lưng, vùng ngực. Không đặt vấn đề nhanh 
chậm ở đây. Nó ra sao thì thấy như vậy, sức mình đến 
đâu thì thấy đến đó. Không như nhiều người cứ thích 
nhanh, thích nhiều. Những khi thấy không thể tiếp tục 
chịu đựng một cảm thọ nào đó nữa, thì hành giả phải kịp 
thời ghi nhận rằng: “Muốn đổi, muốn đổi”. Khi sang tư 
thế mới, hành giả cũng biết rõ: “Chạm, chạm” hay “Thoải 
mái, thoải mái”. Những chỉ tiết như khom; cúi; co, duỗi, 
giơ lên, đặt xuống,...cũng không được bỏ sót. Hơi thở thì 
không nên điều khiển nhanh chậm, phải để chúng tự 
nhiên. Nhưng với các sinh hoạt trong ngày thì hành giả 
nên bớt hai chuyện: “Bót đi những việc không cần 
thiết và bớt đi tốc độ không cần thiết”. Khi quay lại với 
hai oai nghi Nằm và Ngồi cũng là lúc lý tưởng để hành giả 
quay lại với đề mục phồng xẹp. Nghĩa là tiếp tục để hơi 
thở vào ra tự nhiên rồi ghi nhận chúng. Từ mức độ 
Chánh Niệm của người sơ cơ đến khi chuyển sang khả 
năng Chánh Niệm chặt chẽ của một hành giả chuyên 
nghiệp, các hành giả thường phải trải qua những giây 
phút khó chịu cùng cực, lâu mau tùy người. Vì lúc này ta 
đang từng bước trở thành một con người mới, thậm chí 
như tái sanh sang kiếp khác vậy. Hành giả sẽ thấy ra 
những điều trước giờ chưa biết tới: Những cơn đau kinh 
khủng như bị bẻ xương, dao đâm, hay côn trùng chích 
đốt, kiến bò, ruồi bu. Điều đặc biệt là hễ Niệm mất, Định 
mất thì chúng cũng mất theo một cách đột ngột.. Khi 
Niệm và Định có đủ trở lại, thì chúng sẽ xuất hiện trở lại. 
Nhưng với sự tỉnh giác khít khao và bén nhạy của hành 
giả, chúng dần dần không còn là sự khó chịu kinh khủng 


243 


nữa, so với Lạc thọ hay Hỷ thọ thì Khổ thọ và Ưu thọ đối 
với hành giả lúc này cũng như lá vàng với lá xanh vậy 
thôi. Chúng biến mất theo cách thế chỗ cho nhau. Và từ 
đây về sau tất cả các cảm thọ thân tâm đối với hành giả 
không còn là vấn đề như buổi đầu mới thực tập nữa. 


Một chuyện cũng cần lưu ý là thân tâm ta thường xuyên 
đau khổ nên ta phải luôn luôn tìm đến sự thay đổi nào đó 
và sự thay đổi nào cũng được bắt đầu bằng một ý muốn 
mà ý muốn nào cũng là Tham hết. Nghĩa là ta liên tục 
sống trong Khổ Đế và đầu tư Tập Đế. Biết vậy nên hành 
giả cứ phải Chánh Niệm ghi nhận không bỏ sót một động 
thái nào của thân tâm. Mỏi, ngứa thì biết là mỏi, ngứa. 
Muốn gãi, biết là muốn gãi. Cử động tay chân thì biết là 
cử động tay chân. Những cảm giác nào đi theo chúng 
cũng phải được ghi nhận, như đã ngứa phải ghi nhận là 
Thích hay Tham, hay khi co duổi tay chân để bớt mỏi thì 
biết rõ là thoải mái, dễ chịu hay đây là Tham, đây là 
Thích. Cảnh vi tế đến đâu, miễn là còn theo dõi được thì 
cứ theo dõi, ghi nhận được thì phải ghi nhận. Cứ vậy, 
những khi thấy đói, khát, đã khát, ngon miệng, nhìn nghe, 
nhúc nhích, 'giở, bước, đạp, cầm lên, đặt xuống, va 
chạm,...đều phải được ghi nhận từ lúc ta có ý muốn thực 
hiện chúng và gồm cả những cảm giác sau đó. 


Như vậy đối tượng ghi nhận của hành giả gồm hai thứ: 
Chính thức và Linh động. Các oai nghi sinh hoạt cũng 
gồm hai thứ: Chính thức và Linh động. Đề mục chính 
thức là cảnh phồng xẹp, đề mục linh động là tất cả 
những gì ngoài ra, gặp gì ghi nhận nấy. Tư thế sinh hoạt 
chính thức là nằm và ngồi, ngoài ra là tư thế linh động. 
Khi đề mục linh động không thì quay về với đề mục chính 
thức là sự phồng xẹp ở vùng bụng. Riêng đối với sự buôn 


244 


ngủ thì có chút đặc biệt. Nếu chỉ là buôn ngủ do tâm Hôn 
Thụy thì khi hành giả liên tục ghi nhận rồi thay đổi oai 
nghỉ hoặc làm thêm những thao tác trấn tỉnh như co duỗi 
tay chân, rửa mặt, tự chà xát thì cơn buồn ngủ sẽ tự qua 
đi. Nhưng nếu đó là sự buồn ngủ từ nhu cầu thân xác 
(sau một thời gian dài không được ngũ nghỉ) thì định 
tâm của hành giả đến một lúc nào đó sẽ không còn đủ 
sức nữa. Đến đây thì hành giả chỉ việc theo dõi những lần 
phồng xẹp sau cùng trước khi chìm vào giấc ngũ. 


Khi tâm thức đã chìm vào giấc ngũ thì ta không còn 
chuyện gì để làm nữa vì khi đó ta sống bằng tâm Hữu 
Phần, là thứ tâm biết cảnh đời trước, thứ tâm mà ta đặc 
biệt dùng nhiều lúc sơ sinh, lúc ngủ, lúc bất tỉnh, lúc lú 
lấn,... 


Chánh Niệm của hành giả cần được bắt đầu ngay khi vừa 
thức giấc. Càng sớm càng tốt. Kể từ khi đó trở đi, thân và 
tâm hành giả sẽ có biết bao nhiêu chuyện để ghi nhận. 
Ngay từ lúc đầu ngày thì 6 Căn của ta đã bắt đầu ráo riết 
làm việc. Nếu ngay lúc đó, hành giả nhận ra mình đang có 
sự hồi tưởng về chuyện đầu hôm, trước lúc ngủ, thì cũng 
lập tức ghi nhận là mình đang hồi tưởng, đang suy nghĩ. 
Lòng muốn làm chuyện gì cũng ghi nhận là muốn. Chuẩn 
bị rời giường cũng biết rõ đang chuẩn bị rời giường. Nếu 
lúc đó còn nằm nán lại ít lâu thì quay về với đề mục 
phồng xẹp ngay khi có thể. 


Nếu lúc này hành giả bước vào phòng tắm thì Chánh 
Niệm không bỏ sót một chỉ tiết lớn nhỏ nào như nhìn, 
thấy, duỗi tay, cầm lấy, đụng chạm, nóng, lạnh, mặc cởi 
áo quần, đóng mở cửa,...Nói chung làm øì biết nấy. Chánh 
Niệm càng bén nhạy thì sự ghi nhận càng khít khao. 


245 


Nếu làm đúng như những gì vừa nói, cứ mỗi 24 giờ trôi 
qua, Chánh Niệm của hành giả sẽ mỗi lúc một khá hơn. 
Chẵng hạn hành giả thấy được cái ranh giới rõ ràng giữa 
phồng với xẹp, thấy được khoảng cách tâm thức giữa mỗi 
ghi nhận: Cái tâm ghi nhận cảnh A không phải là cái tâm 
chi nhận cảnh B. Như trong động tác ngồi, hành giả phải 
dùng đến nhiều lần Chánh Niệm cho mỗi mỗi giai đoạn 
muốn ngồi, chạm mông, chống tay, xếp chân và hoàn tất. 


Để bớt phức tạp, hành giả không nhất thiết phải ghi nhận 
tất cả những hình ảnh âm thanh chung quanh. Chỉ xem 
phồng xẹp là cái chính, cảnh nào ngẫu nhiên lọt vào sự 
chú ý của mình thì mới ghi nhận mà thôi. Rồi ngay sau 
đó, phải quay về với đề mục phồng xẹp: Giả dụ như có ai 
đó đang bước vào tầm nhìn của hành giả, vị này chỉ nên 
phi nhận 2 hoặc 3 lần là “Thấy, thấy” rồi quay về với đề 
mục. Một âm thanh nào đó đột nhiên vọng đến tai hành 
giả, vị này cũng chỉ ghi nhận 2 hoặc 3 lần rồi thôi. Nhiều 
hơn nữa có thể lại phiền phức, vì phải theo đuổi chúng 
cho đến bao giờ. Chúng ta ghi nhận cái đang xảy ra đã 
đành, mà còn phải ghi nhận sự thất niệm của mình nữa. 
Như nhiều người hiểu lầm là khi quên niệm thì phải niệm 
trở lại, những ở đây hành giả chỉ nên ghi nhận “Ta vừa 
quên” hoặc “Đó là quên”, hai hoặc ba lần. Về sự xúc chạm 
của thân thể lúc sinh hoạt thì ở mỗi động tác chỉ vài ba 
điểm là đủ. Như khi ngồi thì chú niệm đến sự xúc chạm 
của chân, bàn tay, ngón tay, đầu gối, bàn tọa (mông) là đã 
đủ. 


D. BÀI THỰC TẬP 4 


Đến đây thì hành giả đã bắt đầu có khả năng ghi nhận 
những trạng thái tâm mơ hồ, như có thể nhận biết đây 


246 


là sự lười biếng, đây là tâm nghi ngờ, đây là sự hồi tưởng, 
đây là sự quan sát,...Nhiều hành giả khi nhận ra mình 
vừa thất niệm lại không biết rằng có thể đó là tâm trạng 
hối tiếc hoặc niêm vui với khả năng Chánh Niệm của 
mình để ghi nhận đây là sự an lạc. Tâm ra sao thì biết 
như vậy. Sau đó quay về với đề mục phồng xẹp. Ở những 
lớp thiền khắc khe, hành giả còn bị thiền sư hạch hỏi rất 
kỹ cái gì đã xảy ra trước giấc ngủ và ngay khi vừa thức 
giấc. Để trả lời được những câu hỏi này, hành giả phải có 
một Chánh Niệm khít khao, không gián đoạn, không 
được nghỉ ngơi. Nhờ vậy thời gian phóng tâm hay thất 
niệm sẽ ít dần và lúc này có thể nói thiện pháp trong một 
ngày đã bắt đầu nhiều bằng hoặc hơn phiền não. Đó là 
một điều chưa từng có trong đời mỗi người. Làm không 
được cũng phải rán làm cho được. 


Nói gọn lại, nói là theo dõi phông xẹp nhưng hơi thở ra 
vào của hành giả chỉ là cái khung hình hay màn ảnh để 
qua đó hành giả quan sát thân tâm của mình đang khổ 
lạc, thiện ác ra sao: Khi Chánh Niệm ngày một nhạy bén 
hơn thì cũng là lúc cảnh ghi nhận ngày một đơn giản hơn, 
chỉ còn là những øì chính yếu nhất như là giở, bước, đạp, 
muốn ngồi và đang ngồi. Cảnh đơn giản hơn nhưng 
Chánh Niệm thì chặt chẽ hơn, bén nhạy hơn. Chánh 
Niệm của hành giả lúc này đã đủ mạnh để hỗ trợ cho 
Định, nên đây là thời điểm lý tưởng nhất nếu hành giả 
đột nhiên muốn tu Chỉ trong ít lâu. Đây là trường hợp 
Quán làm nần tảng cho Chỉ thay vì ngược lại. 


247 


VII. KINH NGHIÊM TUỆ QUÁN 
CỦA 
THAE INN GU SAYADAW 


A. TIỂU SỬ THIÊN SƯ THAE INN GŒU 


Không như hầu hết các danh tăng Miến Điện đều xuất gia 
từ bé, ngài Thae Inn Gu Sayadaw, thế danh U Aung.Tun, 
sinh năm 1913, trước khi đi tu đã trải qua ba đời vợ. 
Người vợ đầu chết sớm, để lại cho ngài ba cô con gái. 
Ngài lần lượt lấy vợ hai lần nữa, nhưng cả hai người vợ 
sau đều nối bước nhau xuất gia làm tu nữ. 


Một ngày kia, U Aung Tun tình:cờ đọc được tiểu sử thánh 
tăng Sunlun Sayadaw (1878-1952) vốn là một nông dân 
ít học có vợ trước khi xuất gia và trở thành một vị La Hán 
đương đại. U Aung Tun bị chấn động mạnh và quyết chí 
đi tu với phần lớn thời giờ chuyên tâm thiền định qua đề 
mục hơi thở. Năm đó ông đã 46 tuổi, có pháp danh là 
UkRattha Sayadaw, 21 tháng sau thì được mọi người ghi 
nhận là đã chứng quả La Hán. 


Ngài Ukkattha Sayadaw, còn có ngoại hiệu là Thae Inn Œu 
Sayadaw, nhanh chóng nổi tiếng và có không dưới ba 
ngàn đệ tử đến học thiền. Ngài đặc biệt tâm đắc với lời 
đại nguyện của Bồ Tát Tất Đạt dưới gốc Bồ Đề là sẵn sàng 
chết để chứng đạo nên luôn đề cao kiểu tu học tuẫn đạo. 
Ngài viên tịch ngày 8 tháng 7 năm 1973, thọ đúng 60 
tuổi. 


Di hài của ngài được quàn tự nhiên, không cần xông ướp 
với một hóa chất đặc biệt nào, suốt ba năm vẫn không 


248 


thối rữa, chỉ khô dần và cuối cùng mục rã, lưu lại bảy 
viên xá-lợi (hai viên từ cặp mắt, bốn viên từ xương và 
một chiếc răng). Một thợ kim hoàn không biết gì về ngài, 
khi được nhờ kiểm nghiệm bảy viên xá-lợi bằng kỹ thuật 
nghiệm thạch đã quả quyết rằng đó là những mảnh đá 
quý. 


Bảy viên xá-lợi của ngài hiện vẫn được tôn thờ tại Miến 
Điện và vào tháng tư hàng năm đều được đem trưng bày 
cho Phật tử chiêm bái. 


Ảnh hưởng của kinh nghiệm Tuệ Quán Thđe Inn Gu đến 
tận giờ vẫn còn in dấu sâu đậm ở nhiều dòng thiền tại 
Miến Điện. 


Trước hết, Phật giáo xét về nội dung thì vượt hẳn mọi 
ngành khoa học, triết học và càng không phải một tôn 
giáo theo định nghĩa thường thức. Phật giáo nguyên thủy 
không đi tìm lời đáp cho các vấn đề bằng một cái nhìn 
thiên kiến, phiến diện, một chiêu. Khi nói đến bản chất 
của thế giới, Đức Phật luôn phủ nhận quyền năng sáng 
tạo của bất cứ đấng chí tôn nào. Ngài dạy rằng thế giới 
này được hình thành và vận động dựa trên nhiều thứ quy 
luật, mà ngắn gọn và căn bản nhất chính là luật nhân quả 
và lý tái sanh. Cả hai nguyên tắc này có thể được nhận 
thức qua ba con đường: Suy diễn bằng lý luận, cái thấy 
của bậc chứng đắc thiền định và tuệ giác của bậc thánh 
nhân đã chấm dứt Vô Minh. Một cách rốt ráo thì cả hai 
nguyên tắc đó (nhân quả và tái sinh) đều dựa trên hai 
thứ bản chất Danh và Sắc. 


Ta trầm luân sanh tử vì không biết bản thân mình và thế 
giới thực ra là những gì, chúng vận hành ra sao. Thấy 


249 


được hai khía cạnh đó được gọi là trí tuệ như thật 
(Yathabhutañana). Trí tuệ này lại có 2 trình độ: Thấy 
trên phương diện Tục Đế (Sammutisacca) là nhận thức 
qua cái nhìn của người đời ở các lãnh vực khoa học nghệ 
thuật triết lý... và Chân Đế (Paramatthasacca) là cái nhìn 
vào bản chất rốt ráo của vạn hữu chỉ có chư Phật mới 
vạch rõ được. 


Tất cả nên triết học của thế gian chỉ có một trình độ Tục 
Đế mà thôi. Và xét trên khía cạnh tôn giáo, không giống 
như bao thứ đạo ở đời, Phật giáo vạch rõ khía cạnh thiện 
ác ở mỗi người qua 3 trường hợp thân, khẩu, ý. Đối với 
thân khẩu thì ta có thể tu tập bằng một đời sống đạo đức 
hình thức, như phải ăn uống, sinh hoạt, cư xử ra sao. 
Riêng đối với các vẫn đề tinh thần thì người Phật tử phải 
đi thêm 2 bước nữa: 


se Tu tập thiền định để đè nén phiền não ở trình độ 
cao nhất (Vô Sắc Giới), nếu không viên tịch đời 
này (bằng thánh trí) thì sự thanh tịnh tạm thời đó 
chỉ có thể kéo dài tối đa 84.000 đại kiếp (ở cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng). 


se Tu tập Thiền Tuệ để chấm dứt hoàn toàn tất cả 
phiền não. 


Dầu đi theo con đường nào thì điều tiên quyết, một hành 
giả phải có giới hạnh thanh tịnh, cư sĩ giới hoặc xuất gia 
giới và một sự kiểm soát đúng mức đối với lục căn của 
mình. Từ hai nền tảng này, buổi đầu trí tuệ hay nhận 
thức của ta chỉ ở mức Tục Đế, nhưng về sau nếu túc 
duyên đầy đủ ta sẽ nhận thức thế giới qua trí tuệ về Chân 
Đế. Pháp môn Tuệ Quán (Vipassanđ) chính là hành trình 
dẫn đến loại trí tuệ này. Trên căn bản, tu Tuệ Quán là 


250 


dùng chánh niệm và trí tuệđể theo dõi và nhận diện thân 
tâm của mình thật ra là gì và chúng đang sanh diệt ra sao. 


Trong Phật pháp nguyên thủy vốn không từng nói đến 
những khái niệm đốn ngộ (tu tắt) và tiệm ngộ (tu đường 
vòng) như các thiền sư đời sau đã bày vẽ. Tuy nhiên 
đường lối Tuệ Quán Thae Inn Gu vẫn được xem là một đề 
nghị về con đường tu tập không mất nhiều thời giờ cho 
những người không có nhiêu thời gian. Các hành giả ở 
đây không cần phải là người uyên thâm Phật học, trí tuệ 
sắc sảo, mà chỉ cần hiểu giáo lý một cách căn bản (có thể 
thu gọn trên vài trang giấy) và một niềm tin bất thối. 
Hành giả theo trường phái Thae Inn ứu đương nhiên phải 
bù đắp những chỗ thiếu của mình bằng những điểm 
mạnh khác: Khả năng tỉnh tấn và kham nhẫn phải ở mức 
đủ dùng, không thể tùy hứng và dễ dãi. 


Chẵng hạn ở đây hành giả buổi đầu phải dám lập nguyện 
mỗi buổi tọa thiền không dưới 2 tiếng, ngứa không được 
gãi, mệt mõi không được nghỉ, đau nhức không được dời 
đổi tư thế. 


Đề mục căn bản được đề nghị cho hành giả theo phương 
pháp Thae Inh Gu là hơi thở, bất kể người đó thuộc cơ 
tánh (Carita) nào, tức khuynh hướng tâm lý ra sao. Và 
chuyện đầu tiên là hành giả phải thấy được chỗ nổi bật 
trên cơ thể mình, vùng mũi hay bụng. Ta không thể sống 
mà không có cảm giác, nên trong lúc tu tập như vậy chắc 
chắn các cảm giác (Vedana) sẽ xuất hiện, hành giả không 
nên tâm niệm bằng nhận thức Tục Đế như “tôi đau” hay 
“chân đau” mà phải ghi nhận cảm giác này liên hệ Sắc 
Pháp, cảm giác này liên hệ Danh Pháp. 


251 


Có dốt đến mấy hành giả cũng phải biết đại khái một số 
khái niệm về Danh Sắc để nhận diện chúng như Tứ Đại 
øồm đất (tất cả những gì cứng, mềm, mịn, nhám), nước 
(tất cả những øì có tính liên kết hay tuôn chảy, rò rĩ), lửa 
(tất cả những gì thuộc về nhiệt độ, nóng hay lạnh) và gió 
(là tất cả tính chất trương phồng, xì xẹp, xê dịch và 
chuyển động). Đó là về Sắc Pháp. Còn về Danh Pháp thì 
hành giả phải thuộc lòng định nghĩa 52 Tâm Sở, đặc biệt 
là 72 pháp thực tính (72 pháp Chân Đế x 4 khía cạnh*). 
Nắm được con số 52 hoặc 72 này, hành giả sẽ mau chóng 
nhận diện và xác định được cái gì đang xảy ra với mình: 
Thân đang lạc, tâm đang ưu, sắc đang khổ, tâm đang hỷ, 
đang có Tín, đang có Trí, đang có Sân, đang có Mạn... 


* Bản tướng (lakkhana), Chức năng (rasa), Đặc điểm nổi 
bật (paccupatthana), Yếu tố cần thiết (padatthana) 


B. PHƯƠNG PHÁP. CHÍNH THỨC CỦA 
TRƯỜNG PHÁI THAẠE INN GU 


Trước hết hành giả bắt đầu mỗi buổi tọa thiền bằng ba 
dòng suy tưởng: 


- - Con xin nguyện tận hiến 5 Uẩn này cho Đức Phật và 
đốc lòng hướng đến quả vị thánh trí. 

- - Con xin trọn tin nơi pháp môn mà mình đang theo 
đuổi nhằm thấy được thực tướng Danh Sắc và Tứ Đế 
một cách rốt ráo nhất. 

- _ Con xin hồi hướng trọn vẹn công đức tu tập này đến 
tất cả chúng sinh không phân biệt một ai. 


252 


Với tâm niệm cảnh giác cao độ trước tất cả phiền não có 

thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hành giả chọn lấy một tư thế 

nào thích hợp với mình nhất để có thể kéo dài thời gian 

tọa thiền lâu như có thể. Sau đây là các bước kỹ thuật: 

se Dáng ngồi phải thẳng, nhưng buông thả, không gò ép. 

e_ Bàn tay trái để dưới bàn tay phải. 

e_ Mắt khép hờ và không căng thẳng 

e_ Bắt đầu thở và để tâm nhận biết ở mũi. 

se. Cố không để tâm nghĩ ngợi chuyện nọ Kia, bởi khi ta 
phóng tâm phần lớn toàn là tâm bất thiện. 

e_ Lại tập trung tư tưởng vào hơi thở. 

se Hơi thở phải đầy và đều. 

e_ Thở bằng toàn bộ Chánh Niệm. Chỉ có vậy thì Định 
mới thành tựu. 


e_ Vì ta đang tu Tuệ Quán nên Định ở đây vẫn là công cụ 
để ta nhận diện Danh Sắc. Với Niệm và Định này ta 
mới có thể được an toàn trước phiền não. 


se. Có bị ngứa hay tê cũng đừng tìm cách giải quyết. 
se. Có mệt cũng không xả thiền. 
e Đừng thích thú trong việc thay đổi tư thế. 


e _ Hãy cố nhìn thẳng vào cảm thọ cho đến khi nó tự biến 
mất. 


e Hãy nhớ dầu với Chỉ hay Quán, sức tập trung tư 
tưởng luôn quan trọng. 


e Đừng quên tiếp tục Chánh Niệm. 


253 


Đừng quên ba chân kiềng của pháp môn Tuệ Quán 
luôn gắn bó bất ly với nhau: Chánh Cần, Chánh 
Niệm và Chánh Định. 


Chánh Cần và Chánh Niệm sẽ giúp hành giả đắc định 
Cứ tiếp tục sự kết hợp này. 

Hãy nhớ thời gian một đi không quay lại. 

Hãy sống sao cho phút nào cũng là Chánh Niệm. 

Để thoát luân hồi phải hiểu nó thật sự là gì. 

Để nhận diện thực tính pháp (bản chất rốt ráo của 


vạn hữu), không thể thiếu Chánh Niệm. Đừng bao giờ 
quên nguyên tắc này. 


. PHÁP MÔN NIỆM XỨ 


Trước hết hành giả tập chú vào hơi thở ra vào, đó 
chính là Thân Quán Niệm Xứ 


Sự ghi nhận từng cảm giác xảy đến trong lúc quán 
niệm hơi thở chính là Thọ Quán Niệm Xứ 


Khi hành giả để cảm giác sang một bên để nhận diện 
tâm mình đang là thiện hay bất thiện, đó chính là 
Tâm Quán Niệm Xứ. 

Khi hành giả nhận diện các vấn đề của tâm như cảm 
giác hay tính thiện ác của tâm qua các thể tài (Pabba) 
Uẩn, Xứ, Giới, Đế, Giác Chi và Thánh đạo, đó chính là 
Pháp Quán Niệm Xứ. 

Hãy nhớ ngoài Tứ Niệm Xứ không còn đường nào 
khác dẫn tới giải thoát. 


254 


Trong lúc hành giả tu tập Tuệ Quán, các Tà tư duy 
(suy nghĩ bất thiện) luôn chực chờ xuất hiện mọi lúc, 
mọi nơi. Dục tư duy là những suy nghĩ liên hệ đến 5 
trần cảnh, gồm cả tình cảm nam nữ hay quyền lực 
tiếng tăm. Sân tư duy là những suy nghĩ ghét, sợ, bất 
mãn với người, vật hay với sự việc gì đó. Hại tư duy 
là những ý nghĩ làm tốn thương chúng sanh khác từ 
nhân thiên đến côn trùng. Hành giả không để các tà 
niệm xuất hiện trong tư tưởng. 


Cách đơn giản nhất để làm chuyện đó là chú ý hơi 
thở. Chánh Niệm luôn tuyệt đối cần thiết trong 
công phu đó. 


Tất cả chúng sanh phàm phu luôn mơ hồ về dòng 
luân hồi của bản thân trong'3 đời (quá khứ, hiện 
tại, tương lai). Sự mơ hồ đó được gọi là Vô Minh. 
Nó tạo ra dòng luân hồi và chỉ có thể được diệt 
trừ bằng pháp môn: Tuệ Quán thông qua 5 Quyền, 
tức sự trau đôi 5 yếu tố tỉnh thân gồm Tín, Tấn, 
Niệm, Định, Tuệ. 


Hành giả phải nỗ lực ghê gớm lắm thì 5 thiện 
pháp này mới đủ mạnh để loại trừ Vô Minh. 


Khi hành giả bắt đầu buồn ngủ, hoặc khi nhận ra 
tâm mình đang phóng dật thì việc duy nhất phải 
làm là tập chú hơi thở. 

Với người hữu duyên thì ranh giới giữa Chỉ và 
Quán rất mơ hồ, người ta có thể nhanh chóng 
chứng đắc các tầng thiền, hoặc các tâm thánh trí 
hoặc cả hai cùng lúc. Sự phân biệt rạch ròi Chỉ 
Quán là nói trên lý thuyết dành cho người thiếu 
duyên, với người có đủ túc duyên thì sự chứng 
đắc thiền định hay thánh trí chỉ trong nháy mắt. 


255 


Dầu chưa là thánh, với thiền định ta cũng có thể 
thanh lọc nội tâm ở mức tương đối, như mưa rửa 
sạch bụi. 


Đừng để tâm lang thang, chuyện này khó nhưng 
phải làm. 

Ta chỉ có được trí tuệ thông qua sự tập trung tư 
tưởng. 


Ngay cả một người đã có thiền định, Chánh Niệm 
vẫn luôn cần thiết để phát triển và duy trì nó. 

Phải giữ Niệm và Định. Hai pháp này càng nhiều 
thì sự an lạc của ta càng lớn. 

Chỉ có người thu thúc lục căn mới có được trí tuệ 
đúng mức. 


Pháp môn Tuệ Quán giúp ta sử dụng 6 Căn một 
cách thông mỉnh-như Đức Phật đã đề nghị hành 
giả khi tiếp xúc 6 trần phải luôn tỉnh táo để nhận 
rõ rằng cái ta thấy là cảnh sắc, cái ta chạm là cảnh 
xúc,... Người không tu học thì bị 6 Cảnh dẫn dắt 
sai đường: Cái đó là của tôi, kia là người đàn bà, 
cái chân của tôi bị đau... 

Hành giả tu Tứ Niệm Xứ không thể thiếu hiểu biết 
về Tứ Đại (mahabhuta) theo đúng ý nghĩa thực 
tính của chúng. 


Đất là bất cứ cái gì choán chỗ trong không gian, 
nước là cái gì có tính liên kết, lửa là cái gì phát ra 
bức xạ hay nhiệt độ và gió là bất cứ cái gì trong 
vật chất mang tính chuyển động xê dịch. 


Tứ Đại không thể tách rời nhau, có điều là tùy chỗ 
mà cái nào nổi bật. 


256 


Nói cho dễ hiểu, bất cứ sự biến đổi nào của vật 
chất mà ta có thể cảm nhận được bằng giác quan 
vật chất hay những øì bị tác động trực tiếp từ các 
điều kiện vật chất thì đều là Sắc Pháp. Hành giả 
phải nắm vững định nghĩa này để trong lúc tu tập 
có thể nhanh chóng ghi nhận đây là Sắc Pháp hay 
Danh Pháp. 


Trong lúc ta thiên định các cảm giác của ta sẽ tùy 
lúc bị tác động bởi cái nào trong Tứ Đại. Kinh 
nghiệm này sẽ kéo dài cho đến lúc cận tử, ta sẽ ra 
đi với sự chấn động của một trong Tứ Đại. 


Khi Địa đại có vấn đề ta sẽ thấy nặng nề, vướng 
víu, đau nhức. 


Khi Thủy đại có vấn đề ta sẽ thấy đường tiêu hóa 
của mình bị trục trặc, nhiều mồ hôi, đờm dãi và 
nước mũi. 

Khi Hỏa đại có vấn đề ta sẽ thấy nóng, lạnh bất 
thường. 


Khi Phong đại có vấn đề, ta sẽ thấy ngứa ngáy, run 
rẫy, tứ chỉ không thể kềm giữ. 

Trong đời sống bình nhật, một người thiếu Chánh 
Niệm đối với Tứ Đại của mình thì lúc ra đi dễ bị 
hoảng loạn. Hãy nhớ ta sống ra sao thì chết như 
vậy. 

Để vượt qua những cảm thọ khốc liệt kiểu đó, 
hành giả phải biết thay đối cái nhìn của mình từ 
Tục Đế sang Chân Đế, mọi chuyện sẽ được dễ 
dàng và nhẹ nhàng hơn. 


Tê nhức là cảm thọ. 


257 


Đau buốt là cảm thọ 

Cảm giác nặng nề là cảm thọ 
Mũi dãi là cảm thọ 

Lạnh cóng là cảm thọ 

Ngứa ngáy là cảm thọ 

Sự run rẫy là cảm thọ 


Khi 6 Căn biết 6 trần thì Thọ xuất hiện; ta chỉ đơn 
giản nhận thức mọi cảm giác là cảm thọ mà thôi. 
Các ý niệm Tục Đế bày vẽ ra vô vàn cảm giác với 
đủ thứ tên gọi, nhưng các ý niệm chỉ là Chế Định, 
chỉ duy nhất có cảm thọ là Chân Đế. 

Việc hành giả phải làm ở đây là Chánh Niệm ngay 
trên chính cảm thọ Chân Đế không nên bận tâm 
chạy theo bất cứ một ý niệm Tục Đế nào. 


Hình thức và màu sắc của vật chất không bao giờ 
đứng yên, chúng luôn thay đổi. Ta đừng áp đặt bất 
cứ một ý niệm nào lên chúng. Cứ đơn giản nhìn 
thẳng vào bản chất của chúng: Đang sanh hoặc 
đang diệt. Với cây cỏ, đất đá, nhà cửa, phong cảnh 
cũng đều phải vậy. 

Không có gì là còn hoài. Nên mọi thứ ta thấy chỉ là 
cái gì đó đang thay đổi từ tình trạng này sang tình 
trạng khác. 

Ngay cả thân xác của thánh nhân cũng là bất tịnh, 
bất mỹ (asubha) nói gì là những nét đẹp của phàm 
phu. 

Tất cả những gì đẹp xấu đều thuộc về Tục Đế tức 
Chế Định (paññatti), không có trong Chân Đế. 


258 


Bởi chỉ có trong Tục Đế nên những đẹp xấu đó 
mới có thể bị thay đổi. 

Hãy thử quan sát một xác chết đang bị phân hủy 
để thấy được kiếp người là mong manh đến 
dường nào và thế giới là phù du ra sao. Vì cái gì ở 
đời cũng dựa vào con người, người đã nằm xuống 
thì mọi thứ đều vô nghña. 

Khi nhìn thấy một bộ xương, hành giả không thấy 
đó là xương mà chỉ là bản chất vô thường của Xác 
người. 

Dầu ta có bao nhiêu cảnh đề mục đi nữa thì nói 
rốt ráo cũng chỉ có một đề mục duy nhất mà thôi, 
đó là những gì đang xảy ra. 


Khi ta giữ lâu một tư thế, cảm giác khó chịu chắc 
chắn sẽ xuất hiện. Hãy thử làm ngơ nó bằng cách 
quan sát nó với tất cả khả năng chịu đựng của 
mình cho đến khi nó biến mất mới thôi. 

Hãy thử một lần đi, mọi cảm thọ sẽ biến mất một 
cách đơn giản như cách chúng đã xuất hiện. 


Lúc đầu đối với các cảm thọ, ghi nhận được bao 
nhiêu: thì hay bấy nhiêu. Khi đã thuần thục, với 
từng thứ cảm thọ, hành giả có thể thấy được 
chúng vừa xuất hiện, kéo dài bao lâu và cuối cùng 
biến mất như thế nào. 


Phàm phu khổ vì phàm phu chấp thủ. Những gì 
phàm phu chấp thủ chỉ thuộc Tục Đế, không phải 
Chân Đế. Do không thấy được Chân Đế nên phàm 
phu chấp thủ Tục Đế. 

Nói vậy có nghĩa là khi ta nghĩ “tôi” bị cái gì đó thì 
ta sẽ đau khổ hơn là một nhận thức đơn giản rằng 


259 


chuyện gì đó đang xảy ra, thuộc Danh Pháp hay 
Sắc Pháp (như ta không nghe tiếng chửi mà chỉ 
phi nhận ta đang nghe thì sẽ đỡ khổ hơn). 


Thực tính Chân Đế rất đơn giản. Chỉ dựa trên khái 
niệm Tục Đế ta mới có vô vàn phân biệt. Chính 
những phân biệt này làm ta đau khổ. Như nghĩ 
“tôi” đang bị sĩ nhục, làm vậy sẽ bị cười chê, người 
ta đang nhìn vào chỗ xấu xí “của tôi”. 


Chuyện dễ làm nhất cho hành giả buổi đầu là đối 
với Sắc Pháp, hãy ghi nhận những thay đổi của 
chúng, đừng suy nghĩ gì thêm: Đối với Danh Pháp, 
hãy chú ý đến các cảm thọ. Hãy nổ lực, đừng bỏ 
cuộc. Vì mọi cố gắng của ta trong lúc này có cùng 
lúc hai ý nghĩa: Hoặc giải thoát sanh tử, hoặc 
chuẩn bị cho một cái chết thanh thản, bình tĩnh. 


Biết sự có mặt của tâm ác hay sự có mặt của tâm 
thiện cũng đầu là biết nhưng cái biết sau khiến ta 
dễ chịu hơn: Cũng như đều là thấy những thứ 
mình có trong nhà, nhưng khi mắt thấy ngọc ngà 
châu báu hay những øì sạch sẽ, thơm tho thì ta sẽ 
dễ chịu hơn khi nhìn thấy những thứ thô xấu, nhơ 
bẩn. Càng tu lâu, hành giả sẽ càng ít dịp nhìn thấy 
tâm bất thiện vì nó ngày một ít dần. Với người 
không tu thì họ không thấy hoặc ít thấy vì tâm bất 
thiện nhiều đến mức không có chỗ cho trí tuệ. 


Khi ta nhìn vào những cảm giác khổ lạc của thân 
tâm qua khái niệm Tục Đế thì giống hệt như ta 
đang quan sát một đống rác. Nhưng khi ta nhìn 
vào cảm thọ thân tâm qua khía cạnh Chân Đế thì 
cảnh này sạch sẽ và đơn giản hơn nhiều. 


260 


Đừng để các cảm thọ thành môi trường tạo ra Ái 
hay Sân tức thích thú hay bất mãn. Biết cảnh 
bằng tâm Sân là đi tìm quả bất thiện, biết cảnh 
bằng tâm Tham Ái là tạo ra nhân bất thiện. 


Hãy để Thọ mất như là Quả, đừng biến nó là 
Nhân cho cái gì hết. Vì đó là sự bắt đầu của dòng 
Duyên Khởi mới. 

Khi Cảm Thọ làm duyên cho Tham Ái thì coi như 
một vòng tròn Duyên Khởi mới vừa được bắt đầu. 
Tu Tuệ Quán là cố gắng không tạo thêm những 
vòng tròn đó nữa. 


D. QUÁN NIỆM TAM TƯỚNG VÀ TUNĂM 
QUYỀN 


Cảm giác (Vedanäa) nào cũng chỉ là một hiện tượng 
tâm lý, luôn vô thường và biến mất ngay sau khi 
xuất hiện. Người không tu Tuệ Quán luôn tưởng 
lầm là có những cơn đau hay sự khoái cảm kéo dài 
từ phút này sang phút khác. Nhưng sự thật không 
phải vậy. Cảm giác sướng khổ thật ra là sự kết 
hợp thành chuổi của từng sát-na cảm thọ ngắn 
hơn một phần tỷ của giây. Hiểu vậy cảm thọ đối 
với hành giả không còn là vấn đề lớn nữa: Không 
có gì để đắm đuối hay hoảng sợ, để ta chạy trốn 
hay kiếm tìm, đầu tư. 

Với phàm phu, sự vô thường của Sắc Pháp luôn 
dẫn đến sự vô thường của Danh Pháp: Thân đau 
thì tâm ta sân, thân sướng thì tâm ta tham. 

Danh Sắc luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt, nên 
cái biết của ta cũng phải linh hoạt để luôn kịp 


261 


thời. Và điều cần biết ở đây chỉ có hai là khía cạnh 
thực tính của Danh Sắc (như tâm tham là gì, ganh 
ty là gì) và chúng đang vô thường ra sao. 


Đời sống của ta luôn bị điều động bởi cảm thọ. Ta 
luôn biết 6 trần bằng một cảm thọ nào đó. Hãy 
làm chủ nó, đừng để nó làm chủ ta. 


Ta làm chủ nó bằng cách luôn giữ Chánh Niệm để 
nhận diện nó và dùng trí tuệ để thấy nó đang sanh 
diệt. 

Toàn bộ lời Phật cũng chỉ dạy ta chú ý đến hai 
chuyện đó: Bốn khía cạnh Thực tính (Sabhaäva) và 
ba khía cạnh Tam Tướng (kakkhana) của Danh 
Sắc. 


Các cảm thọ sướng khổ không lớn chuyện như ta 
nghĩ. Chúng đến trong thân tâm và cũng đi trong 
thân tâm. Ta nặng lòng với chúng, chúng thành 
nền cho phiên não. Không quan tâm tới chúng thì 
chúng sẽ đến và đi như cơn gió. 


Thật ra, cảm giác sướng hay khổ đều ngắn ngủi 
như nhau: Khi ta thích cái gì thì thấy nó ngắn, sợ 
cái gì thì thấy nó lâu. 

Thấy đúng đắn phải là thấy thọ đang vô thường. 
Khi ta bị ám ảnh bởi khái niệm Tục Đế và ngã 
chấp thì cái thấy lúc này đã sai. Mọi cái khổ đi ra 
từ đó. 

Thay vì thấy cảm thọ là cảm thọ, thấy chúng đang 
vô thường thì người không phải hành giả lại thấy 
tay tôi đau, chân tôi nhức và lưng tôi mõi. Trên 
ngôn ngữ thì không khác biệt bao nhiêu, nhưng 
hai thái độ tâm lý đó khác xa nhau nhiều lắm. 


262 


Thấy thọ khổ đang có mặt và biến mất chắc chắn 
sẽ tốt hơn là thấy tôi đang bị đau. Ở đây Tam 
Tướng không được nhận ra. Như vậy cơn đau coi 
như bị nối dài và nhân đôi. 

Những điều vừa nói nãy giờ chính là hành trình 
Tuệ Quán được trình bày qua ngõ Tam Học. 
Không như nhiều hành giả hiểu lầm rằng trong 
pháp môn Tuệ Quán chỉ có chánh niệm và trí tuệ 
mới quan trọng, thật ra người thiếu chánh định 
không thể tu Tuệ Quán. 


Cho nên đề mục hơi thở ở đây được xem là 
phương tiện để trau đồi định tâm: Phương pháp 
Chỉ Quán song tu này giúp hành giả hữu duyên có 
thể chứng thiền và chứng đạo cùng lúc. Định ở 
đây là nhân tố tối cần cho tuệ: 

Như ở đời, bệnh và thuốc phải tương ứng nhau 
mới có hiệu quả. Bệnh nặng mà thuốc yếu hoặc 
bệnh nhẹ mà thuốc mạnh đều là không nên: Cảm 
thọ vi tế thì chánh định cũng vi tế, cảm thọ khốc 
liệt thì chánh định cũng phải hùng mạnh. 


Chánh-Niệm giúp ta tỉnh thức không quên mình, 
chánh định giúp ta chuyên chú trên cảnh. Có 
những trường hợp chỉ cái biết của Chánh Niệm thì 
vẫn không đủ. Như một hành giả Tuệ Quán chưa 
đắc thiền không thể nào có được khả năng định 
tâm vững vàng như một người đã có Sơ Thiền. 


263 


VIII. TUỆ GIÁC SUNLUN SAYADAW 
MyIngyan 


A. CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG SUNLUN 
SAYADAW 


Ngài Sunlun Sayadaw sanh ra ở làng Sunlun. Lúc vừa mới 
lớn, ngài đi làm việc trong một cơ quan của:chính phủ 
kiểu một công chức cấp thấp, sau đó bỏ về nông thôn 
sống cơ hàn như một nông dân. Vợ chồng ngài có một 
ruộng mè. Năm đó hai người phát tâm cúng hết trọn mùa 
thu hoạch, gồm 40 thúng mè để ép lấy dầu làm nên 1000 
ngọn đèn cúng dường một ngôi chùa làng. Trong lúc 
quan sát một ngọn đèn với những thay đổi trên mực dầu 
và tim đèn, ngài chấn động nội tâm mãnh liệt rồi bỏ nhà 
đi xuất gia, tu Sa-di trước rồi mới thọ đại giới sau. Sau 
khi thọ giới Sa-di được 8 ngày, ngài chứng được quả vị La 
Hán. 


Tổng cộng, ngài đã trải qua 31 hạ tỳ kheo trước khi viên 
tịch và đã đành trọn thời gian đó để hướng dẫn Tuệ Quán 
cho rất-nhiều người. Tuệ giác của một vị La Hán dĩ nhiên 
hoàn toàn thuận ứng với Tam Tạng Chú giải nhưng mỗi 
vị thánh từ quá trình tu tập bản thân cũng có riêng 
những kinh nghiệm mà của vị này không giống vị kia. 
Chính những kinh nghiệm của ngài Sunlun đã khởi dựng 
cho dòng thiền Sunlun mà nay được rất nhiều chư tăng 
phật tử ở Myanmar tìm hiểu và hành trì theo. Sau khi 
ngài Sunlun viên tịch, ngài U Sobhana là một học trò đồng 
trú, đã đúc kết và hệ thống hóa lại những lời dạy của ngài 


264 


Sunlun thành một hệ thống lý thuyết bài bản và sáng sủa 
hơn. 


Trong cuốn sách này, ngoài phần tiểu sử kể lại những câu 
chuyện đời của ngài Sunlun, phần lớn còn lại là những 
pháp thoại, nội dung những buổi pháp đàm, pháp luận 
mà qua đó ta có dịp biết đến cái gọi là tuệ giác của một vị 
La Hán ngay trên chính những vẫn đề giáo lý mà xưa giờ 
ta chỉ biết đến một cách máy móc trên những dòng chữ, 
những trang giấy như là xác mía. 


Câu chuyện về ngài Sunlun đã được bắt đầu như sau: Sau 
vô số kiếp luân hồi với đủ các nghiệp thiện ác, một kẻ 
phàm phu đã sanh làm con két trong thời Phật Ca Diếp 
đang hoá đạo ở đời. Vừa gặp Phật đã có lòng kính tin, 
chim két kia mang trái cúng dường cho Ngài và được 
Phật chúc phúc: Mong cho ngươi được đắc kỳ sở nguyện. 
Chim két mãn thọ, lần lược sanh tử ở bảy tâng trời dục 
giới và ở kiếp thứ tám sau đó, sanh xuống cõi người làm 
một danh y nổi tiếng (sau này khi nhắc đến tiền thân đó, 
Sunlun Sayadaw luôn cho biết rằng rất nhiều bệnh nhân 
kiếp xưa được ngài chữa trị nay lại đến học đạo với ngài). 
Trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama, vị danh y kia 
có một lần tái sinh ở xứ Miễn Điện, đi xuất gia và trở 
thành một danh tăng được xem là cố vấn đặc biệt của vua 
Miến. Trong đời hiện tại, vị danh tăng đó sanh lại làm 
đứa con trai của một đôi vợ chồng nghèo ở làng Sunlun 
vùng Thượng Miến. Trong thời kỳ người Anh đô hộ Miến 
Điện thì khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của 
triều đình Miến. 


Trước khi mẹ ngài Sunlun có mang ngài, cha ngài đã thấy 
qua một giấc mộng lạ lùng là có một người đàn ông quý 


265 


tộc sang trọng đến xin ở nhờ trong nhà. Trong giấc chiêm 
bao, cha ngài đã từ chối với lý do là nhà mình quá nghèo 
không đáp ứng được nhu cầu ăn ở cho một thượng khách 
như vậy. Vì khách quý kia cứ một mực năn nỉ, cuối cùng 
cha ngài cũng đồng ý. Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện trong 
chiêm bao. Sau đó mẹ ngài có mang suốt 10 tháng và 
sanh ra ngài lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 1239 
lịch miến tức năm 1878 tây lịch. Do thấy nhiều điềm lạ từ 
khi sanh ngài, nên song thân đã đặt tên ngài là Maung 
Kyaw Din có nghĩa là danh sư, ông thầy nổi tiếng. Ngài là 
người con giữa, sau một gái và trước một trai. 


Một điều thật lạ là từ bé, ngài Sunlun Sayadaw là một cậu 
bé kém thông minh, học hành rất đở, chậm hiểu lại nhớ 
dở. Đến tuổi trưởng thành cậu Kyaw Dïn lấy vợ là một cô 
gái cùng làng và sanh được bốn đứa con nhưng chỉ giữ 
được một, ba người kia chết lúc nhỏ. 


Được thân phụ giới thiệu, cậu Kyaw Din được làm nhân 
viên quèn cho một cơ quan nhà nước trong Ít lâu sau khi 
lấy vợ. Năm 30 tuổi cậu từ bỏ công việc đó và trở về làng 
sinh sống bằng nghề trồng trọt. Trong đời sống của một 
nông dân, cậu Kyaw Diĩn càng lúc chứng kiến nhiều sự lạ. 
Như một hôm có người đến nói với ông rằng ông không 
thuộc về đời sống cư sĩ, việc mà ông có thể làm được phải 
là sự tháo gở cuộn chỉ rối phiền não cho mình và người 
khác. Việc đó nó đáng hơn là một đời sống vô vị, vô ích 
thế này. Sau này kể lại câu chuyện đó, ngài Sunlun 
Sayadaw cho biết đó là một vị trời cõi Tứ Thiên Vương. 


Cũng trong năm gặp được người khách lạ đó, vào đầu 
mùa mưa, Kyaw Din cùng vợ ra rẫy dọn đất để bắt đầu 
cày xới cho vụ mùa mới. Tự nhiên Kyaw Dĩn nói với vợ là 


266 


muốn cúng chùa 1000 ngọn đèn dầu nếu mùa này thu 
hoạch được 50 thúng mè. Vợ cậu nghe vậy hỏi lại: Sao 
phải cần đến 50, chỉ cần có được 40 thúng mè thì mình 
cũng làm phước được vậy. Chuyện khó ai ngờ được là 
năm ấy trời gần như khô hạn, không mưa, hoa màu trong 
cả vùng hầu như chết sạch, nhưng rẫy mè của vợ chồng 
Kyaw Din thì vẫn xanh tốt và đến lúc thu hoạch họ đong 
đúng 40 thùng mè. Vợ chồng Kyaw Din đem ép dầu hết số 
mè đó để châm đầy 1000 ngọn đèn trên chùa. 


Kyaw Din lên chùa nhìn mấy ngọn đèn mà hai vợ chồng 
cậu vừa cúng dường và nghe trong lòng một niềm hoan 
hỷ thật lạ vì giữa khi cả vùng trồng gì cũng bị mất mùa, 
riêng cậu thì lại kiếm đủ số mè để cúng dường đúng như 
ý nguyện. Cậu tin đây là điềm báo-cho biết nếu cậu đi 
xuất gia thì cũng sẽ hoàn tất được một tâm nguyện nào 
đó. 


Cũng nên biết thêm rằng cậu Kyaw Din trước đây mang 
tiếng là đi làm công sở nhưng công việc của cậu không 
đòi hỏi chữ nghĩa bởi cậu là người mù chữ và gần như 
mù tịt về Phật pháp. Từ bé đến lớn có đi chùa nghe pháp 
thì cũng không hiểu gì hay nhớ gì, nên có nghe cũng như 
không. Nay không hiểu vì sao, nhìn mấy ngọn đèn cháy, 
Kyaw Dỉin cứ nung nấu tâm nguyện đi xuất gia như là một 
người đã hiểu đạo thuần thành, dù không biết mình sẽ 
hành trì cái gì. Cậu chỉ đơn giản nghĩ đến cái chết, muốn 
tu sao để không còn chết nữa, không còn mong manh 
như những ngọn đèn dầu mè cứ sống nhờ nhân duyên, 
duyên hết thì đèn tắt, cậu không thích như vậy nữa. 


Muốn là muốn vậy thôi, Kyaw Din dầu sao cũng còn quá 
nhiều việc phải làm ở nhà với vợ con nên suốt một tháng 


267 


trời sau đó, cậu đã sống trong sự bồn chồn bất an vì đến 
tận lúc này vẫn không thể dứt áo ra đi. Một đêm kia, cũng 
trong tháng đó, Kyaw Din nằm mơ thấy một bức hình 
Phật xuất hiện ngay trước mặt và đặc biệt là hình ảnh 
Đức Phật trong đó có thể cử động như người thật, có thể 
di chuyển tới lui, mỉm cười và nói chuyện, đại khái giống 
như trên một màn hình tivi. Cậu Kyaw Dĩn lòng tràn ngập 
hoan hỷ và cứ sợ hình ảnh đó biến mất. Cậu nói với vợ 
đưa cho mình bát cơm để cúng dường cho Ngài. Đức Phật 
trong ảnh đã nói với Kyaw Din: Ngươi chỉ có duyên nghe 
ta nói chuyện một lần này thôi, không còn cơ hội khác 
nữa đâu. Thấy đến đó Kyaw Din giật mình tỉnh giấc và kể 
lại mọi chuyện cho vợ nghe rồi cậu hỏi vợ trong nhà còn 
bao nhiêu nến rồi ngay trong đêm đem hết lên chùa cúng 
dường bảo tháp. Một người bạn thân của Kyaw Din đềm 
đó ở chùa, thấy cậu lên tháp lúc khuya khoắt nên ngạc 
nhiên mới hỏi vì sao. Kyaw Din chỉ trả lời vắn tắt rằng 
mình đang trải qua một kinh nghiệm lạ lùng lắm, trong 
đó có nổi ám ảnh về cái chết. 


Ta cũng nên biết thêm rằng người Miến Điện xưa nay, 
đặc biệt là vào thời kỳ đó, thường rất tin tưởng vào 
chuyện tử vi bói toán mà theo họ không có gì là mê tín 
chỉ là những dấu hiệu của tiền nghiệp thể hiện qua ngày 
tháng năm sinh mỗi người mà thôi. Lúc mọi chuyện trên 
đây xảy ra đúng vào năm mà là số tử vi của Kyaw Din rất 
tệ. Điêu đó càng thôi thúc cậu nghĩ đến chuyện tỉnh tấn 
tu tập. 


Câu chuyện của Kyaw Din không mấy chốc lan truyền cả 
làng và những cư sĩ lớn tuổi đã tụ họp ở nhà của cậu suốt 
ba ngày liền để đàm luận về A-Tỳ-Đàm nhằm trợ duyên 
cho Kyaw Din. Hai ngày đầu cậu nghe chỉ để nghe, không 


268 


có ấn tượng øì đặc biệt đến ngày thứ ba, có một người 
khách lạ có việc ghé làng rồi ngẫu nhiên tạt vào nhà của 
Kyaw Din. Đó là ông U Ba San, học trò của ngài Ledi 
Sayadaw. Thấy mọi người đang bàn luận Phật pháp, ông 
cũng góp lời bằng đề tài quán niệm hơi thở 
(ãnäpaänasati). Vừa nghe đến chữ Anapänga thì Kyaw Din 
đã bị chấn động mãnh liệt. Kyaw Din đã nổi da gà và nghĩ 
rằng coi như đã tìm thấy đường đi cho mình rồi. Người 
khách này không mời mà đến, vậy rõ ràng ông đến đây là 
vì Kyaw Din. Ông tin chắc chắn mình sẽ đạt được sở 
nguyện tu hành với phương pháp Anäpängsati' này. 
Nhưng Kyaw Din là người không biết chữ, không thể đọc 
hiểu kinh sách nên quyết định sẽ học hỏi trực tiếp với U 
Ba San. Ngày hôm sau lại đến lần nữa. Kyaw Din đem tâm 
nguyện của mình kể cho ông nghe và tự nhận mình 
không biết chữ. U Ba San đã trấn an Kyaw Din: Quán 
niệm hơi thở không cần biết chữ, chỉ cần niềm tin và tỉnh 
tấn vì với pháp môn này ông không có việc gì phải tìm 
hiểu cao xa rắc rối, chỉ việc ngồi yên theo dõi hơi thở để 
biết rõ lúc nào là hơi thở ra, lúc nào là hơi thở vào. Hành 
giả tu pháp môn này phải quên hết chuyện xưa và 
chuyện sau, chỉ nhớ ngay hiện tại để biết rõ cái gì đang 
thật sự xảy ra. 


Ngay đêm hôm đó, với những hướng dẫn ngắn gọn của U 
Ba San, Kyaw Din đã bắt đầu thực tập pháp môn quán 
niệm hơi thở. Ấn tướng đầu tiên mà ông có được là 
những tia sáng mà lúc đầu ông nghĩ là hào quang của Đức 
Phật, sau đó là một đóm sáng ngay trên mặt và cuối cùng 
ông thấy những hơi thở vào ra kết tụ thành một tảng 
mây lớn và ông bồng bềnh giữa đám mây đó. 


269 


Kyaw Din cũng đã có dịp nhận rõ từng cơn đau xuất hiện 
trên khắp châu thân của mình và vẫn với những hướng 
dẫn sơ sài của U Ba San hôm qua, ông tiếp tục ghi nhận 
bất cứ cái gì đang xảy đến cho mình. 


Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Kyaw Din đã là một 
hành giả thực thụ. Cậu sống chìm sâu trong Tuệ Quán và 
chỉ giao tiếp khi thật sự cần thiết. Bên cạnh những nhắc 
nhở về Phật pháp cho mọi người, Kyaw Din còn tiên đoán 
được nhiêu chuyện đúng như thần. Điều buồn cười là 
bên cạnh những người cư sĩ đến để tùy hỷ và học hỏi 
pháp môn Tuệ Quán với Kyaw Din, còn có không Ít người 
đã đến nhờ ông tìm giúp họ những đồ đạc hay trâu bò bị 
mất, thậm chí có người còn đến xin ông bắt mạch cho 
thuốc nữa. Kyaw Din dĩ nhiên từ chối hết những gì không 
thuộc về pháp môn hơi thở. Ông dần dần tìm cách lánh 
xa đám đông và tập trung thời gian để tu tập Tuệ Quán. 
Sau này kể lại giai đoạn đó, Sunlun Sayadaw đã nói rằng 
ngài rất may mắn khi đã thoát được những cám dỗ hấp 
dẫn của khả năng thần thông, bởi dầu đó là giả hay thật 
cũng là thứ cuốn hút rất nhiều người. Sự tha thiết trong 
việc kiếm tìm thần thông hay niêm đam mê trong 
việc sở hữu nó cũng đều là chuyện rất bất lợi cho lý 
tưởng giải thoát. 


Là một người không biết chữ, lý thuyết Tuệ Quán của 
Kyaw Din lúc đó rất đơn giản là biết cảnh hiện tại với 
Chánh Niệm và tỉnh giác. Bằng vào sự quan sát hơi thở, 
Kyaw Din cũng đã cùng lúc tu tập Thọ Quán Niệm Xứ và 
qua đó cậu có thể dễ dàng quan sát Danh Sắc của mình 
như một người bán thịt có thể phân chia rõ ràng từng 
thứ trước mắt để quan sát. Người nặng về lý thuyết có 
thể gọi giai đoạn này là Trí sanh diệt, thấy rõ sự xuất hiện 


270 


và biến mất của Danh Sắc. Trí này chỉ có được sau khi 
hành giả biết rõ cái gì là Danh cái gì là Sắc. 


Cứ theo cái đà đó, vẫn trong màu áo cư sĩ, lúc 10 giờ đêm 
ngày thứ năm, 13 tháng 7 năm 1288 lịch Miễn Kyaw Diĩn 
đã chứng quả Dự Lưu. 


U Kyaw Din tiếp tục sống với nếp sinh hoạt bình thường 
như mọi khi nhưng dành nhiều thời gian cho việc tu tập 
hơn, nhưng những biểu hiện ly dục của ông đã khiến 
Daw Shwe Yï (vợ ông) phải khó chịu và đổi lại cô ấy cũng 
có những cách bày tỏ để Kyaw Din ngầm hiểu mình phải 
thay đổi. Cô ấy tháo bỏ tấm vạt ra khỏi chiếc giường tre 
của Kyaw Dïn rồi bỏ mặc đó. Kyaw Diĩn thay cái mới, cô ta 
lại bỏ đi và thế cái khác vào. Kyaw Đỉn hỏi vì sao cô ta lại 
làm vậy, Shwe Yï trả lời thẳng thừng: Tôi cố ý khiêu khích 
ông đó. 


- Nhưng tôi có làm gì xúc phạm cô đâu? Nếu có gì thì 
cũng phải nói rõ với nhau chứ 


- Ông đừng bắt chước Bồ tát Temiya làm người ta chán 
chét mình để mình được tự do. Nếu ông thích hành thiền 
quá thì sao không vào chùa xuất gia? 


Shwe Yï cứ tiếp tục bực bội và gây sự mỗi ngày, còn Kyaw 
Din thì cứ kiên nhẫn chịu đựng, nhưng cũng có lúc phải 
sống bằng tâm trạng du sĩ Upaka thời Đức Phật lúc hoàn 
tục và sống với cô vợ thường có vẻ xem thường mình. 


Một hôm, Kyaw Din đang ngồi thiên Shwe Yï chạy vào kêu 
khóc : 


271 


- Anh ra coi kìa, con bò nhà mình chạy mất rồi, anh mau 
đi đem nó về. 


Con bò nhà Kyaw Din rất hung dữ, thường không để 
người lạ đến gần. Mọi khi chính Kyaw Diĩn là người chăn 
dắt nó, nhưng hôm nay có cái gì đó xui khiến, ông không 
muốn xả thiền, mà tiếp tục ngồi yên như vậy để quan sát 
suy nghĩ và cảm giác của mình. Hình như đây là lần đầu 
mọi thứ trình diện trước mặt ông rõ ràng như vậy, và 
đây cũng là lần đầu ông có dịp quan sát chúng một cách 
bình thản và nhẹ nhàng như vậy: Đây là nhĩ thức đang 
làm việc, đây là tâm sân đang có mặt, đây là tâm tham 
đang có mặt, đây là thọ hỷ đang có mặt. Chuyện con bò 
rồi cũng qua đi. 


Đêm kia, Kyaw Din nằm giữ chánh niệm và đi vào giấc 
ngũ với một cơn mơ thật:lạ: Ông thấy mình đến ga để 
mua vé xe lửa đi đâu đó và người bán vé đã đưa cho ông 
cùng lúc bốn vé. Cái kỳ lạ ông không hề ngạc nhiên để hỏi 
lại mà cứ bình thản cất cả 4 tấm vé vào túi rồi bước lên 
tàu. Khi tàu bắt đầu chạy thì ông giật mình thức giấc. 
Không lâu sau đó ông lại thấy một giấc mộng khác. Ông 
thấy có một con bò đực hung dữ đang nhắm thẳng vào 
ông mà chạy tới. Trong mơ, ông đã tránh người sang một 
bên và chụp lấy cái đuôi của nó. Điều lạ lùng là cái đuôi 
bò đã bị rớt ra và nằm gọn trong tay ông. Kyaw Din sau 
đó đã suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của hai giấc mơ và càng 
khẳng định rằng mình phải đi xuất gia và sau đó là lìa bỏ 
thế giới này. Từ những sự kiện này ông càng tinh tấn hơn 
nữa. Vào lúc 10 giờ đêm ngày 13 tháng 8 năm đó, Kyaw 
Din đã chứng Nhị Quả, nghĩa là tâm thánh đạo xuất hiện 
lần thứ nhì. 


272 


Từ sau lúc chứng đạt Nhị Quả, Kyaw Dĩn có một khả năng 
rất lạ là dù không có thần thông vẫn có thể cảm nhận 
được nhiều chuyện tương lai. Như khi nghe ai đó đang 
bệnh thì tự nhiên ông có thể biết ngay rằng người đó sẽ 
bình phục hay sẽ không qua khỏi. 


Vào lúc 10 giờ đêm ngày 13 tháng 9 năm 1282 lịch Miến, 
một cơn đau khủng khiếp đã xảy đến trong cơ thể của 
Kyaw Din, khiến ông có cảm giác như các lóng xương của 
mình đang bị gãy nát cùng lúc. Bằng định lực của một vị 
Nhị Quả ông chịu đựng và quan sát cơn đau đó trong 
chánh niệm và rồi chứng đạt Tam Quả. 


Sáng hôm sau, Kyaw Din thấy mình mỗi lúc một bị thôi 
thúc với ý tưởng bỏ nhà đi xuất gia. Với tâm trạng của 
một vị thánh Tam Quả ông thấy mình khó mà sống chung 
đụng với cư sĩ, đặc biệt là những người phóng dật, thất 
niệm, lắm lời và tràn ngập phiền não. Và không đâu xa, 
chính những người trong gia đình đang là mối phiền 
phức lớn cho ông. Ông đem suy nghĩ đó nói với Shwe Yï: 


- Do tiền nghiệp mình mới là vợ chồng. Tôi coi đó là cái 
nợ. Bà có đồng ý xóa nợ cho tôi không ? Tôi sẽ xem bà 
như cô em gái. Bà đồng ý cho tôi đi xuất gia chứ ? 


Shwe Yï trả lời dứt khoát : 


- Không có chuyện nợ nần gì ở đây hết, ông cũng không 
cần đi xuất gia. Nếu ông muốn tôi sẽ dành riêng cho ông 
một căn phòng đặc biệt trang nghiêm. Tôi sẽ chăm sóc 
ông như một người anh ruột. Người Miễn mình có câu 
nói rằng chồng tốt thì khiến vợ rạng rỡ, vợ hiền thì chồng 
nở mặt. Ông cứ là chồng của tôi. Ông nghĩ sao, khi một 


273 


người đàn bà còn trẻ tự dưng phải sống một mình. Ông ở 
đây, coi như tôi cũng được bảo vệ. 


Đến tận lúc này, Kyaw Din dù là thánh nhưng vẫn là một 
người ít học, chưa từng biết qua kinh điển, nên vẫn còn 
tin rằng sự tận tụy của một người vợ có thể giúp mình ít 
nhiều trong sự tu tập. Nhưng dần dần, qua một thời gian 
ngắn ông càng lúc càng hiểu ra rằng giữa mình và Shwe 
Yï có một khoảng cách rất lớn. Shwe Yï càng lúc càng trở 
nên vô lý, độc đoán và gần như tàn nhẫn. Bè bạn láng 
giềng ai cũng thấy sức khỏe của Kyaw Din lúc này hình 
như có sút giảm, một phần cũng do ông ăn ít dần. Họ nói 
với Shwe Yï : 


- Bà không thấy Kyaw Din đang'cồi cộc hay sao, chắc là 
phải để ông ấy đi xuất gia rồi. Nếu không trước sao gì 
Kyaw Din cũng chết sớm. 


shưwe Yï trả lời lạnh lùng: 


- Ai muốn chết thì tôi cho chết. Thà ổng chết còn hơn là 
ống sống mà xa tôi. Ổng chết thì tôi rồi cũng sẽ quen đi, 
nhưng tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy ổng còn sống 
mà làm mặt lạ với tôi. 


Bạn bè thuyết phục mãi, và bản thân Shwe Yï cũng là một 
Phật tử, nên sau cùng cô hứa sẽ đồng ý cho Kyaw Din đi 
xuất gia, nhưng chỉ trong 2 tuần rồi trở về nhà. Kyaw Diĩn 
cũng đồng ý : 

- Bà cứ để tôi đi, nếu tôi không có duyên tu thì tôi sẽ về 
với bà ngay. Chớ tôi ở chùa làm gì. Thôi thì trong vụ này 
bà cứ để tiên nghiệp của tôi quyết định vậy. 


274 


Thương lượng là thương lượng, Kyaw Din tiếp I tục ở nhà 
với miếng rẫy và mấy con bò. Hôm đó ông ra rẫy cày đất 
và thật lạ lùng, không cách nào ông có thể điều khiển cặp 
bò. Làm cách gì chúng cũng cứ đứng ì ra đó. Là một vị 
thánh, Kyaw Din không thể đánh chúng hay giựt giây. Mà 
chỉ với mấy cái vỗ tay thì làm sao có thể tác động lên mấy 
con bò lì lợm được. Có lẽ do nhân duyên chín mùi, ông 
hiểu ra một chuyện, nên vỗ nhẹ vào cặp bò rồi nói: 


- Kể từ bây giờ tụi bây hoàn toàn tự do, muốn đi đâu thì 
đi, ta cũng có đường riêng cho mình rồi. 


Cứ vậy rồi Kyaw Din nhắm thẳng hướng lên chùa mà đi, 
đó là ngôi chùa của Sư U Kyaquk. Trên đường đi, một 
chuyện khó tin đã xảy ra là Kyaw Din chạm mặt một 
người bạn thân là ông Daw Tĩn. Ông Daw Tin hỏi Kyaw 
Dĩn đi đầu và khi được biết Kyaw Din muốn đi xuất gia, 
Daw Tin nói mình có một lá ÿ vai trái cũ, nếu nay muốn 
dùng thì chỉ cần kiếm thêm một lá y nội là đủ. Sau đó, 
Kyaw Din đến chùa, được Sư U Kyauk cho thêm cái y nội 
và truyền giới Sa-di với pháp danh là Shin Kavi. 


Sau này khi đã thọ đại giới, Kyaw Din còn được truyền 
tụng với một ngoại hiệu là Tun Daung-Ko-Daw trong 
tiếng Miến nghĩa là bậc hiền giả dựng cày vào gốc cây để 
đi tu. Sư Kavi thọ giới tỳ kheo ngày 5 tháng 10 năm 1282 
lịch Miến. 


Sau khi thọ giới Sadi, sư Kav ¡ vào hẻm núi Maung Yin 
Paw để ngồi thiền. Lúc đầu thì chỉ một mình, nhưng 5 
ngày sau thì có một vị Sa-di khác, sư U Shwe Lok, cũng 
vào đó và sống chung. Một hôm sư Kavi đi hái nấm trong 
rừng và khi nhổ lên một tai nấm lớn, sư đã phát hiện một 


275 


ổ nấm to cũng dính chùm theo đó, lượng nấm đủ để 
nhiều người ăn. Có thể đó chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng sư 
cũng xem đó là một tín hiệu tốt cho thấy đời tu của sư rồi 
đây sẽ có nhiều thành tựu tốt đẹp. 


Vào lúc 10 giờ đêm ngày 13 tháng 10 năm 1282 lịch 
Miễn, lúc đang ngồi thiền ngài nhìn thấy một cổ thiên xa 
bay đến có chút tiếng động như để gây chú ý. Ngài thấy 
rồi tiếp tục an trú trong đề mục thiền định. Chuyện lạ 
lùng xảy ra là ngài tự nhiên cảm nhận như toàn thân 
mình mất hẳn trọng lượng và đang rời khỏi mặt đất. 
Trong nháy mắt, chiếc thiên xa đã nằm bên dưới ngài, và 
ngài nhìn thấy Tứ Thiên Vương cùng vua trời Đế Thích 
xuất hiện bên tay phải của mình. Ngài tự nhiên hiểu rằng 
các vị đó đến đây để hộ trì ngài trong thời khắc quan 
trọng nhất. Vẫn ngồi yên bất động, ngài tiếp tục khắn khít 
trong đề mục Tuệ Quán và chứng đạt Tứ Quả. 


Ngay sau đó ngài Kavi nhìn quanh lần nữa, lúc này Đế 
Thích và 4 vị Thiên Vương đã đi mất. Với trình độ tuệ 
giác của mình khi ấy, ngài đột nhiên nhìn thấy cả một vũ 
trụ như đang bày ra trước mắt, từ cõi Phạm Thiên đến 
cõi A Tỳ. Ngài nhìn và nghe được thiên chúng các cõi loan 
truyền một thông báo rằng một vị A La Hán vừa xuất 
hiện trên đời. 


Muôn loại chúng sinh trên thế giới, dù xa gần thô tế cũng 
đều hiển hiện trước mắt ngài thật rõ ràng. Ngài nhìn thấy 
chư thiên đảnh lễ mình và trong tích tắc, ngài nhận biết 
đầy đủ vũ trụ này qua các khía cạnh như đã được mô tả 
trong Thanh Tịnh Đạo. Vũ trụ ở đây gồm trong ba cách 
nhìn: Sattaloka là chỉ chung cho các loài chúng sanh từ 
thấp đến cao, Sankharaloka là tất cả Danh Sắc cùng 


276 


duyên trợ (upatthambhakapaccaya) và duyên tạo 
(ƒanakapaccaya), Okasaloka là tất cả nơi chốn hiện hữu 
của muôn loài chúng sanh. Ngài cũng thấy rõ cái gọi là 
thế giới nội phần và ngoại phần: Thế giới nội phần là 
Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp bên trong chúng sinh, thế giới 
ngoại phần là những gì nằm ngoài chúng sanh như đất 
đá, cây cỏ, thời tiết, chế định,... Hiểu được những điều 
vừa nói, ngài cũng tự nhiên thấu đáo được ý nghĩa tận 
cùng của 9 hồng danh Phật, 6 hồng Danh Pháp bảo và 9 
hồng danh Tăng bảo. 


Ngài cũng thấy rằng 4 tầng thánh đạo thật ra là 4 lần lập 
lại của trí tuệ trong nhận thức về Tứ Đế. Ngài thấy rằng 
Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp luôn vô thường biến diệt và 
chính chúng là Khổ Đế, ngài thấy rõ sự thích thú trong 
Khổ Đế là Tập Đế, sự vắng mặt của Tập Đế là Diệt Đế, Bát 
Chánh Đạo là con đường dẫn đến Diệt Đế. Trí tuệ Tứ Đế 
xuất hiện lần đầu chỉ đoạn trừ được Thân Kiến và Hoài 
nghỉ (Giới Cấm Thủ là phần nói rộng từ Thân Kiến và 
Hoài nghĩ), nên được gọi là trí Sơ Đạo. Trí này xuất hiện 
lần thứ hai, nhìn thấy Tứ Đế sâu hơn, rõ hơn và rộng 
hơn, đủ sức khiến Dục Ái và Sân được giảm nhẹ, cắt đứt 
chủng tử tái sanh cõi dục lần thứ hai, được gọi là trí Nhị 
đạo. Trí về Tứ Đế này xuất hiện lần thứ ba, rõ hơn và sâu 
hơn nên đủ sức cắt đứt hoàn toàn các hạ phần Kiết Sử 
(phiền não thô thiển) là kể thêm Dục Ái và Sân nên được 
gọi là trí Tam đạo. Trí Tứ Đế xuất hiện lần thứ tư, soi rọi 
toàn bộ những góc khuất còn lại trong Tứ Đế, nhờ vậy tất 
cả phiền não còn lại cũng được tiêu trừ hoàn toàn và trí 
tuệ về Tứ Đế lúc này được gọi là thánh trí Tứ đạo. 


Ngài cũng thấy được rằng trong dòng chảy Duyên Khởi 
của tiền thân chỉ có một phần rất nhỏ là được sanh về các 


277 


cảnh nhân thiên, phần lớn còn lại là các cảnh giới sa đọa. 
Kể cả một kiếp được xem là may mắn gặp Phật Ca Diếp 
được lễ bái cúng dường ngài trong hình hài một con chim 
két. 


Sau khi Sư Kavi (Sunlun Sayadaw) thọ giới Sa-di được ba 
tháng thì Sayadaw Yay Lai ở thị trấn Meik Hti Lar năm 
mơ thấy có 2 con voi trắng đi vào chùa. Rồi không lâu sau 
đó ngài được nghe loan tin về sự xuất hiện của hai vị 
thánh tăng ở Maung Yin Paw và đặc biệt cả hai đều là 
những người mù chữ. Ngài Yay Lai Sayadaw tô về không 
tin vì cho rằng thánh nhân thì phải biết các pháp qua cả 
Chân Đế và Tục Đế, nếu không có pháp học là Tục Đế thì 
làm sao mà có thể chứng ngộ pháp Chân Đế được. Thế là 
ngài có ý chờ đợi một dịp nào đó để làm một trắc nghiệm 
kiểm chứng. 


Ngài Yay Lai Sayadaw đã không phải chờ đợi lâu lắm, 
cuối cùng thì cũng có cơ hội hai vị thánh tăng mù chữ kia 
ché thăm thị trấn Meik Hti Lar và ngài Sayadaw đã có dịp 
đàm đạo để nêu ra những câu hỏi. Hai vị thánh tăng đó là 
sư Kavi và sư Vijaya. 


Dưới đây là những câu trả lời vê Phật Pháp và trí tuệ giác 
ngộ của Ngài Sunlun Sayadaw cho những câu hỏi của 
Ngài Yay-Lai Sayadaw ở MeiR-Hti-Lar. Khi trả lời những 
câu hỏi này, ngài Sunlun vẫn còn là một Sa-di bán thế 
xuất gia và lúc đó chỉ được gọi là sư Shin Kavi. Nguyên do 
của cuộc hội thoại này là bởi ngài Yay-Lai Sayadaw muốn 
kiểm chứng khả năng tuệ giác của Sa-di Shin Kavi. Ngài 
không trực tiếp đến gặp mặt mà chỉ cử hai người cư sĩ là 
ông U Pyo Thar và ông U Ba San thay ngài đến vẫn đạo. 


Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


278 
Cái gì đã tạo nên tam giới? 
Chính là tham ái 
Hạt giống của 3 Hành là gì? 
Đó chính là Vô Minh 
Hành nói gọn là sao thưa Ngài? 
Chỉ là thiện nghiệp, ác nghiệp 
Xin nói ngắn gọn về đau khổ và hạnh phúc 
Nói đơn giản thì nhân thiện và quả thiện chính là 
hạnh phúc và nhân ác cùng quả ác chính là đau khổ. 
Nhưng nói rốt ráo thiệnác nhân quả đều khổ cả. 


Nhưng rõ ràng thưa ngài, Thế Tôn có nói đến hạnh 
phúc nhân thiên kia mà? 


Trong cách nhìn của thế giới Tục Đế thì chuyện đó 
có thật, nhưng trong cái nhìn Chân Đế thì mọi sự 


không phải vậy. 


Nói như vậy thì không có ai sa đọa hay sanh thiên 
phải không ạ? 


Trong cái nhìn Chân Đế thì không có ai siêu đọa. 


Nhưng khổ ưu và hỷ lạc thì sao thưa ngài? 


Đáp: 


Đáp: 


Đáp: 


279 


Trong Chân Đế có khổ ưu và hỷ lạc nhưng không có 
ai bị khổ ưu hay được hỷ lạc. 


öi: Vậy cái gì cảm nhận những thứ cảm thọ đó? 
: Chỉ có Danh và Sắc 
öi: Vậy theo ngài thì ta nên nói sao về giới sát sanh? 


: Cả người giết lẫn đối tượng bị giết đều chỉ là Danh 


Sắc. 


ôi: Nếu nói không có ai thì sao có thể bảo rằng kẻ sát 


sanh có thể bị đọa địa ngục? 


Chính Danh Sắc làm việc sát sanh (cắt đứt mạng 
quyền tức sức sống của năm uẩn nào đó) và chúng 
tạo ra khối Danh Sắc khác chịu khổ ở địa ngục. 
Trong việc làm thiện hay giải thoát cũng cứ vậy mà 
hiểu. 


ôi: Xin nói rõ hơn về người ác, người thiện ở đời? 


: Gọi là người ác hay thiện chỉ đơn giản là trong khối 


Danh Pháp nào có nhiều tâm sở thiện hay ác và Sắc 
Pháp có bị điều khiển hay sử dụng bởi Danh Pháp 
thiện ác đó hay không. 


öi: Chánh Kiến là sao thưa ngài? 


Mù tịt về Danh Sắc thì không gọi là chánh kiến 
được. 


Đáp: 


Đáp: 


280 


ỏi: Có sự quan hệ nào giữa Ba-la-mật và trí tuệ về 


Danh Sắc ? 


: Chắc chắn phải có, vấn đề là ít nhiều, sâu cạn rộng 


hẹp mà thôi. 


öi: Như vậy trí tuệ về Chân Đế là tuyệt đối cần thiết 


phải không ngài? 


Tôi nói ông nghe cái này, ông vốn đã có trí tuệ Tục 
Đế từ vô lượng kiếp rồi mà nay ông vẫn vậy. 
Nhưng nếu trước đây ông chỉ cần một lần thành 
tựu trí tuệ Chân Đế thì hôm nay tôi không còn dịp 
thấy ông. 


ỏi: Con nghe hình như Tục Đế hay Chân Đế đều được 


gọi là sự thật (sacca) nhưng sao ngài lại có vẽ coi 
nhẹ Tục Đế? 


: Tục Đế chỉ là cái võ màu mè của Chân Đế. Chỉ Chân 


Đế mới đúng là sự thật rốt ráo. 


ði: Dựa vào cái gì và từ lúc nào một người được gọi là 


Chánh Kiến thưa ngài? 


Chỉ có người dứt hắn Tà Kiến và Hoài Nghi mới 
có thể được xem là Chánh Kiến. 


B. SƯ K4VI TU THIỀN CHÍ 


Trong một lần trò chuyện, biết ngài Kavi chưa từng tu 
qua 10 đề mục Kasina, ngài Yay Lai Sayadaw khuyên ngài 
Kavi nên dành thời gian để thực hành, trước giúp mình 


281 


và sau cũng giúp được cho nhiều người khác. Ngài Kavi 
nghiêm túc ngồi học từng kinh nghiệm Thiền Chỉ với ngài 
Yay Lai Sayadaw rồi sau đó về chỗ riêng để thực tập và 
mỗi ngày đều báo lại cho ngài Sayadaw những tiến triển 
mà mình có được. 


Đêm kia ngay chỗ tọa thiền vắng ngắt không một bóng 
người, ngài Kavi bỗng nghe một từ Pali do ai đó nói vào 
tai: Ñãnadassanam vividham mà ngài nghĩ rằng người 
hỏi muốn nhờ giải thích. Ngài bèn trả lời vắng tắt bằng 
cách dịch thẳng : Ñana là tuệ, vividham là sai biệt, nhiều 
thứ nhiều loại. Vẫn giọng nói kia, ngài nghe hai tiếng 
Sadhu Sadhu mà không thấy ai hết. Sáng hôm sau ngài 
Kavi kể lại cho Yay Lai Sayadaw, vị này xác nhận rằng câu 
trả lời đó là chính xác. 

Một đêm khác, ngài Kavi lại cũng nghe một giọng nói lạ 
mà không thấy người: Ngài tự mãn thọ đi, đừng tiếp tục 
sống nữa. Ngài Kavi trả lời ngắn gọn : Ngay bây giờ vẫn 
chưa phải lúc đâu. Hôm sau nghe kể lại, ngài Yay Lai 
Sayadaw nói với ngài Kavi : Sư nhớ đừng nhận lời như 
Phật xưa đã làm. Sư nên cẩn thận. Họ rồi sẽ trở lại đấy. 


Mấy hôm sau, một phi nhân hiện ra lồ lộ trước mặt ngài 
Kavi và có một đề nghị thật khó hiểu : 


- « Ngài đừng nhắc đến Tứ Đế nữa » 
- « Tôi vẫn tiếp tục thôi » 
Giọng nói của vị phi nhân kia có vẻ gay gắt : 


- Ngài nhất quyết không nghe lời tôi à ? 


282 


Ngài Kavi an trú Từ Tâm và ban rải sự mát mẻ đến phi 
nhân đó rồi hỏi : 


- Ông có cảm nhận được lòng từ bi của tôi hay không ? 
VỊ phi nhân kia lúc này chợt dịu giọng : 
- Dạ có rồi. Muôn loài đang được giải thoát. 


Một nửa câu sau nghe như của một người sắp khóc và 
phi nhân ấy biến mất. 


Nghe kể lại chuyện đó, ngài Yay Lai Sayadaw gợi ý ngài 
Kavi nếu nay mai phi nhân ấy trở lại thì ngài Kavi thử đi 
theo sau lưng để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ngài Kavi nói 
với ngài Yay Lai rằng ngài tin phi nhân ấy không phải Ma 
vương, bởi theo ngài biết Ma vương bây giờ đã là một 
người tốt rồi. Vài hôm sau đó, có hai cô gai trẻ giắt đầy 
hoa trên đầu vào viếng chùa lúc nửa đêm. Ngài Kavi đã 
trách họ : 


- Đêm hôm khuya khoắt lại thân phụ nữ nhiều bất tiện, 
sau lại đến đây làm gì ? 


Hai cô gái đó thực ra là hai phi nhân, nghe vậy thì lập tức 
biến mất. 


Còn một chuyện nữa cũng có liên quan đến khả năng 
thắng trí của sư Kavi. Chùa Shwe Myin Tin nằm bên bờ hồ 
MeiR-hti-lar là một ngôi chùa xưa dát vàng, từng được 
quân đội Anh xử dụng và đến thời của ngài Yay Lai 
Sayadaw làm trụ trì thì đã bị hư nặng lắm rồi. Ngài Yay 
Lai Sayadaw hỏi sư Kavi xem chùa có hy vọng tìm được 


283 


một thí chủ nào để sửa chữa hay không. Sư Kavi nhập 
định rồi cho biết chuyện đó có thể hy vọng được, sư diễn 
tả chính xác từng chỉ tiết về người thí chủ sẽ giúp chùa 
sau đó. Và mọi chuyện quả đúng như vậy. Đó chính là hai 
ông cư sĩ địa phương tên U Kyaw Zaw và Daw Htay. 


Sư Kavi rất nhiều lần nhấn mạnh tâm quan trọng của đề 
mục hơi thở trong cả Chỉ và Quán. Khi được hỏi về khả 
năng đặc biệt của những người thành tựu thánh trí hay 
thần thông thì sư cũng luôn nhấn mạnh và kêu gọi mọi 
người tu tập thiền hơi thở. Có nhiều câu sấm ký của Miến 
Điện mà người thời nay không thể-hiểu nổi, cũng đều 
được sư Kavi giải thích dễ dàng và linh nghiệm. 


Ta nên biết Miến Điện 100 năm trước vẫn có không ít 
những người thành tựu pháp thượng nhân từ việc tu tập 
thiên định, đặc biệt là trong hàng tăng chúng. Thời ấy, 
chuyện đó không có gì là quá sức tưởng tượng như 
người thời nay nói về thần thông. Từ đó mới có giai thoại 
ngài Yay Lai Sayadaw và ngài Nyaung Lunt từng thỏa 
thuận với nhau xem ai chứng thần thông trước và sẽ cho 
người kia biết. Lần đó nhắc lại giao kèo này, ngài Yay Lai 
Sayadaw xác nhận rằng đến tận lúc này ngài vẫn chưa 
chứng được thần thông nhưng cho biết trong chùa của 
ngài có Sa-di Kavi hình như là đã đạt được khả năng đó. 


Ngài Nyaung Lunt sau đó có đến gặp sư Kavi để vừa vấn 
đạo vừa giảo nghiệm. Như nhận ra dụng ý này, sư Kavi đã 
lễ phép dặn dò ngài Sayadaw một câu: 


- Bạch ngài, trong cuộc nói chuyện này, trước khi trả lời 
những câu hỏi của ngài con xin ngài tự phân định rõ cái 


284 


øì thuộc pháp Hiệp Thế và cái gì thuộc pháp Siêu Thế. Xác 
định rõ rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. 


Sau đây là phần vẫn đáp giữa Sư Shin Kavi (Sunlun 
Sayadaw sau này) và ngài Nyaung-lunt: 


Hỏi: 


Đáp: 


Sư có thể nói cho tôi nghe chút ít về 5 tầng thiên 
Hiệp Thế được không? 


: Tôi không có học nhiều, xin ngài cho phép tôi nói 


chuyện bằng thứ ngôn ngữ của tôi. 


öi: Sư thấy sao tiện thì thôi. 


: Theo chỗ tôi hiểu thì ngài đang hỏi tôi về đối tượng 


của Thiên Chỉ. Tầng thiền nào cũng vậy, chỉ đơn 
giản là sự chú tâm vào-cảnh. Lần đầu tiên 5 Triên 
cái vắng mặt, 5 chỉ thiền có đủ, ta gọi đó là Sơ thiền. 
Tiếp theo sau đó chi thiền mất dần, cảnh cũng vi tế 
dần thì ta gọi là Nhị, Tam, Tứ, Ngũ thiền. Hành giả 
lúc đó có thể nói là hình người nhưng da thịt của 
chim hạc: Nhìn vẫn như cũ nhưng nhẹ nhàng và an 
lạc hơn. 


ủi: Xin ngài nói rõ hơn một chút được không ạ? 


Thiên Samatha chỉ là sự gom tâm vào cảnh. Tâm 
càng an, thì thân càng lạc. Lúc còn nặng nề chút ít 
thì ta gọi là Sơ thiền, ở mức không thể cao hơn nữa 
thì ta gọi là Ngũ thiền. 


Đáp: 


Đáp: 


285 


ỏi: Ngài có cách trả lời thật lạ, nhưng tôi hiểu rồi. Và 


xin hỏi thêm là đối tượng của tầng Hư không vô 
biên là Chân Đế hay Tục Đế? 


Dĩ nhiên là Tục Đế. 


öi: Vậy đối tượng của Thức Vô Biên Xứ? 
: Trường hợp này là cảnh Chân Đế. 

ủi: Còn cảnh của Vô Sở Hữu Xứ thì sao? 
: Cảnh này lại là cảnh Tục Đế. 


öi: Vậy còn cảnh của tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 


Xứ? 


: Là cảnh Chân Đế. 


ôi: Sư có thể nói giùm cách thức bỏ tầng thiền Vô Sắc 


thấp để lên tâng cao hơn? 


Ở trình độ thiền định Sắc Giới, người ta phải hướng 
tâm đến tầng thiền cao hơn cái mình đang chứng để 
nâng cấp tầng thiền từ thấp lên cao. Nhưng ở các 
tầng thiền Vô Sắc thì ngược lại: Hành giả phải nhìn 
lại cái cũ, tầng thiên mà mình đang có để nhàm 
chán nó rồi nhờ vậy mà chứng đắc tầng thiền cao 
hơn. 


Có một điêu lạ lùng mà cũng thú vị, sư Kavi như mọi 
người đều biết thì là một người mù chữ, nhưng những 
người trò chuyện với sư lại thường nghe sư trích dẫn 


286 


Tam Tạng với câu mở đầu này “Trong kinh điển nói rằng". 
Lần đó ngài Nyaung Lunt Sayadaw đã dành trọn hai ngày 
để vấn đạo sư Kavi. Ngài không phải người thuộc lòng 
Tam Tạng nên đã kín đáo ghi lại hết những trích dẫn của 
sư Kavi rồi sau đó về chùa dò lại từng chỗ thấy đều chính 
xác. Điều độc đáo hơn nữa là thông qua sư Kavi, ngài 
hiểu ra thêm những kinh nghiệm thiền định mà xưa nay 
nếu chỉ đọc trên mặt chữ thì khó bề hiểu ra. 


Ngài Yay Lai Sayadaw đề nghị sư Kavi thọ đại giới tỳ 
kheo, sư Kavi từ chối với một lý do đơn giản rằng mình là 
người mù chữ, không thông kinh luật, thà ở giới phẩm 
Sa-di rồi tiếp tục hành trì như hiện giờ. Ngài Yay Lai 
Sayadaw tìm mọi cách thuyết phục và cuối cùng sư Kavi 
cũng đồng ý. Vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ hai, nhằm ngày 
12 tháng 3 năm 1282 lịch Miễn, sư Kavi đã thọ đại giới tỳ 
kheo tại chùa Yay Lai cùng với một Sa-di khác là sư 
Vijaya, hòa thượng bổn sư là Hinyan Kan Sayadaw, hai 
thầy Yết Ma là ngài Kyqung Lunt và Yay Lai Sayadaw 
cùng với hơn 10 tỳ kheo chứng minh. Thí chủ đỡ đầu cho 
lễ thọ đại giới là U Paw và Daw Kyee Nyo, vốn là những 
nhà môi giới bất động sản địa phương. 


C. PHÁP-THOẠI ĐẦU TIÊN CỦA ĐẠI ĐỨC KAVI 


Sau khi thọ đại giới, đại đức Kavi ở lại chùa Yay Lai một 
năm. Năm sau, ngài xin phép chư tăng trở về thăm 
nguyên quán là làng Sunlun ở thị trấn Myingyan. Người 
làng rất kính mến ngài, muốn ngài tụng kinh và thuyết 
pháp cho họ. Tụng kinh thì đã có chư tăng tụng chung, 
nhưng thuyết pháp thì phải làm một mình. Sau này kể lại 
chuyện đó, ngài nhắc lại suy nghĩ của mình khi ấy là cố 
tìm một hình ảnh nào cụ thể nhất để làm đề tài thuyết 


287 


giảng. Bất chợt nhìn thấy mấy cô tín nữ đội chậu nước có 
thả hoa bên trong đang đứng gần đó, sư Kavi bèn quyết 
định thuyết giảng một pháp thoại về đề tài chậu đất mà 
nội dung đại khái như sau: Mỗi chúng sanh trong đời đều 
luôn có sẵn bên mình hai thứ phước và tội. Khi cái nào 
đến thời phát tác thì người ta sẽ theo đó mà buồn vui 
sướng khổ. Chính đời sống của mỗi người đã kín đáo 
vạch sẵn con đường để mình đi bây giờ và sau này. 
Hướng về cái thiện để sống thiện thì người ta sẽ an lạc. 
Hướng về cái ác để sống ác thì người ta sẽ sống đau khổ. 
Tất cả những hình thức đặt bát, cúng đèn, dâng hoa...đều 
chỉ là những cơ hội để người ta sống thiện. 


Sư Kavi cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của Tam Quy rằng 
trên đời này không một thứ gì, dầu người hay vật có thể 
làm chỗ nương tựa cho ta mọi nơi mọi lúc như là Tam 
Bảo. Giàu nghèo sướng khổ cách nào thì ai cũng có thể 
được an lạc và yên tâm khi chọn nương Tam Bảo. Vợ con, 
thân quyến hay tài sản, thậm chí sức khoẻ của mình cũng 
đều có thể lìa bỏ ta bất cứ lúc nào. Mỗi người chỉ là một 
cái chậu đất mong manh, hình thức có khác nhau bao 
nhiêu, và có chứa đựng gì trong đó đi nữa thì số phận bắt 
buộc của mỗi chiếc chậu đất cuối cùng cũng chỉ là sự vỡ 
tan. Chúng ta nói mình làm chủ thứ này vật nọ, nhưng 
ngay khi ta làm cửa nẻo, tường vách, hàng rào chính là 
lúc ta trở thành nô lệ để bảo vệ những thứ mình có. 
Người đặt trọn niềm tin vào Tam Bảo thì không sống 
bằng tâm thức nô lệ như vậy. Mà tại sao tuyệt đại đa số 
chúng sanh đều sống như nô lệ với những thứ mình thích 
hay ghét, trong khi cái nào cũng chỉ làm khổ mình. Lý do 
quan trọng nhất chính là Vô Minh. Do không biết gì mới 
thích này nọ (tanha), rồi thích nắm níu (upädäna), rồi 
làm ra đủ chuyện thiện ác (sañkhara), từ đó mới có tái 


288 


sanh. Tái sanh mà không có điểm dừng thì gọi là luân hồi 
(Samsara). Những điều tôi nói nảy giờ là do tôi nhìn vào 
chính tôi mà nói, tôi không cần phải nhìn vào ai hết. Bà 
con nên nhớ trăm thứ bậy bạ ở đời đều đi ra từ vọng 
tưởng (vipallasasañña), thấy vậy mà không phải vậy. 


Xin nhớ rằng cái nhìn của ta khi chưa hiểu đạo luôn bị 
che khuất bởi những vọng tưởng, thứ màn che không cho 
ta thấy được bản chất thật sự của vạn vật ở đời là Vô 
Thường (anicca), Khổ (dukkha), Vô Ngã (anatta) và 
Không Đẹp (asubha). 


Những vọng tưởng này chỉ có thể được loại trừ bằng Tứ 
Niệm Xứ: 


Thân Quán Niệm Xứ giúp loại bỏ vọng tưởng về cái đẹp 
của thân xác và thế giới nói chung. 


Thọ Quán Niệm Xứ giúp ta loại bỏ vọng tưởng và một thế 
giới hạnh phúc, một thân tâm hạnh phúc. 


Tâm Quán Niệm Xứ là cách nhanh nhất để thấy ra sự vô 
thường của thể giới ở tốc độ nhanh nhất. 


Pháp Quán Niệm Xứ giúp ta loại bỏ ý niệm về tôi, của tôi. 


Khi thân ta tiếp xúc với trần cảnh, chỉ việc tỉnh thức để 
chi nhận sự tiếp xúc đó. Sự tỉnh thức đó chính là Niệm. 
Sống bằng Niệm trong mỗi Niệm Xứ thì cũng có nghĩa là 
cùng lúc tu tập cả bốn Niệm Xứ. Có điều là khi sống với 
Thân Quán Niệm Xứ, tức quan sát nội thân của mình thì 
khía cạnh Xúc được xem là nổi bật. Cũng từ sự tiếp xúc 
đó ta thấy ra được khía cạnh cảm giác thì lúc này được 


289 


gọi là Thọ Quán Niệm Xứ rồi. Sự quan sát tâm trạng lúc 
thân tiếp xúc ngoại cảnh được gọi là Tâm Quán Niệm Xứ. 
Sự nhận diện một Giác Chi hay Triền Cái nào có mặt lúc 
đó thì được gọi là Pháp Quán Niệm Xứ. Thấy rõ sự có mặt 
của Triên Cái hay Giác Chi hoặc một thể tài nào khác 
trong Pháp Quán Niệm Xứ hay nhận ra sự vắng mặt của 
chúng cũng đều là Pháp Quán Niệm Xứ như nhau: Sân 
triền cái đang có mặt, Hỷ Giác Chi đang vắng mặt, Định 
Giác Chi đang vắng mặt, Trạch Pháp Giác Chỉ đang có 
mặt,... Như vậy tu một Niệm Xứ cũng là tu bốn Niệm Xứ, 
mỗi Niệm Xứ có tác dụng loại trừ một thứ vọng tưởng, 
như vậy trừ được một vọng tưởng này thì cũng là loại bỏ 
được những vọng tưởng khác. 


Tu Thân Quán cũng là tu ba Niệm Xứ còn lại, thấy được 
tánh Vô thường trong Danh Sắc cũng là thấy được các 
tướng còn lại. Khi thấy được bản chất như thật của Danh 
Sắc thì ta sẽ không tiếp tục làm người rỗng tuếch. Rỗng 
tuếch có nghĩa là đặt niềm tin vào những thứ không có 
thật: Thấy rằng tôi đẹp, sung sướng, tôi sở hữu cái này, 
tôi là người thực hiện việc kia. Chính Vô Minh mới khiến 
quý vị ra con người như vậy. 


Gia đình và hôn nhân chỉ làm cho ta khổ mà thôi. Vậy mà 
ai cũng xem đó là chỗ nương tựa trong đời mình. Tôi bây 
giờ chỉ nương tựa vào Tam bảo. Tôi đã lìa bỏ cánh đồng 
đầy nước mắt của thế gian, không tiếp tục cày xới trên đó 
nữa. Chúng ta cày xới một đời để được gì: Có cái để ăn 
mặc rồi tiếp tục sống, sống để tiếp tục cày xới trên cánh 
đồng đầy nước mắt ấy. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng có 
cái nầy cái nọ không thể nào là hạnh phúc tuyệt đối được. 
Hạnh phúc tuyệt đối phải là không có cái gì hết. Tôi 
không tiếp tục sống như một người rỗng tuếch nữa: Mỗi 


290 


phút đồng hồ của tôi bây giờ là sự an lạc cho tôi, và có thể 
là cho người khác nữa. 


D. RẮC RỐI GIA ĐÌNH 


Khi Sư Kavi thọ giới tỳ kheo chưa được bao lâu, vợ cũ của 
sư là Shwe Yï đã đến chùa Yay Lai khóc lóc và năn nỈ sư 
hoàn tục. Khi biết không thể lung lạc được sư, Shwe Yï chỉ 
xin bốn điều: 


- Được phép cúng dường tứ sự cho sư, mong không bị từ 
chối 


- Bất cứ lúc nào có nhu cầu thính pháp cũng mong được 
sư sẵn sàng 


- Khi nào Shwe Yï có điều kiện xây dựng trú xứ thì mong 
sư trở về làng Sunlun 


- Shwe Yï được quyền sống theo cách mình muốn. 


Năm 1284 lịch Miễn, U San Tin đến chùa gặp sư Kavi và 
nhắc lại một lời tiên đoán của mình về sư ngày xưa là 
mọi chuyện rồi sẽ ổn, một người sẽ toại nguyện trên 
đường đạo và một người ở đường đời. Về đường đạo thì 
sư Kavi đã đi xuất gia như ý muốn, còn về đường đời thì 
U San Tin bây giờ đã làm chủ một cơ sở dệt may tại làng 
Sunlun. U San Tin có lời mời sư Kavi trở về làng Sunlun và 
ông hứa với điều kiện hiện có sẽ cùng với Shwe Yï cất 
một ngôi chùa cho sư Kavi ở hoằng pháp tại Sunlun. Đặc 
biệt hơn nữa, U San Tin còn hứa khi cất chùa xong, sẽ 
giao lại mọi thứ cho gia đình rồi đi xuất gia. 


Đá Hi 


Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như lời U San Tin đã 
hứa. Ông cùng Shwe Yi vào tận hẻm núi Maung Yin Paw 
để cất một ngôi chùa nhỏ rồi bản thân ông cũng đi xuất 
gia tại đây. Hẻm núi này chính là chỗ mấy năm trước, lúc 
còn là cư sĩ, sư Kavi đã thường đến để thiên định. Mọi 
việc xong xuôi, Shwe Y¡ đích thân đến chùa Yay Lai báo 
tin cho sư Kavi. Lúc đó là tháng 6 năm 1284. Sư Kavi đã 
vào xin phép Sayadaw để về ngôi chùa mới ở hẻm núi 
Maung Yin Paw. Trong mùa an cư đầu tiên tại đây sư đã 
dạy mọi người mỗi một đề mục hơi thở nhưng qua cả Chỉ 
lẫn Quán, Chỉ trước Quán sau. Dưới đây là cuộc vấn đáp 
giữa ngài Phet Pin Aing Sayadaw và sư Kavi tại làng 
Abyarr thành phố Pegu (Bago) ngày 4 tháng 5 năm 1287 
lịch Miến. Phần này đã dịch bên trên. 


E. MỘT TRỌNG SỰ TRONG ĐỜI TU 


Các Phật tử ở gần thành phố Thaton có ý muốn xây dựng 
một khu Sïma trên đỉnh núi Nemindhara và đem chuyện 
đó bàn với một Sayadaw địa phương vốn nổi tiếng là đạo 
hạnh. Vị này đã cùng với chư tăng và Phật tử đến tận nơi 
quan sát thực địa rồi cùng nhau chuyển các trụ đá lên đó 
để bắt đầu thỉnh tăng tụng tuyên ngôn. Một chuyện kỳ lạ 
đã xảy ra là tất cả các trụ đá sau khi đã được đem lên đến 
đỉnh núi, chỉ trong một đêm tất cả đã trở lại nằm hết 
dưới chân núi như chưa từng bị xê dịch và cứ như có một 
bàn tay vô hình nào đó đã cản trở việc thực hiện khu đất 
Sima trên đỉnh núi Nemindhara. Chuyện được lập lại ba 
lần và trong lúc cố gắng làm tròn Phật sự này mà cứ thất 
bại, Ngài Sayadaw địa phương đã bị chết khi công việc 
còn đang dở dang. 


292 


Một cư sĩ ẩn tu ở Mandalay là ông U Khanti tình cờ đến 
chơi ở Thaton và được các Phật tử địa phương đề nghị 
giúp đỡ. Lấy cớ mình không phải là một tỳ kheo, ông 
Khanti giới thiệu ngài Nyaung Lun. Các Phật tử Thaton 
đến gặp ngài Nyaung Lun và lại được ngài giới thiệu đến 
gặp sư Kavi ở hẻm núi Maung Yin Paw. Sư Kavi đã phải 
học lại cách phát âm tiếng Paii trong thời gian khẩn cấp 
để có thể tụng tuyên ngôn Sima và đồng thời ngài cũng 
cho người lấy sáp làm ra rất nhiều những khuôn hình 
Phật hình tam giác mà sư cho rằng rất hữu hiệu trong 
việc trấn áp các phi nhân trên đỉnh núi Nemindhara. Đến 
tận phút này, dầu đã chuẩn bị kỷ lưỡng mọi chuyện, sư 
Kavi vẫn cứ nói mình e ngại không đủ khả năng. Nhưng 
Nyaung Lun Sayadaw thì cứ một mực khích lệ và đặt 
niềm tin vào sư. 


Vào một ngày của tháng ba năm 1284 lịch Miến, các Phật 
tử ở Thaton đã thu xếp một chiếc xe đặc biệt để chở các 
vị Sayadaw từ Myingyan đi Thaton. Trong nhóm gồm 6 vị 
Sayadaw nổi tiếng; cộng với sư Kavi là 7. Các vị đến từ 
nhiều chùa khác nhau. 


Khi xe chạy qua khỏi Pegu không xa, đang với tốc độ khá 
nhanh, một vị tỳ kheo lạ từ bên đường đã nhảy vào xe 
như để đi nhờ. Vị này đã được giải thích rằng đây không 
phải xe khách, không thể chở vị sư đó đến đâu được. Vị 
sư khách tỏ ra không để ý gì đến lời giải thích mà cứ nhìn 
chầm chầm vào mặt từng vị Sayadaw rồi nói: Ah, thì ra là 
những nhà truyền giáo bắt chước ngài Mahinda đi Tích 
Lan, ô không, đi Thaton mới đúng chứ. Nói rồi vị này cứ 
lẩm bẩm đọc tới lui một câu vừa chữ Miến vừa chữ Pali 
nghe rất lạ: Aung pa Dhãtu, Aung pa Dhatu. Rồi cứ lắc cái 
chuông gỗ trong tay và nói: Các vị xem đây, chuông mà 


293 


không có quả lắc. Rồi vị này lại đếm số các Sayadaw 
trong xe lúc đó: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, cộng 
thêm tôi là tám rồi. Vị này lại hỏi: Các ngài từ đâu đến 
đây? Khi được trả lời là Nyaung Lun thì vị này nhắc lại 
tên đó mà như cố ý đọc sai: Nyaung Gyin, Nyaung Gyat rồi 
thì nhảy khỏi xe đi mất. 


Ngay lúc đó sư Kavi nói với chư tăng: 


- Vị sư khi nảy nói là trong chuông không có quả lắc, tôi e 
đó là câu ám thị cho chúng ta biết rằng mình sẽ gặp nhiều 
chống đối trong tăng sự Sima sắp tới. 


Ngài Nyaung Lun Sayadaw lắc đầu: 


- Nếu là tỳ kheo thứ thiệt thì không ai cản trở chúng ta 
thực hiện một Sïma đầu. 


Sư Kavi nói: 
- Nếu ngài không tin lời tôi thì xin cứ chờ xem. 


Khi phái đoàn chư tăng đến được Thaton thì Phật tử địa 
phương đổ ra cung đón rất trang nghiêm. Trong đó có cả 
những viên chức cao cấp của chính phủ. Phái đoàn được 
sắp xếp cho ngủ qua đêm ngay dưới chân núi 
Nemindhara. Ngay chiều tối hôm đó sư Kavi cho thắp nến 
và bày ra những mảnh sáp hình tam giác như lễ vật rồi 
khấn: Thưa các vị sơn thần, chúng tôi có mang theo đây 
những quà tặng cho các ngài, chúng ta cùng nhau hướng 
về Đức Phật để lễ bái cúng dường. Rồi ngay tại chỗ đó 
ngài nhập thiền và rải tâm từ đến tất cả chúng sinh. Sau 
khi xả thiền ngài có một thời pháp ngắn đến những 


294 


người đang có mặt. Trong số khách hiện diện, ngài Kavi 
nhìn thấy một người mặt hoàng bào, ngài lập tức biết 
rằng vị phi nhân này chính là vua Manuha, một vị vua 
quá cố của Thaton. Sư Kavi biết rằng nếu vị này có mặt ở 
đây để ủng hộ thì đại lễ Sima chắc chắn sẽ được thành 
tựu tốt đẹp. Ngài nói chung chung với đám đông: Trên 
núi này có một ngôi chùa hang đang tôn thờ xá lợi Phật. 
Vì chùa quá sơ sài nên nhiều bà con đã khinh lờn và cư 
xử bất xứng. Nay vì lợi ích cho tất cả, chư tăng chúng tôi 
quyết định xây dựng một đạo tràng trang nghiêm hơn 
bằng cách thực hiện một khu vực Sima. Đối với những vị 
nào là phi nhân trên núi này, chúng tôi không phá hủy 
trú xứ của các vị, mà ngược lại còn tôn tạo cho thành một 
nơi chốn tốt đẹp hơn để quý vị lưu trú. Khi sư Kavi vừa 
nói đến đây, vị phi nhân mặt áo hoàng bào kia đã lặng lẽ 
khóc và đi xuống núi. Sư Kavi sau đó đã đề nghị Phật tử 
cất riêng một ngôi miếu thờ cho vua Manuha ngay dưới 
một gốc cỗ thụ và đến nay ngôi miếu vẫn còn nguyên vẹn 
đó. 


Sau đó sư Kavi cùng mọi người quay trở xuống chân núi. 
Sau này khi kể lại câu chuyện buổi chiều hôm đó, ngài 
Sunlun Sayadaw đã giải thích rằng vong linh của vua 
Manuha đã khóc vì thuở sinh tiền chưa từng được nghe 
một thời pháp như vậy và nay trở thành một địa cư 
thiên, ông lại không thể trực tiếp trò chuyện với ngài. 


Lễ kiết giới Sima có gặp chút rắc rối khi theo luật địa 
phương thì không ai có quyền xây dựng hay bày biện quá 
nhiều trên đỉnh núi. Do đó, sau nhiều bàn soạn, mọi 
người quyết định khu đất Sima phải được xây dựng thật 
đơn giản, ngay đến một nhà vệ sinh cho chư tăng cũng 
phải được đặt dưới chân núi. 


295 


Khi khu đất Sima đã được chuẩn bị xong, ngài Nyaung 
Lunt Sayadaw đã họp tăng và chia phiên nhau tụng tuyên 
ngôn: Sư Kavi sẽ tụng đợt một và các đệ tử của ngài 
Nyaung Lunt sẽ tụng đợt hai. Phần tuyên ngôn của ngài 
Kavi kết thúc tốt đẹp, nhưng các đệ tử của ngài Nyaung 
Lunt đến lúc này tự nhận là không thể tụng tốt như sư 
Kavi nên hai vị Sayadaw sư phụ là ngài Nyaung Lunt và 
ngài Yay Lai phải tụng thế. Nghi thức kiết giới Sima của 
phật giáo Miến Điện thường được kéo dài đến mấy ngày, 
không làm tập trung một ngày như Thái và Miền. Ngày 
thứ hai, khi lễ kiết giới sắp sửa tiến hành thì vị tỳ kheo đu 
xe hôm trước xuất hiện và hỏi ngài Nyaung Lunt 
Sayadaw: Có nhiều loại Sima, các ngài đang làm loại nào 
đây? Ngài Nyaung Lunt Sayadaw trả lời là Khandasima, 
tức sima thu hẹp. Vị sư khách đưa ra vài luận cứ rồi bảo 
lễ kiết giới này không đúng luật. Một trưởng lão trong 
đoàn là ngài Gyokpin Sayadaw đã lên tiếng: Nếu sư nói 
vậy thì xin trích dẫn kinh điển, chúng ta không thể nói 
chuyện với nhau qua tư kiến được. Vị sư khách kia nghe 
vậy im lặng bỏ đi. 


Trong niềm tin của người Miến Điện, 10 giờ đêm là giờ 
cát tường nên chư tăng đêm đó lúc 10 giờ đã cho gõ đá 
và đánh chuông như là một lời xin phép các phi nhân sở 
tại trước khi lễ kiết giới bắt đầu. 


Sau khi lễ kiết giới hoàn tất lúc nửa đêm, sư Kavi đã bằng 
khả năng thắng trí của mình nghe được cuộc nói chuyện 
của vị tỳ kheo lạ mặt ban chiều với một tỳ kheo khác ở 
một nơi rất xa. Qua đó ngài biết rằng lễ kiết giới Sima 
đúng là có vấn đề, vì trong lúc chư tăng tụng tuyên ngôn 
thì vị tỳ kheo kia vẫn kín đáo ở lại khu vực Sima chớ 
chưa đi khỏi như mọi người nhìn thấy. Sư Kavi đem 


296 


chuyện này báo lại với ngài Nyaung Lunt Sayadaw. Thế là 
ngay đêm hôm sau, với sự giúp sức của chính quyền và 
Phật tử địa phương, toàn khu vực kiết giới được rà soát 
kỷ lưỡng để bảo đảm không còn ai có mặt trong đó ngoài 
nhóm chư tăng hành tăng sự kiết giới. Chuyện gì rồi cũng 
đến tai thiên hạ, một viên chức chính phủ ở Thaton sau 
khi nghe kể lại mọi chuyện đã đến ôm chầm lấy vai sư 
Kavi mà reo lên: Đây đúng là vị A La Hán rồi. 


Trong thời pháp tiếp theo cho các Phật tử địa phương, sư 
Kavi đã đặc biệt nhắc tới đời sống nông thôn của họ để 
kín đáo hướng dẫn Thiền Quán. Sư nói sinh kế chủ yếu 
của bà con ở đây là trồng cây lấy trái đem bán, dầu đó là 
trái sầu riêng hay măng cụt, cứ mỗi lần nhặt trái là một 
lần các vị xê dịch cái thân Khổ Đế của mình để nhặt lấy 
từng trái Tập Đế vì qua mỗi đồng tiền kiếm được 6 Căn 
của các vị lại được lắp đầy những tham dục. Còn gì sống 
động hơn thế nữa, lê cái thân đau khổ này để kiếm tìm 
những nguồn khổ khác, tham ngày một dày, khổ ngày 
một sâu. 


Trong chuyến đi Thaton này, chỉ có mấy ngày, mà sư Kavi 
gặp đủ chuyện. Có một đêm, đang ngôi trong phòng thì 
nghe có tiếng kêu đích danh mình. Ngài nhìn ra và thấy 
một nhà sư lạ mặt. Vị sư này mời ngài ra sau rừng để nói 
chuyện. Sư Kavi lúc đó suy nghĩ: Mình chưa quen biết với 
người ta, nhưng nếu mình không đi thì người ta sẽ bị tốn 
thương. Còn nếu mình đi thì chuyện gì xảy ra cũng chỉ ở 
phía mình mà thôi. Cả hai vị cùng đi sâu vào rừng, được 
một đổi thì vị sư lạ mặt mới hỏi: Thật ra tôi chỉ muốn gặp 
mặt sư thôi chớ không có chuyện gì đặc biệt. Bây giờ sư 
có cần tôi đưa sư trở lại chùa hay không. Sư Kavi trả lời 
là không cần, rồi một mình lầm lủi trở về, xuyên qua một 


297 


quãng rừng tối mịt, xòe tay không thấy ngón. Sau này kể 
lại chuyện đó, ngài Sunlun giải thích rằng chuyện đêm đó 
chỉ đơn giản là người ta nghe đồn là thánh nhân nên 
muốn thử xem phản ứng ra sao trước những việc như 
vậy, có giận dữ hay sợ hãi hay không. Ngài chỉ nói vậy mà 
không cho biết đó là ai. 


Tiếng tắm của sư Kavi ngày một lan xa. Vị Sayadaw ở 
chùa làng Kha Ywe (Thaton) đã đến tận nơi để gặp sư ở 
hẻm núi Maung Yin Paw. Ngài Nyaung Lunt Sayadaw đã 
cho sư Kavi biết rằng vị Sayadaw này thường rất tự hào 
với những khả năng đặc dị của mình và ngài yêu câu sư 
Kavi hãy tìm cách giúp vị đó bỏ bớt tâm kiêu mạn. Trong 
cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai người, sư Kavi đã đặt 
một số câu hỏi về Thiền Chỉ Samatha. 


Vấn: Làm thế nào để bắt đầu công phu Thiền Chỉ? 


Đáp: Lúc đầu thì dán tâm vào cảnh đề mục trước mắt, 
sau đó tâm cũng không lìa cảnh nhưng là cảnh đọng lại 
trong trí, lúc này nó đã là Nhiếp Tướng (Uggahanimitta) 
hoặc Quang Tướng (Patibhaganimitta). 


Nghe vậy sư Kavi mới hỏi vị Sayadaw xem có thể biết 
trong chiếc hộp trước mắt hai người hiện có bao nhiêu lá 
trâu. Vị Sayadaw trả lời là mình không thể biết được. Sư 
Kavi liền nói chính xác số lá trầu trong chiếc hộp đó. Vậy 
rồi ngài Sayadaw bèn đề nghị sư Kavi nói thêm nhiều 
điều về Thiên Chỉ mà chính ngài còn chưa tỏ. 

Sau đó ngài nói với sư Kavi: Sư còn khá trẻ, còn nhiều 
thời gian để đi xa hơn nữa. Tuổi tôi bây giờ có lẽ không 
thể thu hoạch thêm được gì trong thiền định. Ngày xưa, 


298 


chúng tôi có ba huynh đệ rũ nhau lên rừng tu thiên mong 
là sẽ có ngày ngồi trên mây mà thuyết pháp. Nhưng Sư 
cũng biết đó, chuyện đâu có dễ, và rồi cuối cùng mạnh ai 
nấy bỏ niềm đam mê ấy đi. 


Về sau hai người huynh đệ của Kha Ywe Sayadaw đã tìm 
đến học thiền với sư Kavi và một trong hai vị là ngài 
Uttama có kể lại cho sư Kavi những kinh nghiệm tu và 
dạy thiên của mình trước giờ, trong đó đặc biệt nhất là có 
lần ngài nói rằng nhiều khi nữ hành giả lại dễ dàng đắc 
chứng thiền định hơn nam hành giả với lý do là họ đễ có 
niêm tin vào sư phụ hơn. Trong khi đó các nam hành giả 
thường mắc phải chứng sở tri chướng, nghe cái gì cũng 
phải đối chiếu so sánh với cái biết cũ của mình. 


F. CUỘC GẶP GỠ VỚI SA4Y4DAW GYOK PIN U 
TIKKA 


Ngài Sayadaw hỏi sư Kavi về Thất Tịnh, sư nói chỉ muốn 
giải thích theo cách của người ít học: 


- Trước hết hành giả lễ Phật, hồi hướng công đức cho tất 
cả chúng sanh và phát nguyện cúng dường thân mạng 
cho Đức Phật trong suốt thời gian tọa thiền. Khi tâm đã 
bắt đầu tập trung được thì hành giả ngồi yên bất động, 
mắt nhắm, miệng khép để quan sát từng cảm giác xuất 
hiện khắp châu thân. Ngũ quan lúc này phải được kiểm 
soát chặt chẽ. Đây được gọi là Giới Tịnh (silavisuddhi). 


- Chính tâm trạng dán chặt vào cảnh, không trôi nổi 
phóng dật được gọi là Tâm Tịnh (cittavisuddhi). 


299 


- Khi có được Giới Tịnh và Tâm Tịnh thì khả năng quan 
sát quán chiếu của hành giả sẽ trở nên nhạy bén và chính 
xác hơn. Như một người thấy rõ đâu là viên đá lửa, đâu là 
bánh xe thép, đâu là miếng bùi nhùi và ngọn lửa được 
hình thành như thế nào thì ở đây với điều kiện tỉnh thần 
ổn định, hành giả có thể quan sát thân tâm của mình cái 
nào là Danh, cái nào là Sắc, cái nào là nhân và cái nào là 
quả. Hành giả cũng biết thêm cái gì cũng do duyên mà có 
và có rồi cũng bị mất. Chính nhận thức này được gọi là 
Kiến Tịnh (ditthivisuddhi). 


- Người thành tựu Kiến Tịnh thì cũng là người thành tựu 
Đoạn Nghi Tịnh (kankhãvitaranavisuddhi). Ở giai đoạn 
này, hành giả như đang trở thành một con người khác, 
với những thay đối rất đặc biệt về thân (nhẹ nhàng như 
bay được, như có hào quang) .hoặc về tâm (trí tuệ sắc bén 
hơn, đức tin mãnh liệt hơn; tỉnh tấn nhiều hơn...). 


- Hành giả đủ tỉnh táo để không đam mê dính mắc trong 
đó và tiếp tục đi tới trong công phu Tuệ Quán thì được 
gọi là trình độ Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh, khả năng 
phân biệt đúng sai (maggamaggavisuddhi). 


- Ngay sau giai đoạn này, giai đoạn của 10 Tùy Phiền Não, 
hầu hết các hành giả đều phải trải qua một giai đoạn đau 
nhức kinh khủng như để giũ sạch con người cũ để bắt 
đầu làm mới mọi thứ. Nếu hành øgiả tiếp tục giữ vững 
Niệm và Tuệ để quân bình 5 Quyền, không buông lơi 
cảnh Tuệ Quán thì được xem là đã tới được trình độ tiến 
hành Đạo Lộ Tri Kiến Tịnh (patipadananavisuddhi). 


300 


- Nếu Ba La Mật đầy đủ thì ngay sau Tịnh này sẽ là Tri 
Kiến Tịnh (ñãnadassanavisuddhi), tức giai đoạn chứng 


đạo. 


Gyok Pin Sayadaw rất thỏa mãn và tâm đắc với cách giải 
thích của sư Kavi và xác nhận rằng theo mình thì cách 
trình bày đó tốt hơn là cách nói truyền thống. 


G. CUỘC ĐÀM ĐẠO VỚI PHET-PIN AING 
SAYADAW 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


Khi ta nói mắt thấy cảnh sắc thì đó là cảnh sắc tìm 
đến với mắt hay mắt hướng đến với cảnh sắc? 


Cả hai đều không phải. 


Như vậy phải hiểu sao trường hợp nói mắt thấy 
cảnh sắc? 


Khi các duyên hội đủ thì được gọi là mắt thấy cảnh 
sắc. 


Sư có thể nói cho nghe đôi điều về Níp Bàn 


Tôi dĩ nhiên không thể dùng ngôn ngữ để diển tả 
Níp Bàn là gì nhưng nếu cần thì cũng có thể nói về 
Níp Bàn qua hành trình tu chứng để người nghe có 
thể hình dung. Vấn đề đại khái là vây: Hành giả Tuệ 
Quán thấy rõ Danh Sắc là vô thường và khổ, biết đó 
là Khổ Đế. Hành giả ngay lúc ấy cũng hiểu được 
rằng bất cứ sự thích thú nào trong Khổ Đế cũng đều 
là Tập Đế. Hành giả thấy rằng ở đời này việc gì cũng 
để lại quả báo nhưng việc đoạn trừ Tập Đế thì 


Hỏi: 


Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


301 
không để lại quả báo nào. Vị đó biết rằng đây chính 
là Diệt Đế, vô vi, Níp Bàn. Đây chính là lý do ngài Xá 
Lợi Phất dạy rằng Ái tận là Níp Bàn. 
Trong cái gọi là Níp Bàn ấy có gì để ta có thể nhìn 
thấy bằng mắt, như ánh sáng chẵng hạn. 
Dĩ nhiên là không. 
Ngài có thể mô tả ít nhiều về Níp Bàn được không? 
Tôi không thể làm việc đó. 
Chỉ có cái gì không có thật thì người ta mới không 
thể mô tả vê nó mà thôi. Nói như Sư thì tôi nghĩ 
rằng Níp Bàn không có thật. 


Níp Bàn là cái duy nhất có thật nhưng không thể 
mô tả bằng ngôn ngữ như các pháp Chân Đế khác. 


Chính Sư cũng nhìn nhận Níp Bàn là một trong 4 
pháp Chân Đế nhưng tại sao lại bảo rằng không thể 
diễn tả? 


Ở đời có trường hợp càng cố giải thích chỉ gây hiểu 
lầm. 

Ngài có thể nói rõ hơn một chút được không? 
Không cách nào diễn tả rốt ráo pháp Chân Đế bằng 
phương tiện ngôn ngữ Chế Định được. Chẵng hạn 


như Níp Bàn, ta chỉ có thể hiểu rằng đó là một trạng 
thái không do duyên tạo và cũng không có tình 


Đáp: 


Đáp: 


302 
trạng sanh trụ diệt. Càng cố giải thích thì đó là lỗi 
của người nói, càng cố hỏi nhiều hơn thì đó là lỗi 
của người nghe. 


öi: Sư có thể nói sơ về các tầng Thiền Tuệ được chứ? 


Tôi chỉ muốn nói chung các tầng Thiền Tuệ trong 
một quá trình ngắn ngủi chứ không có dài dòng lê 
thê. Buổi đầu ví dụ như hành giả tu tập Thân Quán 
Niệm Xứ với đề mục hơi thở, hành giả ghi nhận hơi 
thở ra vào qua khía cạnh Chế Định. Sau đó nhân 
duyên chín muôi, tuệ giác thuần thục thì hành giả 
không còn thấy cái gì ra vào nữa mà chỉ thấy sự 
sanh diệt của hơi thở mà thôi. 


ôi: Hình như Sư không hứng thú lắm với việc phân tích 


quá trình tu tập Tuệ Quán qua các Thiền Tuệ, 
chuyện đó có nên không? 


: Tôi nghĩ ở đây vấn đề chỉ là ý thích của mỗi người, 


muốn dài dòng hay đơn giản vậy thôi. 


ói: Sư có nghĩ là việc tu tập Tuệ Quán phải tuần tự trải 


qua các giai đoạn theo thứ lớp như các thiền sư và 
sách thiền vẫn luôn nhắc tới hay không ? 


Đơn giản mà nói thì các Thiền Tuệ chỉ là những 
khía cạnh được xếp theo hàng ngang của một nhận 
thức Tuệ Quán chứ không phải trên dưới trước sau 
theo hàng dọc để xếp hạng hành giả. Như việc quan 
sát tỉnh tường Danh Sắc thì được gọi là Quán Sát 
Tuệ (sammasanañana), khía cạnh kinh cảm Danh 


Đáp: 


303 


Sắc thì gọi là Kinh Úy Tuệ (bhayañãna), khía cạnh 
nhàm chán thì gọi là Yếm Ố Tuệ (ãdinavañana), .. 


öi: Ngài nghĩ gì về 4 tâng thánh? 


: Nói theo Tục Đế hay Chân Đế thì 4 tâng thánh đều 


là có thật ở đời. Tôi không biết tại sao ngài hỏi tôi 
như vậy. 


ôi: Rõ ràng 4 tầng thánh có cao thấp khác nhau, vậy sự 


hành trì của bốn tầng thánh có giống nhau không? 


Các tầng thánh chỉ làm một việc giống hệt nhau là 
quan sát Danh Sắc. Sau lần thấm thía đầu tiên bằng 
tâm thánh đạo thì được gọi là Sơ Quả. Tâm thánh 
đạo xuất hiện lần thứ hai thấy rõ mọi chuyện hơn, 
phiền não được cắt giảm nhiều hơn, thì được gọi là 
Nhị Quả, cái thấy được lập lại lần thứ ba cũng bằng 
tâm thánh đạo, số phiền não còn lại được cắt giảm 
hơn nữa thì được gọi là Tam Quả. Tâm thánh đạo 
xuất hiện lần thứ tư, cái thấy các pháp gồm cảnh 
Danh Sắc và Níp Bàn đã đạt đến mức không thể rõ 
ràng hơn nữa, tất cả phiền não không còn chỗ bám 
víu, những góc tối sau cùng đã được rọi sáng phơi 
bày, hành giả được gọi là vị A La Hán. 


ôi: Sắp đến mùa nhập hạ rồi, ngài có công việc gì đặc 


biệt cho mùa an cư này không? 


: Dạ, người hành đạo thì không có mùa. 


ôi: Sư có thể nói rõ chữ hành đạo mà Sư vừa nói? 


Đáp: 


Đáp: 


304 


Tôi không có được cơ hội học hành giáo lý như 
nhiều vị khác, nhưng tôi không xem đó là cái thiếu 
vì đổi lại tôi có dư thời gian để theo pháp hành, 
hành những gì mà tôi hiểu và nghe được. Ngoài 
phân lớn thời gian cho mình, tôi thỉnh thoảng cũng 
dành chút thời gian để giúp cho người khác hiểu 
đạo và hành đạo giống tôi. 


öi: Như vậy Sư phải thường xuyên sống trong lòng từ? 
: Tôi nghĩ chúng ta đều phải vậy thôi. 


öi: Đối tượng của Từ Tâm hình như là cảnh Tục Đế, 


vậy khi Sư sống trong Từ Tâm thì phải quên cảnh 
Tục Đế, phải vậy không? 


: Tôi sống trong cảnh Tục Đế khi nghĩ đến người và 


sống trong cảnh Chân Đế khi nghĩ đến tôi. 


ôi: Sư có thể sống toàn phần trong cảnh Chân Đế hay 


không? 


: Đến cả Đức Phật còn chưa như vậy mà. Còn mang 


thân này thì ta còn rất nhiều việc phải làm và mỗi 
việc phải cần một cách giải quyết riêng: Có việc ta 
phải nhìn bằng mắt và có việc ta phải làm bằng tay. 


ói: Sư có thể cho biết cách Sư sống với pháp Chân Đế, 


nghĩa là ngoài những lúc sống với Tục Đế thì Sư làm 
øì với pháp Chân Đế. 

Tôi ngó thẳng vào thân tâm tôi, nhìn lại điều tôi đã 
biết. 


Đáp: 


305 


ði: Đó có phải là cái mà trong kinh gọi là Trí Phản Khán 


hay không? 


: Dạ đúng rồi. 


ôi: Trong các cảnh phản khán có cảnh nào khó hay dễ 


hơn cảnh khác hay không? 


: Tất cả đều giống nhau ạ. 


ói: Sư hoan hỷ nói sơ về trường hợp phản khán Thánh 


Đạo? 


Trước hết hành giả nhìn vào thân tâm của mình để 
biết chúng đang vô thường và khổ (Khổ Đế), đồng 
thời cũng hiểu rằng chúng là kết quả gián tiếp hoặc 
trực tiếp của tham ái quá khứ (Tập Đế). Cũng ngay 
lúc ấy hành giả thấy được thánh đế thứ ba rằng 
tham ái kia đã được cắt đứt. Sơ Đạo cắt đứt phần 
lớn và các thánh đạo sau trừ bỏ phần tham ái còn 
lại. Đây là trí tuệ về Diệt Đế. Sự chấm dứt tham ái là 
Diệt Đế và hành giả cũng ngầm hiểu sự chấm dứt 
đó nhờ đâu mà có (Đạo Đế). Phản khán đạo là dùng 
trí tuệ trong Tứ Đế để nhìn lại tâm thánh đạo mình 
chứng. Vì chỉ cần nhìn vào tâm thánh đạo sẽ thấy 
luôn cùng lúc cả Tứ Đế. Tôi cũng muốn nói sơ về 
tiến trình chứng đạo ở đây, vì nó cũng có điểm 
giống với tiến trình tâm thức lúc phản khán 5 cảnh 
nói chung (Đạo, Quả, Phiên não đã diệt, phiền não 
còn lại, Níp Bàn của bậc thánh). Khi hành giả nhìn 
thấy được sự sanh diệt của Danh Sắc thì đó là thấy 
được Khổ Đế. Với người không chứng đạo thì cái 
thấy này chỉ là bằng trí văn hoặc trí tư nên cái thấy 


Đáp: 


Đáp: 


306 


trong Khổ Đế không đủ soi rọi luôn cả 3 Đế còn lại. 
Riêng với người chứng đạo thì khi thấy được sự 
sanh diệt của Danh Sắc bằng chính trí tu thì cùng 
lúc đó họ cũng thấy luôn 3 Đế còn lại: Họ thấy Tam 
Tướng là Khố Đế, Tham ái trong Tam Tướng là Tập 
Đế, sự vắng mặt của Khổ và Tập là Diệt Đế và con 
đường dẫn đến sự tiêu trừ Tập Đế chính là Đạo Đế. 
(Như vậy Đạo Đế có hai cách định nghĩa: Con 
đường dẫn đến sự chứng ngộ Diệt Đế hoặc con 
đường dẫn đến sự chấm dứt Tập Đế). 


ỏi: Người chứng đạo có thể nhìn thấy tâm thánh đạo 


ngay lúc nó xuất hiện hay không? 


Chuyện đó không thể được thưa ngài. Người chứng 
đạo chỉ thấy được tâm thánh đạo bằng cách nhìn 
lại. Tôi nhắc lại, nói theo A-Tỳ-Đàm thì chỉ đơn giản 
là nhìn lại tâm thánh đạo, nhưng thật ra là nhìn lại 
hai sự việc diễn ra trong tâm thánh đạo là tiêu trừ 
phiền não và chứng ngộ Níp Bàn. 


öi: Xin hỏi Níp Bàn là gì trong giai đoạn chứng đạo? 


Trước tâm thánh đạo đã có ba sát-na dẫn đường là 
Cận Hành, Thuận Thứ và Chuyển Tộc (người lợi căn 
không cần sát-na Chuẩn Bị) và cảnh của ba sát-na 
tâm này là Níp Bàn, sự vắng mặt hoàn toàn của Khổ 
và Tập Đế, đặc biệt là Tập Đế. Bởi chính ngài Xá Lợi 
Phật cũng xác nhận rằng Ái tận là Níp Bàn. Còn 
trạng thái thật sự của Níp Bàn ra sao thì chỉ có bậc 
thánh mới biết. 


Hỏi: 


Đáp: 


Hỏi: 


Đáp: 


307 


Kinh nói sát-na thánh quả nối liên thánh đạo, bản 
thân ngài có ấn tượng gì với giây phút đó? 


Tôi không có một kinh nghiệm đặc biệt nào về giây 
phút đó. Tôi nghĩ đó là lý do một vị thánh muốn 
nhớ lại thời khắc đó phải cần đến 19 trí Phản Khán. 
Trí này xuất hiện sau khi đương sự đã là một vị 
thánh. 


Tâm thánh quả có vai trò gì trong đời sống của bậc 
thánh? 


Tâm thánh quả có mặt ở những giây phút vị thánh 
nghĩ về việc gì đã xảy ra cho mình. Trong đời một vị 
thánh, giây phút hạnh phút nhất chính là lúc sống 
bằng tâm thánh quả. 


Tâm thánh quả lúc nào cũng được gọi bằng thục 
ngữ Ariyaphala, nhưng từ sau giây phút chứng đạo 
trở đi thì tâm thánh quả còn được gọi là 
Valañjanaphadla, nghĩa đen là lối mòn hay dấu chân 
để lại. So với tâm thánh đạo thì tâm thánh quả dễ 
quan sát hơn nhiều. 


Tronø buổi nói chuyện này có ông U Dhammika, ông có 
chút không đồng ý với ngài Kavi về vẫn đề Níp Bàn nên 
sau đó đã đến gặp riêng ngài Phet-Pin-Aing Sayadaw lúc 
đó cũng có mặt trong chùa. 


Ông Dhammika nói với ngài rằng theo ông hiểu thì Níp 
Bàn không phải cảnh duy nhất của tâm thánh đạo như lời 
ngài Kavi nói. Ngài Phet-Pin-Aing liền giải thích: 


308 


- Sư Kavi nói đúng rồi. Cảnh của tâm thánh đạo chỉ có 
một là Níp Bàn nhưng khi nó xuất hiện thì cùng lúc làm 
được nhiều việc khác. Như kinh nói: Trí thánh đạo liễu 
tri Khổ Đế, liễu trừ Tập Đế, liễu chứng Diệt Đế và liễu kết 
Đạo Đế. Nói vậy có nghĩa là tâm thánh đạo liễu chứng Níp 
Bàn trong giây phút nào, tức lấy Níp Bàn làm cảnh lúc 
nào thì ngay khi ấy phiền não cũng tự mất (theo từng 
tầng thánh) và Vô Minh trong Tứ Đế cũng tự mất theo 
cách đó. 


Ông Dhammika nói rằng tâm thánh đạo không đi một 
mình mà phải cân đến rất nhiều Tâm Sở, cảnh của Tâm 
Sở thì sai khác nhau. Không lý nào tất cả đều.chỉ lấy Níp 
Bàn làm cảnh. Ngài Phet-Pin-Aung trả lời rằng chuyện đó 
không có gì lạ vì đành rằng mỗi Tâm Sở có thuộc tính 
riêng nhưng khi cùng có mặt trong một tâm thì chúng sẽ 
trở thành một nền tảng chung cho tâm ấy biết một cảnh 
nào đó. Chuyện không như nhiều người tưởng lầm là các 
Tâm Sở giới phần có nhiệm vụ cắt đứt phiền não, Tâm Sở 
trí tuệ thì nhìn thấy Níp Bàn. Ở đây sát-na thánh đạo với 
các Tâm Sở đi cùng chỉ biết một cảnh Níp Bàn mà thôi. 
Như ta thấy trong tâm lộ đắc đạo, sau bốn sát-na tiền 
trạm (Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Chuyển Tộc) thì 
đến tâm thánh đạo. Cả bốn sát-na tâm này đều lẫy Níp 
Bàn làm cảnh, riêng sát-na thánh đạo khi vừa xuất hiện 
thì các phiên não tiềm miên tự dưng biến mất, chúng 
biến mất ngay khi Níp Bàn được nhìn thấy. 


H. VỚI BỐN VỊ S4Y4DAW 


Đây là cuộc đàm đạo trong hình thức vấn đáp giữa ngài 
Kavi với bốn vị Sayadaw: 


309 
1. U Narada ở Nga-myar-gyi (Na-1) 
2. U Sasana ở Nga-myar-gyi (S) 
3. U Narada ở Sa-meiR-kon (Na-3) 
4.U Narinda ở Myittha 
Sasanga S: Sư đã từng học qua Tam Tạng? 
U Kavi: Dạ chưa bao giờ 
S: Chưa từng biết qua Giới và Định thì làm sao Sư tu Tuệ? 


K: Tôi là một người đệ tử chuyên cân học luật, nhưng qua 
hòa thượng bổn sư chứ không phải qua trường lớp. 
Hòa thượng bổn sư chỉ-cần nói điều này không được 
phép thì một chút sơ suất tôi cũng không dám vi 
phạm. 


Na-1: Sư có bị bận tâm với một pháp quái niệm 
(palibodha) nào không? Chẵng hạn như về chỗ ở, lợi 
lộc, học trò, công việc, sức khỏe,... 


K: Tôi bắt đầu tu tập từ khi còn là cư sĩ, có nghĩa là đã 
phải buông bỏ mọi thứ từ khi chưa xuất gia. Sau đó tu 
Sa-di, rồi thọ đại giới tỳ kheo, trước sau chỉ biết việc 
mình phải làm là tu tập Tuệ Quán và vâng lời hai vị 
Sayadaw chịu trách nhiệm hướng dẫn mình. Ngoài ra 
không còn người hay vật hoặc chuyện gì để phải bận 
tâm nữa. 


310 


Säs: Sư chưa từng học Tam Tạng thì làm sao có thể tu 


đúng pháp môn Tuệ Quán? 


K: Tôi tu tập theo sự hướng dẫn của hai vị thầy. 


Nã-1: Thời Đức Phật có biết bao nhiêu người chưa từng 


học qua kinh điển vẫn có thể đắc đạo. Chính thành quả 
tu tập của họ đã cho biết con đường họ đi là đúng. 


Nã-3: Sư bây giờ đã được đồn đại là một vị A-La-Hán và 


lâu nay có không ít người cũng tin rằng một hành giả 
không giỏi giáo lý hoàn toàn có thể chứng ngộ thánh 
trí. Chuyện về Sư và niềm tin của mấy người kia tôi e 
là sẽ dẫn đến tình trạng hình thành một phong trào 
nhắm mắt tu mà không thèm-học. Giáo pháp của 
chúng ta nếu thiếu pháp học (pariyatti) thì làm sao có 
pháp hành (patipatti) và pháp thành (pativedha), cứ 
vậy mà sẽ dễ suy vong. Việc một người không học gì 
mà chứng thánh chỉ là trường hợp cá biệt. Tôi nghĩ 
hình như không nên lẫy trường hợp cá biệt để làm 
tiêu chuẩn chung hay một tiền lệ nguy hiểm cho người 
khác. 


: Tôi chưa bao giờ tự hào về sự thiếu kém của mình về 
pháp học. Tôi luôn hết lòng khích lệ và nâng đỡ những 
vị tỳ kheo hiếu học và đang cân sự giúp đỡ. Tùy khả 
năng mà họ cần gì tôi cúng nấy, như y áo, thuốc men, 
vật dụng,... 


Nã-1 nói với ngài Nã-3: Khi ngài hỏi một vị sư có từng 


học qua kinh điển hay chưa thì ngài muốn cái nào 
hơn: Có sao nói vậy hay trả lời quanh co để khỏi mang 
tiếng dốt. 


311 


Nã-3: Tôi muốn nghe Sư Kavi nói rõ hơn, xin ngài kiên 
nhân một lát. 


Näã-1: Khi ngài nhắc đến ba bổn phận trong giáo pháp 
(học, hành, thành) là muốn ám chỉ sư Kavi là người 
thiếu căn bản phải vậy không? 


Nã-3: Tôi đã nói xin ngài kiên nhẫn, chúng ta sẽ trở lại 
chuyện này sau. Bây giờ là cuộc trò chuyện với sư Kavi 
mà. 


Nã-1: Tôi thấy hình như ngài bị kẹt ở đây rồi. Làm sao 
ngài quên được chuyện hai tỳ kheo thời Đức Phật với 
một vị trong đó là La Hán ít học và vị còn lại là phàm 
phu đa văn. Đức Phật đã đặc biệt tán thán vị La Hán Ít 
học và kêm hãm sự cống cao.của vị phàm tăng đa văn 
bằng cách nêu ra những câu hỏi mà chỉ có vị La Hán 
tức người thực tu, thực chứng mới có thể trả lời được. 
Con đường tu tập tốt nhất chính là con đường dẫn đến 
sự giải thoát chứ không phải chỉ vì đó là con đường 
được nhắc đến trong kinh điển. 


Nã-3: Tôi xin hỏi thẳng sư Kavi là sư có thấy trường hợp 
của sư, không học mà chỉ có hành, có nằm ngoài 
truyền thống căn bản của giáo pháp chúng ta là phải 
có học mới có hành rồi là pháp thành. 


K: Tôi chỉ muốn nói riêng về chuyện của tôi, xin đừng 
nhắc đến kinh điển ở đây nghe lớn chuyện quá. 


Nã-3: Theo sư thì nếu trước đây sư có tham dự những 
trường lớp giáo lý rồi bây giờ trở thành một giảng sư 


312 


hay thiền sư giúp đở người khác hữu hiệu hơn thì có 
phải là tốt hơn chăng? 


K: Tôi nghĩ rằng do tiền nghiệp nên kiếp này tôi không có 
điều kiện để học giáo lý bài bản. Tôi không bận tâm 
nhiều đến việc đó, nhưng tôi nghĩ dầu muốn thì tôi 
cũng không trở thành một người uyên bác. 


Nã-3: Nếu sư muốn học thì không nên đổ thừa cho tiền 
nghiệp. Giống như một người cầu giải thoát thì phải 
dốc sức đến chết mới thôi, chứ cứ nghĩ đến tiền 
nghiệp rồi tự cho mình không có khả năng thì có ai 
trên đời này chứng thánh được. 


Nã-1: Có trường hợp người ta nói đến tiên nghiệp vì 
thiếu tỉnh tấn, nhưng cũng có trường hợp đó là sự tự 
biết theo một khả năng nào đó mà người thường 
không có được. Thế giới của thánh nhân nằm ngoài 
khả năng quan sát của phàm phu, thậm chí thánh 
nhân tầng thấp không thể hiểu được thánh nhân tầng 
cao hơn. 


Nã-3: Ngài nói đúng rồi, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi sư 
Kavi để học hỏi thêm chớ đâu phải để làm khó sư ấy 
đâu. 


Câu chuyện giữa 5 vị Sayadaw đến đây phải tạm ngưng vì 
trời đổ mưa lớn, các vị phải đi lên lầu và sau đó cuộc đàm 
đạo lại được tiếp tục. 


Sä: Sư có nghĩ đến việc trau đồi các khả năng thần thông 
để có thể hoằng pháp tốt hơn hay không? 


313 
K: Tôi không nghĩ là có thể làm chuyện đó được. 


Nã-3: Sư thấy cái nào khó hơn, việc đắc thiền Đáo Đại hay 
chứng ngộ thánh trí? 


K: Trong trường hợp của tôi thì việc đắc chứng thiền 
định Hiệp Thế khó hơn. 


Sä: Nhưng nếu đã thành tựu thánh trí thì việc tu tập thiền 
định Hiệp Thế chắc chắn sẽ dễ dàng hơn mà. 


K: Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. 


Näã-3: Hiện có bao nhiêu vị tỳ kheoø đang sống bên cạnh 
sư? 


K: Dạ có 15 vị. 


Nã-3: Nếu sư đúng là vị La Hán như lời đồn đại thì sư có 
thấy mình phải có trách nhiệm gì đó với học trò hay 
đệ tử hay không. 


K: Nếu tôi có học trò thì đó chỉ là danh nghĩa. Mỗi người 
có một hạnh nghiệp và đường đi riêng, tôi không thể 
can thiệp quá nhiều vào đời ai. Có thể nói tôi không 
nặng lòng với bất cứ người nào. 


Nã-1: Có đệ tử nhiều đâu hẳn là phải dính mắc với họ. 
Chẵng hạn như trường hợp Đức Phật. 


Nã-3 nói với Nã-1: Cách nói của sư hình như là hơi phạm 
thượng rồi đó 


314 


Na-1: Tôi không có ý đó. Chính ngài mới là người đi quá 
xa. 


Buổi đàm đạo được tiếp tục sau buổi ăn trưa. 


Nã-3: Sư Kavi có thể nói với chúng tôi đôi điều về kỹ 
thuật Tuệ Quán hay không? 


K: Nói là kỹ thuật là hơi quá, có lẽ nên dùng chữ kinh 
nghiệm thì hay hơn ạ. 


Nã-3: Sau khi chứng ngộ thánh trí, sư có phải phản khán 
những gì mình đã thành tựu hay không? 


K: Dạ tự nhiên là vậy rồi. 


Nã-3: Xin sư diễn tả lại cách thức phản khán Đạo Quả và 
Níp Bàn. 


K: Dạ chỉ đơn giản là tuân tự nhìn lại ba thứ đó. 
Nã-3: Rồi còn chỉ nữa sư? 

K: Dạ tôi đã nói rồi. 

Nã-3: Tôi muốn nghe thêm nữa 

K: Bạch ngài cái cần nói tôi đã nói rồi. 


Nã-3: Không lẽ kinh nghiệm chỉ có chừng đó hay sao? 


315 


K: Dạ nếu nói thêm nữa thì cũng chỉ có vây thôi: Nghĩ về 
Đạo Quả và Níp Bàn và tự cảm nhận niềm an lạc khi 
biết rõ tất cả phiên não đã dứt sạch. 


Näã-3: Đức Bồ tát của chúng ta khi chưa thành đạo cũng 
có lúc cảm thấy an lạc vì sự vắng mặt của phiền não. 
Sự an lạc đó không đủ làm bằng chứng cho một thánh 
trí. 


Nã-1: Tôi nghĩ ngài nói sai rồi. Ba-la-mật của bồ tát Tất 
Đạt không giống với ba-la-mật của sư Kaứi. 


Nã-3: Có phải ngài vừa nói tôi nói sai? 
Nã-1: Tôi không biết sư là tỳ kheo kiểu gì nữa? 
Nã-3: Tôi không biết 


Đến đây thì ngài Phet-Pin-Aung đã phải vào cuộc để can 
thiệp: Được rồi tôi xin hai vị đừng cãi nhau nữa. Thánh 
nhân chứng ngộ cái gì thì người ta tự biết chứ không thể 
nói ra hết, mà có nói ra chúng ta cũng không hiểu được 
đâu. 


I. CUỘC ĐÀM ĐẠO GIỮA NGÀI K4VI VỚI 
TAUNGTHAR SAYADAW 


Vào buổi chiều ngày 14 tháng bảy năm 1292 lịch Miễn, 
ngài Taungthar Sayadaw U Aggavamsa, một học giả lừng 
danh của Miễn Điện, sống như một vị đầu đà trong rừng 
Taungthar, đã đến viễng sư Kavi. 


316 


Đây là một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt. Ngài Taungthar 
Sayadaw đã được nghe nhiều về sư Kavi và nay đến 
viếng chỉ với một lòng cầu pháp. Ngài đề nghị sư Kavi 
trao lại chút kinh nghiệm về pháp môn Tuệ Quán mà sau 
này theo lời ngài kể lại thì đó là những kinh nghiệm hiệu 
quả và không thể đơn giản hơn nữa. Ngài có nhắc đến 
câu chuyện về trưởng lão Tipitaka Cũlanaga Thera đã 
đến học thiên với ngài Maha Dhammarakkhita và ngài 
Taungthar rất muốn xem cuộc hội ngộ của mình cũng 
giống như vậy. 


Ngày hôm sau, sau một giới đàn tỳ kheo, ngài Kavi được 
mời thuyết một thời pháp và ngài Kavi đã nhắc lại bài 
kinh Chuyển Pháp Luân. Càng nghe thì ngài Taungthar 
càng hoan hỷ và quyết định yêu cầu ngài Kavi đích thân 
viết cho mình vài chữ như là cẩm nang về kinh nghiệm 
Tuệ Quán. Ngài Kavi đồng ý và sau đó hai vị chia tay 
nhau. Sau khi trở về rừng,ngài Taungthar đã nhận được 
lá thơ của ngài Kavi mà nội dung có thể nói là rất cốt lõi 
dù vô cùng ngắn gọn: 


Muốn giải thoát sanh tử, hành giả nên trở về quan sát nội 
thân, cái mà trước đây là nguồn khổ cho tấm thân sanh 
tử hiện tại. Nội thân tức 6 Căn, là đề mục quan sát cho tất 
cả hành giả. Qua đó hành giả mới thấy được rõ ràng bản 
chất và hoạt động của Danh Sắc. Trong 6 Căn thì thân căn 
được xem là rõ ràng, dễ quan sát hơn cả. Thân căn ở đây 
là các oai nghi lớn nhỏ, những cảm giác, cảm xúc được 
phát hiện trên toàn thân. Qua thân căn, ở đây giả định là 
hơi thở, hành giả thấy rõ hơi thở là Sắc, điểm chạm của 
hơi thở cũng là Sắc và tâm thân thức là Danh. Sự gặp gỡ 
giữa ba món Căn-Cảnh-Thức này được gọi là Xúc. Hành 
giả thấy rõ ràng Xúc là Duyên Khởi của Thọ. Chánh Niệm 


317 


của hành giả phải đủ mạnh và bén để Thọ không là 
Duyên Khởi cho Ái và Thủ, không để mình rơi vào vọng 
tưởng tức chỉ biết cảnh trần qua Sañña thay vì Pañña, 
biêt cảnh Tục Đế thay vì Chân Đế. Xin nhắc lại mọi sự 
phải kết thúc ở Vedana. 


Như vậy ở đây ta có một kiểu Duyên Khởi mới là Thọ 
duyên Trí (Vedanä paccayà paññ3) thay vì Thọ duyên Ái 
tức Thọ duyên cho Ái Tưởng (Vedanä paccayà' saññä). 
Khi ta biết cảnh trần bằng tâm tham ái thì lúc đó ta chỉ 
biết qua Tưởng và qua tướng Chế Định (paññatti). Khi ta 
biết cảnh trần bằng trí thì ta biết chúng qua khía cạnh 
Chân Đế (paramattha). Lìa Tưởng để biết cảnh trần bằng 
Trí, Thọ của hành giả lúc này không còn là Duyên Khởi 
cho Ái và đây là cơ hội tốt nhất để hành giả thấy được 
tánh sanh diệt của Danh Sắc, giai đoạn mà người ta thích 
gọi là Sanh Diệt Tuệ (Udayabbayañaäna). Ở đây chỉ nói 
ngắn gọn là trí quán tánh sanh diệt qua thân căn (hoặc 
các căn khác) được kéo dài thì sẽ dẫn đến Hành Xả Tuệ 
(SankharupekRhañana). Người hữu duyên thì đây chính 
là cửa ngõ để chứng đạo vì 4 sát-na Chuẩn Bị, Cận Hành, 
Thuận Thứ, Chuyển Tộc diễn ra rất nhanh và chúng làm 
nền tảng cho tâm Chuyển Tộc thấy ra Níp Bàn. Sát-na này 
là sát-na cuối cùng của một phàm phu. 


Thọ duyên Ái Tưởng Biết qua Chế Định 


Thọ duyên Trí Biết qua Chân Đế 


Tháng bảy năm 1285 lịch Miễn, Sư Kavi giao lại ngôi chùa 
ở hẻm núi Maung Yin Paw cho bạn của mình là sư U 
Vijaya để đến sống cô độc ở vách núi Sunlun trong một 
cái cốc nhỏ bằng tre mà một người cư sĩ cất cho. Ông này 
về sau xuất gia có pháp danh là U Indriya. Mọi người 


318 


quen biết với ngài đều gọi chỗ này là Sun Lun GŒu Kyaung 
và đến hôm nay nó đã trở thành một tên gọi chung khi 
nhắc đến chỗ này. Đây là chỗ ở chính của ngài Kavi, nơi 
mà ngài đã để lại rất nhiều pháp thoại quan trọng. Chẵng 
hạn như bài pháp về kinh Chuyển Pháp Luân sau đây: 


Trước hết sư Kavi hỏi các phật tử có phải ai ở đây cũng 
đều muốn mình được sống hạnh phúc, khi được họ trả 
lời là phải thì ngài đã bắt đầu thời pháp thoại. 


Tất cả phàm phu đều đi tìm hạnh phúc bằng cách kiếm 
tìm và nắm giữ cái gì đó. Đó là động thái của Vô Minh. Vì 
ngay trong việc kiếm tìm và nắm giữ ta chỉ đầu tư vô cái 
khổ. Muốn thoát khổ thì phải buông ra chớ không phải 
kéo vào. Người hiểu được sự thật về thế giới thì không 
còn muốn nắm giữ bất cứ thứ gì nữa dầu người hay vật. 
Do Vô Minh là sự không hiểu biết về bản chất cuộc đời 
nên người ta mới thích cái này cái nọ, thích toàn những 
thứ không đáng để thích. Đó là tham ái. Vô Minh và tham 
ái kết hợp nhau sẽ tạo ra tái sanh tức sự có mặt trên đời 
này trong một hình thức nào đó. Mà đã có mặt thì dứt 
khoát phải có khổ, mỗi cá nhân khổ theo một cách. Khi 
hiểu rõ bản chất của đời sống là gì thì ta không còn thích 
nữa. Chính Đức Phật sau khi thành đạo đã nhìn lại những 
øì đã qua trong suốt dòng luân hồi và ngài đã gọi tham ái 
là người thợ đã dựng lên ngôi nhà tái sanh mà chính ngài 
đã một thời sống đau khổ trong đó. Các vị phải hiểu rằng 
toàn bộ thế giới này chỉ nằm trọn trong ba thứ Tâm, Tâm 
Sở và Sắc Pháp. Các cảnh giới hiện hữu của muôn loài 
chúng sanh có hai cách hiểu nên cũng có hai tên gọi. Hiểu 
trên khía cạnh Chế Định hay Tục Đế thì ta gọi đây là cảnh 
giới hiện hữu hay thế giới không gian (Okasaloka). Khi 
được phân tích qua ba khía cạnh Chân Đế như đã nói 


319 


(Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp) thì tất cả thế giới vũ trụ nói 
chung được gọi là thế giới hữu vi hay thế giới pháp hành 
(Sankharaloka). Do không hiểu như vậy (Vô Minh) nên ta 
mới đam mê (tham ái) trong ba pháp Chân Đế hữu vi từ 
gốc nhìn Tục Đế. Công việc mà người cầu giải thoát phải 
làm là quán chiếu Danh Sắc để thấy mọi thứ chỉ là Tâm, 
Tâm Sở và Sắc Pháp để không tiếp tục đam mê trong 
chúng, không tiếp tục tái sanh trong các cảnh giới hữu vi 
nữa. Có chuyện này ai cũng biết mà ít người nhớ, đó là 
khi hiểu biết quá rõ về một thứ gì đó thì người ta khó mà 
đam mê điên cuồng vì nó. Trong đạo hay ngoài đời đều 
thế cả. Pháp môn Vipassana dạy ta đừng tiếp tục làm trẻ 
con để đam mê những món đồ chơi rẻ tiền, đừng tiếp tục 
làm người mất trí để nhìn về cuộc đời này theo cách mà 
những người tỉnh trí không thể chấp nhận. 


Nội dung cốt lõi của kinh Chuyển Pháp Luân theo nhận 
thức của mỗi người thì có thể có cả chục cách nói. Nhưng 
đối với cá nhân tôi thì điểm quan trọng nhất của kinh 
Chuyển Pháp Luân là nằm ở mấy câu này: Bóng tối diệt 
thì ánh sáng sanh, Vô Minh diệt thì Tuệ minh sanh. Do có 
bóng tối, do có Vô Minh nên ta không thấy được sự thật. 
Thấy được sự thật rồi thì ta được giải thoát. Vậy sự thật 
đó là gì? 


Đừng tìm chỉ cái thương, đừng tìm chỉ cái ghét. 

Thương Phải Xa là khổ, Ghét Phải Gần là khổ. 

Nói chung, Muốn Không Được là khổ, dầu muốn 
tránh hay muốn được. 


Trong chánh kinh Chuyển Pháp Luân có nói đến nhiều 
thứ khổ nhưng tôi đặc biệt tâm đắc với ba cái khổ này vì 
chúng bao trùm tất cả nổi khổ trên đời. 


320 


Không biết rõ thế giới này chỉ gồm ba pháp Chân Đế hữu 
vi rồi đem lòng yêu mê chúng, xem chúng là ta, của ta, đó 
được gọi là Thân Kiến. 


Chứng đạo là gì? Là thấy rằng thân ta và vô lượng vũ trụ 
chỉ là ba pháp hữu vi dựa trên luật nhân quả mà sanh 
diệt, đó là sự liễu tri Khổ Đế. 


Thấy rằng sự đam mê trong ba pháp Tục Đế đó là nguồn 
cội cho ba pháp Tục Đế hữu vi về sau thì đó chính là sự 
liễu tri Tập Đế. 


Thấy rằng sự vắng mặt của các đam mê chính là Níp Bàn 
thì đây chính là sự liễu tri Diệt Đế. 


Và thấy rằng Bát Chánh Đạo là con đường dẫn đến Níp 
Bàn, đó chính là sự liễu tri Đạo Đế. 


Bốn sự liễu tri này được gọi là pháp nhãn, là Tuệ minh, là 
ánh sáng. Khi ánh sáng này xuất hiện lần đầu tiên, cái 
thấy của ta về Tứ Đế vẫn còn có chỗ hạn chế nên phiền 
não cũng chỉ được loại bỏ một phần. Lần xuất hiện đầu 
tiên này của pháp nhãn được gọi là Sơ Đạo. Lần xuất hiện 
thứ hai của pháp nhãn sẽ giúp ta hiểu rõ hơn nữa về Tứ 
Đế, làm giảm nhẹ Dục Ái và Sân, được gọi là trình độ Nhị 
đạo. Cũng bốn nhận thức này nhưng xuất hiện lần thứ ba 
để ta xác định được Tứ Đế rõ ràng hơn lần hai và chính 
sự rõ ràng này giúp ta dứt hẳn năm hạ phần Kiết Sử 
(Thân Kiến, Hoài nghi, Giới Cấm Thủ, Dục Ái và Sân). 
Pháp nhãn xuất hiện lần thứ tư, không một điểm nào 
trong Tứ Đế còn được che khuất, tất cả phiền não đều 
được đoạn tận. 


321 


Đến đây thì quý vị hiểu rồi, có mắt thì không bị mù lòa 
nữa, có ánh sáng thì không bị tăm tối nữa, nhưng tùy vào 
thị lực của ta tỏ hay mờ, ánh sáng nhiều hay ít mà cái ta 
nhìn thấy rõ được bao nhiêu. Đối với vị La Hán khi mọi 
gốc khuất không còn nữa, thì tất cả phiên não cũng 
không còn chỗ ẩn náo như trong một ngôi nhà không có 
góc khuất, không có rác rễn và tràn ngập ánh sáng thì 
chuột gián rắn rít làm sao có thể ở được. 


J. MỘT CUỘC PHÁP ĐÀM 


Sayadaw: Có đúng là mọi người ở đây ai cũng muốn mình 
được hạnh phúc hay không? 


Thính chúng: Dạ đúng vậy. 


Sayadaw: Ai cũng nghĩ rằng phải có cái gì đó trong tay, 
trong vòng tay thì mới là hạnh phúc, nhưng thật ra, 
niềm hạnh phúc thật sự chỉ đến từ việc ta buông 
hết mọi thứ. Khi đặc biệt thương thích một người 
hay vật nào đó thì ta đã bắt đầu khổ rồi. 


Thính chúng: Chúng con biết vậy nhưng nói thiệt là chưa 
bao giờ chúng con có thể hạnh phúc mà không cần 
đến sự gắn bó với cái gì đó. Xin hỏi vì sao vậy thưa 
ngài? 


Sayadaw: Quý vị chỉ có pháp học qua trí văn mà chưa có 
pháp hành để có trí tu. Chưa có trí tu thì ai cũng 
sống trong Vô Minh. Chính vì không biết cái gì là 
Khổ Đế, Tập Đế nên quý vị có thích và ghét, từ thích 
và ghét mới dẫn đến việc kiếm tìm và trốn chạy. 
Ngay trong việc kiếm tìm và trốn chạy quý vị đã 


322 


phải liên tục sống trong Vô Minh và tham ái. Hóa ra 
ta chạy trốn khổ đau này bằng cách tìm đến một sự 
đau khổ khác. Không hiểu được cái gì là Khổ Đế, 
Tập Đế thì ta sẽ luôn luôn sống trong cái Khổ Đế 
này và chuẩn bị cho một Khổ Đế khác. Thế giới hay 
vũ trụ nghe thì bao la vậy, nhưng thật ra không có 
øì bao la hơn chính thân tâm của quý vị. Chính tâm 
thiện và tâm ác của quý vị đã tạo ra và dẫn đến các 
cảnh giới siêu đọa: Trong ta có mầm móng của địa 
ngục và thiên giới, dục thiên và phạm thiên: Đó là lý 
do trong kinh mới nói đến nhiều ý nghĩa khác nhau 
của chữ thế giới: Không gian hiện hữu của chúng 
sinh và vạn vật thì gọi là thế giới không gian 
(okasaloka), bản thần muôn loài chúng sanh cũng là 
một thế giới (sattaloka), và vạn hữu nói chung 
cũng được gọi là một thế giới (sankharaloka). 


Tham ái và Vô Minh có nhiều cấp độ. Tệ hại nhất là 
của phàm phu, vì chúng là nền tảng cho Thân Kiến. 
Người còn Thân Kiến thì còn luân hồi bất tận. Cấp 
độ khá hơn một chút là của vị thánh Sơ Quả, không 
còn Thân Kiến nữa, nhưng còn dư sót chút ít niêm 
đam mê trong 5 dục. Và cấp độ cao nhất, nhẹ nhàng 
nhất của Vô Minh và tham ái là ở vị thánh Tam Quả, 
ly dục tuyệt đối, nhưng còn thấy thích thú trong 
thiền lạc. Hể còn Vô Minh và Tham ái thì còn tái 
sinh. Chỉ có vị La Hán là dứt hẳn hai thứ phiền não 
này nên các ngài mới thật sự là những người hạnh 
phúc nhất thế giới vì 3 lý do: 


se. Không còn thích cái gì nên không thể khổ 
với những thứ mình thích 


323 


e Không còn ghét cái gì nên không thể khổ với 
những thứ mình ghét 


e_ Do không còn thích cái gì nên không còn chỗ 
nào để đi tái sinh nữa. 


Trong bài kệ cảm hứng ngay sau khi thành đạo, Đức 
Phật cũng đã xác định chính tham ái là tác nhân 
quan trọng để xây dựng nên ngôi nhà sanh tử. Để 
chấm dứt sanh tử, phá nát ngôi nhà hữu vi thì ta chỉ 
làm một việc đó là thấy ra 4 sự thật, tức Tứ Đế. Tùy 
theo mức độ rõ ràng mà ta thấy được ở Tứ Đế, bậc 
Sơ Quả chớm thấy lần đầu nên chỉ còn tái sanh tối 
đa 7 kiếp, hai tầng hữu học tiếp theo thấy rõ hơn 
một chút nên khả năng tái sanh cũng giảm đi. Đến 
tâng tứ đạo thì toàn bộ Tứ Đế được nhìn thấy trọn 
vẹn, không còn một gốc khuất nào, nên vị La Hán 
không còn tái sanh thêm kiếp nào nữa. 


Nói cho cùng thì sự chứng ngộ chỉ là việc thay thế 
thái độ phàm phu bằng thái độ thánh nhân: Trước 
đây không thấy bây giờ thấy, trước đây thấy sai bây 
giờ thấy đúng như trong kinh Chuyển Pháp Luân 
Đức Phật cũng đã xác nhận: Ánh sáng xuất hiện thì 
bóng tối biến mất, pháp nhãn xuất hiện thì sự mù 
lòa của Vô Minh biến mất, minh xuất hiện thì Vô 
Minh biến mất, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến 
mất. 


Pháp nhãn ở đây thấy cái gì? Thấy rằng khổ hay lạc 
trong cái nhìn của phàm phu cũng đều là Khổ Đế. 
Và nói nôm na thì Khổ Đế là thế này: Thương thích 
mà phải xa là khổ, ghét sợ mà phải gần là khổ, 
muốn mà không được là khổ. Đây là cách nói dễ 


324 


hiểu nhất cho người sơ cơ. Bởi không có một cái 
khổ nào trên đời nằm ngoài 3 khía cạnh vừa nói và 
chính 3 khía cạnh đó là diện mạo của Khổ Đế. 
Người hiểu thấu đáo Khổ Đế thì cũng sẽ hiểu chúng 
đến từ đâu. Quý vị nhìn kỷ lại 3 khía cạnh khổ vừa 
rồi sẽ thấy ngay mối quan hệ khắn khít giữa ái và 
khổ ra sao, không khổ nào tách rời được ái. Khi 
một người chứng thánh thì Khổ Đế không tiếp tục 
là điểm tựa cho Thân Kiến, cho tham ái, Vô Minh 
nữa. Sự đứt đoạn này được gọi là Diệt Đế. Và để 
thực hiện được cái hành trình làm đứt đoạn đó thì 
ta phải nhờ đến Bát Chánh Đạo. Không hiểu rốt ráo 
Khổ Đế là gì thì không biết Tập Đế ở đâu: Một người 
hiểu rõ Khổ và Tập Đế thì tự nhiên cũng sẽ thấy 
ngay rằng muốn hết Khổ phải trừ Tập. Đây chính là 
trí tuệ trong 2 Đế sau: Sự vắng mặt của Tập và làm 
sao để có được sự vắng mặt đó. Người làm được 
vậy thì gọi là thánh nhân, khi pháp nhãn xuất hiện 
thì sự mù lòa biến mất. Như vậy ngay đến một vị Sơ 
Quả ít học nhất cũng phải hiểu được 4 điều này: 


e Danh Sắc luôn sanh diệt này chính là Khổ Đế 
e - Sự đam mê trong Khổ Đế chính là Tập Đế 
e. Sự vắng mặt của Tập Đế chính là Diệt Đế 


se Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến sự 
vắng mặt của Tập Đế. Đây là thánh đế thứ tư 
tức Đạo Đế. 


Như tôi đã nói ở một dịp khác, cái thấy của 4 hạng 
thánh nhân là giống nhau trên bản chất, chỉ khác 
nhau ở cấp độ. Thấy một ít thì trừ phiền não một ít, 
thấy rõ hơn thì trừ phiền não nhiều hơn, thấy 


325 


không còn chỗ khuất thì toàn bộ phiền não sẽ dứt 
sạch. Thấy lần một gọi là Sơ Quả, thêm ba lần thấy 
nữa của thánh đạo thì gọi là La Hán. Kinh Chuyển 
Pháp Luân chỉ nói vắn tắt là ánh sáng xuất hiện thì 
bóng tối biến mất, nhưng ta phải hiểu rộng ra thêm 
nữa, ánh sáng ở mỗi tầng thánh khác nhau nên 
phần tối còn lại cũng khác nhau. 


K. HỘI THOẠI VỀ BỘ DUYÊN HỆ (PATTHĂNA) 


Theo lời yêu câu của ông Thakhin Nu, ngài U Kavi (Sunlun 
Sayadaw) có một pháp thoại ngắn để giải thích về 24 
Duyên Hệ. 


Sayadaw: Khi ông ở Yangon, ông có nghe gì về tôi ở đây 
hay không? 


T.Nu: Dạ có 
S$: Ông có ý muốn đến gặp tôi chứ? 
T: Dạ có 


$: Ý muốn đó là 1 trong 6 Nhân duyên, còn hình ảnh về 
tôi mà ông nghe được và tưởng tượng ra thì chính là 
Cảnh duyên. Nếu cái muốn đó quá yếu, muốn để 
muốn mà thôi thì chúng ta không có cuộc gặp gỡ hôm 
nay ở đây. Ý muốn đó phải đủ mạnh để ông chịu mất 
thời gian và công sức đến gặp tôi. Sức mạnh đó của 
tâm ý ông được Đức Phật gọi là Trưởng duyên. 


T: Dạ đúng vậy thưa ngài 


326 


S: Không phải ngẫu nhiên mà ước muốn đó trở nên mạnh 
mẽ như vậy, mà có thể chúng ta từng có một tiền 
duyên trong quá khứ nên nay chúng ta mới gặp mặt 
và rất có thể là những cuộc gặp gỡ sau này nữa. Duyên 
thì có rất nhiều thứ: Có cái ông từng biết qua và thấy 
thích, sự kết hợp đó sẽ dẫn đến việc ông gặp lại 
chuyện đó sau này. Nếu ông từng biết qua mà không 
thấy thích thì rất có thể nó sẽ là sự trở ngại cho lần 
øặp gỡ tiếp theo. Tôi lấy ví dụ, có những món ăn sau 
khi nếm xong lần đầu, ông nghĩ đến việc ăn nhiều lần 
nữa trong tương lai. Nhưng cũng có những món sau 
một lần biết qua, ông không hề nghĩ đến việc ăn chúng 
lại lần nữa. Tôi nói nghe đơn giản như vậy nhưng nếu 
ông để ý kỹ thì tôi vừa giảng xong 4 duyên Vô Gián, 
Đẫng Vô Gián, Câu Sanh và Hổ Tương. Khi ông lắng 
nghe những hướng dẫn của tôi để lễ Phật, rãi tâm từ, 
Chánh Niệm ở mũi, theo dõi hơi thở ra vào,... thì đó là 
giây phút cộng hưởng của Y Chỉ Duyên và Thường 
Cận Y Duyên. 


Khi ông đang tu thiền tinh tấn miên mật thì các căn 
của ông có tung tăng bay nhảy để săn tìm ngoại cảnh 
hay không? 


T: Dạ đã nói tỉnh tấn thì không thể có chuyện đó ạ 


S: Được rồi. Sự thu thúc các căn của ông lúc đó phải cần 
đến sự hỗ trợ của Quyền Duyên và Thiền Duyên. 
Niệm và Định có mặt trong giây phút đó chính là Đạo 
Duyên. 


Khi ông tu tập Tuệ Quán đến mức nhanh nhạy, đủ để 
thấy được cái gì là Danh, cái gì là Sắc và chúng sanh 


327, 


diệt ra sao thì khi đó ông cũng sẽ cùng lúc nhận ra một 
sự thật rằng trong khối Ngũ Uẩn này không có cái gì là 
tay chân, da thịt nói chỉ là tôi và của tôi. Ông thấy rằng 
ông là một dòng chảy của Danh và Sắc, cái này dựa vào 
cái kia mà có để rồi lần lượt bị thay thế liên tục. Cái 
này phải nhường chỗ cho cái kia, cái này phải mất thì 
cái kia mới có...Ông có thể ngờ rằng chỉ trong khoảnh 
khắc ngắn ngủi đó, sự tồn tại của Danh Sắc đã phải 
nhờ đến cùng lúc nhiều duyên hệ khác nhau như Hiện 
Hữu Duyên, Bất Ly Duyên, Vô Hữu Duyên, Ly Khứ 
Duyên. 


Có người hỏi ngài Kavi thánh trí đoạn trừ tiêm miên 
phiền não như thế nào, ngài trả lời rằng khi hành giả 
quan sát thân tâm mình chỉ gôm-ba pháp Tục Đế hữu vi 
(Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp) bằng thứ trí tuệ Vipassana 
không vay mượn từ người khác thì cũng sẽ cùng lúc thấy 
ra được cái gì là Khổ Đế và cái gì là Tập Đế. Trong hai đế 
này, thấy được đế này cũng sẽ thấy được đế kia. Ngay khi 
thấy được Tập Đế là cái gì thì cũng là lúc bậc thánh lìa bỏ 
được các tiềm miên phiền não. Tầng thánh thấp thì lìa bỏ 
một ít, tầng thánh La Hán thì lìa bỏ cả 7 tiềm miên phiền 
não. Thấy được thân tâm này chỉ là Danh Sắc, chỉ là ba 
pháp Tục Đế hữu vi thì nhận thức đó được gọi là pháp 
nhãn: Chính pháp nhãn cắt đứt tiềm miên phiền não. 


Ba pháp Tục Đế hữu vi gom chung lại được gọi là thế 
giới, bao gồm tất cả chúng sanh và cảnh giới mà họ có 
mặt. Bản chất của chúng sanh được gọi là thế giới hữu 
tình (Sattaloka), tính nhần duyên của các pháp hữu vi thì 
được gọi là thế giới hữu vi (Sañkharaloka). Chỗ có mặt 
của các loại chúng sinh nói theo khía cạnh Tục Đế là thế 
giới trụ xứ hay thế giới không gian (Okasaloka). 


328 


Biết rõ 3 pháp Chân Đế hữu vi (Tâm, Tâm Sở và Sắc 
Pháp) đều là Khổ Đế, sự đam mê trong Khổ Đế là Tập Đế, 
sự vắng mặt của niềm đam mê đó là Diệt Đế, con đường 
dẫn đến sự vắng mặt Tập Đế là Đạo Đế, cái biết này là trí 
tuệ về Tứ Đế tổng quát (Saccañang). 


Biết chuyện phải làm đối với ba pháp hữu vi thì gọi là 
Kiccafñang, trí biết chuyện phải làm. Biết rõ ba pháp 
Chân Đế hữu vi cần phải được nhận diện đó là nhiệm 
vụ đối với Khổ Đế. Biết tham ái đối với ba pháp ấy là cái 
cần phải trừ bỏ thì đó là nhiệm vụ đối với Tập Đế. Biết 
sự vắng mặt của Tập Đế là Níp Bàn, cái cần phải chứng 
ngộ, đó là nhiệm vụ đối với Diệt Đế. Biết rõ Bát Chánh 
Đạo là đạo lộ cần phải hành trì để dẫn tới Níp Bàn. Đó 
chính là nhiệm vụ đối với Đạo Đế. 


Trí biết rõ mình đã hoàn tất chuyện cần phải làm đối với 
Tứ Đế thì đây được gọi là trí Hoàn Nguyện (Katañanma). 


Sự nhận diện cái gì là Danh hay Sắc, cái gì là Tâm, Tâm Sở 
và Sắc Pháp thì được gọi là trí Nhận Diện 
(natapariñña). Biết ba pháp Tục Đế hữu vi là do duyên 
mà có và có.rồi cũng do duyên mà mất đi thì gọi là Trí 
Tam Tướng (tiranapariñña). Dựa vào hai cái biết trên 
mà hành giả có thể đoạn trừ được tiêm miên phiền não 
(ít nhiều tùy tầng thánh) thì cái biết ấy lúc này được gọi 
là Trí Đoạn Trừ (pahanapariñña). 


12 chỉ Duyên Khởi nằm gọn trong ba pháp Chân Đế hữu 
vi. Trong đó hành giả biết rõ cái nào là Phiền não luân hồi 
(kilesavatta), gồm Vô Minh, Ái và Thủ. Hành giả biết rõ 
cái gì trong đó là Nghiệp luân hồi (kammavatta) gồm 


329 


Nghiệp Hữu và Hành. Hành giả biết rõ cái gì là Quả luân 
hồi gồm các chỉ còn lại. 


Ba pháp Chân Đế hữu vi gom chung lại được gọi là pháp 
hành (Sankhara). 


Đặc điểm của chúng nằm ở chỗ lúc sanh lúc diệt. Chính 
sự sanh diệt khiến chúng lúc còn lúc mất, hoặc lúc vầy lúc 
khác. Khía cạnh này được gọi là Vikara. 


Mỗi thứ trong các pháp hữu vi nói chung đều có đặc 
tướng riêng như đất khác với lửa. Cái này được gọi là 
LaRkhang. 


Níp Bàn (Nibbana) là sự vắng mặt hoàn toàn của các 
pháp hữu vi. 


Những khái niệm Tục Đế trong đời bao gồm ngôn ngữ và 
ấn tượng Chế Định thì được gọi chung là Paññatti. Nhờ 
có paññatti mà người ta mới có những tên gọi và khái 
niệm để hình dung ra ba pháp hữu vi: Cái này là thiện, ác, 
cái này là danh, sắc, cái này là thiền, cái này là dục, phàm, 
thánh,... 


Năm vẫn đề trên đây (Sankhara, Vikara, Lakkhana, 
Nibbana, Paññatti) được gọi chung là 5 pháp Ứng Tri 
(Ñeyyadhamma), tức những điều cần biết đối với một 
người cầu đạo giải thoát. 


Tất cả kiến thức của thế gian không được gọi là cái 
đáng biết vì ta đã biết chúng qua vô số kiếp mà nay 
vẫn còn luân hồi. Riêng một người biết qua 5 pháp 
này thì chắc chắn sẽ được giác ngộ. Trong Sớ giải ghi 


330 


rằng trí tuệ toàn giác của chư Phật có thể biết rõ mọi thứ 
vô vi và hữu vi nhưng xuyên qua 5 pháp này, chứ không 
phải hiểu biết theo cách của phàm phu. 


331 


NỘI DUNG CỦA MỖI DUYÊN KHỞI THEO SỚ GIẢI BỘ PHÂN TÍCH (VIBHAWGA) 


Mắt xích Bản Tướng Tác Dụng (Rasa) Đặc Điểm Yếu Tố (Padatthäana) 
Duyên Khởi (Lakkhana) (Paccupatthäna) 
(Paccayakara) 
Vô Minh (avijja) | Sự Bất tri Tạo ra sự mê mờ Che kín bản chất của các Tứ Lậu (ãsavapadatthana) 
(aññanalakkhana) (sammohanarasa) pháp 
(chadanapaccupatthana) 
Hành (sankhära} | Sự cấu thành Sự huân tập Chủ ý hay dụng tâm Vô minh trong Tứ Đế 


(abhisankharana- 
lakkhana) 


(ayuhanarasa) 


(cetanapaccupafthana) 


(avjjapadatthana) 


Thức (viññang) 


Sự biết cảnh 


Dẫn đầu các pháp 


Kết nối hai đời sống 


Ba hành thiện ác hoặc 6 Căn 


(vữananalakkhanam) (pubbañgamarasam) (patisandhipaccupatthana} | và 6 Trần (vatthärammana- 
padatthanam) 
Danh (nãma) Sự hướng tới cảnh Sự kết hợp tâm sở Không rời Thọ, Tưởng, Thức uẩn 


(namanalakkhanam) 


(sampayogarasam) 


Hành uẩn 
(avinibbhogapaccu- 
patthanam) 


(viññãnapadatthanam) 


332 


Mắt xích Bản Tướng Tác Dụng (Rasa) Đặc Điểm Yếu Tố (Padatthäana) 
Duyên Khởi (Lakkhama) (Paccupatthanma) 
(Paccayakara) 
Sắc (rũpa) Luôn rã tan Sự rời rạc Tính chất vô ký Thức uẩn, ở đây là tâm tái 
(ruppanalakkhanam) (vikiranarasam) (abyakatapaccupatthanam} | tục (viññanapadatthanam) 
Lục Nhập Sự đưa đẩy Sự biết cảnh trần Làm chỗ dựa và ngõ vào của | Danh Sắc đầu đời 
(salayatana) (ayatanalakkhanam) (dassanadirasam) Thức (watthudvarabhava- (namarupapadatthanam) 
paccupafthanam) 
Xúc (phassa) Sự va chạm Sự cọ xát Sự kết nối 6 Căn 
(phusanalakkhano) (sanghattanarasö) (sangatipaccupatthano) (salayatanapadatthano) 
Thọ (vedana) Sự hưởng dụng Thưởng thức hay chịu Khổ lạc tế thô 6 Xúc (phassapadatthana) 
(anubhavanalakkhana} | đựng (sukhadukkha- 
(visayarasasambhoga- paccupafthana) 
rasa) 
Hữu (bhava) Tính nhân quả nói Tạo ra sự hiện hữu Thiện ác và Vô ký Tứ Thủ 
chung (bhavanabhavanoraso) (Rusalakusalabyakata- (upadanapadatthano) 
(kammakammaphala- paccupafthano) 


lakkhano)} 


333 


Mắt xích Bản Tướng Tác Dụng (Rasa) Đặc Điểm Yếu Tố (Padatthäana) 
Duyên Khởi (Lakkhana) (Paccupatthama) 
(Paccayakara) 
Sanh (/äti) Sự xuất hiện buổi đầu Sự dẫn nhập vào kiếp Lìa cũ đến mới Nghiệp Hữu 
đời (tattha tattha sống mới (atitabhavato- (dukkhavicittatapadatthana) 
bhave (niyyatanarasa) idhaummujana- 
pathamabhinibbatti- paccupafthana) 
lakkhana) 
Già (jarã) Sự cằn cổi của cácuẩn | Sự dẫn đưa tới cái chết Tàn phá sự tươi trẻ Sự tái sanh (/atipadatthana) 
(khandhaparipaka- (maranupanayanarasa) (yobbanavinasa- 
lakkhana) paccupafthana) 
Chết (marana) Sự lìa bỏ đời sống cũ Sự phân ly.chia cách Sự lìa bỏ thân phân đời Sự tái sanh (jatipadatthana) 
(cutilakkhanam) (viyogarasam) trước, cảnh giới tiền kiếp 


(gativippavasa- 
paccupafthanam) 


Sầu (soka) 


Sự nung nấu trong nội 
tâm 
(antonijjhanalaRkhano) 


Sự đốt cháy nội tâm 
(cetanoparijjhapanaraso) 


Sự giằng xé, ray rứt 
(anusocanapaccupatthano) 


Sự mất mát tỉnh thần hay 
vật chất 
(byasanapadafthano) 


334 


Mắt xích Bản Tướng Tác Dụng (Rasa) Đặc Điểm Yếu Tố (Padatthana) 
Duyên Khởi (Lakkhama) (Paccupatthama) 

(Paccayakara) 

Bi Lụy (parideva) | Sự khóc than Sự kể lể Sự xáo trộn trong biểu cảm | Sự mất mát gì đó 
(lalappanalakkhano) (gunadosakittanaraso) (sambhamapaccupatthano} | (byasanapadatthano) 

Khổ thân Sự bức bách sinh lý Làm khổ kẻ ngu Sự bất an trong cơ thể Ngoại trần bất toại 

(dukkha) (RKayapilanalakkhanam) | (duppaññanam- (kayikabadha- (anitthabhusanap- 

domanassakaranarasam)} | paccupatthanam) padatthanam) 

Khổ tâm Sự giày vò trong tâm Sự nhiễu động nội tâm Khiến tâm héo sầu Ngoại trần bất toại 

(domanassa) khám (manovighatarasam) (mãănasabyadhi- (anitthabhusanap- 
(cittapilanalakkhanam) paccupafthanam) padatthanam) 

Thất vọng Sự đốt cháy tâm can Làm hỏng biểu cảm Sự cay đắng Sự mất mát hay hụt hãng 

(upayasa) hoặc sự tan nát trong (nithunanaraso) (visadapaccupatthano) nào đó (byaäsanapadatthano) 


lòng (cittaparidahana- 
lakkhano hoặc 
byasattilakkhano) 


335 


L. VÀI VẤN ĐỀ GIÁO LÝ THƯỜNG ĐƯỢC 
SAYADAW SUNLUN NHẮC NHỞ 


1. Thất thánh sản (ariyadhana) gồm 


se. Chánh Tín (saddha) 

se Thí Xả (caga), cho như người thả chim chớ không 
như người thả diều 

se. Thánh Giới (s14), giới hướng vô lậu 

e Đa Văn (suta), kiến thức Phật Pháp 

se Tàm (ïri), biết thẹn với tam nghiệp bất thiện 

e_ Úy (ottappa), biết sợ với tam nghiệp bất thiện 

e_ Trí Tuệ (paññaä), Chánh Kiến 


2. Nguồn gốc của Danh Sắc: 


Người tin Phật phải hiểu rằng tất cả chúng sanh và vô 
lượng vũ trụ xét rốt ráo về bản chất và Duyên Khởi thì 
không gì nằm ngoài bốn thứ là Nghiệp, Tâm, Nhiệt lượng 
và Dưỡng tố. 


3. Nhận thức về Danh Sắc: 


Sayadaw luôn tìm dịp để nhấn mạnh rằng một người cầu 
đạo giải thoát phải luôn tâm niệm thường trực về tính vô 
ngã của thân tâm. Danh không phải là người nào, Sắc 
cũng không phải là người nào. Do có Danh và Sắc mới có 
các khái niệm Tục Đế như người, trời, thú vật,...Ta khổ vì 
ta không sống trong nhận thức đúng đắn. Như cứ nghĩ 
tay của tôi bị đau, mẹ của tôi bị bệnh, xe cộ nhà cửa của 


336 


tôi bị hư... Khi thiếu Niệm và Tuệ rồi sống vùi sâu trong 
những hiểu lầm kiểu đó thì phàm phu nào lại không đau 
khổ. 


So với những nổi khổ của phàm phu vốn bị ví như người 
gánh cả ngọn núi nhân quả trên vai, thì nổi khổ mà vị Sơ 
Quả phải gánh chịu trong 7 kiếp tái sanh chỉ nhỏ như 7 
hạt sỏi. Ở các tầng thánh cao hơn thì số lượng và trọng 
lượng của những viên sỏi ấy sẽ nhỏ hơn và ít hơn. Cứ còn 
sót một tí phiền não thì còn sót một tí khổ. Bậc La Hán 
không còn chút phiền não nào nên không còn đau khổ 
nữa dù có thể ta thấy ngài bị tai nạn, bệnh hoạn nhưng 
nhiều lắm cũng như người lớn bị đứt tay vậy thôi, không 
kinh hoàng và đau đớn như trẻ con. Lý do rốt ráo chỉ là vì 
khi trí tuệ nhận thức Tứ Đế hoàn toàn viên mãn, không 
còn một góc khuất nào chưa được soi rọi thì vị La Hán 
không còn tiếp tục khổ với cái Tôi nữa. Mà có cái khổ nào 
trên đời này lại không liên hệ ít nhiều với sự ngộ nhận. 
Khi ta cứ nặng lòng với một thứ gì đó như thương một 
người hay thích một vật, sợ cái này, ghét cái kia thì tâm 
ta mới còn bị ảnh hưởng trước những sự cố, sự kiện. 


Bốn tâm thánh đạo chỉ xuất hiện trong một sát-na, xuất 
hiện để rồi mất vĩnh viễn nên được gọi là bốn tâm của 
người chết. Còn bốn tâm thánh quả thì được gọi là tâm 
của thánh sống vì chúng có thể tái hiện vô số lần trong 
đời một vị thánh. Giây phút sống trong tâm thánh quả là 
giây phút an lạc nhất trong dòng luân hồi của một chúng 
sinh vì qua đó vị thánh được an hưởng quả vị Níp Bàn, 
hoàn toàn xa lìa cảnh thế gian, không còn bị tác động bởi 
nhân luân hồi và quả luân hồi. 


337 


Các pháp lành như Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ thì người 
nào tu Phật cũng phải có ít nhiều. Nhưng các pháp lành 
ấy ở người có tu tập Tuệ Quán và không tu tập Tuệ Quán 
chắc chắn không giống nhau. Sự khác biệt ấy ta còn có 
thể thấy ở hai hạng hành giả tỉnh tấn và giải đãi, ở tầng 
thánh thấp và tâng thánh cao. Niềm tin của vị Sơ Quả đối 
với Đức Phật không thể nào giống với niềm tin của một 
vị La Hán, bởi nói trên lý thuyết thì ta thấy được bao 
nhiêu mới tin được bấy nhiêu. Như một đứa bé không 
biết rõ về tài sản của bố mẹ bằng một người đã trưởng 
thành nên nó không cảm nhận đầy đủ về quyền lực hay 
sự giàu sang của bố mẹ. 


M. CUỘC GẶP GỠ GIỮA HAI BẬC THÁNH 


Bà Ngwe Bon là một đệ tử-của ngài Mingun Sayadaw 
được cho là đã chứng Tam Quả, nghe tiếng ngài Kavi và 
đã tìm cơ hội đến vấn đạo. Khi bà đến hẻm núi Maung Yïn 
Paw thì rất nhiều học trò của ngài Kavi cũng đang tụ họp 
ở đó để chờ nghe pháp. Dựa trên những câu hỏi của bà 
Ngwe Bon, ngài Kavi đã lần lượt giải thích một cách chi 
tiết về kỹ thuật Tuệ Quán từ bước đầu sơ cơ cho đến khi 
chứng đạo. Chuyện được kể lại rằng sau khi nghe giảng 
xong bà đã chấp tay lại và gọi lớn: Con trai của ta đây rồi, 
con trai của ta đây rồi. 


Ngài Kavi nghe vậy liên nói: Nếu bà gọi tôi là con thì hãy 
cúng dường thực phẩm đến chư tăng tại đây. Ngay ngày 
hôm sau bà Ngwe Bon đã sắm sửa đầy đủ thực phẩm để 
cúng dường chư tăng trong hẻm núi rồi từ biệt ngài Kavi. 


Sau này ngài Kavi kể lại rằng ngài đã biết trước từ lâu 
cuộc gặp gỡ với bà Ngwe Bon và cũng biết trước bà sẽ hỏi 


338 


về những vấn đề gì và đặc biệt là biết rõ bà sẽ ăn vận thế 
nào khi đến đây. 


Trong cách thuyết giảng của mình, ngài Kavi luôn cố gắng 
giúp người nghe thấy được những khía cạnh độc đáo của 
chánh pháp chứ không nói đạo theo cách phần lớn các 
giảng sư là thường nói điều mình muốn. Các vị có thuộc 
lòng bài kinh Svakkhato thì sẽ thấy các hồng ân của 
Pháp Bảo như đạo phải do chính mình thấy, chánh pháp 
thách thức mọi thử nghiệm, nội dung chánh pháp là chỉ 
đưa người đi lên và đi ra, chánh pháp chỉ dành cho người 
có trí không phải cho kẻ tin suông. Trong khi thuyết 
giảng cho học trò, ngài Kavi luôn nhấn mạnh những khía 
cạnh này của Phật Pháp. Ngài nói rằng Phật pháp là 
Sanditthiko, mỗi người phải tự mình hành trì để thực 
chứng, sự giác ngộ không thể có được từ việc nghe lại ai 
đó. Dầu đó là Đức Phật thì câu nói nào của ngài cũng chỉ 
là gợi ý rồi người nghe từ đó hiểu ra và chứng ngộ thánh 
trí. 


Còn Ehipassiko là pháp môn tu hành nào cũng phải sẵn 
sàng cho mọi giảo nghiệm. Một pháp môn mà e sợ sự tìm 
hiểu thì không phải là chánh pháp. ØOpaneyyiko là pháp 
môn mà càng tu tập càng thấy mình được tháo cởi bởi 
những ràng buộc trước đây và vượt khỏi chính mình 
ngày cũ thì đó mới là chánh pháp. Càng tu tập càng thấy 
trói buộc, thấy mình chỉ quấn quanh con đường cũ thì đó 
là tà đạo... 


này chỉ dành riêng cho người trí. Người trí ở đây là người 
thấy được sự vô nghĩa và tai hại của niềm đam mê trong 
trần cảnh. Không phải ai cũng đủ khả năng để chịu chấp 


339 


nhận một sự thật rằng mọi hiện hữu ở đời chỉ là Danh 
với Sắc và tất cả đều là Khổ Đế. Cái khó hơn nữa là thấy 
được rằng niềm đam mê nào cũng là nguồn khổ. Biết 
chán sợ khổ và nguồn khổ thì phải là bậc hiền trí. Hiền trí 
có hai hạng. Hạng thứ nhất là phàm trí, hôm nay thấy 
đúng nhưng ngày mai có thể vì Tà Kiến và Vô Minh mà 
thấy khác đi. Hạng hiền trí thứ hai là thánh nhân, người 
hiểu được rốt ráo Tứ Đế, một khi đã chứng ngộ thì không 
bao giờ thay đổi nhận thức nữa. Chỉ có người trí mới 
thấy được rằng Danh Sắc nào rồi cũng vô thường và bản 
chất của Danh Sắc nào cũng chỉ là những thành tố không 
cốt lõi và luôn thay đổi. Nhận thức của người học đạo có 
thể gom gọn trong ba thứ trí tuệ: 


Trước hết là Ñatapariññaä (biết rõ từng thứ Danh Pháp 
là gì, từng thứ Sắc Pháp là gì). 


Loại trí tuệ thứ hai là Tiranapariñña (thấy rằng Danh 
Sắc nào cũng do duyên mà có và có rồi phải bị mất theo 
quy luật Tam Tướng). 

Loại trí tuệ thứ ba là Pahanapariñña (là khi hai loại trí 
trên đây được chín muồi, già dặn và thuần thục thì nhận 
thức của hành giả Tuệ Quán lúc này đủ mạnh và bén để 
cắt đứt phiền não. Tầng thánh thấp thì cắt đứt một ít, 
tầng thánh cao thì cắt đứt nhiều hơn và tầng thánh La 
Hán thì dứt sạch tất cả phiền não mà ta có thể nói khác đi 
bằng một từ là dứt sạch tất cả những ngộ nhận. Phàm 
phu thích cái gì hay ghét cái gì đều do hiểu lầm mà ra. 


Chỉ có người trí mới có thể hiểu được Danh Sắc là Khổ 
Đế, niềm đam mê trong Khổ Đế là Tập Đế, sự loại trừ Tập 
Đế chính là Diệt Đế và Bát Chánh Đạo là Đạo Đế, con 


340 


đường dẫn đến Diệt Đế. Đây là Trí tuệ về Tứ Đế 
(Saccañang). Chỉ có người trí mới có được Trí tuệ này, 
biết rõ Tứ Đế là gì, tức biết rõ thế giới này được cấu tạo 
ra sao. Chỉ có người trí mới biết được việc phải làm đối 
với Tứ Đế: Khổ Đế cần được nhận diện, Tập Đế cần được 
loại trừ, Diệt Đế cân được chứng ngộ và Đạo Đế cần được 
hành trì. Trí tuệ này được gọi là Kiccañanga (trí tuệ biết 
chuyện phải làm). Khi hoàn tất rốt ráo việc phải làm đối 
với Tứ Đế thì bậc thánh tự nhiên có một nhận thức rất rõ 
ràng rằng mình đã là người hết việc. Người chưa chứng 
đạo dầu là bậc thông tuệ đến mấy cũng không thể có 
được loại trí này, Đức Phật gọi đây là Kqtañana (khả 
năng tự hiểu mình đã là thánh, đã làm xong chuyện phải 
làm đối với Tứ Đế). 


Như vậy từ đầu đến cuối hành trình tu chứng của một 
hành giả không lúc nào lại vắng mặt trí tuệ, chỉ là các cấp 
độ cao thấp mà thôi. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy 
chánh pháp chỉ dành cho người trí. 


Ngài Kavi có một cách dạy đạo rất thực tế, hầu như 
không trích dẫn kinh điển nhưng điểm đặc biệt là lời ngài 
luôn có khả năng đánh động tâm tư người nghe. Lần đó 
ngài gặp mặt một người đàn ông Miến Điện nổi tiếng 
trong làng là tay bợm rượu và ngài đã nhắc nhở ông này 
bằng một câu chuyện nhỏ: Ở đây ai cũng tin Phật, có Phật 
hiện tại thì dĩ nhiên cũng có Phật quá khứ và Phật tương 
lai. Người bây giờ có lòng tin Phật thì chắc chắn kiếp xưa 
cũng đã từng gặp được chư Phật hay giáo pháp của các 
ngài. Chính vì chúng ta đã gặp Phật nhưng không chịu 
hành trì nên bao nhiêu đời Phật đã qua rồi mình vẫn còn 
ở đây với nhau. Các Đức Phật gần đây nhất cũng không 
giúp được gì cho mình, bây giờ là thời kỳ giáo pháp của 


341 


Đức Phật Thích Ca mà ta cứ sống phóng dật thì không lẽ 
phải đợi đến Phật Di Lạc hay sao? Cơ hội tốt nhất cho 
mỗi người không phải là quá khứ, cũng không phải 
tương lai mà là ngay giây phút hiện tại này. Ngay đến 
một vị bồ tát Chánh Đẳng Giác dầu lòng hướng đến quả 
vị tương lai cũng phải nổ lực hết mình trong từng giây 
phút hiện tại để vun bồi Ba-la-mật. Giúp đỡ người khác là 
việc nên làm, chẵng hạn như với gia đình hay xã hội, 
nhưng trách nhiệm lớn nhất của mỗi người vẫn phải là 
chính mình. Ông bác sĩ nào cũng phải tự biết giữ sức 
khoẻ trước rồi mới có thể chăm sóc người khác. Chỉ biết 
lo bán xà-phòng cho người khác mà bản thân mình 
không chịu tắm rửa thì thân thể mình sẽ ra sao. 


Lần khác, để nhắc nhở một nhóm chư tăng trẻ tuổi, ngài 
Kavi đã kể lại một ví dụ trong kinh: Có những người lính 
mới vừa trông thấy cờ xí của đối phương thì đã bắt đầu 
sợ hãi, bỏ chạy, có những người lính chỉ mới nghe tiếng 
hò hét của đối phương cũng đã bủn rủn chân tay, có 
những người lính chỉ mới nhìn thấy đám bụi mù từ bước 
chân di chuyển của đối phương đã mất sức chiến đấu. Họ 
giống như những nhà sư thiếu đạo lực có thể dễ dàng sa 
ngã khi gặp mặt, trò chuyện hay được nghe kể về một nữ 
nhân nào đó. Để sống phạm hạnh một cách viên mãn thì 
một tỳ kheo phải luôn nhớ mình có những biên giới 
không thể vượt qua. Nếu lỡ vi phạm lầm lỗi này thì phải 
kịp thời cảnh giác lầm lỗi tiếp theo. Chịu đứng lại nói 
chuyện với phụ nữ là ta đang vượt qua ranh giới thứ 
nhất. Cười đùa vui vẻ với họ là ranh giới thứ hai. Chấp 
nhận lời mời thỉnh về tư gia là ta đang vượt qua ranh 
giới tiếp theo. Chịu ngồi một mình trong chỗ vắng với 
một phụ nữ mà mình đang phải lòng thì đó là ranh giới 
cuối cùng của một tỳ kheo thanh tịnh. 


342 


Đối với một hành giả tu tập Tuệ Quán cũng vậy. Khi tiếp 
xúc với 5 trần mà thất niệm thì đó là ranh giới thứ nhất 
và khi để sự thất niệm ấy tạo ra các nghiệp thân khẩu thì 
coi như hành giả đang vượt qua ranh giới tiếp theo. 


N. PHÁP THOẠI VỀ NÀNG P4TACÄRÄ 


Ngài Kavi có một tài lạ là thường thuyết pháp bằng cách 
chia chẻ một câu chuyện xưa. Ngài giúp người nghe thấy 
ra được những vấn đề giáo lý quan trọng trong từng chỉ 
tiết của câu chuyện. Những người được nghe đồn ngài là 
bậc thánh thì khi nghe kể chuyện họ rất dễ có-cảm giác 
rằng ngài là một nhân vật nào đó trong câu chuyện đang 
kể, với những tình tiết mô tả như là người trong cuộc. Ở 
đây chúng ta thử lắng nghe ngài kể lại câu chuyện về 
thánh ni Patacara. 


Trước hết ngài Kavi bắt đầu câu chuyện bằng lời mở đầu 
rằng 6 Căn không được thu thúc bằng Niệm và Tuệ thì 
chỉ đem lại đau khổ. Lý do đơn giản là khi không có Niệm 
và Tuệ người ta sẽ cảm nhận thế giới này theo hướng 
dẫn của Vô Minh. Thế giới này là một khu rừng tối, kẻ Vô 
Minh giống hệt một người mù, thậm chí một người mất 
trí Hiểm nạn mà họ phải gặp trên những con đường 
rừng thậtlà đáng sợ. 


Patacara là một tiểu thư tuyệt sắc và giàu có. Nàng đem 
lòng yêu một người làm trong nhà và một hôm đã quyết 
định bỏ trốn theo người ta. Quý vị biết rồi đó, nàng đã có 
được mấy đứa con và trong một đêm giông bão, khi vừa 
sinh xong đứa con thứ ba thì cả nhà nàng gồm chồng và 3 
con và cả cha mẹ đều chết hết, với những kiểu chết thê 
thảm nhất: Bị rắn cắn, bị nước cuốn, bị diều tha và bị nhà 


343 


sập đè chết. Nàng đau khổ đếnmức điên loạn, không còn 
biết xấu hổ gì nữa, cởi hết áo quần rồi đi trên đường, vừa 
đi vừa khóc. 


Duyên lành tiền kiếp đã đưa nàng đến với Đức Phật. Chỉ 
một câu nói của ngài (nước mắt con trong tiền kiếp đã 
nhiều hơn bốn biển, sao nay lại vẫn còn khóc), nàng đã 
lập tức phục hồi trí nhớ và trong thính chúng có người đã 
ném cho nàng một tấm vải choàng. Quý vị có biết 
Patacara đã hiểu lời Phật thế nào không? Nàng nghe câu 
nói của Phật nhắc về dòng sanh tử thì tự nhiên phát khởi 
một niềm tin rằng nếu trên đời này'có cái đau khổ thì 
chắc chắn cũng phải có sự chấm dứt đau khổ, như có 
đêm thì phải có ngày, có lạnh thì phải có nóng...Trên đời 
này không có cái gì mà không có thứ đối xứng. Khi nghĩ 
vậy nàng mới thiết tha cầu đạo giải thoát. Và có lẽ quý vị 
cũng không tin rằng ngay sau đó, từ nổi đau của mình, từ 
gợi ý của Phật, Patacara đã trực nhận Tứ Đế một cách rất 
đơn giản: Mọi thứ đều là khổ, do Vô Minh người ta đã 
yêu cái khổ. Niềm yêu đó chính là tham ái. Giai đoạn 
mãnh liệt của tham ái chính là Tứ thủ. Chính Tứ Thủ xúi 
giục người ta hành động, từ hành động mới có tái sinh, 
tức tiếp tục có mặt mãi hoài trong các cảnh giới. Hôm nay 
nàng khổ vì sự mất mát cùng lúc của tình yêu và tình 
thân chỉ vì chính Vô Minh đã đẩy lùi trí tuệ (pañña) của 
nàng, không cho nàng thấy được cái thực tướng Chân Đế 
và thay vào đó nàng chỉ nhìn về thế giới này bằng sự ám 
ảnh của vọng tưởng (sañña). Mà cái biết bằng vọng 
tưởng thì chỉ cho phép nàng thấy được toàn là Tục Đế, 
Chế Định. Cuộc đời qua lăng kính Tục Đế, Chế Định thì 
làm sao có thể được thấy là Vô thường, Khổ, Vô ngã. 
Chính vọng tưởng đã khiến một người phàm phu tin 
tưởng vào cái gì đó vĩnh cửu trong những thứ vô thường, 


344 


đi tìm cái hạnh phúc trong cái đau khổ, đi tìm một cái Tôi 
trong những thứ vô ngã, đi tìm một cái đẹp trong những 
thứ rỗng không. 


Để có thể lìa bỏ vọng tưởng và sống trong trí tuệ thì chỉ 
có một con đường duy nhất là tu tập Tứ Niệm Xứ. Sự 
hành trì này giúp ta la bỏ được vọng tưởng. Bốn Niệm 
Xứ ở đây là bốn đề tài hay đề mục để người cầu đạo giải 
thoát dùng Niệm để biết và dùng Tuệ để hiểu chúng 
theo cách Tuệ biết nó là gì và Niệm biết nó đang ra 
sao. 


Thân Quán Niệm Xứ là dùng Niệm và Tuệ để biết rõ tất 
cả những øì thuộc về thân, bản chất và sinh hoạt của nó. 


Thọ Quán Niệm Xứ là dùng Niệm và Tuệ để rõ những gì 
thuộc về cảm giác của thân và tâm. 


Tâm Quán Niệm Xứ là dùng Niệm và Tuệ để biết rõ tất 
cả các loại tâm thiện ác có mặt như thế nào và 


Pháp Quán Niệm Xứ là dùng Niệm và Tuệ để quan sát 
cùng lúc cả Danh và Sắc với sự kết hợp của ba Niệm Xứ 
trước. Ở đây có một nhận xét mà nhiều người cho là khác 
với truyền thống khi tôi ( Ngài Kavï) thấy rằng Thân 
Quán Niệm Xứ có tác dụng mạnh nhất trong việc loại bỏ 
ảo tưởng về cái đẹp (subha). Thọ Quán Niệm Xứ đặc biệt 
có tác dụng trong việc ảo tưởng về hạnh phúc (sukha). 
Tâm Quán Niệm Xứ đặc biệt có tác dụng loại bỏ ảo tưởng 
về sự trường cửu, lâu bần (nicca). Pháp Quán Niệm Xứ 
đặc biệt có tác dụng loại bỏ ảo tưởng về quan Niệm “Tôi, 


^ 


Của tôi” (atta, attaniya). 


345 


Người không tu tập Tứ Niệm Xứ thì làm sao có Niệm và 
Tuệ. Hai Tâm Sở này ở họ cũng chỉ để hỗ trợ cho cái biết 
bằng vọng tưởng (sañña) mà thôi. Cái biết bằng saññaä 
không thể xuyên thấu được bản chất Tam Tướng nên 
người không tu tập Niệm Xứ mới thấy có một cái tôi (đi 
ngược lại lý vô ngã), họ luôn sống trong quan điểm trốn 
khổ tìm vui (đi ngược lại tỉnh thần khổ tướng) và luôn 
tin tưởng sự lâu bần trong người và vật (đi ngược lại lý 
vô thường). Khi không sống trong trí tuệ Tam Tướng thì 
chắc chắn người ta phải bị khổ vì đã là vô ngã thì không 
ai có thể được vạn sự như ý, vì thế giới này là vô thường 
nên không øì là trường cửu như họ ước mơ. Hành giả Tứ 
Niệm Xứ thì ngược lại, sống trong Niệm và Tuệ để nhìn 
thấy được bản chất Tam Tướng của Danh Sắc nên họ có 
được sự thanh thản của một người hiểu chuyện: Biết cái 
thích nào cũng là cái thích trong Khổ Đế, nếu cái thích là 
chuyện vô lý thì chuyện bất mãn trong Khổ Đế cũng là 
chuyện vô lý. Thái độ này trong kinh gọi là Hành Xả Tuệ, 
không thích cũng không ghét, không vui cũng không 
buôn. 


Trình độ nhận thức trên đây về thế giới và chúng sanh 
nếu ở phàm phu thì gọi là Chánh kiến, ở thánh nhân gọi 
là Thánh trí. 


Người hiểu được chuyện như Pafacara không phải là ít, 
nhưng để có thể chứng đạo như nàng thì không phải là 
nhiều. Lý do là bởi vì có người chỉ thành tựu một phần 
Ba-la-mật lại thiếu sự tinh tấn trong hiện tại, thiếu những 
điều kiện khách quan như thầy bạn, trú xứ, điều kiện 
sinh hoạt...Thiếu những thứ này thì dầu Ba-la-mật có 
viên mãn thì hành giả cũng phải gặp nhiều khó khăn. Ba- 
la-mật không đủ hoặc điều kiện hiện tại bị thiếu đều là 


346 


trở ngại lớn cho hành giả. Ở đây nàng Pafacärä đã tu tập 
Ba-la-mật từ đời Phật Padumuttara cách nay 100.000 đại 
kiếp và bây giờ lại được thấy mặt Thế Tôn cùng thánh 
chúng, sức khoẻ nàng đầy đủ và bối cảnh sinh hoạt chắc 
chắn không tệ nên từ khả năng nhận thức trên đây nàng 
đã mau chóng chứng đạt quả vị cao nhất là La Hán quả. 


Cuối câu chuyện, ngài Kavi đúc kết lại giáo lý Tứ Đế: Khả 
năng thấy được Tứ Đế của Patacara được gọi là pháp 
nhãn. 


Nhận thức được rằng tất cả sự có mặt của Danh Sắc đều 
nằm trong ba khổ thì đó là trí tuệ về Khổ Đế. 


Việc nàng lìa bỏ được tâm tham ái trong Danh Sắc 
chính là trí tuệ về Tập Đế. 

Từ chỗ đoạn trừ được Tập Đế nàng chứng ngộ được 
Níp Bàn tức Diệt Đế và 

sự vận dụng Niệm với Tuệ để thấy được cái gì là Khổ 


Đế để từ đó đoạn trừ Tập Đế thì gọi là Đạo Đế. 


Như vậy nàng trong một thời gian ngắn đã thành tựu 
được ba trí: 
e Trí biết rõ Tứ Đế là gì (saccafñang) 
e Trí biết rõ việc phải làm đối với Tứ Đế 
(Riccañang) 


e Trí biết rõ rằng mình không còn gì để làm nữa đối 
với Tứ Đế (katañana). 


347 
O0. CHUYỆN ĐỜI THÁNH NI SONÄ 


Để khích lệ những người cư sĩ thiếu tự tin cứ có mặc cảm 
mình là thân nữ, hoặc đã lớn tuổi hay ít học rồi không 
dám tin vào khả năng bản thân để có thể dốc sức tu tập 
Tuệ Quán, ngài Kavi thường kể đi kể lại câu chuyện đời 
của thánh ni Sonã như một tấm gương sáng cho mọi 
người nhìn vào đó mà soi mình. 


Kinh kể rằng Sona vốn là một tiểu thư giàu cớ, lấy chồng 
và sanh được 10 người con trai. Chồng nàng một hôm đi 
chùa nghe Phật thuyết pháp đã phát tâm lìa bỏ thế tục, 
vào xin Phật cho xuất gia. Sonã còn lại một mình phải 
nuôi dạy 10 đứa con khôn lớn. Điều phũ phàng cho nàng 
là khi Sona đã 60 tuổi, tất cả tài sản đã được chia đều cho 
các con thì họ lại trở mặt, không ai muốn phải tốn công 
chăm sóc mẹ già. Họ đùn đẩy nhau, cuối cùng vì tự ái mà 
cũng là lòng tự trọng, bà lão Sona quyết không nhờ cậy 
con cái nữa và sống lang thang như một người vô gia cư. 
Do duyên lành đẩy đưa, bà nhớ lại con đường chồng 
mình đang đi và quyết định ghé đến một ni viện xin xuất 
gia như để tìm một chỗ náu thân cuối đời. 


Các tỳ kheo ni phàm phu có lòng khinh rẽ bà là người 
không tài sản, xuất thân mơ hồ, lại già yếu nên trong đối 
xử có phần bạc đãi. Họ bắt bà làm toàn việc nặng nhọc, 
dơ dáy và không cho tham dự lễ lộc ở bất cứ đâu, phải 
sống ru rú trong hậu viện để làm việc. 


Hôm đó ni chúng được mời đi trai tăng ở nhà cư sĩ, và 
cũng như bao lần khác họ bắt bà Sona phải ở lại nhà 
chuẩn bị nước nóng cho họ về tắm rửa. Tuổi già di 
chuyển khó khăn, bà loay hoay thế nào rồi bị trượt té 


348 


trong nhà tắm. Trong cơn đau đớn của thể xác, bà lấy đó 
làm đề mục để tu tập Thọ Quán Niệm Xứ theo cách Chỉ 
Quán song tu. Chỉ trong tích tắc bà chứng được Lục 
Thông và bà đã ngồi luôn trong bếp mà nhập Quả Định 
(phalasamapatti). 


Lát sau, ni chúng về đến chùa thấy bếp núc không khói 
lửa gì nên cứ tưởng vị lão ni đã đi ngủ trưa, họ cùng nhau 
trách bà là tuổi già lười biếng tắc trách. Lúc này bà .Sona 
đã xả định, nghe vậy liền trả lời: Các vị cần nước sôi thì 
có nước sôi đây. Nói rồi bà đưa tay chỉ về mấy bể nước. 
Kinh nói khi đó trong nháy mắt bà đã dùng đến Hỏa Giới 
Tam Muội (Tejokasina) tức đề mục lửa để tạo ra hơi nóng 
cho mấy bể nước. Các tỳ kheo ni phàm phu thấy nước sôi 
sùng sục trong nháy mắt thì kinh hoảng, ai cũng bảo bà là 
phù thủy. Riêng các trưởng lão nỉ thì đã ít nhiều đoán ra 
chuyện gì. Sự việc sau đó được trình lên Đức Phật và ngài 
xác nhận rằng tỳ kheo ni Sona giờ đã là một vị La Hán 
đứng trong hàng ngũ 13 tỳ kheo ni xuất sắc nhất của ngài 
với biệt hạnh là đệ nhất tinh tấn. 


Ngài Kavi thường nói rằng trong số tín nữ thời nay liệu 
có ai bất hạnh hơn bà Song, có chồng mà như không, con 
cái hất hủi, tuổi già không nơi nương tựa, vào cửa từ bi 
còn bị bạc đãi phân biệt. Và có ai ngờ được bà đã thoát 
khổ từ một cơn đau. Vết thương trong nhà tắm của ni 
viện đã đưa bà từ phàm sang thánh. Trong khi đó, so với 
bà, chúng ta có quá nhiều may mắn nhưng chúng ta cứ 
luôn tìm lý do để dễ ngươi. Quý vị nhớ đi, ai rồi cũng già, 
vợ chồng con cái không thể nào thương quý vị như chính 
quý vị. Đừng quên rằng ai cũng có cuộc đời riêng và có 
những vấn đề không ai có thể chia sẽ với ai. Thời gian 
còn lại của quý vị không còn nhiều lắm đâu. Phải tu tập 


349 


Niệm Xứ như là một thói quen để lúc cuối đời có bị trượt 
té như bà Sona thì biết đâu đó lại là một cơ hội cho 
chuyện gì đó đấy. 


P. CUỘC VẤN ĐÁP VỚI CỰU THỦ TƯỚNG U NU 
U: Xin được nghe giải thích về Tiềm miên phiền não 


S: Một trong nhiều cách để hiểu về chúng là sự hiểu biết 
về chữ Sanh trong 12 Duyên Khởi 


U: Như vậy là sao thưa ngài? 


$: Ở đây tôi nói riêng về trường hợp người cõi dục. Sanh 
là sự hợp mặt của Tứ Đại cùng với Thức và Thọ. Sanh 
không có gì là to tát lớn chuyện, mà chỉ là sự gặp gỡ 
của các điều kiện ấy. Ở thánh nhân thì sự gặp mặt này 
không thể là cơ sở cho chuyện thích hay ghét. Nhưng 
ở phàm phu, một khi các điều kiện ấy hội tụ thì người 
ta luôn chọn một trong hai thái độ thích hay ghét. Đây 
chính là chỗ.rõ nhất để ông biết cái gì là tiềm miên 
phiền não. 


U: Ngài có thể cho con biết chút ít về Níp Bàn được 
không? 


S: Người không thấy tánh biến diệt của Danh Sắc thì 
không thấy được Níp Bàn. Người chứng đạo nhìn thấy 
Níp Bàn qua sự quan sát tánh biến diệt của 3 pháp 
hữu vi gồm Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. Người hiểu 
được chúng thì tự nhiên thấy được Tập khởi của 
chúng là tham ái. Sự hiểu biết Khổ Đế và Tập Đế chính 


350 


là Đạo Đế. Chính cái biết đó chận đứng sự tái hiện của 
Khổ và Tập, đó chính là Diệt Đế. 


: Con từng nghe ngài nói về nội dung của pháp môn Tuệ 
Quán là sự tỉnh thức khi tâm chạm cảnh, xin hỏi thực 
sự cái gọi là tỉnh thức ấy là gì? 


: Khi ông biết cảnh bằng tâm bất thiện hay khi tỉnh thức 
bằng tâm thiện thì trước sao cũng vẫn là hoạt động 
đơn giản của Tứ Danh Uấn (Thọ, Tưởng, Hành, Thức). 
Sống bằng tâm bất thiện ông không biết cái gì đang 
xảy ra trong tâm mình. Còn sống với Niệm và Tuệ thì 
ông biết rõ rằng Tứ Danh Uẩn vừa có mặt. Chỉ vậy 
thôi. 


: Tứ Danh Uẩn hợp mặt để tạo nên cái gọi là tâm, tức 
Danh Pháp, và đó có phải là tất cả điều kiện để chúng 
có mặt hay không, ý con muốn hỏi là Danh Pháp có thể 
xuất hiện độc lập bên cạnh Sắc Pháp hay không? 


: Tôi vừa nói với ông rôi, đối với người ở cõi Dục giới thì 
Danh Sắc không thể rời nhau. Bốn Danh Uẩn ở đây 
luôn gắn kết với Tứ Đại để làm nên Lục nhập cùng 
những hoạt động của chúng. Như khi mắt thấy tai 
nghe thì phải cần đến nhãn căn, nhĩ căn, cảnh sắc, 
cảnh thinh... Và khi ý thức biết cảnh pháp thì bên cạnh 
Danh Pháp gồm thức và cảnh đều thuộc danh, người 
ta vẫn phải cần đến Sắc Pháp là Sắc Ý Vật. Như vậy ở 
cõi dục giới Danh Pháp và Sắc Pháp luôn cần đến 
nhau. Ở cõi Phạm Thiên Ngũ Uẩn cũng có mối quan hệ 
Danh Sắc như vậy nhưng đơn giản hơn nhiều. 


351 


U: Con có nghe câu này từ nhiều vị pháp sư nhưng chưa 
được giải thích tường tận: Trên trần gian có bốn loại 
cây, muốn chúng chết thì tưới nước lạnh, muốn chúng 
sống thì tưới nước sôi. 


S: Vô lượng chư Phật đã ra đời rồi Níp Bàn, trong tương 
lai cũng vậy, cũng sẽ có vô lượng chư Phật ra đời rồi 
Níp Bàn. Tất cả chư Phật trong ba đời đều do chứng 
ngộ Tứ Đế mà thành đạo. Tứ Đế là bốn cội cây trong 
câu nói ông vừa hỏi. Còn nói muốn giết chúng thì tưới 
nước lạnh có nghĩa là để chấm dứt tham sẵn si, chứng 
ngộ Tứ Đế, thì ông phải thực hành.-Bát Thánh Đạo. 
Muốn cho phiền não phát triển thì ông cứ sống hết 
lòng với chúng, nhiệt tình với chúng, thì đó gọi là 
muốn chúng sống thì tưới nước sôi: 


U: Con lại còn nghe một câu khác, cũng chưa được giải 
thích: Không có củi trong cả khu rừng ba ngàn dặm 
vuông, không có nước trên cả một quãng sông rộng và 
trong một nhà chỉ có 6 anh em trai mà không có nổi 
một chị em gái nào. 


S: Không có củi trong khu rừng ba ngàn dặm vuông nghĩa 
là thánh nhân trong 3 cõi là những người đã và đang 
dứt trừ phiền não. Không có nước trên cả một quãng 
sông rộng nghĩa là tâm tư của thánh nhân không bị 
đắm chìm trong ngoại cảnh, dầu trong ba cõi có biết 
bao nhiêu thứ để nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy 
tư. Trong một ngôi nhà chỉ có 6 anh em trai mà không 
có nổi một người chị hay em gái nghĩa là thánh nhân 
chỉ có 6 Căn chớ không còn 6 Ái.. 


U: 


Œ^ 


U: 


Œ^ 


U: 


Œ^ 


352 


Xin ngài hoan hỷ giải thích cho nghe bài kệ lạ lùng này: 
Chân duỗi ra trước khi ngồi xuống, ban mai đến trước 
khi bình minh xuất hiện, nồi cơm chín trước khi được 
nấu, người ta đã ăn xong bữa cơm trước khi mọi thứ 
được nấu chín. Tấm vải hoàn tất trước khi được dệt 
xong. 


: Tất cả những câu nói vô lý đó được các ngài dùng để 


giải thích Tâm Sở Tầm (vitakka): Người hưởng dục 
dùng Tầm để thêu dệt cảnh trần nhằm thưởng thức 
chúng, người tu thiên dùng Tâm Sở Tầm để thêu dệt 
những thứ không ra gì thành đề mục: 


Kinh nói Đức Phật đã độ cho vô số người chứng thánh 
và mai này chắc chắn những vị thánh hữu học trong số 
đó cũng sẽ Níp Bàn hết, vậy rõ ràng số lượng chúng 
sanh có hao hụt đi phải không? 


: Vừa đúng mà cũng vừa sai. 


Như vậy là sao thưa ngài? 


: Tăng hay giảm chỉ là khái niệm Chế Định. Trong ý 


nghĩa Chân Đế không có tăng hay giảm. 


Q. KỸ THUẬT TUỆ QUÁN SUNLUN 


Trước hết hành giả chọn một nơi chốn mà mình thấy là 
thích hợp, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt và khép miệng, 
không để ý bất cứ âm thanh nào chung quanh, rồi tập 
trung sự chú ý vào lỗ mũi. Ở đó lúc này không có gì ngoài 
ra sự tiếp xúc của làn da với làn hơi. Hành giả chú ý ở đó 
để ghi nhận sự tiếp xúc này. Hơi càng nặng và mạnh thì 


353 


sự tiếp xúc của thân với làn hơi cũng mạnh theo và nhờ 
vậy, cái biết của ta cũng trở nên rõ ràng hơn, Chánh Niệm 
cũng dễ dàng hơn. Cứ vậy không dừng nghỉ, không gián 
đoạn, không thay đổi oai nghi, không có lòng trốn chạy 
hay giải quyết những trục trặc nếu có của thân lúc ấy, 
như ngứa hay tê mỏi. Phải tập chú vào điểm chạm của 
thân với làn hơi cho đến khi nào xả thiền thì thôi. 


Ở đây nhắc lại hành giả chỉ có một việc duy nhất để làm 
là thở trong Chánh Niệm, tức Chánh Niệm ngay trong 
từng hơi thở. Bước đầu là chú ý điểm xúc chạm của thân 
với làn hơi, dần dần sau đó ta đủ nhanh nhạy và chính 
xác để nhận rõ cảm giác nào đang đi. qua:Nó phải được 
phi nhận rõ ràng. Với nhiều người việc này có thể khó 
khăn, thậm chí là không thể làm được, nhưng không sao 
hết, cứ tiếp tục hít vào và thở ra trong Chánh Niệm, ta sẽ 
có lúc thấy thêm được cảm giác nào vừa xuất hiện và 
biến mất. 


Nhớ giữ thân hình ổn định, cố giữ không xê dịch nhúc 
nhích và đặc biệt là hãy nhanh chóng phi nhận ngay khi 
tâm mình bắt đầu hướng nghĩ đến cảnh ngoài hơi thở. 


Khi đau phải lập tức nhận biết đây là cảm giác đau, ghi 
nhận trực tiếp vào cảm giác đau, không phải trên danh từ 
hay tên gọi của nó. Với các thứ cảm giác khác của thân 
như nóng lạnh, tê mỏi cũng đều phải như vậy. Hãy nhớ 
rằng cái mà hành giả ghi nhận lúc này là cảm thọ chớ 
không phải là tên gọi của từng thứ cảm thọ. Phải nhớ ở 
đây chỉ có hơi thở vào ra, chỉ có sự tiếp xúc của thân ta 
(lổ mũi) với làn hơi, chỉ có cảm giác nào đó xuất hiện rồi 
biến mất, tuyệt đối không để ý niệm Tôi (bị đau) hay cơn 


354 


đau của tôi. Chỉ có cảnh bị biết chớ không có người biết 
và cảnh ấy cũng không phải của ai. 


Lúc đầu mới tu tập, sự xuất hiện của các cảm giác rất 
mãnh liệt, tuôn trào đồn dập, nhưng theo thời gian, với 
Niệm và Tuệ mỗi lúc một mạnh, hành giả cơ hồ chỉ còn 
thấy một cái tâm không có cảm thọ (dù chuyện này 
không hề có). Trong cái biết ấy không còn chỗ cho tham 
thích, bất mãn, Vô Minh và lìa hẳn sự ám ảnh của ngã 
tưởng “Tôi Là, Của Tôi”. Lúc này hành giả có thể tự tại 
hướng tâm đến cảnh nào mình muốn. Khả năng này được 
gọi là Chánh Định trong Thánh Đạo (maggasamddhi). Chỉ 
trên cảnh Danh Pháp hay Sắc Pháp mà biết rõ danh là gì, 
sắc là gì, không còn lệ thuộc cảnh Chế Định (Tục Đế), thì 
đó gọi là Chánh Kiến trong Thánh Đạo (maggaditthi). Từ 
khả năng Chánh Kiến này mới là những gì được gọi là 
Thiền Tuệ như Tuệ Quán sát Danh Sắc, tuệ sợ hãi, tuệ 
nhàm chán...Đây là một bước đi dài và xa cho một phàm 
phu xưa giờ chỉ biết sống trong Vô Minh. 


Hạt giống tốt được gieo trồng đúng phương pháp trên 
một nền đất tốt sẽ dẫn đến việc đơm hoa kết trái. Những 
điều kiện cần thiết cho thánh trí như Niệm, Tuệ khi được 
điều động đúng mức cũng sẽ dẫn đến kết quả giải thoát. 
Đây là lý do tại sao Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ được gọi 
chung là nền tảng bắt buộc cho mục đích giải thoát. 


Để minh họa cái gọi là kỹ thuật Tuệ Quán Sunlun, sau đây 
là những câu vấn đáp cần được tham khảo: 


Vấn: Tại sao trong những phút đầu tiên tập thiền hơi thở 
thì thở càng sâu hành giả thường nghe mệt, rồi sau đó 
thì cảm giác này không còn nữa? 


355 


Đáp: Ta thấy mệt vì làn hơi không được quân bình, bởi 


hơi thở ra thường mạnh và sâu, dài hơn hơi thở vào. 
Trong trường hợp này, hành giả phải chú ý cho cả hai 
hơi bằng nhau. Đó là sự quân bình hơi thở. Đến lúc 
nào đó, chính sự quân bình đồng đều của hai hơi vào 
ra sẽ khiến hơi thở như đang đi theo một nhịp điệu, 
lúc đó ta sẽ không còn nghe mệt nữa. 


Vấn: Tại sao ta thường kết thúc hơi thở của mình ở hơi 


vào? 


Đáp: Trong trường hợp anh thấy vậy là bởi vì anh đang 


thở với sự bám víu vào cảm øgiác: Tuy nhiên nếu ta 
ngừng thở ở hơi thở ra thì đó là lúc Chánh Niệm có 
khả năng bị suy yếu. Vì ở hơi thở ra ta dễ có cảm giác 
hưởng thụ và thích thú hơn: Như vậy cứ tiếp tục xả 
thiên với hơi thở vào nhưng phải giữ Chánh Niệm. 


Vấn: Cứ ngồi lâu mà không chuyển đổi tư thế thì thường 


nghe một cảm giác nặng nề lắm, như đau nhức tê mỏi 
hay cái gì đó tương tự. Xin hỏi nếu cứ tiếp tục như vậy 
thì những cảm giác đó có mất đi hay không, trong 
khoảng thời gian bao lâu? 


Đáp: ' Chuyện này còn tùy ở mỗi người. Kẻ lâu người 


mau. Điều quan trọng là ta hãy cố giữ Chánh Niệm và 
kham nhẫn, đừng để ý rồi mong đợi cái này biến mất, 
cái kia xuất hiện. Chúng ta phải biết rằng không một 
cảm giác nào là không vô thường. Sự ghi nhớ này rất 
quan trọng. 


Vấn: Nghĩa là thấy chân tê thì cứ để mặc nó bị tê hay sao 


a? 


356 


Đáp: Đúng vậy. Cho đến bao giờ khả năng Chánh Niệm và 
kham nhẫn của anh còn có thể chịu đựng được thì anh 
vẫn phải tiếp tục. Chuyện này có thể khó khăn đấy, 
thậm chí phải qua một thời gian dài, nhưng anh phải 
ráng. Vì đó là điều cần thiết. Còn nếu không thể chịu 
nổi thì anh vẫn phải tiếp tục Chánh Niệm trong lúc 
thay đổi oai nghi. 


Vấn: Xin hỏi trong trường hợp với một người mà khả 
năng chịu đựng quá kém thì phải làm sao ạ? 


Đáp: Ö, như tôi vừa nói đấy, đó là một'chợn lựa bất đắc 
dĩ. Vì Niệm và Nhẫn của anh quá yếu nên anh phải 
thua cuộc trước những cảm xúc vớ vấn của thân xác. 
Tôi bày anh một kinh nghiệm: Để chịu đựng cơn đau, 
anh nên thở nhanh và ngắn một chút. Nhưng điều cốt 
lõi mà anh phải nhớ là không một công phu nào mà 
không cần đến những nỗ lực. Cứ trốn tránh cái khó rồi 
tìm đường dễ để đi thì làm sao anh có thể có một nếp 
hành trì rốt ráo và một hành giả như vậy cứ phải 
thường xuyên sống trong sự bất mãn. Vì trong cả hai ý 
tưởng trốn khổ tìm vui anh khó mà toại nguyện được. 
Trốn khổ chắc gì tránh được khổ, tìm vui chắc gì có 
được vui. 


Vấn: Xin hỏi lại lần nữa. Rõ ràng là chỉ với một cái duỗi 
chân thật đơn giản thì ta đã lập tức được thoải mái để 
tiếp tục tu tập, nhưng tại sao hầu hết các thiền sư, kể 
cả ngài, lại khuyên nên ngồi chịu đựng? 


Đáp: Cốt lõi của Tuệ Quán là nhìn thẳng vào gương mặt 
thật của Danh Sắc, mà ở đây là những cảm giác khó 
chịu. Khi ta cứ tìm cách chạy trốn chúng thì làm sao có 


357 


thể thấy được chúng là gì. Việc thay đối tư thế đúng là 
giúp anh giàn xếp được những cảm giác khó chịu 
nhưng cách giàn xếp đó không hay bằng việc ta nhìn 
thẳng vào chúng và để chúng tự biến mất theo luật vô 
thường. Cái này mới đúng là giải thoát, là con đường 
mà ta chưa từng đi qua để chứng được điều ta chưa 
từng chứng. Còn cách giải quyết theo kiểu chạy trốn 
hay tránh mặt thì quá tầm thường rồi. Anh cũng biết 
là trốn không được mà vẫn ráng làm đó là Vô Minh, 
làm không được thì sẽ dẫn đến bất mãn, đó lại cũng là 
phiền não. Như vậy cách tốt nhất vẫn là ráng nhìn 
thắng vào chúng và tôi bảo đảm với anh sớm hay 
muộn øì chúng cũng vô thường. 


Vẫn: Xin nói rõ hơn về Chánh Niệm, có phải đó là sự suy 
tư hay truy tầm vấn đề, chẳng hạn như coi những cảm 
giác kia từ đâu đến? 


Đáp: Chắc chắn là không phải vậy. Chánh Niệm chỉ đơn 
giản là sự nhận biết một cách tỉnh táo cái gì đang xảy 
ra, ở đây anh không cần đến bất cứ một khái niệm hay 
suy tư nào hết. 


Vấn: Xin nói thêm một chút về sự khác biệt giữa Samatha 
và Vipassana? 


Đáp: Samatha là sự tập trung tư tưởng vào đề mục, 
không cân biết nó là cái gì. Còn Vipassana là sử dụng 
khả năng tập trung của Samatha để nhìn vào cảnh 
Danh Sắc đang diễn ra một cách sinh động. Dĩ nhiên 
khả năng Samatha ở mỗi hành giả Vipassana không 
giống nhau: Có người chỉ là Sát-na Định, Cận Định và 
có người thì Kiên Cố Định. Samatha là tập trung mà 


358 


không đánh giá hay suy diễn. Còn Vipassana thì là 
quan sát mà cũng không đánh giá suy diễn. 


Vấn: Có khi nào một người đang tu Vipassana lại rơi vào 
Samatha mà không biết hay không? 


Đáp: Samatha chỉ dùng Định, trong khi Vipassana thì vừa 
Định vừa Niệm. Cho nên một người đang tu Samatha 
đúng cách thì không thể rơi vào Vipassana, nhưng một 
người đang tu Vipassana thì rất có thể rơi vào 
Samatha. Để tránh trường hợp này, hành giả 
Vipassana phải trao dồi Chánh Niệm thật vững mạnh. 


Vấn: Phải làm gì khi thấy mình đang hết chịu nổi một 
cảm giác nào đó? 


Đáp: Chỉ là kham nhẫn thôi, tức sự chịu đựng bằng Chánh 
Niệm. Tôi nói rồi, cái gì rồi cũng vô thường, ta phải 
tranh thủ làm được cái gì đó với cái sắp biến mất. 
Càng có nhiều kinh nghiệm chịu đựng thì chỉ có tốt 
hơn chớ không xấu. 


Vấn: Hình như nảy giờ chúng ta chỉ nói đến những cảm 
giác của thân xác mà không nói gì về cảm giác của nội 
tâm. 


Đáp: Cảm giác của thân hay tâm cũng đều giống nhau. Cái 
nào cũng là cảm giác và cũng cần phải được ghi nhận 
trung thực, chính xác mà không để cho một kiến thức 
hay khái niệm nào xen vào. Cách thức ghi nhận các 
cảm thọ phải luôn như vậy, dầu là của thân hay tâm. 
Nhưng sau cùng, dĩ nhiên sự bén nhạy trong cảm giác 
của tâm vẫn được xem là cao cấp hơn. 


359 


Vẫn: Xin cho biết làm sao để có thể sống Chánh Niệm cả 
ngày. Chuyện này nghe dễ nhưng rất khó. Bởi chúng ta 
đã quen tu tập theo thời khóa. Ngoài giờ đã định thì 
tha hồ thất niệm. 


Đáp: Không có kinh nghiệm øì hết. Chỉ có một cách duy 
nhất là phát triển Chánh Niệm, dùng Niệm này tạo ra 
Niệm kia. Dùng Chánh Niệm để biết mình thất niệm, 
chỉ vậy thôi. Chánh Niệm trong đời sống thường nhật 
phải được thực tập ngay từ những cử động nhỏ nhất 
như cầm lên để xuống, sờ chạm, nhúc nhích...Tôi nhắc 
lại không một ông thầy hay kỹ thuật nào có thể giúp 
anh hay hơn Chánh Niệm của chính anh. Bên thiền 
Samatha thì người ta dùng định tâm để làm lắng dịu 
năm triền cái, ở Vipassana thì hầu như chỉ có Niệm. 
Niệm trong Vipassanäa làm nền tảng cho bốn thứ còn 
lại là Tín, Tấn, Định, Tuệ. Chỉ cần có Niệm mạnh thì 5 
Quyền sẽ có đủ, Niệm yếu thì 5 Quyền sẽ không quân 
bình, thất niệm thì cả 5 Quyền đều biến mất. Đời sống 
của ông nói cho cùng chỉ là những hoạt động của thân 
tâm và các cảm xúc đi kèm. Cứ luôn giữ Chánh Niệm ở 
các cảnh ấy thì đã là Vipassana rốt ráo rồi. Cứu cánh 
Níp Bàn chỉ có thể đạt được bằng khả năng nhìn đúng 
sự thật và khả năng đó chỉ có được từ một sự nổ lực 
đúng mức. 


Cái gọi là kỹ thuật Tuệ Quán hay kinh nghiệm Sunlun 
hoàn toàn có thể gói gọn trong vài điêu. Trước hết hành 
giả phải có được niềm tự tin là giới luật của mình trong 
sạch, sau đó là một đại nguyện nghe đơn giản nhưng 
không phải ai cũng làm được đó là phát thệ cúng dường 
5 Uẩn của mình cho Đức Phật, và ngoài Níp Bàn không 
còn mong mỏi gì hơn. 


360 


Có hành giả còn có kinh nghiệm này là trước khi xếp 
chân tọa thiền còn dành một phút nghĩ tưởng đến vị thầy 
nào đang trực tiếp hướng dẫn mình hoặc có thể vị đó đã 
không còn nữa nhưng mình đang tu tập theo kinh 
nghiệm hành trì của họ. Sự tưởng niệm này sẽ tạo ra một 
mối liên thông giữa thầy với trò mà với nhiều người là 
điều cần thiết. Bước tiếp theo, hành giả rãi Từ Tâm đến 
tất cả chúng sanh không phân biệt cảnh giới bằng cách 
hồi hướng công đức cho tất cả. 


Trong kỹ thuật Sunlun, hành giả không nên tự áp đặt 
mình vào thời lượng tọa thiền. Ngồi được bao lâu thì 
ngồi. Điều quan trọng nhất là trong suốt thời gian ấy ta 
đủ Niệm và định để quan sát thân tâm. Ở đây vẫn theo 
kinh nghiệm của Thanh Tịnh Đạo, hành giả chú niệm ở 
mũi với đôi mắt khép lại và chú niệm ở mũi ở đây nói cho 
chính xác là ghi nhận sự xúc chạm của làn hơi với điểm 
ra vào. Kinh nói thiền định là đóng lại các căn. Ở đây ta 
phải hiểu rằng đóng lại có nghĩa là lòng không mong đợi 
sẽ thấy gì, nghe gì, ngữi mùi gì...Các cảnh trần nổi bật 
nhiều lắm chỉ cần được ghi nhận một lần rồi thôi, ngay 
sau đó hành giả phải quay lại với đề mục của hơi thở. Ta 
học kinh thấy có thuật ngữ LỤC CĂN THU THÚC GIỚI 
(Indriyasamvarasila). Chữ thu thúc ở đây không có nghĩa 
đơn giản là giữ cho các căn không biết các trần, mà là dầu 
có biết vẫn không để phiền não xuất hiện. Làm được vậy 
mới đúng nghĩa là thu thúc. Sau một thời gian dài chuyên 
chú với đề mục hơi thở, hành giả có thể thấy được nhiều 
ấn tướng rất lạ lùng, như những luông sáng đủ màu rất 
đẹp. Hình ảnh đó có thể là Quang Tướng của hơi thở mà 
cũng có thể là phản ứng tự nhiên của một nội tâm vừa rũ 
bỏ được thói quen phiền não từ rất lâu đời của mình. 
Như một cơ thể trong cả hai trường hợp kháng thuốc 


361 


hoặc sắp sửa bình phục cũng thường có những dị tượng 
như vậy. 


Chú niệm vào hơi thở là một cơ hội để hành giả đi ngược 
lại thói quen phóng dật thâm căn cố đế của mình. Tất cả 
tâm lực lúc này phải được dồn vào cho một việc là ghi 
nhận hơi thở, hay nói nhẹ nhàng hơn một chút là tiếp tục 
thở bình thường nhưng trong sự tỉnh thức. Bên cạnh đó 
khi một cảm giác sinh lý nào đó nổi bật như nóng lạnh 
hay đau nhức, tê mõi cũng phải được hành giả tạm thời 
lìa khỏi hơi thở để nhận biết chúng. Biết đó là nóng lạnh, 
ngứa đau...Là biết Thọ Uẩn qua Chế Định: Biết đó là khổ 
thọ, lạc thọ là biết Thọ qua Chân Đế. 


Với hành giả sơ cơ việc ghi nhận các cảm thọ là cả một 
cuộc đối phó, biết nó ở đó mà nó cứ tiếp tục có mặt ngoài 
ý muốn. Với hành giả thuần thục thì khi các cảm thọ 
được nhận diện sẽ lập tức biến mất, cái phiền này không 
dây dưa kéo sang cái phiền khác như ở người sơ cơ. 
Trong kinh nghiệm Sunlun thì hành giả không nên chú ý 
cảm thọ xuất hiện ở nơi nào trên thân, chỉ việc ghi nhận 
thọ gì đó đang có mặt là đủ rồi. Bởi theo tỉnh thần Chân 
Đế thì thọ không có nơi chốn trú ẩn, ở đây chúng chỉ là 
cảnh cho tâm biết mà thôi. Dầu thật ra khổ thọ ấy từ 
ngón chân hay trên mũi thì cũng đều phải được phát hiện 
và nhận diện qua tâm thức, mà tâm thì không có chỗ dựa 
nào cụ thể trong thân này cả. Về Thân Quán hành giả biết 
rõ hơi thở đang ra vào; về Thọ Quán, Tâm Quán và Pháp 
Quán thì hành giả biết rõ những thọ, tâm và pháp nào 
vừa xuất hiện với một nhận thức rõ ràng rằng cái này là 
Danh, cái này là Sắc, thọ khổ không phải là thọ lạc, nóng 
không phải là lạnh...Biết rõ sự hiện hữu của mình là sự 
kết nối của những Danh Sắc rời rạc, không có một cái TÔI 


362 


nào kéo dài từ lúc này sang lúc khác và mọi thứ Danh Sắc 
luôn sanh diệt liên tục. Nhận thức này được gọi là Tuệ 
quan sát (Sammasanañana) trong Thiền Quán. 


Nếu công phu này được tiếp tục duy trì không xao lãng, 
không thối thất, hành giả sẽ mỗi lúc tự củng cố 5 Quyền 
của mình và liên tục sống trong sự nhận thức đầy đủ đối 
với Danh Sắc và sự sanh diệt không ngừng của chúng: 
Cảnh Danh Sắc sanh diệt không ngừng và tâm ghi nhận 
cũng sanh diệt không ngừng. Người hữu duyên cơ hồ 
như thấy được cơ thể của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. 
Dù cảnh ghi nhận là Chân Đế, nhưng với 5 Quyền vững 
mạnh của một hành giả thuần thục, khi tác ý đến chỗ nào 
trong cơ thể, hành giả cũng như thấy được nó đang hoạt 
động ra sao. Sự đến và đi, sự xuất hiện rồi biến mất của 
từng cảm thọ, từng tâm trạng, từng hơi thở sẽ hiển hiện 
trong sự ghi nhận của hành giả rõ ràng như những giọt 
mưa đang rơi trước mắt: Kinh nghiệm này được gọi bằng 
thuật ngữ Sanh Diệt Tuệ (Udayabbayañana). Một điều rất 
đặc biệt ở giai đoạn này là khi hành giả sống trọn vẹn với 
Chánh Niệm trong việc sanh diệt của Danh Sắc thì cũng 
sẽ có dịp nhận ra một cách rõ ràng những thứ mà xưa giờ 
mình chỉ biết qua lý thuyết: Tâm chỉ là sự biết cảnh, 
Tâm Sở là những khía cạnh chỉ tiết của tâm và Sắc 
Pháp chỉ là sự kết hợp giữa Tứ Đại. Từ cái biết này 
hành giả sẽ đi thêm một bước nữa là thấy rằng toàn thân 
chỉ là một khối tổng hợp của các loại Sắc Pháp, không có 
cái gì gọi là từng bộ phận như trước đây mình vẫn thấy: 
Tay chân, mắt mũi miệng. Và cái gọi là tâm thức, tỉnh 
thần, hay tâm linh gì đó cũng chỉ là sự tổng hợp của tâm 
và Tâm Sở. Thấy được như vậy, hành giả sẽ nhận ra rằng 
những khái niệm hay tên gọi áp đặt lên người và vật mà 
trước đây mình thấy là quan trọng giờ không còn là gì 


363 


nữa. Nhìn quanh ta sẽ thấy ra một thế giới mù lòa khi ai 
cũng sống mà không thấy được gì. Nhận thức này sẽ cũng 
cố niêm tin của chúng ta đối với Tam bảo. Ta sẽ không 
còn tiếp tục bị dắt dẫn bởi sáu trần để có thể mắc vào 
Thường Kiến hay Đoạn Kiến nữa. 


Cái khả năng tự vệ của Chánh Niệm trước sáu trần 
lúc này được gọi là Giới. Khả năng tập trung tư 
tưởng lúc này được gọi là Định và khả năng nhận 
diện được Danh Sắc gồm Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp 
trong dòng chảy nhân quả và sinh diệt được gọi là 
Tuệ. Lúc này hành giả đang là một người tu tập Tam Học 
đúng mức. Có điều là nếu tâm Sơ Đạo chưa xuất hiện thì 
tình trạng này có kéo dài một triệu năm, hành giả vẫn cứ 
là một phàm phu. 


R. THẤT TỊNH TRONG TRUYỀN THỐNG 
SUNLUN 


Phần này do chính ngài Sunlun trình bày. 


Trước hết, Giới Tịnh (Sïlavisuddhi) là sự ngăn trừ phiền 
não qua sự thu thúc lục căn, tức cả tam nghiệp. 


Tâm Tỉnh (C¡ttavisuddhi) ở đầy là khả năng tập trung tư 
tưởng và Kiến Tịnh (Ditthivisuddhi) ở đầy là trí tuệ nhận 
thức Danh Sắc. Nhận thức ấy trước hết là ngay ở bản 
thân hành giả. Hành giả thấy rằng những cơ hội mà xưa 
giờ mình vẫn nói là “tôi khổ, tôi sướng” đều chỉ là sự có 
mặt của các thọ, những cơ hội mà ta nghĩ rằng mình 
trong sạch hay mình đức độ, trí tuệ chỉ là sự có mặt của 
các tâm và các pháp (Pháp Quán Niệm Xứ), và trong cái 
gọi là thân này chỉ thuần túy là sự góp mặt của Tứ Đại, 


364 


không có cái gì để gọi là nội tạng hay tứ chỉ, da xương 
gân thịt. Tới mức này thì hành giả đã trọn tin nơi Tam 
bảo, không còn gì nghi ngờ về Đức Phật và lời Phật nữa. 
Trọn tin có nghĩa là tin chắc vào giáo lý Duyên Khởi và 
giáo lý Tam Học để từ đó không còn một nghi hoặc nào 
về giáo pháp nữa. Ngài Xá Lợi Phất gọi giai đoạn này là 
Đoạn Nghi Tịnh (Kankhavitaranavisuddhi). 


Khi hành giả sống hoàn toàn với Niệm và Tuệ đối với 
Danh Sắc thì cả thân tâm vị này sẽ trải qua những biến 
chuyển lớn. Thân như không còn trọng lượng hoặc trở 
nên trong suốt hay có hào quang. Ở tâm thì 5 Quyền phát 
triển vượt bậc, không như chính mình trước đó nữa. Tất 
cả những thành tựu này chỉ là những kinh nghiệm tạm 
thời mà hành giả chỉ việc ghi nhận mà không dừng lại để 
thỏa mãn. Một chút thích thú trong đó cũng bị xem là 
tham ái, mà thuật ngữ gọi tham ái trong trường hợp đặc 
biệt này là Nikanti, tức pháp ái, hay Vipassanatanha. 


Nếu hành giả không bỏ cuộc, đây chính là giai đoạn nếm 
trải được một thứ kinh nghiệm nằm ngoài tham ưu: 
Không bị khổ hay sợ từ sự sanh diệt của Danh Sắc, mà 
cũng không thấy vui thích trong những thành tựu tu tập, 
thấy cái gì cũng là chuyện tất nhiên phải thấy. Ngài Xá 
Lợi Phất gọi giai đoạn này là Hành Xả Tuệ 
(Sankharupekkhañangd). Với người đủ duyên Ba-la-mật 
thì từ Hành Xả Tuệ qua tâm Sơ Đạo có khi chỉ là một tích 
tắc. Trong Tam Tạng có rất nhiều cách kể phiền não, 
nhưng với hành giả Tuệ Quán thì phiền não nổi bật nhất, 
dễ nhớ và dễ nhận diện nhất chỉ là ba thứ: Ái (trong Danh 
Sắc và trong thành tựu tu chứng), Mạn (trong Danh Sắc 
và trong thành tựu tu chứng), và Kiến (gôm Thường và 
Đoạn Kiến). Thường Kiến ở đây là niêm tin hoặc sự hy 


365 


vọng vào một cái TÔI tồn tại từ lúc này sang lúc khác, còn 
Đoạn Kiến ở đây là sự không thấy được khả năng tiếp nối 
của Danh Sắc trong quá trình sinh diệt, cho rằng mất là 
hết, diệt là xong. Ba phiền não này gom chung là Tập Đế 
vậy. A-Tỳ-Đàm gọi chúng là nhóm Tham phần. 


Có lần ngài Sunlun nói với các hành giả đến học thiền với 
ngài rằng ngài xem họ như những người đang chết đói đi 
kiếm miếng ăn hay như một bầy chim non ham chơi và 
phải cần đến sự chăm sóc của mẹ. Khi ta đói là ta đang có 
nhu cầu thực phẩm, việc duy nhất mà người khác có thể 
giúp ta là trao ra những món ăn. Việc ta có chịu ăn hay 
không, không phải là trách nhiệm của người cho. Ta 
muốn tu thiền nhưng cứ sợ khó hoặc do biếng lười mà 
không tỉnh tấn thì tất cả thánh hiên cũng không giúp 
được gì. Về lý thuyết thì con đường Tuệ Quán có nhiều 
cách nói nghe rất đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm. 
Nhưng làm được thì dĩ nhiên rất khó. Các hành giả cũng 
giống như một bầy chim non ham chơi, rất cân đến sự 
dòm ngó của cha mẹ. Thông thường mấy con chim non 
chỉ vui đùa quanh chiếc tổ vì khi ra khỏi chỗ đó thì coi 
như đã ngoài tầm kiểm soát của chim mẹ và khi chúng 
gặp nạn thì việc giúp đở của chim mẹ cũng sẽ khó khăn 
hơn rất nhiều. Chim mẹ ở đây giống như là Tâm Sở Trí 
Tuệ, chỗ vui chơi an toàn cho bầy chim non được ví dụ 
cho hơi thở ra vào, hoặc nói rộng hơn là cảnh nội thân 
của hành giả (bao gồm thể trược, các đại oai nghi, tiểu 
oai nghỉ và hơi thở). Kẻ thù sẵn sàng hảm hại bầy chim 
non được ví dụ cho 5 trần cảnh và mỗi con chim non 
được tượng trưng cho cái tâm. Có Xúc thì chắc chắn phải 
có Thọ nhưng sau Thọ thì tốt nhất đừng bao giờ là Ái. 


366 


Chim non ham chơi 


Chim mẹ Tâm sở Trí tuệ 
Chỗ vui chơi an toàn Hơi thở, nội thân 


Kẻ thù của chim non 5 trần 


Bậc thánh là người đã ra khỏi vòng tròn Duyên Khởi, 
nhưng điều đó không có nghĩa là phàm phu chúng ta cứ 
nhắm mắt cúi đầu quẩn quanh trong cái vòng tròn đó 
theo chiều xuôi của hệ thống Duyên Khởi mà không biết 
làm cái gì khác đi để một ngày nào đó có thể bước ra 
ngoài vòng quây khóc liệt này. Do Vô Minh đời trước ta 
có Hành rồi Thức rồi Danh Sắc đầu đời, Lục nhập, Xúc và 
Thọ. Nhưng thay vì sau Thọ là phiền não (Sân, Sỉ, Ái, 
Mạn, Kiến) thì ta hoàn toàn có thể để 5 Quyền (Tín, 
Tấn, Niệm, Định, Tuệ) thế chỗ cho các phiền não kia. 
Thấy cảnh tốt rồi có tâm ưa thích, đó là Thọ duyên Ái, 
Thủ, Hữu. Thấy cảnh tốt bằng Niệm và Tuệ thì sau 
Thọ lúc này không phải là Tập Đế mà là Đạo Đế. Đạo 
Đế lúc đầu là của phàm phu, nhưng một lúc nào đó sẽ 
là Đạo Đế của thánh nhân. 


Trong đời sống nhân loại xưa nay có 5 mối đe dọa mà ai 
cũng sợ đó là nước (lũ lụt hoặc hạn hán), lửa (từ thiên 
nhiên hay do con người gây ra), nhà cầm quyền, quân 
địch hay đạo tặc nói chung và kẻ thù thứ năm là kẻ nội 
thuộc bất trung bất hiếu. 


Nước (Lũ lụt) Tâm khó dạy 
Những thứ thích hay ghét 


367 


Nhà cầm quyền 4 nhân sanh Danh Sắc 
Quân địch, kẻ gian 


Nội thuộc bất trung Sanh, già, đau, chết 


5 kẻ thù này trong Phật pháp được định nghĩa như sau: 
Thủy tai tượng trưng cho cái tâm khó dạy của mọi người, 
luôn tuôn chảy như dòng nước không sao kêm hãm 
được, muốn nhìn rõ nó để mà tu cũng rất khó. Hỏa tai ở 
đây ám chỉ cho phiền não nói chung. Những thứ ta thích 
hay ghét đều luôn đốt cháy ta suốt ngày đêm, Suốt đời và 
trong vô lượng kiếp. Kẻ thù thứ ba là nhà cầm quyền ám 
chỉ cho 4 nhân sanh Danh Sắc (tiền nghiệp, tâm thức, 
điều kiện thiên nhiên và các dưỡng tố). Một chúng 
sanh sống trong cõi khổ hay về trời làm Phạm thiên vô 
sắc cũng đều do 4 nguồn động lực này thúc đẩy. Hôm nay 
ta không làm được gì với tiền nghiệp trong quá khứ 
nhưng hoàn toàn có thể làm chủ được tiền nghiệp của 
tương lai, vì tiền nghiệp của tương lai chính là nghiệp 
thiện ác đời này. Nghiệp với tâm vốn không thể tách rời 
nhau nên muốn có thiện nghiệp thì trước phải có thiện 
tâm. Chính nghiệp và tâm là hai nguồn động lực trực tiếp 
hoặc gián tiếp tác động lên hai nhân sau của Danh Sắc là 
điêu kiện thiên nhiên và các chất dưỡng tố. Điêu kiện 
thiên nhiên thích hợp nhưng dưỡng tố không thích hợp 
thì ta cũng không thể sống được. Mà muốn có điều kiện 
thiên nhiên thích hợp thì không thể thiếu hai điều kiện 
tiên nghiệp và tâm thức. Như vậy đời sống của chúng 
sanh phải luôn lệ thuộc các điều kiện và ngay đến các 
điều kiện cũng phải lệ thuộc lẫn nhau. Nói vậy có nghĩa là 
muốn sống ở đời được hạnh phúc như ý hay muốn giải 
thoát sanh tử thì một người hành đạo phải thường xuyên 
lưu ý đến 4 kẻ cầm quyên này. 


368 


Kẻ gian ở đây chỉ cho 5 căn vật chất. Đối với một phàm 
phu thì chính 5 căn đã cướp hết toàn bộ thời gian công 
sức và sinh lực một đời của họ: Do muốn thấy cái này, 
nghe cái kia, ăn cái nọ...mà chuyện ác nào người ta cũng 
làm. Chúng ta một đời bị 5 căn rúc rỉa và hút cạn sức 
sống. Sức sống ở đây là Niệm và Tuệ. Người có Niệm và 
Tuệ mới đáng gọi là một người biết sống. 


Kẻ nội thuộc bất trung bất hiếu ở đây ám chỉ cho sanh, 
già, đau, chết, tức bốn sinh tượng một đời người. Bên 
trong hình hài một đứa bé sơ sinh đã ngầm chứa đủ tất 
cả những mầm bệnh, già và chết. Bản thân nó không 
muốn, người thân của nó cũng không muốn vậy nhưng 
hể có mặt ở đời thì phải chịu đủ bốn sinh tượng này. Đây 
là lý do vì sao Phật dạy thương phải xa hay ghét phải gần 
đều là khổ vì không ai trên đời này có thể tránh được tất 
cả những điều mình không-muốn và có được tất cả 
những điều mình thương thích. 


Chính do Vô Minh trong Tứ Đế ta mới có Ái và Thủ, 
tức thích thú và chấp chặt. Khi có Thủ ta mới tạo các 
nghiệp. Khi nghiệp được kể ngay sau Vô Minh thì nó 
được gọi là Hành, nhưng ngay sau Thủ thì chúng 
được gọi là Nghiệp Hữu. Nghiệp Hữu ở đây là các 
nghiệp thiện ác tạo ra Sanh Hữu tức các tâm tái tục. 
Tâm tái tục được kể sau Hành thì được gọi là Thức, 
được kể ngay sau Tứ Thủ thì được gọi là Sanh Hữu. 
Có Nghiệp Hữu thì chắc chắn có sự sanh ra và một chúng 
sanh được sanh ra trong cảnh giới nào đi nữa cũng là đã 
bắt đầu để chịu khổ, cả ba loại khổ hoặc chỉ hai hay một 
trong đó. Trong Tương Ưng Bộ chính Đức Phật cũng đã 
xác định rằng Tứ Đế chỉ được phát hiện qua con đường 
nhận thức Khổ Đế, nên quán chiếu các Khổ sanh tử chính 


369 


là nội dung của Phật Pháp. Hành giả trong lúc tu tập 
không thể nuôi ý lánh nặng tìm nhẹ, bỏ khó theo dễ. 
Vì qua đó hành giả sẽ không thấy được đầy đủ cái 
khổ trùng trùng của Danh Sắc. Vô Minh ta còn nặng 
nên ta mới chạy theo cái mình thích và chối bỏ cái 
mình ghét mà không hề biết rằng chối bỏ cái mình 
ghét là sân, chạy theo cái mình thương thích là tham. 
Hành giả chỉ lặng lẽ quan sát các khổ để thấy chúng 
là khổ, để không tiếp tục muốn cái này thích cái kia, 
chứ không phải thấy chúng là khổ rồi chạy trốn. Có 
hai cách chạy trốn: Chỉ biết trốn ngay bây giờ thì sau 
này sẽ còn gặp lại. Nếu ngay bây giờ có đủ Niệm và 
Tuệ để nhìn thẳng chúng, để không tiếp tục đam mê 
trong chúng thì khi đã chứng thánh sẽ vĩnh viễn lìa 
xa chúng. Đây mới là cách chạy trốn mà Đức Phật 
dạy. Một người không học đạo và hành đạo sẽ không 
bao giờ biết được rằng bất cứ một cái thích nào 
trong cảnh lớn hay nhỏ cũng đều là điều kiện tái 
sanh cho kiếp sau. Phước nhiều thì sanh lên, phước 
ít thì sanh xuống. Ở cõi nào cũng có vấn đề ở cõi đó: 
Ở cõi vui quá lâu ngày thì tham ái đầy ắp, ở cõi khổ 
lâu ngày thì sân tâm đầy ắp, và cuối cùng thì người ở 
cõi nào cũng đều phải chết đi như nhau. 


Nếu quý vị đã hiểu mọi hiện hữu là đáng sợ thì chỉ có một 
con đường duy nhất để đi, đó chính là pháp môn Tuệ 
Quán. 


Như đã nói, đã sanh ra đời này thì ai cũng phải chịu 
khổ. Với người không tu tập Tuệ Quán thì tất cả các 
khổ chỉ là để chịu đựng, chịu đựng bằng cách đầu tư 
thêm khổ khác. Với người tu tập Tuệ Quán thì các 
khổ không phải là cái để chịu đựng mà là cái để quan 


370 


sát, quan sát để thoát khổ. Xưa nay không từng có việc 
một người chưa thấy được Khổ Đế mà có thể trừ được 
Tập Đế. Cũng không có việc ai đó chứng được Diệt Đế khi 
chưa trừ Tập Đế và chưa tu tập Đạo Đế. Việc hành giả 
quan sát các khổ (cả ba khổ) chính là cơ hội để nhìn rõ 
Khổ Đế. Đây cũng là lý do hành giả không nên chọn dễ bỏ 
khó trong việc hành trì. Có nhiều lý do khiến một hành 
giả Tuệ Quán phải kinh nghiệm nhiều đau khổ: Khi đột 
nhiên trở thành một người khác (có Niệm Tuệ thay vì là 
không) thì thân tâm hành giả chắc chắn phải có những 
biến động lớn. Lý do thứ hai là dầu Danh Sắc trước sau 
chỉ có chừng ấy vấn đề nhưng trước đây ta sống như một 
người say hay một người mất trí thì không thấy gì hết, 
nay tỉnh táo ra thì trước mắt là bao nhiêu vẫn đề phải để 
mắt tới. Ta muốn nhìn thấy khổ mà cứ chạy trốn nó thì 
làm sao có thể giải quyết được nó: Chưa bao giờ có việc 
một người có thể chữa được chứng bệnh mà mình chưa 
phát hiện ra. Bác sĩ nào cũng có phải khám bệnh trước 
khi chữa bệnh. Cái khổ không thể được giải quyết một 
cách tình cờ. 


Khi ta quan sát khổ thì điều tự nhiên là 5 Quyền tự động 
có mặt. Duyên mỏng thì chúng chỉ có mặt ở mức độ 
tương đối; cái ta thấy được cũng hạn chế. Nếu duyên đầy, 
ta sẽ thấy được vấn đề rốt ráo hơn và cũng sẽ giải quyết 
được cái khổ triệt để hơn. Giải quyết ở đây là thấy rõ khổ 
là cái gì, cái gì là khổ và nguồn cội của nó từ đâu. Thấy 
được cái này, hành giả được gọi là có được trí tuệ như 
thật (yathabhutañanga). 


Trí tuệ như thật là gì? Xưa nay ta chỉ nhận biết các trân 
cảnh bằng sañña thay vì pañña, tức bằng các khái niệm 
vọng tưởng hơn là sự quan sát qua trí tuệ nhận thức. 


371 


Thấy bằng trí tuệ ta sẽ không thấy ra chỗ nào để thương 
hay ghét, vì thấy bằng trí tuệ là cái nhìn trực tiếp vào bản 
chất của các trần, chỉ gôm những øgì do duyên mà có và có 
rồi phải mất. Ngược lại khi ta nhận biết các trần bằng 
sañña (vọng tưởng), tức qua lăng kính của Vô Minh thì ta 
sẽ thấy cái này đẹp và cái kia xấu, ta sẽ thấy ra vô số lý do 
để được gọi là đẹp, xấu, đáng chán, đáng ghét, đáng sợ. 


Ở đây ta có thể ví dụ vọng tưởng của phàm phu giống hệt 
như một người chăn nuôi gia cầm do nhầm lẫn mà bỏ 
trứng vịt vào trong ổ gà. Khi trứng nở ra bầy vịt thì 
chúng sẽ theo bản năng tự nhiên mà trở về với nước. Gà 
mẹ sợ hãi vì nghĩ bầy con mình đang bị chết đuối mà 
không hề biết rằng chúng đang trở lại với bản chất tự 
nhiên của mình. Người nuôi gia cầm tượng trưng cho 
Tưởng (sañña), con gà mẹ tượng trưng cho tham ái 
(tanhà) do luôn bị tác động bởi vọng tưởng nên cứ đau 
đáu lo cho một bây vịt mà cứ ngỡ là gà con của mình. Bầy 
vịt con tượng trưng cho bản chất Chân Đế (paramattha) 
của Danh Sắc vốn sanh diệt vận hành theo lối riêng 
không theo cách mà vọng tưởng đưa ra. Khi ta thương 
ghét một cái øì đó thì thật ra chỉ là đang chạy theo tướng 
Chế Định của đối tượng, bởi nếu nhìn thấy được bản chất 
Chân Đế của tất cả Danh Sắc thì chắc chắn ta không thể 
nào thương ghét được những thứ chỉ tôn tại trong một 
sát-na. Chính những vọng tưởng về thời gian, hình dáng, 
ý nghĩa biểu tượng của các sự vật ở đời nên ta mới có sự 
thương ghét. 


Lý tưởng rốt ráo của hành giả phải là sự lìa bỏ các vọng 
tưởng mà ở đây, trong đề mục hơi thở, ta dựa vào nó để 
thấy Danh Sắc qua khía cạnh Chân Đế luôn diễn ra theo 
một cách thức và tốc độ nằm ngoài sự hình dung của trí 


372 


tưởng phàm phu xưa giờ. Vọng tưởng mất đi thì chân trí 
mới có mặt và ngược lại. Vọng tưởng là luân hồi và chân 
trí là giải thoát. 


Chỉ với Niệm và Tuệ lúc quán chiếu Danh Sắc, từ các cảnh 
vi tế như hơi thở, các cảm thọ, tâm trạng, cho đến các tư 
thế sinh hoạt lớn nhỏ mới giúp ta lìa bỏ được vọng tưởng 
để thấy được bản chất thật sự của Danh Sắc qua một 
nhận thức đúng đắn: Không có gì tồn tại lâu hơn một sát- 
na, cái sau và cái trước không phải là một. Xét trên Chân 
Đế không có gì để ta thích hay ghét vì tất cả những thứ 
mà ta tưởng tượng ra đều chỉ là cái bóng không thật của 
một dòng chảy Danh Sắc chỉ bao gồm những thứ có tuổi 
thọ ngắn hơn một phần triệu giây. Một người thấy vậy và 
tin vậy thì chắc chắn sẽ không có một lý do nào để 
thương thích hay ghét sợ Danh Sắc nữa. Ngay đến bản 
thân những Niệm và Tuệ quan sát Danh Sắc cũng trôi nổi 
trên dòng chảy vô thường biến điệt không ngừng kia. 


Những øì được trình bày nãy giờ cũng chính là nội dung 
của một thời pháp thoại mà Sunlun Sayadaw đã thuyết 
giảng cho một tỳ kheo người Ý là sư Lokanätha khi vị này 
đến viếng ngài vào năm 1313 lịch Miễn. 


Sư Lokanatha nghe đồn ngài Sunlun Sayadaw là một vị La 
Hán nên có ý muốn đến gặp mặt để tìm hiểu. Theo yêu 
cầu của sư, ngài Sunlun đã kể lại hành trình tu tập của 
mình xuyên qua câu chuyện bồ tát Tất Đạt. Ngài nói rằng 
quả vị Toàn giác của Đức Phật cũng được chứng đạt qua 
con đường quan sát 6 Căn, 6 Cảnh. Đúng là bồ tát Tất Đạt 
đã nhờ tu thiền hơi thở mà thành Phật nhưng theo kinh 
hi lại thì vào đêm cuối trước khi thành Phật, lúc canh ba 
của đêm, ngài đã xuất khỏi Tứ thiền (có được từ đề mục 


373 


hơi thở) rồi quan sát 12 Duyên Khởi và đã thành đạo lúc 
rạng sáng. Giáo lý Duyên Khởi thật ra chỉ là nói vê hành 
trình có mặt của 12 Xứ: 6 căn và 6 trần từ đâu mà có, 
chúng được tiếp diễn qua nhiều đời sống như thế nào và 
được kết thúc bằng hành trình ra sao. Qua đó ngài Sunlun 
cũng xác định lại cách nói của riêng mình vê bốn tâng 
thánh trí. Đối với ngài mỗi tầng thánh là một lần nhìn 
thấy Tứ Đế, sau mỗi lần thấy thì Níp Bàn sẽ trở nên rõ 
ràng hơn và ở lần nhìn thấy thứ tư thì cảnh Níp Bàn 
không còn có thể rõ hơn nữa. Ngài Sunlun còn đành ít 
thời gian để nhắc lại bài kinh Chuyển Pháp Luân. 


Sư Lokanatha đặc biệt rất tâm đắc với cách giải thích của 
ngài Sunlun về kinh Chuyển Pháp Luân và tỏ ý muốn có 
dịp để gặp ngài lần nữa. Nhưng thật bất ngờ ngài Sunlun 
đã trả lời: 


- Mình sẽ không bao giờ có dịp gặp lại đầu. 


Sư Lokanatha rất ngạc nhiên và hỏi lý do. Ngài Sunlun trả 
lời: 


- Sư có đại nguyện trở thành một vị Phật, đúng không? 
Tôi thì không có nhiều tâm huyết như Sư. Mà kiếp này thì 
chúng ta không có dịp gặp lại nữa, như vậy làm sao tôi có 
thể hẹn gặp sư ở đâu được chứ. 


Sư Lokanatha cúng dường cho ngài Sunlun Sayadaw một 
bộ tam y và vài món nhu yếu khác rồi hỏi một câu cuối 
cùng: 


374 


- Song thân của con không phải là Phật tử và cả hai đều 
đã qua đời. Con muốn biết có cách nào để giúp cho họ trở 
thành những người tin Phật? 


Ngài Sunlun trả lời: 


- Chúng ta có thể tin rằng họ có thể nhận được phước hồi 
hướng và nếu nhận được phước hồi hướng thì họ có hy 
vọng trở thành người chánh tín. 


Sư Lokanatha đã hồi hướng phước cúng dường đến cha 
mẹ rồi từ giả Sunlun Sayadaw ra đi. Từ sau lần gặp gỡ đó, 
sư Lokanatha đúng là đã không còn cơ hội nào để gặp 
ngài nữa. 


Sau cuộc gặp gỡ với sư Lokanatha, cũng trong năm 1313 
lịch Miến, vào đầu tháng tư năm này ngài Sunlun 
Sayadaw được mời về chứng mỉnh và thuyết pháp ở một 
buổi kiết giới Sima tại Yangon. Năm sau vào ngày 9 tháng 
5 năm 1314 lịch Miễn, lúc 5 giờ chiều, ngài Sunlun 
Sayadaw đã viên tịch: Di hài của ngài được để nguyên 
vẹn, không hỏa táng, theo đúng như di nguyện. 


Xác ngài được quàn tạm tại chùa của ngài trong một năm, 
đến năm 1315 lịch Miến, cũng vào tháng 5, đệ tử lớn của 
ngài là Sử Sobhana đã thỉnh thêm 100 vị tỳ kheo về chùa 
làm lễ an vị ngài vào tháp thờ chính thức. Sau một thời 
gian dài như vậy, di hài của ngài Sunlun Sayadaw không 
hề có dấu hiệu thối rữa và còn tỏa ra một mùi hương rất 
đặc biệt. Sư Sobhana đã dành trọn quãng đời của mình 
để làm tròn di nguyện thứ hai của ngài Sayadaw là 
truyền bá pháp môn Tuệ Quán theo đường lối Sunlun. 


375 


Tháp thờ di hài ngài Sunlun Sayadaw có 6 cửa ra vào và 
được đặc tên là tháp Samsara (luân hồi) và 6 cửa thì 
tượng trưng cho pháp môn Tuệ Quán của ngài Sunlun 
luôn đặt nặng việc quan sát 6 căn 6 trần. Sau này, cựu thủ 
tướng U Nu đến viếng chùa và được nghe giải thích về 
tên tháp cũng như lý do của 6 cửa tháp. Ông trở về 
Yangon và cho xây một ngôi tháp 5 cửa ngay phía trước 
đại thạch động kết tập Tam Tạng, với ý nghĩa tượng 
trưng cho 5 vị Phật trong trái đất này. 


Khách viếng di hài của ngài Sunlun Sayadaw luôn được 
Sư Sobhana kể cho nghe tiểu sử của'ngài và đĩ nhiên sư 
cũng không quên trình bày đại khái tỉnh thần Tuệ Quán 
Sunlun mà ngài Sayadaw đã suốt đời truyền dạy. 


Sư Sobhana nhấn mạnh hai chuyện: 


Ngài Sunlun Sayadaw xuất thân là nông dân ít học nhưng 
chỉ riêng kiến giải Phật học của ngài đã được kiểm chứng 
qua các vị cao tăng uyên bác và ngài đã thu gọn kỹ thuật 
Tuệ Quán của mình bằng một khẩu quyết ngắn gọn: 
Dòng sanh tử bắt đầu ở đâu thì cũng kết thúc ở đó. Ngài 
xác định rằng nói là thế giới hay vũ trụ thì rất mong 
manh, chỉ cần không có chúng sanh phàm phu thì không 
có gì hết. Như vậy toàn bộ vấn đề của thế giới chỉ được 
khởi đi từ chúng sanh. Mà tất cả vấn đề của chúng sanh 
chỉ bắt đầu từ việc 6 căn biết 6 trần bằng Vô Minh. Do 
không biết rõ cái gọi là chúng sanh chỉ gồm ba pháp Chân 
Đế là tâm thức, Tâm Sở và Sắc Pháp nên các phàm phu 
mới say đắm thích thú cái này cái kia. 


Pháp Tứ Đế qua cách trình bày của Sunlun Sayadaw cũng 
không tách rời 6 căn, 6 trần. Ngài dạy rằng khi 6 căn gặp 


376 


6 trần như ý thì trước hết 6 căn và 6 trần là Khổ Đế và sự 
thích thú trong 6 trần như ý là Tập Đế. 


Khi 6 căn gặp 6 trần bất toại thì sân tâm xuất hiện, sân 
tâm này là Khổ Đế. Như vậy trong trường hợp này là Khổ 
Đế dẫn đến Khổ Đế. Dò lại giáo lý Duyên Khởi, ta sẽ thấy 
rất rõ điều này. 


Trong mối quan hệ của 12 chi Duyên Khởi có lúc Tập Đế 
là nhân và Khổ Đế là quả (như Nghiệp Hữu tham tạo ra 
Sanh Hữu). 


Ở người không tu tập, Khổ Đế lại là nhân để Tập Đế là 
quả (mối quan hệ giữa Lục nhập, Xúc, Thọ đối với Ai). 


Có lúc Khổ Đế là nhân để một Khổ Đế khác là quả 
(như mối quan hệ giữa Thức với Danh Sắc, Danh Sắc với 
Lục nhập, Lục nhập với Xúc, Xúc với Thọ). 


Có lúc Tập Đế này là nhân để một Tập Đế khác là quả 
(như quan hệ giữa Ai và Thủ, Thủ và Hữu). 


Tất cả phàm phu trong suốt dòng sanh tử chỉ sống quẩn 
quanh trong-vòng áp lực của Khổ Đế và Tập Đế. Sống 
trong khổ rồi đam mê trong nó để tạo ra cái khổ khác. 
Nói chuyên môn một chút thì do đam mê trong Khổ Đế 
này mà tạo ra một Khổ Đế khác. Dòng lấn quẩn này cứ 
vậy mà kéo dài vô số kiếp. Cách duy nhất để ra khỏi dòng 
lấn quấn đó là chú ý xem ta đã đi vào dòng lẩn quấn đó từ 
cánh cửa nào để bây giờ cũng dùng chính cánh cửa đó 
mà bước ra. Đường vào rừng và ra khỏi rừng chỉ là một, 
khác nhau ở điểm duy nhất là ta xoay lưng đưa mặt về 
hướng nào. Từ cánh cửa 6 căn ta có 6 vọng tưởng 


377 


(sañña) nên mới hiểu sai 6 trần là Thường, Lạc, Ngã, Mỹ 
(subha), thích cái này ghét cái kia. Nay có học đạo biết rõ 
mọi sự thì ngay trên tấm thân có đủ 6 Căn này ta từng 
bước dùng Niệm và Tuệ thay thế Sañña (vọng tưởng) 
bằng Pañña (trí tuệ), càng nhiều càng tốt. 


Niệm và Tuệ giúp ta có được khả năng cảnh giác khi 6 
căn biết 6 trần. Khi biết cảnh trần mà có tâm Tham thì ta 
phải biết ngay Sañña đang thay thế cho Paññaä và ta đang 
hiểu lầm nghiêm trọng cảnh trần trước mặt. 


Khi ta biết 6 cảnh trần bằng tâm Sân cũng vậy, nghĩa là 
Paññãä cũng bị thế chỗ bằng Sañña, để ta chỉ thấy cảnh 
Tục Đế thay vì là Chân Đế. 


Nói vậy thì Níp Bàn hay sanh tử cũng đều từ 6 căn mà ra. 
Cửa ra cũng chính là cửa vào và ngược lại. Theo kỹ thuật 
Tuệ Quán Sunlun thì toàn bộ dòng sanh tử và hành trình 
giải thoát chỉ nằm trong hệ thống Duyên Khởi và mắt 
xích quan trọng nhất của hệ thống Duyên Khởi để giải 
quyết nó lại nằm ở 6 căn. Đó là lý do mà các đệ tử của 
ngài đã cố ý xây lên ngọn tháp Samsara để tôn trí di hài 
của ngài với 6 cánh cửa ra vào để tượng trưng cho tỉnh 
thần tu tập ấy. 


Cuộc đời và hành trạng của tôn giả Sunlun là một bức 
tranh vẽ lại câu chuyện đã được nhắc đến trong kinh 
điển rất nhiều lần: 


Thời Thế Tôn còn tại thế có hai vị tỳ kheo nhìn qua như 
là một cặp đối lập. Một vị thì thông suốt kinh điển, nói 
năng lưu loát hoạt bát, nói gì cũng được và nghe gì cũng 
hiểu. Một vị thì ít lời và chưa ai được nghe vị nầy nói ra 


378 


một câu giáo lý. Một hôm trước mặt đông đảo tứ chúng, 
Đức Phật đã hỏi vị tỳ kheo ít lời kia những vấn đề liên hệ 
đến kinh nghiệm chứng nhập thiền định và thánh trí. 
Điều thật kỳ lạ là ngay lúc vị pháp sư lỗi lạc kia chỉ biết 
trơ mắt lắng nghe thì vị tỳ kheo ít lời lại có thể trình bày 
rành rọt rõ ràng từng vấn đề mà Đức Phật đặt câu hỏi. 


Trước sự ngạc nhiên của tứ chúng, Đức Phật đã giải thích 
đại ý rằng: 


Có hai cách tiếp cận chánh pháp: Cách một là cái biết qua 
người khác như nghe người ta kể lại một giấc chiêm bao. 
Cách biết thứ hai là chính mình thân chứng, thể nghiệm 
và một người thật sự chứng ngộ thì chỉ phát biểu khi 
không thể im lặng mà thôi. Họ nói ra vì cần, không phải vì 
thích. 


379 


IX. SỐNG VÀ CHẾT TRONG TRÍ TUỆ 


By Aung San Sayadaw 


hayatha bhiRRhave ma pamadattha ma paccha 
Vippatisarino ahuvattha ayam vo anusasani., 


“Này các Tỳ Kheo hãy sống thiền định, chớ để mình phải 
hối tiếc về sau. Đây là lời giáo hối của ta cho các ngươi“. 


(Kinh Song Tầm -Dvedhavitakkasutta - Trung Bộ Kinh) 


Đệ tử của Đức Phật gồm có Tứ chúng, khi Ngài gọi các vị 
Tỳ Kheo thì cũng có nghĩa là Ngài đang nói chuyện với tất 
cả mọi người. Như vậy lời kêu gọi trên đây cũng là cho 
tất cả chúng ta bây giờ. Chỉ cân còn là người sanh tử 
trong cõi trầm luân thì chúng ta còn phải tu tập theo tam 
học để giải thoát. 


Người Phật tử nào cũng biết rằng cứu cánh sau cùng của 
Phật Giáo là sự chứng ngộ Níp Bàn. Và con đường dẫn 
đến cứu cánh đó không gì ngoài thiền định, ở đây bao 
øồm cả Chỉ và Quán, tức Định Học và Tuệ Học. Xưa nay 
chỉ có 2 hạng hành giả chứng ngộ thánh trí: Chỉ Quán 
song tu (samathayanika) hay Tuệ Quán thuần túy 
(suddhavipassanayanika). Con đường Chỉ Quán song tu là 
trước hết phải chứng đắc tối thiểu Sơ thiền rồi dùng định 
lực kiên cố (appanasamadhi) äó để quan sát Danh Sắc. 
Cách tu Tuệ Quán thuần túy là không cần trau dồi định 
tâm trước, mà tập trung chánh niệm và trí tuệquan sát 
trực tiếp vào sự sanh diệt của Danh Sắc bằng khả năng 


380 


định tâm tạm thời, tức sát-na Định (khanikasamadlhi). 
Vấn đề ở đây nằm ở căn cơ của mỗi người, ai hợp cách 
nào thì chọn lối đó. 


Pháp môn Thiền Chỉ (samatha) có ít nhất 2 tác dụng là 
trau dồi khả năng tập trung tư tưởng và đè nén phiền 
não, ở đây là 5 triền cái, 5 trở ngại tinh thần ngăn che trí 
tuệ. Trong khi đó, pháp môn Tuệ Quán là con đường lấy 
Tuệ và Niệm làm chính, trực tiếp quan sát Danh Sắc qua 
các khía cạnh pháp ấn tức Tam Tướng: Vô Thường, Khổ 
và Vô Ngã. 


Đời sống chỉ là những chọn lựa. Chúng ta có thể mất cả 
30 ngày trong một tháng cho những tục sự như chuyện 
nhà, chuyện làm ăn hay xã hội. Chúng ta cũng có thể 
dành thời giờ cho những công phu tu tập để cứu mình ra 
khỏi biển khổ. Có một chuyện rất đơn giản nhưng ít ai 
ngờ được là thời gian 24 giờ một ngày đêm ta luôn phải 
vật lộn với 2 thứ phiền não là Tham và Sân, ngoài ra 
không còn gì nữa: Niễm vui khi gặp chuyện như ý là 
Tham, sự khó chịu bực bội khi gặp chuyện bất toại là Sân. 
Hai thứ phiền não nầy luôn bị tác động bởi Vô Minh. Do u 
mê nên ta không mấy khi chịu nhớ rằng cái chết đang 
nằm lù lù-trước mặt mình từng phút. Vì quên nghĩ đến 
cái chết nên ta luôn có đầy đầu những trù hoạch, kế sách, 
toan tính cho tương lai như là mình sẽ sống hoài không 
chết. Và ta cũng biết rồi đó, có mấy ai ở đời có thể sống 
và làm việc đúng như mọi lo toan của mình đâu. Có người 
là Phật tử, dĩ nhiên cũng biết nghĩ đến đời sau kiếp khác, 
nhưng bên cạnh vài ba ngày Bát quan trai có đính kèm 
vài giờ nghe pháp hay toạ thiền cho mình vững bụng, rồi 
thì hơn 20 ngày còn lại hầu như chỉ sống cho người khác 
chớ không phải cho mình. 


381 


Thuở sinh thời, thiền sư Mogok thường lưu ý các đệ tử 
hãy cảnh giác với nếp sống hướng ngoại mà thường khi 
ta hay tô vẽ chúng bằng những mỹ từ hay ho như Trách 
Nhiệm, Bổn Phận với người này kẻ nọ. Một khi không có 
đời sống nội hướng, lãng quên việc tu tập của bản thân 
thì chúng ta chỉ có đau khổ mà thôi. 


Cái bi kịch lớn nhất của hầu hết Phật tử, bất kể tăng tục, 
là không có khả năng tự giác và như vậy cũng là không có 
khả năng sống an lạc. Biết Phật Pháp mà không thể sống 
an lạc thì rõ ràng cái biết đó đã có vấn đề. Sống kiểu đó là 
hoang phí kiếp người. 


Ngày mai này là ngày tết Miến Điện, mỗi người ở đây sẽ 
già thêm một tuổi. Hãy tự hỏi mình đi, với chừng đó tuổi 
đời ta đã có một ngày nào sống qua một buổi bằng trí tuệ 
hay cả đời chỉ biết có 2 chữ: áo cơm. Hãy nhớ lấy điều 
này, nếp sống trí tuệ đâu có đòi hỏi chúng ta cái gì cao 
siêu đâu chứ. Xưa giờ sống sao thì giờ cứ vậy. Có điều là 
hãy mặc áo bằng Chánh Niệm Tỉnh Giác, ăn uống và tắm 
rửa cũng bằng Chánh Niệm Tỉnh Giác. Đừng tiếp tục mê 
lầm say ngủ nữa. Hãy sống sao để mỗi ngày, trí tuệ ta già 
dặn hơn chứ không phải chỉ có thân xác già cỗi thêm. 
Sống được như vậy thì chết không phải là chuyện đáng 
ngại nữa, hoặc được vô sanh hoặc được siêu sanh. Một 
đời sống không có trí tuệ thì cái chết chính là cửa ngõ 
dẫn đến đọa xứ. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy phải sống 
như thế nào để mai này không phải hối tiếc. 


Theo giáo lý Duyên Khởi thì toàn bộ đời sống của phàm 
phu chúng ta chỉ nằm trong 3 Hành: Phi Phúc Hành, 
Phúc Hành và Bất Động Hành. Chỉ có người biết Phật 


382 


Pháp thì mới có được cách sống thứ tư là Giải Thoát 
Hành. 


se Phi Phúc Hành là nếp sống bất thiện, làm ác qua 
tam nghiệp, kết quả là sự sa đọa các cõi khổ. 


e Phúc Hành là cách sống hiền thiện qua việc thực 
hiện các công đức như Bố Thí, Trì Giới, Tham 
Thiền. 


se. Bất Động Hành chính là Phúc Hành ở mức cao 
nhất, tức tầng thiền Vô Sắc. 


Với Phúc Hành và Bất Động Hành, kẻ phàm phu nhiều 
lắm chỉ được sanh về các cảnh trời Dục Thiên hay Phạm 
Thiên với hạn lượng tuổi thọ ngắn dài bất định rồi thì 
cũng quay lại những cảnh giới đọa lạc. 


Riêng với Giải Thoát Hành; tức đời sống trí tuệ và Chánh 
Niệm của một hành giả Tuệ Quán thì có đến 3 lợi ích lớn: 


e Nếu đủ duyên lành thì trở thành thánh nhân. 


e  Kém duyên một tí cũng là gieo trồng hạt giống giác 
ngộ cho đời sau. 


e _ Ngay đời hiện tại dẫu là phàm phu cũng được hiện tại 
lạc trú, tức sống thanh thản không khổ vì muốn 
không được hay không ưa mà phải gặp. 


Trong tập sách mỏng này, chúng ta tập trung nói về pháp 
môn Tuệ Quán tức cách sống Giải Thoát Hành vừa nói ở 
đây. 


383 


Chữ Pali gọi pháp môn Tuệ Quán là VWipassana, nghĩa đen 
là cái nhìn đặc biệt vào bản chất của các pháp để thấy 
được thực tướng của chúng là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, 
không có gì đáng để thích hay ghét, để trốn lánh hay 
kiếm tìm. Chúng ta có thể trực tiếp tu Tuệ Quán theo như 
kinh Tứ Niệm Xứ, hoặc có thể trải qua một thời gian trau 
đồi định tâm bằng Thiền Chỉ (samatha). Cách nào cũng 
tốt nhưng nên nhớ rằng hành giả tu Tuệ Quán không thể 
mù tịt về giáo lý Duyên Khởi. Với hiểu biết về giáo lý này 
thì hành giả mới có cơ hội đi vào Thiền Tuệ thứ nhất 
trong 16 tuệ là Liễu Duyên Tuệ (paccayaparFiggahañaänga) 
để thấy „không ta, không người“ mà chỉ còn là Danh Sắc 
sanh diệt với các duyên trợ tạo. 


Ở đây pháp môn Tuệ Quán có thể được tu tập bằng cách 
quan sát cùng lúc vừa Danh vừa Sắc ngay trong hiện tại. 
Cái gì đã qua thì không hồi tưởng và cái gì chưa có thì 
không ước vọng. Khi mắt thấy thì ghi nhận tâm Nhãn 
Thức, khi tai nghe thì ghi nhận tâm Nhĩ Thức...Khi suy 
nghĩ thì ghi nhận tâm Ý Thức. Cách quan sát này thấy 
đơn giản vậy nhưng thực ra hành giả đang trực tiếp can 
thiệp vào dòng chảy của Duyên Khởi. 


Trên lý thuyết, muốn tu tập Chỉ Quán có hiệu quả thì 
trước hết hành giả phải trang nghiêm giới hạnh của 
mình, phải tìm đến một vị thầy mà mình tin cậy được, 
phải tránh được 10 quái niệm (palibodha) gồm những 
bận tâm về trú xứ, đồ chúng, thần thông...phải học để tìm 
đề mục thích hợp với mình, và cả một trú xứ thích hợp 
nữa. Một người thiếu những chuẩn bị này thì khó mà tiến 
bộ trong việc tu tập. Đặc biệt là các quái niệm. Càng 
nhiều chuyện bận tâm thì hiệu quả tu tập càng kém đi. 
Một người thầy tốt cũng là điều quan trọng vì nhờ vậy ta 


384 


sẽ không bị mất nhiều thời gian, thậm chí không đi sai 
đường. Một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của một vị 
thầy giỏi là khả năng kiến thức kinh điển, cả Chánh Tạng 
lẫn Sớ Giải. Thầy giỏi không nhất thiết phải là chư tăng, 
có thể là một cư sĩ có đủ những điều kiện vừa nói cũng 
được. Có nhiều thiền sinh lăng xăng khắp chốn mà không 
hề biết gì về những chuẩn bị căn bản nhất. Như không 
biết tự xét Tam Quy của mình, không biết thế nào là trú 
xứ thích hợp, không biết rải Từ Tâm, không biết chợn lựa 
oai nghi hay tư thế thích hợp. Tất cả những điều này nếu 
không được học sẵn thì cũng phải chịu khó tìm hiểu 
thêm ở thầy bạn. 


Cái gọi là niêm tin của hành giả thiền sinh tuyệt đối 
không phải là chuyện nhỏ. Có người Phật tử nào lại 
không biết đến lời dặn dò của Đức Phật cho người dân ở 
xứ Kalamd. Đại khái người có trí không nên vội tin hay 
vội bác bất cứ điều gì dựa theo cái nhìn chủ quan, do 
thích hay ghét một cá nhân hay truyền thống nào đó chỉ 
vì điều ấy được thiên hạ chấp nhận, được câu chứng bởi 
kinh xưa sách cũ, hay bởi người tiếng tăm...Muốn tin 
nhận hay bác bỏ điều gì phải biết xem xét điều ấy có 
thuận ứng với lẽ phải hay không. Kiếp người ngắn ngủi, 
hành giả không thể hoang phí thời gian cho những 
hướng dẫn lầm lạc hoặc thiếu sót. Cơ duyên được tu học 
pháp môn Tuệ Quán là cơ hội ngàn năm một thuở không 
phải cứ muốn là được. Quí vị có biết rằng rất nhiều ông 
hoàng bà chúa cái gì cũng có, thậm chí dù là Phật tử 
thuần thành cũng chưa chắc có được cơ hội tu học Kinh 
Niệm Xứ. Hồi Ngài Ledi Sayadaw còn sống, lúc đó Miến 
Điện còn vua, một ông quan già đến nghe pháp với Ngài 
Ledi rồi khóc ròng thưa với Ngài: 


385 


e© „Ngay cả vua Mindon là thí chủ bảo trợ của kỳ kiết tập 
Tam Tạng kỳ năm tại Mandalay cả đời cũng chỉ cúng 
dường lễ bái Tam Bảo mà không hề có cơ hội được tu 
học pháp môn Tứ Niệm Xứ. Ở tuổi này, con lần đầu 
tiên được nghe một pháp thoại sâu sắc như vậy”. 


Cho nên ở Miến Điện nhiều người biết đến bài kệ này: 


e Một người bị coi là nghèo nếu không biết bố thí 
e Một người được coi là yếu thọ nếu không biết giữ giới 


se. Một người sẽ không thể hạnh phúc nếu không biết tu 
Thiền Chỉ. 


e. Một người sẽ lỡ mất cơ hội giải thoát nếu không tu 
Thiền Quán. 


Người không tu tập công đức gì hết sẽ như một con 
chim hay một con thú vừa thiếu ăn, vừa yếu mệnh, 
vừa đau khổ, vừa bị giam cầm. 


Nói vậy thì hành giả là người may mắn nhất trên đời này 
rồi vậy. 


Còn một điều quan trọng nữa mà ít người để ý dù ai cũng 
sống trong đó. Ở đây tôi muốn nói tới những thói quen 
tâm lý vẫn giam nhốt phàm phu từ đời này qua kiếp 
khác: Tôi không thể làm điều đó vì tôi ghét, tôi không thể 
bỏ điều đó vì tôi thích...Rồi thì những tự ái, mặc cảm, 
danh dự, đều là những rào cản không cho phép ta bỏ đi 
những thói quen trong cách sống và cách nghĩ. Trong 
Trường Bộ Kinh (Sonadandasutta) có kể lại câu chuyện 
về ông Bà la môn Sonadanda vốn là sư trưởng của hàng 
ngàn đệ tử. Ông rất thương kính Đức Phật, trọn tin Tam 


386 


Bảo nhưng vì không muốn đệ tử thấy mình lễ bái Đức 
Phật bởi như vậy ông sẽ mất mặt nên đã thưa với Đức 
Phật một điều theo ông là riêng tư rằng khi nào ông tháo 
khăn trên đầu thì xin Phật hãy hiểu rằng ông đang cúi 
đầu đảnh lễ, hoặc khi ông hạ thấp càng xe thì đó là một 
lời chào. Ông mong là chuyện này chỉ có Ngài và ông biết 
mà thôi. Đức Phật dĩ nhiên chấp nhận tấm lòng của ông 
và câu chuyện của ông cũng là bài học cho chúng ta bây 
giờ. Có cơ hội sống thiện là một dịp may hiếm có, đừng vì 
lý do nào đánh mất nó. 


Cách đây không lâu một tờ báo của Phật giáo Miễn Điện 
có đăng tải câu chuyện một quý bà giấu tên và không 
phải Phật tử nhưng có lòng muốn đặt bát cúng dường 
chư tăng có điều là bà không muốn những đồng đạo của 
bà (theo Cơ đốc giáo) dị nghị đàm tiếu nên bà xin chư 
tăng gửi đến cho bà những người cư sĩ nhận dùm các 
món thực phẩm đem về dâng lại, thay vì chính bà làm 
việc đó. Chúng ta thời bây giờ có lẽ không còn dịp để gặp 
những bậc thánh có khả năng khích lệ và nuôi lớn niềm 
tin kẻ khác, trợ duyên cho việc từ bỏ những mặc cảm. 
Kinh nói thời Phật có ông Upäli học trò của phái Ni Kiền 
Tử (tiền thân của đạo Jain bên Ấn độ hiện nay) sau khi 
xin quy y với Đức Phật đã hỏi Ngài phải làm gì với người 
thầy cũ. Phật dạy ông hãy tiếp tục cung dưỡng họ như 
ngày xưa ông đã từng là “nước giếng mưa nguồn” hộ trì 
họ. Thái độ đó của Đức Phật đã khiến Upal¡ bội phần 
hoan hỷ, ông nói không một giáo chủ nào có thể hành xử 
như Đức Phật. Tôi còn biết một vị giáo sư đại học người 
da trắng khi sang làm việc ở Châu Á đã từ bỏ đức tin Ki- 
tô giáo và trở thành Phật tử chỉ vì ông bắt gặp một đoạn 
kinh ngắn mà tôi vừa trích dẫn ở trên, nội dung là lời dạy 
của Đức Phật cho những người dân Käãlãma. Ông giáo sư 


387 


tuyên bố rằng không một giáo chủ nào can đảm hơn Đức 
Phật, Ngài quan tâm đến người khác nhiều hơn bản thân 
mình, thậm chí Ngài tôn trọng chân lý hơn là những tín 
đồ dưới chân. Sau đó hai vợ chồng ông giáo sư Tây 
phương này phát nguyện giữ Bát quan trai đến suốt cuộc 
đời. 


Một trong những tâm bệnh lớn nhất của phàm phu là sự 
tiếc nuối những kinh nghiệm, cho dù đó là những lối mòn 
không còn dùng được nữa. Cũng trong Trường Bộ Kinh, 
ngài Đồng Tử Ca Diếp (Kumarakassapa) có kể'cho vua 
Payäsi nghe câu chuyện ngụ ngôn về hai người bạn cùng 
đi buôn với nhau. Trên đường, hai người nhìn thấy một 
đống bông sợi còn tốt, có thể đem bán được, nên chia 
nhau vác lên vai. Sau đó cứ mỗi đoạn đường họ lại nhìn 
thấy một thứ khác quý giá hơn và một trong hai ông cứ 
bỏ cái cũ và cầm cái mới, cuối cùng thì ông ta bỏ đi bao 
bạc để chừa sức vác lấy bao vàng và trở về giàu có sung 
sướng một đời. Riêng người thứ hai vì tiếc công đã vác 
bao bông vải từ đầu nên trước sau tài sản của ông chỉ có 
chừng đó. Ông từ chối tất cả cơ hội làm giàu chỉ vì chút 
nặng lòng đối với công khó mà mình đã bỏ ra cho bao chỉ 
bông. Như trong ca dao Việt Nam cũng có nói đến chuyện 
này: 


Cầm vàng mà lội qua sông, 
Vàng rơi không tiếc, 
Tiếc công cầm vàng. 


Điểm khác biệt lớn nhất của các bậc đại hiền với kẻ phàm 
phu là sự can đảm bỏ cái nhỏ để được cái lớn, bỏ cái thấp 
để được cái cao, bỏ cái hẹp để được cái rộng. Bồ tát Tất 
Đạt chỉ vì thấy người bệnh và xác chết rồi thì bỏ ngai 


388 


vàng mà đi xuất gia. Sau đó đắc hết 5 tầng thiền Sắc Giới, 
Ngài vẫn xem như không có gì mà tiếp tục tìm thầy học 
đạo và đắc được thêm 4 tầng thiền Vô sắc rồi Ngài cũng 
bỏ. 


Con đường giải thoát thật ra là một hành trình buông bỏ. 
Nhiều người học đạo cứ mong mình sẽ Được cái này, Đắc 
cái nọ trong khi ý nghĩa thật sự của việc tu hành là để 
Buông Bỏ được bao nhiêu thứ. Ngay đến việc bố thí, trì 
giới cũng phải được xem là cơ hội để bỏ đi những ác 
pháp nhiều hơn là sự tích tập cái gì đó. Bởi lẽ trong vô số 
kiếp sanh tử ta từng bố thí, trì giới nhưng đã có bao giờ 
ta nghĩ đến việc buông bỏ phiền não hay chưa: Đó là lý do 
vì sao mãi đến tận giờ ta vẫn còn ở đây. 


Các pháp ở đời bao giờ cũng vậy, vẫn là chừng đó tính 
chất, bản thể, nhưng tùy cá nhân và tùy thời điểm mà các 
pháp được nhận biết ra sao. Ở đây gọi là biết có 3 trường 
hợp: 


se_ Biết bằng Tưởng (sañña) 

e_ Biết bằng Thức (viññaäng) 

se_ Biết bằng Trí (pañña) 

Biết bằng Tưởng là cái biết thuần lý thuyết. Như cách 
một đứa trẻ biết vàng là gì qua màu sắc, qua hình dáng 


hay sự lấp lánh nhưng không biết gì về giá trị của thỏi 
vàng trên tay. 


Cái biết bằng Thức là cái biết xuyên qua thực tế như cái 
biết của một người nhà quê trưởng thành khi nhìn thấy 
thỏi vàng. Anh ta biết nó là của quý, có thể đổi lấy nhiều 


389 


gạo và áo quần. Tất cả những thông tin ngoài ra về vàng 
theo kiến thức khoa học thì hoàn toàn xa lạ với anh ta. 


Còn cái biết bằng Trí có thể hiểu là cái biết của một nhà 
khoa học trước thỏi vàng về mọi khía cạnh xuất xứ, hoá 
trị hoá chất, giá cả thị trường, công dụng trong công 
nghệ. 


Đối với Danh Sắc, cái biết của hành giả cũng có lúc bằng 
Thức, như giai đoạn trước khi đắc đạo và biết bằng Trí là 
tính từ giai đoạn Sơ Đạo trở đi. 


Nói theo cách minh họa thì Trí tuệ Thiền Quán giống như 
cơn bão lớn thổi tan đám mây mờ Vô Minh. Ở đây 5 Uẩn 
được ví dụ như những cội cây, các nghiệp thiện ác như 
những hạt giống và Tham ái, Tà Kiến giống như những 
trận mưa: 


e Khi những hạt giống ác nghiệp được mưa Tà Kiến 
tưới ướt thì cội cây 5 Uẩn sẽ mọc lên ở các cảnh giới 
sa đọa. 

e Khi các hạt giống thiện nghiệp Dục giới được cơn 
mưa Dục Ái tưới ướt thì cội cây 5 Uẩn sẽ mọc lên ở 
các cõi lành Dục giới. 

se Khi hạt giống Sắc và Vô Sắc Giới được tưới ướt bởi 
cơn mưa Sắc ái và Vô sắc ái thì cội cây 5 Uẩn sẽ mọc 
lên ở các cõi Phạm Thiên. 


Theo luật tự nhiên, cây cối mọc lên từ hạt giống và được 
mưa nuôi lớn, mưa lại từ mây mà có. Cũng vậy Tà Kiến và 
Tham ái là nhân sanh của các hạt giống thiện nghiệp, ác 
nghiệp để từ đó tạo ra các Uẩn. Nếu trong lòng chúng 


390 


sanh có những đám mây Vô Minh thì những cơn mưa 
phiền não như Ái và Kiến sẽ đổ xuống. Chỉ khi nào có ánh 
sáng Tuệ Quán (Vipassanđa) chiếu rọi thì bóng tối của Vô 
Minh mới biến mất. Như vậy muốn trừ Vô Minh phải tu 
Tuệ Quán. 


Một nhà khoa học muốn thực hiện một thí nghiệm thì 
phải nhờ đến nhiều phương tiện máy móc chứ không thể 
đơn giản chỉ dùng đôi tay hay cặp mắt thường. Muốn 
đoạn trừ phiền não cũng vậy, hành giả không thể chỉ 
quan sát Danh Sắc theo cách đã học trong sách vở mà 
phải bằng thứ Trí tuệ thân chứng, thể nghiệm. Thiền Chỉ 
(samatha) có thể cho ta những cách nhìn đặc biệt về các 
pháp, nhưng cái nhìn đó không đủ để đoạn trừ hoàn toàn 
phiền não. Chỉ có Thiền Quán (Vipassanä) mới cho ta một 
cái nhìn thấu suốt. Đó là chưa kể Thiền Chỉ vẫn là một 
cách đầu tư sanh tử, trong khi Thiền Quán luôn nhắm 
đến sự chấm dứt sanh tử. 


Ở đời có 3 thứ sự thật: Tục Đế (sammutisacca), Chân Đế 
(paramatthasacca) và Thánh Đế (Ariyasacca). 


Tục Đế là những sự thật giả lập do chúng sanh, phàm 
phu quy định. Như nói con trâu, cái nhà,... Đó là những 
sự thật nhưng chỉ trong cách nghĩ hời hợt của chúng 
sanh. 


Chân Đế là những sự thật rốt ráo hay bản chất tận cùng 
của các pháp gồm Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn. 


Còn Thánh Đế cũng là những sự thật ở đời nhưng được 
nhìn ngắm từ một gốc độ khác, mang ý nghĩa là lối ra 
khỏi cuộc đời trầm luân. Thánh Đế có 4 là khía cạnh đau 


391 


khổ của thế gian, khía cạnh nguồn khổ của Tham ái, khía 
cạnh dứt khổ của Níp Bàn và khía cạnh đạo lộ của Bát 
Thánh Đạo. 


Cái biết của Thiền Chỉ còn nằm trong Tục Đế, cái biết của 
Tuệ Quán phàm phu có một phần là Chân Đế (không kể 
Níp Bàn) và cái biết của Thánh Trí mới là cái biết về 
Thánh Đế. Như vậy đối tượng nhận thức của Thiền Quán 
cao hơn Thiên Chỉ. Và đối tượng của Thiền Quán bao 
gồm 3 pháp Chân Đế là Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. Hành 
giả tu Quán phải học sơ qua về Danh Sắc là vì thế. Học để 
hiểu Danh Sắc luôn Vô thường, Khổ, Vô ngã một cách sâu 
sắc. 


Chỉ có học về Danh Sắc mới biết buồn vui đều là khổ. Vui 
cũng kể là khổ vì nó là giải pháp cho những cái khổ. Cái 
khổ này được thay thế bằng cái khổ khác dễ chịu hơn, 
không có gì là hạnh phúc như ta tưởng. Ngay đến thế giới 
vật chất cũng vậy. Từ những thứ vàng son đến rác rưởi 
đều không nằm ngoài Tứ Đại Chất: Cứng hay mềm là đất, 
tan ra và ngưng tụ là nước, nhiệt độ nóng lạnh là lửa, sự 
lay động hay căng phồng là gió. Tứ Đại Chất này không 
tách rời nhau. Về tâm thức, dù là tâm nào cũng chỉ là sự 
biết cảnh mà thôi. Do đó đối với hành giả Tuệ Quán 
chung quy chỉ có 2 thứ để ghi nhận đó là cái biết của 6 
Thức và sự thay đổi của Danh Sắc. 


Về các pháp Chế Định, trên đây ta gọi là Tục Đế, thì gồm 
có 2 trường hợp Vật Chế Định và Danh Chế Định. Vật Chế 
Định là khái niệm về các sự vật trên đời từ thời gian, 
không gian, màu sắc, hình dáng, chủng loại, thuộc tính 
của sinh vật, khoáng vật...Danh Chế Định là tên gọi của 
các sự vật, bao gồm các thứ ngôn ngữ giao tiếp. Cả hai 


392 


thứ Chế Định này chỉ là cái bóng của pháp Chân Đế. Như 
vì có đất, nước, lửa, gió (những thứ thuộc Chân Đế) nên 
mới có lớn nhỏ, dài ngắn, đẹp xấu...Vì có tâm ác, tâm 
thiện (thuộc pháp Chân Đế) nên mới có người dễ thương, 
người dễ ghét.. Hiểu như thế gian thì do có các nguyên tử 
vật chất nên mới có vàng bạc, phấn son, thực phẩm,... 


Chúng ta đang sống giữa những người phàm phu đầy Vô 
Minh, từ bao đời nay ta đã sanh tử trong những môi 
trường sống mà các khái niệm Tục Đế đã đi vào tim øaản, 
óc tủy. Khi học Phật Pháp ta mới có cơ hội quan tâm đến 
cái gọi là các pháp Chân Đế. Ta không thể phủ nhận toàn 
bộ giá trị Tục Đế bởi vì nó gần như là toàn bộ kiến thức 
sống đời của mỗi người, nhưng bên cạnh đó người cầu 
đạo giải thoát phải dành thời giờ để làm việc với các 
pháp Chân Đế tức nhìn ngắm vạn vật ở một chiều sâu rốt 
ráo hơn. Những gì ta học được về Phật pháp suy cho 
cùng cũng là Tục Đế nhưng đó là phương tiện để ta phát 
hiện pháp Chân Đế. Khéo vận dụng Tục Đế để tìm đến 
Chân Đế nhưng đừng quá nặng lòng với nó. Đó là thái độ 
cần có của một hành giả Tuệ Quán. 


Ngài thiền sử Mogok Sayadaw từng nhấn mạnh rằng 
muốn tu Tuệ Quán nhất thiết phải học qua giáo lý Duyên 
Khởi và kiến thức căn bản về Danh Sắc. Người Miến Điện 
rất tin tưởng vào kiến thức A Tỳ Đàm và pháp môn 
Niệm Xứ. Bằng vào 2 thứ vốn liếng này, nếu không thành 
thánh, một người Tam nhân cũng có thể trở thành một 
Tiểu Dự Lưu, nghĩa là người có Chánh Kiến vững vàng, 
đức tin thuần cố và giảm được khả năng sa đọa. Trong 
tập sách này, ta thử bàn về một số vấn đề căn bản mà 
một hành giả Tuệ Quán cân biết. 


393 


Cách trình bày có thể tản mạn, tôi thấy tiện thì nói, độc 
giả hay người nghe xin vui lòng tự làm một liên tưởng. 
Chẵng hạn như tôi đang nói về pháp môn Niệm Hơi Thở. 
Ngài thiền sư Mogok dạy ta ngồi bán già, bàn tay phải đặt 
trên bàn tay trái, mắt và miệng khép lại, toàn tâm tập chú 
vào hơi thở ra vô. Ở bước đầu, việc quan sát hơi thở là 
nhằm trau đồi khả năng định tâm. Hãy nhớ lúc này tâm 
ta có cả Niệm và Tuệ đi cùng nhưng đến đây vẫn chưa 
được gọi là tu tập Tuệ Quán. Vì ta vẫn chưa thấy được 
Tam Tướng qua hơi thở đó. Tập trung tư tướng và chỉ 
tập trung tư tưởng. Bước đầu ta chỉ cần làm chừng đó 
thôi. Theo thời gian ta sẽ tùy duyên và tùy cơ mà đổi 
sang Thiền Quán. 


Hãy nhớ, người sơ cơ thì làm sao tránh được sự phóng 
tâm, tức sự đổi cảnh của tâm. Việc ta phải làm chỉ là nhận 
ra chuyện đó. Theo dõi đề mục là thiền, biết tâm đang rời 
đề mục cũng là thiền. Nhớ đừng ra sức lôi kéo tâm về 
cảnh cũ (đề mục) như là kéo một con bò, mà hãy tiếp tục 
quay về quan sát đề mục căn bản tức hơi thở vào ra. Khi 
ta giữ được tâm trụ yên ở mũi hay bụng thì ngay khi đó 
ta cũng sẽ cảm nhận cùng lúc 5 Quyền (Tín, Tấn, Niệm, 
Định, Tuệ). Đi xa hơn một chút, khi tâm định đã mạnh, 
hành giả có thể tự chuyển đổi từ Chỉ (Samatha) qua Quán 
(Vipassana). Đề mục lúc này vẫn là hơi thở ra vô, nhưng 
hành giả đã kịp nhận ra rằng toàn bộ con người của mình 
lúc này chỉ là Danh với Sắc. 


Khi theo dõi hơi thở đến mức độ này ta có thể nghe được 
hơi nóng ở đầu và tay chân. Thấy ấm ở đầu thì ghi nhận ở 
đầu, thấy ấm ở chân thì ghi nhận ở chân, thấy ấm ở đâu 
thì ghi nhận ở đó, tay bị ngứa thì ghi nhận cái ngứa...Có 
điều là thay vì lưu tâm đến những tên gọi « đầu, mình, 


394 


tay, chân » thì hành giả chỉ nên ghi nhận đây là Danh Sắc, 
5 Uẩn. 


Khi thắt lưng bị đau, hành giả phải thấy rõ được rằng 
thắt lưng và cơn đau là 2 thứ khác biệt. Hành giả nên lưu 
tâm đến cơn đau chớ không phải thắt lưng. Biết đó là 
Khổ thọ hay Sân tâm, đã gọi là Khổ thọ thì đó là cảnh 
Chân Đế, không còn là Tục Đế nữa. Nói chung có bất cứ 
chuyện øì xảy ra cho thân hay tâm thì hành giả chỉ nên 
lưu ý đến bản chất Chân Đế hơn là lớp vỏ Chế Định, bằng 
cách để ý đến cái gì có pháp thực tính mà thôi. Khi chân 
bị đau mà chỉ quan tâm đến chân chớ không phải cơn 
đau (khổ thọ) thì đó cũng chưa phải là Tuệ Quán đúng 
cách. Điều này là bởi Niệm của ta còn yếu, ta cần tiếp tục 
trau giồi Thiên Chỉ. 


Nói vậy, cảm giác gì xảy ra trên thân hãy để ý trực tiếp 
đến nó chớ không phải vị trí mà nó xảy ra. Nếu lúc nào 
cũng được vậy thì đây chính là Vô Hôn Tỉnh giác 
(asammohasampajañña). 


Ghi chú: 4 loại tỉnh giác: 

e_ Satthakasampdajañña: Lợi ích tỉnh giác (biết điều gì 
lợi ích). 

e_ Gocarasampajafña: Hành xứ tỉnh giác (biết đang ở 
cảnh giới nào) 

e  Sappayasampajañña: Tiện ích tỉnh giác (cách nào tiện 
lợi thoải mái, tốt nhất) 


e_ Asammohasampdjañña : Vô hôn tỉnh giác (sự ghi nhớ 
thường trực về Danh Sắc). 


395 


Hành giả tu Tuệ Quán phải phân biệt được cái gì là Chân 
Đế, cái gì là Chế Định. Cái thấy qua Chế Định dễ dẫn tới 
Thân Kiến, trong khi cái thấy qua Chân Đế thì mới dẫn 
đến trí tuệ. Như cảm nhận thắt lưng đang đau thì thắt 
lưng là Chế Định và cơn đau là khổ thọ, tức Chân Đế. 
Cũng vậy mà hiểu nhiệt độ trên trán phải được ghi nhận 
là Hoả Đại, điều này dễ thấy rõ khi ta bị nóng sốt. Trán là 
Chế Định và Hoả Đại là Chân Đế. Cái lạnh ở tay chân là 
Hoả Đại, còn bàn tay hay ngón chân là Chế Định: Cứ vậy 
hành giả chỉ nên tác ý cái gì là Chân Đế hơn là quan tâm 
đến thắt lưng, trán, ngón tay, ngón chân. Sự thực tập này 
sau một thời gian dài sẽ giúp hành giả sống trọn vẹn với 
pháp Chân Đế, một điều tưởng chừng như không thể 
được đối với người sơ cơ. Trong khi một người tu tập 
Thiền Chỉ không phải lúc nào cũng có thể sống trong 
định, thì người tu Tuệ Quán ngược lại có thể sống hết 
mình trong Tuệ Quán suốt: cả ngày, không hạn chế trong 
oal nghỉ hay sinh hoạt nào. 


Ở đây nhắc lại đề mục hơi thở. Chỉ trong tích tắc hành giả 
có thể chuyển đổi từ Thiền Chỉ qua Thiên Quán hay 
ngược lại. Tu tập đề mục hơi thở trong Thiền Chỉ đơn 
giản là sự tập trung tư tưởng vào hơi thở ra vô theo khái 
niệm Chế Định. Còn trong Thiền Quán thì hành giả tác ý 
một cách tỉnh giác vào mũi của mình để nhận diện 2 
pháp Chân Đế là Xúc và Phong Đại. Nhiều người không 
chú ý đến điểm này nên có sự nhằm lẫn giữa Thiền Chỉ và 
Thiền Quán trong đề mục hơi thở. 


Còn một điều khác nữa về sự khác biệt giữa Chỉ với 
Quán. Người tu Thiên Chỉ không cần biết đến bất cứ cái gì 
ngoài ra hơi thở, chẵng hạn những cảm giác đau nhức tê 
mỗi. Mọi sự ở người tu Thiền Chỉ đều nằm hết ở khả 


396 


năng định tâm. Đương sự có thể vượt qua hay chịu đựng 
được những khổ thọ bằng cách làm lơ tất cả để chuyên 
chú vào đề mục hơi thở. Chỉ cần họ nghĩ đến khổ thọ thì 
nó sẽ lập tức có mặt. Quên nó đi thì nó sẽ biến mất. 


Đối với hành giả tu Thiền Quán qua đề mục hơi thở, khi 
các cơn đau xuất hiện thì nên tỉnh giác ghi nhận chúng và 
tạm thời bỏ qua hơi thở. Có một kinh nghiệm thú vị là để 
tống khứ cơn đau thì một hơi thở sâu mạnh thường có 
hiệu quả hơn là cách thở nhẹ nhàng. Cách thở này sẽ tạo 
ra tiếng động và phân tán sự chú ý của ta trên cơn đau. 
Khi ấy tâm hành giả dễ dàng quay lại với mũi, là điểm 
xuất phát của hơi thở. Nên nhớ, sự tỉnh giác đối với khổ 
thọ ở đây phải là sự quan sát chứ không phải sự cố ý can 
thiệp. 


Thái độ chạy trốn hay chối bỏ khổ thọ không phải là tỉnh 
thần của Thiên Quán. Chúng ta rồi sẽ có được kinh 
nghiệm rằng cứ thay đổi tư thế để giàn xếp cảm thọ thì 
hành giả sẽ bỏ lỡ những cơ hội nhìn thấy được Tam 
Tướng. Khi quan sát khổ thọ hành giả sẽ có cơ hội để 
thấy rằng sự Vô thường và Đau Khổ, Vô Ngã chỉ là một 
mà thôi: Chính sự thay đổi của tấm thân này đã làm nên 
cơn đau một cách tự nhiên và đó cũng chính là Vô Ngã. 
Trong trường hợp liệu mình không thể tiếp tục chịu đau 
thêm nữa thì hành giả có thể thay đổi tư thế. Nhưng ngay 
khi đó phải kịp thời ghi nhận cái ý muốn thay đổi, và rồi 
tiếp tục tỉnh thức ghi nhận những biến chuyển sau đó 
như là sự thoải mái hơn, ổn định hơn hay sự ham thích 
chẵng hạn. 


Trong pháp môn Thiền Quán chuyện gì xảy ra qua Danh 
Sắc cũng đều phải được xem là những cơ hội để ta đi tới. 


397 


Không cảnh nào giá trị hơn cảnh nào. Cơn đau hay sự dễ 
chịu, ý muốn thay đổi tư thế hay sự kiên trì giữ nguyên 
tư thế đều phải được quan sát như nhau. Có lựa chọn và 
phân biệt cũng có nghĩa là ta đã bỏ đi những cơ hội nhìn 
thấy tánh Khổ và tánh Vô thường của Danh Sắc, tức cơ 
hội cho chánh trí xuất hiện. Vô Minh nằm ngay chỗ này. 
Chạy trốn cái khổ là không muốn tận mặt đối diện 
với Khổ Đế. Không dám nhìn nó thì làm sao thấy được 
nó. Ngài Mahn Le Sayadaw nói rằng bản thân cái khổ là 
Khổ Đế, sự e sợ đối với nó cũng là Khổ Đế. Khổ thợ phải 
được thấy là Vô thường. Danh Sắc không là gì hết, chỉ là 
những hiện tượng vô thường và khả năng kinh nghiệm 
sự vô thường đó. Người không tu Quán chỉ được một 
nửa điều vừa nói: Sống trong Vô thường nhưng 
không hề biết gì về nó. Tinh thần của Thiền Quán là một 
nếp sống trong nhận thức thường trực về bản chất tuôn 
chảy không ngừng của các Uẩn. Và khả năng đó chỉ có 
được từ sự quan sát liên tục. 


Tu tập Thiền Quán không chỉ đơn giản là sự quan sát 
những øì do mình đề đặt ra như bên Thiên Chỉ. Trong khi 
hành giả Thiền Chỉ xếp đặt sẵn một đề mục nào đó cho 
tâm, thì hành giả Thiền Quán luôn phải nhận thức đầy đủ 
và trọn-vẹn bất cứ cái gì xảy đến bên cạnh mình hay bên 
trong mình. Như lúc không muốn nhìn thì ta có thể nhắm 
mắt, không muốn nghe thì ta có thể bịt tai, không muốn 
ngữi thì ta có thể nín thở nhưng một điều hết sức rõ ràng 
là lúc nào ta cũng đang sống trong hay bên cạnh một trần 
cảnh nào đó mà chính mình không cách nào tránh được. 
Đó là những cảm xúc của thân tâm hay những dòng tư 
tưởng. Tất cả đều là đối tượng của Tuệ Quán. 


398 


Với người không tu tập Tuệ Quán thì trần cảnh gồm có 
nhiều loại: Thứ để đi tìm, thứ để chạy trốn, thứ có hay 
không cũng được. Nhưng với người tu Tuệ Quán thì chỉ 
có một thứ cảnh mà thôi, đó là tất cả những gì mà họ có 
thể quan sát được. Với hành giả tu Quán, khi được quan 
sát, cả khối Danh Sắc này chỉ là một cái bình chứa đầy 
những hạt giống. Mọi sinh diệt của chúng chỉ là những 
đắp đổi của các thứ nhân duyên. Những cơn đau hay cảm 
giác dễ chịu đều là cơ hội để ta thấy ra những điều đó. 


Trong pháp môn Tuệ Quán, hành giả không có gì phải hối 
hả để phải sống trong ý niệm tranh thủ gấp rút. Dầu ta 
muốn hay không thì mọi thứ vẫn diễn ra nhịp nhàng với 
tốc độ đó. Một giây phút phóng tâm cũng không có gì để 
tiếc nuối vì nó cũng là một đối tượng để nhận thức. 
Không cần phải kiếm tìm cái gì để quan sát. Cứ nhìn vào 
Danh Sắc sẽ thấy ngay cái để quan sát. Sự quan sát càng 
liên tục càng tốt. Và hãy nhớ loại bỏ những ý niệm Tục 
Đế. Chỉ vậy thôi. Chỉ có những cảm giác, những tâm trạng, 
không có tôi hay của tôi. Đến mức này, hành giả không 
còn đi tìm cái thiện hay tránh cái ác, tìm cái vui hay tránh 
cái khổ mà chỉ đơn giản nhìn ngắm Danh Sắc sanh và 
diệt. Nhìn vào-Danh Sắc thì đúng là có rất nhiều thứ để 
quan sát trong cùng lúc. Hành giả chỉ việc chú ý đến cái gì 
gần nhất, rõ nhất mà thôi. Với cảnh Danh Sắc, chỉ có 
thời hiện tại. Đừng mong đợi hay dè chừng cái chưa 
đến, cũng không hồi tưởng lại cái đã qua. Nó đến thì nhìn, 
nó đi thì nhìn tiếp cái còn lại. Đó là tinh thần của Tuệ 
Quán. 

Như vừa nói thì đối tượng của Tuệ Quán là cái gì gần 
ta nhất. Ở đây Tứ Đại trong tấm thân này là cái gần 
nhất. Sự Vô thường của chúng là cái gần nhất. Việc phi 


399 


nhận được những thứ đó cũng là cái gần nhất. Bản chất 
của Danh Sắc là Vô thường, tiến trình tồn tại của chúng 
cũng là Vô thường. Tu Quán là quá trình ý thức liên tục 
về sự Vô thường đó. 


Kinh nói Tứ Đại trong thân là bốn con rắn độc. Sự cắn xé 
giữa chúng với nhau sẽ tạo ra những xáo trộn trong cơ 
thể một người. Tất cả những chứng bệnh nặng nhẹ suy 
cho cùng chỉ là sự xáo trộn giữa Tứ Đại. Ngay cả cái chết 
cũng vậy. Nó xảy đến khi Tứ Đại có vấn đề. Nói vậy, tấm 
thân này chưa bao giờ ở trong tình trạng an toàn cả. Lúc 
nào nó cũng có thể có vấn đề. Nhẹ thì làm ta đau, nặng thì 
làm ta chết. Nói theo một cách nào đó thì pháp môn Tuệ 
Quán cũng là cơ hội để ta tìm hiểu cái gì thật sự là bản 
chất của cái chết và sự sống. Quan sát Tứ Đại là ta quan 
sát mình đang sống chết ra sao, là dịp để ta thấy cái gì 
nuôi ta sống và giết ta chết. Hai thứ đó (cái nuôi và giết 
ta) chỉ là một mà thôi. Đó là Tứ Đại. 


Trong cơ thể một người nam thì Hỏa Đại là yếu tố chủ 
đạo, khiến phái tính này nhanh và mạnh hơn. Ở nữ giới 
thì yếu tố chủ đạo lại là Thủy Đại. Chính vì vậy, các nữ 
hành giả khi tu Quán thường phải lưu tâm nhiều đến 
những thói quen mang thuộc tính của nước. Còn với nam 
hành giả thì nên chú ý nhiều về những hoạt động mang 
thuộc tính của lửa. Nói quẩn quanh chỉ để thấy rằng Tứ 
Đại có một vai trò quan trọng thế nào trong đời sống của 
chúng ta. Nó là một nửa của sự hiện hữu, trong khi tâm 
pháp là một nửa còn lại. Vấn đề xuất hiện ở đâu thì giải 
pháp cho nó cũng thường nằm ngay đấy. Chúng ta khổ 
vì Danh Sắc, lối thoát cũng nằm ở Danh Sắc. Lối thoát 
đó chính là sự quan sát Danh Sắc. Người không tu hành 
luôn là kẻ chiến bại. Suốt đời, và suốt dòng sanh tử chỉ có 


400 


thể đau khổ vì Danh Sắc. Khổ là do không biết nó là gì, rồi 
cứ vậy mà sanh ảo tưởng cho cái này là đẹp và cái kia là 
xấu. Được cái mình thích thì vui, gánh lấy cái mình ghét 
là khổ. Người tu Tuệ Quán không có thái độ này. Cho nên 
thấp thì được hiện tại lạc trú, còn cao thì chấm dứt phiền 
não và không còn sanh tử. 


Sự quan sát Danh Sắc, như đã nói, không có giới hạn ở 
hoàn cảnh hay điều kiện nào hết. Bất cứ một diễn biến 
nào của Danh Sắc cũng là cơ hội để ta quan sát chúng. Từ 
việc thấy, nghe, ngữi, nếm, đụng đến ăn uống tắm rửa 
hay buồn vui thiện ác cũng đều là những đối tượng để 
quan sát. Sống như vậy là đối diện với cái chết để mai 
này có thể vượt qua nó. Một người thường xuyên sống 
tỉnh thức để quan sát Danh Sắc thì sẽ có nhiều cơ hội để 
cứu mình hơn người không tu hành. Chẵng hạn trong 
giây phút cận tử, những hình ảnh của Thú Tướng 
(Gatinimitta - Điềm báo chỗ tái sinh) cũng vẫn có thể là 
đối tượng để quan sát. Nhờ vậy cơ hội đi lên sẽ nhiều 
hơn. 


Ta quan sát Tứ Đại không có nghĩa là ta có thể thay đổi 
chúng, mà là thay đổi thái độ của ta đối với chúng. Nội 
tâm hành: giả đối với Tứ Đại lúc này giống như con 
thuyền nằm trên sóng hay bàn chân trên đỉnh núi. Sóng 
lớn hay nhỏ thì cũng ở dưới lườn tàu. Núi cao đến mấy 
thì cũng nằm dưới chân người. Ta không thể làm gì để 
thay đổi sóng nước hay đất đá trên núi cao, nhưng ta có 
thể nằm trên chúng. Ở đây cũng vậy, hiểu được bản chất 
của Tứ Đại thì hành giả không còn bị chúng làm khổ nữa. 


401 


Một cách ngắn gọn ta có thể ghi nhớ rằng ở Thiền Chỉ là 
đề mục “chết”, tức trước sau chỉ một đối tượng mà thôi. 
Ở Thiền Quán là đề mục “sống”, tức đối tượng luôn sinh 
động và thay đổi không ngừng. Như khi đang quan sát 
hơi thở theo cách Thiền Quán thì hành giả cũng phải phi 
nhận luôn cả những gì xuất hiện bất ngờ với mình. Đó là 
những đau nhức, những tâm trạng. 


Tôi từng nói rằng hành giả Thiền Chỉ đối với tâm mình 
phải giống như người chăn bò. Có nghĩa là phải tìm chổ 
cột nó lại, ở đây là hơi thở ra vào. Riêng đối với Thiền 
Quán thì không phải câu thúc như vậy. Chánh Niệm của 
hành giả giống như người lính gác ở cổng thành và trí tuệ 
thì là sự quan sát xem đó là ta hay thù. 


Sự thu thúc sáu căn không phải là dễ. Khi ta nhắm mắt 
bịt tai thì phiền não vẫn có thể xuất hiện bằng những 
cảnh khác. Thậm chí chỉ riêng tư tưởng đi hoang, tức sự 
phóng tâm cũng đủ dắt ta đi vào biết bao là thế giới của 
Tham và Sân. Thử hỏi trong một ngày có bao nhiêu lần 
hành giả phải đi tìm cái tâm của mình xem nó đang ở 
đâu. Hãy đề phòng với những tư tưởng xem chừng là vô 
hại. Xét về-lý thuyết chúng có vẽ không là bất thiện 
nhưng bằng cách nào chúng đã xuất hiện trong tâm ta, 
nếu đó không phải là sự phóng tâm, sự rời xa đề mục. 
Như đang lúc tọa thiền lại cứ nghĩ vẫn vơ về việc sẽ nghe 
pháp hay cúng dường ở đâu, với ai, lúc nào... 


Mỗi người luôn có một thế giới để mà lui về ngay bất cứ 
khi nào lòng ta lơ đểnh thiếu Chánh Niệm. Người làm ở 
công sở nếu để tự nhiên thì tâm trước sau cũng nghĩ về 
công sở, người buôn bán thì trước sau gì chuyện nặng 
lòng nhất vẫn là chuyện lời lãi hay thua lỗ. Phật dạy sáu 


402 


căn như sáu loài thú hoang cứ luôn kiếm dịp để tìm về 
chỗ thích hợp của mình. Như chim luôn muốn về trời, cá 
muốn về nước, chồn cáo muốn về lùm bụi, rắn rít muốn 
về hang hóc. Sự tung tăng của tâm thức được gọi là 
phóng dật và ở Thiền Chỉ thì nó được hoá giải bằng sự 
tập trung tư tưởng, còn ở Thiền Quán thì bằng Chánh 
Niệm. 


Điểm đặc trưng của Thiền Quán là sự tỉnh thức bằng 
Chánh Niệm và Trí Tuệ. Hai pháp này sinh động và linh 
hoạt hơn sự định tâm. Nên cách đối phó của hành giả tu 
Quán đối với sự phóng tâm cũng khác với hành giả tu 
Chỉ. Ở đây, khi tâm rời khỏi đề mục, hành giả phải nhận 
biết sự phóng tâm đó rồi tiếp tục theo dõi ở mũi để ghi 
nhận gió và xúc. Hành giả xem chuyện phóng tâm vừa rồi 
như không có. Tôi nhắc lại, chỉ trong một tích tắc hành 
giả có thể đi lạc từ Thiên Quán qua Thiền Chỉ mà không 
hay. Chỉ biết hơi thở vào ra; không còn quan tâm đến thứ 
øì khác thì đó là Thiền Chỉ: Biết tâm đang phóng và tiếp 
tục quay lại để biết cảnh Xúc và Phong Đại ở mũi thì đó là 
Thiền Quán. Và nếu nói vậy thì hầu hết hành giả Miến 
Điện ngày nay đều tu đề mục hơi thở theo cách Thiền 
Quán. 


Có một đề nghị về Phép Quán Niệm Hơi Thở kết hợp với 
Tâm Quán Niệm Xứ. Đối với hành giả tu Niệm Xứ này 
thì nhất thiết phải lưu tâm đến 

e© 5 người khách ở ngoài về (5 trần), 

e6 người khách nội bộ (6 Thức) và 


e 2 người chủ nhà (2 tâm Hữu Phần) 


403 


2 người chủ mà tôi nói ở đây là tâm Hữu Phần tạo 
hơi thở vô và tâm Hữu Phần tạo hơi thở ra. 


Ở Thân Quán Niệm Xứ ta ghi nhận hơi thở vào ra, ở Tâm 
Quán Niệm Xứ ta ghi nhận tâm tạo ra hơi thở vào ra. Hãy 
thử hít vô thì sẽ thấy rõ ý muốn thở ra và ngược lại khi ta 
thở ra thì ý muốn thở vô sẽ xuất hiện. Có điều là tâm tạo 
hơi thở ra luôn mờ nhạt hơn tâm tạo hơi thở vô. Cho nên 
ta phải áp dụng kỷ thuật trên đây. Hai tâm Hữu Phần này 
được gọi là chủ vì chúng giữ vai trò căn bản cho đời sống. 
Nhiều hành giả khi biết mình vừa phóng tâm, thay vì 
quan sát để nhận ra hai tâm chủ này thì họ lại mơ hồ trộn 
lẫn hơi thở và tâm muốn thở thành một. Trong phần này, 
đối tượng của Tuệ Quán là tâm tạo hơi thở ra vô. Theo 
giáo lý Duyên Khởi thì 5 Uấn hay toàn bộ đời sống của 
chúng ta được kể thành 6 phần, tức Lục nhập. 5 Uẩn ở 
đây được quan sát qua 6 cửa. Toàn bộ đời sống chỉ là Lục 
Nhập nên quan sát Lục Nhập cũng là quan sát toàn bộ 
đời sống. Tam Tạng kinh điển rất mênh mông, nhưng 
nếu gom lại cho thật ngắn gọn thì nội dung chỉ còn lại 2 
vấn đề là đề mục Chỉ Quán và sự quan sát các loại trí. Nói 
cho dễ hiểu thì người tu Phật chỉ có 2 chuyện để làm là 
quan sát Danh Sắc và quan sát Cái Biết Danh Sắc. Quan 
Sát Danh Sắc để dứt bỏ những ngộ nhận sai lạc về các 
pháp theo thường tình, và Quan Sát Cái Biết Danh Sắc 
để không chấp trước trong Trí Tuệ tu chứng. 


Danh Sắc ở đây là tên gọi khác của 5 Uẩn. Nó là toàn bộ 
đời sống của chúng ta. Khi ta thức, ngủ, ăn, uống, tắm 
rửa, khi có thiện tâm hay ác tâm... Cái gì cũng là 5 Uẩn và 
chúng đều là đối tượng để quan sát. Bốn Niệm Xứ đều có 
công năng chấm dứt phiền não, nhưng đối với Tà Kiến thì 
Tâm Quán Niệm Xứ xưa nay được xem là hữu hiệu nhất. 


404 


Ta đã biết sơ về Thân Quán Niệm Xứ, là phép quán niệm 
những hoạt động và bản chất của thân xác này, và Thọ 
Quán Niệm Xứ là sự ghi nhận tất cả các cảm giác của thân 
tâm. Tâm Quán Niệm Xứ là sự ghi nhận các loại tâm gồm 
sự xuất hiện của 6 Thức (Nhãn Thức,...) hay sự xuất hiện 
của các tâm thiện, ác, phàm, thánh, dục, thiền. Pháp Quán 
Niệm Xứ là sự ghi nhận những bản chất và đặc tướng của 
pháp Chân Đế ở chiều rộng, bao trùm cả ba Niệm Xứ kia. 
Chẵng hạn như ghi nhận cái gì là Khổ Đế, Tập Đế, Triền 
Cái, Giác Chi, Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ...Khi ta 
biết rõ tâm Nhĩ Thức đang xuất hiện thì đó là Tâm Quán 
Niệm Xứ. 


Khi ta ghi nhận cái cảm giác lúc 6 căn biết cảnh thì gọi là 
Thọ Quán Niệm Xứ. Khi ta biết rõ Thức hay Thọ ấy là Khổ 
Đế, Nội Xứ hay Giác Chi nào thì đây là Pháp Quán Niệm 
Xứ. Ở đây ý nghĩa của Khổ Đế rất rộng nhưng cũng rất 
đơn giản: Bất cứ cái gì có sanh diệt thì là Khổ Đế. Như 
vậy thì Khổ Đế bao gồm tất cả những gì “ta là, ta có, ta 
làm“. Một động tác nhỏ như nháy mắt cũng là Khổ Đế. 
Thấy rõ Tứ Đế là con đường dứt khổ. Dĩ nhiên ở đây 
đang nói đến cái thấy bằng Trí Tu chớ không phải bằng 
Trí Văn hay Trí Tư. Một đứa bé chưa biết đi, khi bắt gặp 
một con rắn độc nhiều màu sắc thì dễ dàng cho đó là món 
đồ chơi. Nhưng với một người lớn có đầy đủ ý thức 
(không điên, không say, không lẫn) thì chỉ nhìn thấy 
miếng da rắn cũng đã bắt đầu có lòng cẩn thận vì ta biết 
con rắn đồng nghĩa với cái chết. 


Người hiểu được Tứ Đế một cách đúng mức thì luôn e 
ngại với tất cả những đam mê thích thú ở đời, vì họ biết 
đó là nguồn khổ. Tâm trạng này khi được phát triển lâu 
ngày và kiên cố hơn sẽ dẫn đến các loại Thiền Tuệ như 


405 


Kinh Úy Tuệ và Yếm Ố Tuệ. Con đường Tuệ Quán đã 
được Đức Phật nói tới 25 thế kỷ trước và bản thân Ngài 
cũng đã ra đi, nhưng nếu ta áp dụng đúng lời Phật dạy thì 
hiệu quả của pháp môn này đối với bản thân cũng không 
hề mất đi tí nào, tức giống hệt như một hành giả của 
2500 năm trước. 


Theo ngài thiền sư Mogok thì phép Tâm Quán Niệm Xứ 
rất thích hợp cho những người nhiều Tà Kiến mà ta vẫn 
nhìn thấy hôm nay quanh mình. Điểm đặc biệt của Tâm 
Quán Niệm Xứ là nó bao gồm luôn cả Thọ Quán Niệm Xứ 
và ngược lại khi ta quán Thọ cũng'là đang quán Tâm. 
Như biết tâm ta hiện giờ đang là Sân tâm thì cũng là biết 
rõ tâm có Ưu thọ hay biết tâm tham hoặc tâm thiện thọ 
hỷ đang xuất hiện ở ta thì trong đó rõ ràng đã có cùng lúc 
2 Niệm Xứ. Tâm và Thọ cùng sinh cùng diệt nên điều vừa 
nói cũng không chi khó hiểu. Chỉ vì vấn đề khi được phân 
tích trên lý thuyết đôi khi không giống như thực tế tu 
chứng. Chỉ vậy thôi. 


Ngài Mogok khi huớng dẫn Tâm Quán Niệm Xứ thường 
không mấy khi dùng chữ Cảnh hay Đề Mục, mà lại dùng 
chữ Khách Viếng. Trong kinh điển Päii thì không có nhắc 
đến chữ này khi nói về các đề mục Chỉ Quán, nhưng Ngài 
thiên sư thì dùng hình ảnh đó như một cách ẩn dụ. Ngài 
nói có thể phân tất cả các cảnh thành 2 loại Khách viếng 
là Khách Quen và Khách Lạ. Đã có khách thì phải có chủ 
nhà, chuyện đó dĩ nhiên. Khách lạ ở đây là 5 Thức biết 
cảnh vật chất: Nhãn Thức biết cảnh sắc...Thân Thức biết 
cảnh xúc. Đối với người ở cõi Ngũ Uấn thì Thức ở đâu, 5 
Uẩn ở đấy. 5 Uẩn luôn sanh diệt liên tục, cái trước và cái 
sau tiếp nối nhau. 5 Uẩn sau không phải là 5 Uấẩn trước. 
Ngay trong lúc ta nhai miếng kẹo cao su thì 5 Uẩn luôn 


406 


luôn sanh diệt trong mỗi lần răng và lưỡi ta làm việc. Dầu 
ta muốn hay không thì tốc độ và hiệu quả làm việc của 5 
Uẩn cứ luôn là vậy, không thể khác đi. Ta không thể hối 
thúc nó nhanh hơn hoặc kêm hãm cho chậm hơn. Đây 
chính là bản chất Vô Ngã của 5 Uẩấn. 


Đối với các pháp Chân Đế người ta không thể can thiệp 
vào tiến trình hay cách thức tồn tại của chúng như đối 
với trường hợp Tục Đế. Chẵng hạn đối với một căn nhà 
có thời gian xây dựng nhanh hay chậm và thời gian sử 
dụng lâu hay mau có thể được can thiệp bằng sức người 
nhiều hay ít, chất lượng vật liệu tốt hay xấu. Riêng đối 
với pháp Chân Đế, bản chất chúng ra sao thì ở đâu hay 
lúc nào cũng chỉ có vậy mà thôi. Đó là lý do tại sao đối 
tượng nhận thức của Tuệ Quán phải là pháp Chân Đế, cơ 
hội để hành giả thấy được Tam Tướng của pháp hữu vi. 


Khi cảnh vô thường liên tục thì tâm ghi nhận cũng vô 
thường liên tục. Cảnh trước không phải là cảnh sau và 
tâm ghi nhận phút trước không phải là tâm ghi nhận 
phút sau. Vấn đề là hành giả có lỡ dịp ghi nhận cả hai thứ 
đó hay không. Như miệng nhai 10 lần chỉ niệm được 6 
lần. Chánh Niệm càng đều đặn càng tốt, bởi trên nên tảng 
đó, trí tuệ mới có thể làm việc hiệu quả được. 


Nhớ được rằng mình vừa ăn ba món hay bốn món ăn, ba 
chén hay bốn chén cơm thì không phải là thứ Chánh 
Niệm trong Tuệ Quán bởi các cảnh ấy hoàn toàn là cảnh 
Chế Định và cách ghi nhận đó không cho ta thấy được 
chính xác tốc độ sanh diệt của Danh Sắc. 


Kể ngắn gọn thì Thức gồm có 6 là Nhãn Thức, Nhĩ 
thức...Y Thức. Nhưng đặc biệt đối với Thân Thức thì ta 


407 


thấy không giống như bốn Thức trước đó. Như Nhãn 
Thức bao giờ cũng chỉ là Thấy, dù là thấy cái gì, Thiệt 
Thức là Nếm, dù là nếm vị gì. Riêng Thân Thức thì phức 
tạp hơn nhiều, bởi nó bao gồm tất cả những hoạt động 
còn lại của thân ta, tất cả những hoạt động nằm ngoài 
bốn việc Thấy-Nghe-Ngữi-Nếm. Thân Thức ở đây xuất 
hiện lúc ta tắm rửa, ăn uống, tiểu tiện, mặc cởi y 
phục...Chính ở điểm này, Thân Thức cho ta nhiều cơ hội 
để ghi nhận các khía cạnh khác nhau của Danh Sắc. Nói 
theo giáo lý Duyên Khởi, khi ta xỏ tay vào chiếc áo mà 
không kịp ghi nhận cảnh Xúc hay Thân Thức thì đây 
chính là lúc Thọ duyên Ái. Ái và Thủ chỉ là một, khác 
nhau ở cường độ mà thôi. Vậy thì sau Thọ duyên Ái sẽ là 
Ái duyên Thủ và chính Thủ này tạo nên Nghiệp Hữu. 


Nói vậy thì ở một người không Chánh Niệm, cứ mỗi sinh 
hoạt lớn nhỏ đều có thể là một cơ hội trầm luân. Và như 
vậy, nói theo Tứ Đế, ta vừa mặc áo bằng Tập Đế. Và theo 
Duyên Sinh thì cánh tay ta là Thân Nhập (Thân Xứ), cảm 
giác lúc đưa vào tay áo là Thọ, sự cọ chạm là Xúc, sự vui 
thích dù vi tế là Ái, sự sâu nặng của Ái là Thủ. Thủ này là 
nhân sanh Nghiệp Hữu. Và chính Nghiệp Hữu tạo ra tái 
sanh. Tái sanh ở đây dĩ nhiên là ác đạo. Như vậy mỗi lần 
sinh hoạt, ta lại gieo trông chủng tử sa đọa. Người biết 
chuyện này làm sao có thể buông lơi Chánh Niệm trong 
đời sống thường nhật được. 


Từ việc mặc áo mà suy, mỗi sinh hoạt lớn nhỏ của ta 
cũng cần phải được quan sát bằng Chánh Niệm và Trí 
Tuệ như vậy để chúng không trở thành điểm bắt đầu cho 
những vòng tròn Duyên Khởi. Như vậy chuyện siêu hay 
đọa rõ ràng nằm ngay trong từng phút của đời sống, ngay 


408 


trong những sinh hoạt bình thường nhất, không cần đến 
những tội lỗi nghiêm trọng hay công đức lớn lao. 


Nãy giờ ta chỉ mới nói đến 5 Người Khách Lạ, tức những 
người lâu lâu mới đến một lần. Bây giờ là vê 6 Người 
Khách Quen tức Người Nhà của chúng ta, đó là tâm 
Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân và tâm Ý Thức. 6 loại 
tâm này được kể là Người Nhà hay Khách Quen bởi 
chúng luôn sẵn sàng có mặt mà không cần đến một tác 
động nào từ ngoại cảnh. Khi 5 giác quan vật chất không 
làm việc thì tâm thiện và ác vẫn có thể xuất hiện, và Ý 
Thức lập tức có mặt. Ở trường hợp người khách quen 
thứ sáu này ta chia thành 2 trường hợp có Sï hoặc không 
Si. Không Sĩ gọi là Minh, có Sĩ là Vô Minh. Các tâm thiện 
ác nói cho cùng chỉ là những thái độ của nội tâm trước 
ngoại cảnh. Trước trần cảnh mà thích thì là tâm Tham, 
bất mãn là tâm Sân. S¡ thì có mặt ở cả hai trường hợp 
Ham Thích hay Bất Mãn. Còn tâm thiện là sự có mặt của 5 
Quyền (Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ) trước trần cảnh. 
Người không tu Tuệ Quán thì không có cơ hội thấy ra 
những điều vừa nói. Cứ sống trong khái niệm Chế Định 
thì làm sao ta có dịp nhận diện được cái gì là Khách 
Quen, cái gì là Khách Lạ như vừa nói. Người tu Tuệ Quán 
nhờ có Chánh Niệm và Trí Tuệ mới làm được việc này. Và 
chỉ có vậy thì ta mới có cơ hội hiểu được một điều quan 
trọng là cuộc trầm luân thật sự luôn diễn ra trong từng 
phút của đời sống. Sống bằng tâm bất thiện, tức Đi-Đứng- 
Nói-Cười-Ăn-Uống không có Chánh Niệm thì coi như ta 
đang bị sa đọa. Sinh hoạt lớn nhỏ dưới sự quan sát của 
Niệm và Tuệ chính là con đường về trời, hoặc nếu may 
mắn, thì là con đường giải thoát sanh tử. 


409 


Hãy nhớ, do tập khí nhiêu đời, thiện pháp ở ta thường 
yếu hơn ác pháp, nên chỉ cần ta thất niệm thì ác pháp sẽ 
tràn ngập. A Tỳ Đàm gọi khả năng ác pháp này là Phiền 
Não Tiêm Tàng (anusayakilesa). Đầy là lý do chúng được 
gọi là những người khách quen. Còn Thức thứ sáu sở dĩ 
được gọi là khách quen hay người nhà vì bất cứ lúc nào 
tâm không biết ngoại cảnh thì tối thiểu cũng có Hữu 
Phần xuất hiện. Ở thế gian, công việc hay nghề nghiệp 
nào cũng cần có lúc dừng tay, ta gọi đó là sự nghỉ ngơi. 
Đối với hành giả tu Tuệ Quán, giây phút nào Chánh Niệm 
và Trí Tuệ nghỉ ngơi thì được gọi là giây phút đễ ngươi 
(pamada). 


Không cần phải bận tâm ta đang sống trong hoàn cảnh 
nào, điều quan trọng đối với hành giả chỉ là đi về phía 
trước. Theo thời gian ta bỏ dần những thứ hành lý không 
cần thiết hoặc có hại, và cứ vậy mà đi tới. 


Điều tôi muốn dặn dò ở đây là sự ý thức liên tục để cảnh 
giác đối với những người khách. Loại khách nào cũng là 
cơ hội cho ta tốt hơn hoặc xấu hơn. Tâm Tham khiến ta 
ham thích đắm đuối cái này cái nọ, tâm Vô Tham khiến ta 
buông bỏ, không nắm níu bất cứ cái gì. Với các tâm trạng 
còn lại -cũng cứ vậy mà hiểu. Thiện nghiệp sẽ cho quả 
lành, ác nghiệp sẽ cho quả xấu. Một phút sống thiện bằng 
lý tưởng vô lậu, ta thêm một bước tiến gần đến cứu cánh 
Níp Bàn. 


Sống thiện bằng lý tưởng hữu lậu có cao hơn đời sống 
bất thiện nhưng vẫn là một sự quẩn quanh. Thiện hữu 
lậu và bất thiện chỉ cách nhau một bước. Hành giả Tuệ 
Quán buông bỏ mọi thứ. Thiện vô lậu ngăn đường sanh 
tử, thiện hữu lậu chỉ ngăn đường sa đọa nhưng rất mong 


410 


manh. Thiện vô lậu và hữu lậu giống như vàng ròng với 
đồng thau. Nhìn sơ qua cái nào cũng chói sáng nhưng 
chất lượng bên trong thì khác hẳn hoàn toàn. Trong đời 
sống mỗi ngày ta làm ra kim loại đồng hay tạo ra vàng 
ròng chỉ bằng một nhận thức thôi. Pháp lành hữu lậu dầu 
không phải là bất thiện, có công năng đưa về các cõi vui 
nhưng xét theo lý Duyên Khởi thì đó cũng là các hành 
được tạo bởi Vô Minh và bản thân chúng cũng sẽ dẫn đến 
Sanh, Lão, Tử, Sầu Bi. Nguyên nhân chỉ vì thiện hữu lậu 
vẫn còn nằm trong sự tác động của Tập Đế. Chỉ có thiện 
vô lậu mới hướng đến sự chấm dứt phiền não. Như nãy 
giờ đã nói, thiện hay bất thiện đều là những người khách, 
và đã là khách thì ta có quyền nồng nhiệt hay lạnh nhạt. 
Giá trị của mỗi người nằm ở chỗ là ta thường xuyên đón 
tiếp những loại khách nào. 


Về Khách đã nói xong, giờ nói về Chủ. Chủ ở đây là tâm 
Hữu Phần tạo hơi thở ra vô. Thức thứ sáu vừa nói ở 
trên là tâm biết cảnh khách quan. Còn tâm Hữu Phần ở 
đây biết cảnh chủ quan. Khi không có ngoại cảnh để biết, 
tức lúc tâm khách quan không có mặt thì tâm Hữu Phần 
sẽ có mặt. Ngay sau hơi thở ra, tâm tạo hơi thở vô sẽ xuất 
hiện. Hành giả tu Quán phải để ý để thấy được hai thứ 
tâm này và nhờ vậy có thể nhìn thấy tường tận cả hơi thở 
ra vào lẫn cái tâm đã tạo ra chúng. Hãy nhớ, hơi thở của 
hành giả phải là tự nhiên không do sự đè nén bắt buộc 
hay điều khiển. Lúc này coi như hành giả đang sống với 
ông chủ nhà của mình. Và tổng cộng lại, đối tượng của 
Tâm Quán Niệm Xứ ở đây gồm có 13: 


e© 5 Thức biết cảnh vật chất (5 người khách lạ): Nhãn 
Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức. 


411 


e_ 6 người khách quen: Tham, Sân, Sỉ, Vô Tham, Vô Sân, 
ý thức. 

e2 ông chủ nhà: 2 tâm Hữu Phần tác động hơi thở ra, 
hơi thở vô. 


Cả cảnh để ghi nhận và tâm ghi nhận đều luôn vô thường 
như nhau. Việc hành giả phải làm là thấy được sự vô 
thường sanh diệt của cả hai cảnh này. 


Nếu có gia đình, hãy thu xếp việc gia đình, nếu có việc 
công sở hãy thu xếp việc công sở, nếu bản thân có vấn đề 
øì thì cũng phải thu xếp cho bằng được để giành thời giờ 
sống trong Tuệ Quán. 


TIỂU SỬ TÁC GIẢ 


Ngài Aung San Sayadaw sanh ngày 14 tháng giêng năm 
1947 tại Miến Điện. Ngài vào chùa năm 13 tuổi và thọ 
giới tỳ kheo tại Yangon năm 1978. Ngài đã theo học kinh 
điển và pháp môn Tuệ Quán với nhiều vị danh sư Miến 
Điện, và cũng là một giáo thọ sư có tiếng. Năm 1984 Ngài 
trở thành người đứng đầu của chi nhánh Vipassana 
Mogok tại Yangon. Hiện nay mỗi năm có không dưới 
6000 hành giả đến lưu trú và tu thiên ở trung tâm này. 
Ngài Aung San ngoài việc dạy thiền, còn viết và dịch rất 
nhiều kinh sách. 


Từ năm 1994 ngài đã có những chuyến hoằng pháp ở 
nước ngoài và cũng đã xây dựng các thiền viện chi nhánh 
ở những nơi từng đi qua như Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, 
Nepal, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc Châu, Canada và Malaysia. 


412 


Từ năm 1999 đến năm 2009, ngài đã 2 lần được chính 
phủ Miến Điện chính thức trao tặng tước hiệu Thiên Sư 
Quốc Gia. Bên cạnh những hoạt động Phật sự, ngài Aung 
San còn có nhiêu hoạt động xã hội như xây dựng trường 
học cầu đường cho dân nghèo. Mỗi năm vào sinh nhật 
của ngài luôn có khoảng 500 người xuất gia gieo duyên. 
Hiện nay ngài là một trong những vị lãnh đạo của dòng 
thiên Mogok và là người đỡ đầu cho các thiền viện ở Anh 
và Hoa Kỳ. 


413 


X. KINH NGHIỆM CẬN TỬ 
Ssayadaw Uttamasara (1910-1995) 


Tu học để biết cách sống và để biết cách chết đều quan 
trọng như nhau. Ai ở đời này cũng phải có chút kinh 
nghiệm gì đó để mà đối diện cái chết mà ở đây ta gọi là 
kinh nghiệm cận tử, vốn được nói đến rất nhiều trong 
Phật giáo. 


Mỗi người đều có một hạnh nghiệp riêng. Đời sống của 
chúng ta phần lớn là tùy thuộc vào các tiền nghiệp. Chính 
ta định đoạt đời mình chớ không phải ai khác. Chúng ta 
luôn hành động theo ý mình thích bằng cả hai khuynh 
hướng thiện ác và nói vậy có nghĩa là chính ý muốn ở 
mỗi người tốt xấu ra sao đó,Sẽ quyết định hành trình sắp 
tới của mình. Nói một cách rốt ráo thì biết cách chết hợp 
đạo còn quan trọng hơn là biết sống hợp đạo. 


Dòng luân hồi dài thăm thắm, chưa Niết Bàn thì chúng ta 
cứ liên tục mở ra những hành trình mới, đi lên hoặc đi 
xuống. Và một người Phật tử dĩ nhiên chỉ huân tập thiện 
nghiệp với ý hướng biến mình ngày một tốt hơn. Trong 
bài giảng này, nói về kinh nghiệm cận tử, tôi đặc biệt 
nhấn mạnh hai vấn đề: 


- Nghiệp lý 
- Từ Tâm 
Nghĩa là người tu học phải luôn tự biết điều chỉnh Tam 


nghiệp cho chính mình và chỉ nhìn về người khác bằng 
tâm thái từ mẫn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng cái gọi là 


414 


sự sống luôn gắn liền với cái chết. Chính cái chết là một 
nửa của đời sống và cũng là điểm kết thúc của đời sống. 
Ai cũng phải chết một ngày nào đó nhưng nó không thật 
sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Nếu ta sống thanh 
thản thì sẽ có được cái chết thanh thản. Sống trong âu lo 
chắc chắn sẽ chết trong âu lo. Đây là điếu phải biết khi 
bắt đầu nói về kinh nghiệm cận tử. Theo tôi được biết thì 
trên thế giới này có biết bao nhiêu là chuyên ngành 
trường phái về khoa học, triết lý, tôn giáo, văn hóa nhưng 
có lẽ chỉ có Phật giáo là dạy người ta biết cách chết cách 
nào cho đúng. 


Người Miến Điện có câu ngạn ngữ rằng „Cái quan tài chỉ 
đẹp khi ta có một đời sống đẹp”. Cho nên các Phật tử 
Miến Điện thường không nói thầy tôi chết mà lại nói thây 
tôi vừa về trời, gần giống chữ Quy Tiên trong tiếng Việt. 


Ta học Phật đều biết rằng một người dù có ra sao đi nữa 
nếu lúc ra đi lại nặng lòng với những tư tưởng bất thiện 
thì điều đó có nghĩa là công phu tu học của người này vẫn 
còn có chổ khiếm khuyết và từ đó chuyện sanh về lạc 
cảnh rất mong manh. Trong giây phút cận tử chúng ta 
không có thời gian để làm chuyện sám hối. 


Tôi bây giờ già rồi và đã có dịp chứng kiến cái chết của 
rất nhiều tăng ni cư sĩ mãi đến tận lúc chết vẫn không có 
được cái kinh nghiệm cận tử đúng mức. Tôi nghĩ trong 
những trường hợp đó việc sa đọa gần như là đương 
nhiên. Và không phải ai trong số họ cũng có thể được 
giúp đỡ hay cứu độ. Người học A-tỳ-đàm biết rằng trong 
4 cảnh giới sa đọa chỉ có ngạ quỷ là có cơ hội lớn nhất. 
Với 3 loài còn lại thì gần như bất khả. Tôi từng kể cho 
quý vị nghe về một người đàn tín của tôi phải bị mang 


415 


kiếp thú trong vài tháng và sau đó cũng chỉ thoát được 
bằng nghiệp riêng của mình, không thể bằng sự gia trì 
của người khác. Lát nữa tôi sẽ kể cho quý vị nghe về câu 
chuyện của mẹ tôi và việc tôi đã giúp đỡ bà như thế nào. 
Nhưng bây giờ tôi muốn nói sâu hơn về kinh nghiệm cận 
tử mà quý vị nên biết. 


Trong giây phút cận tử ta giống hệt như người chết đuối 
luôn quơ quào để nắm bắt bất cứ cái gì trong tầm tay. 
Người cận tử cũng vậy thường có khuynh hướng chạy 
theo cái gì mà lúc bình sinh gắn bó với mình nhất, 
thường là tình thân và tài sản. Tâm'lý xả ly không phải 
muốn là có. Người học đạo phải biết rằng một khi ta đã 
có lòng thương thích người hay vật gì đó thì rất khó mà 
buông bỏ. Bởi đây chính là khuynh hướng của phàm phu. 
Một người muốn đi xa, muốn lên cao thì phải biết buông 
tay chứ. 


Tất cả những quan hệ thân thương dù trong đạo hay 
ngoài đời cũng chỉ là sự gặp gỡ ngắn hạn trong đời này 
mà thôi. Dầu khó cách mấy ta cũng phải rán mà tập luyện 
thói quen lìa bỏ. Ai ở đời này cũng phải đi theo nghiệp 
riêng của mình. Cái chết là cánh cửa mở ra một hành 
trình mới, mỗi người phải từ đó ra đi một mình và 
chuyện tay xách nách mang chỉ khiến ta chìm xuống mà 
thôi. Trong kinh Phật dạy mười pháp Thường Niệm 
(anussati) có nghĩa là những gì ta phải thường xuyên tâm 
niệm (anu+sati). Người cận tử phải có khả năng tự xét 
xem hạnh thí xả (caga), giới hạnh và Chỉ Quán của mình 
xem có đủ là chỗ dựa lúc này hay không. 


Trong A-Tỳ-Đàm có nói đến bốn thứ nghiệp trong đời 
sống của chúng sinh là : 


416 


se. Trọng Nghiệp (Garukamma): Các nghiệp thiện ác 
lớn lao. 


e Thường Nghiệp (Acinnakamma) : Các nghiệp thiện 
ác được ta lập đi lập lại nhiều lần trong đời. 


se Khinh Thiểu Nghiệp (Ka‡attakamma): Những 
nghiệp thiện ác rãi rác ít oi trong đời sống. 

se. Cận Tử Nghiệp (Asannakamma): Những nghiệp 
thiện ác được thực hiện ngay trước giờ mệnh chung. 


Thông thường thì Thường Nghiệp và Cận Tử Nghiệp sẽ 
đóng vai trò quyết định việc tái sinh của người cận tử. 


Mẹ tôi lúc sinh thời là một tín nữ ngoan đạo. Bà thích bố 
thí, thường xuyên thọ Bát Quan Trai và tu tập thiền định 
với sự hướng dẫn của chư tăng. Vậy mà lúc sắp lìa đời 
chừng đó thiện nghiệp cả đời vẫn không giúp được gì cho 
bà, chỉ vì bà thiếu kinh nghiệm cận tử. Chỉ có vậy mà phải 
sanh làm ngạ quỷ. Mẹ tôi mất ở làng quê ngày rằm tháng 
tám năm 1314 (lịch Miến Điện). Lúc đó tôi đang đi hoằng 
pháp ở Hukhaung. Sau khi trở về thì mới biết tin bà mất. 
Các vị thấy chưa, nói là mẫu tử tình thâm vậy mà phút 
cuối vẫn là đường ai nấy đi. Bà chết, một lòng đợi con về 
mà tôi đâu có về kịp cho bà nhìn mặt lần cuối. Lúc về tôi 
được nghe kể lại mẹ tôi đã mất ra sao. Trong những ngày 
cuối cùng, bà không ăn uống gì hết, cứ nằm thoi thóp 
trên giường, nhìn chằm chằm lên bức ảnh của tôi treo 
trên đầu giường. Lúc đó nhằm mùa gió nồm, đêm thường 
có mưa. Trong mưa đêm bà cứ khóc và gọi tên tôi rồi nói 
với mấy người chung quanh: „Mẹ không còn dịp thấy sư 
nữa rồi”. Ôi bao la thay là tình mẹ. 


417 


Khi tôi về tới chùa thì việc an táng bà cũng đã xong từ 
lâu. Có thương mẹ đến mấy thì tôi cũng phải ráng mà 
xem như mọi sự đã qua. Nhiều năm sau đó, tôi đã nằm 
mơ thấy mẹ tôi về, vẻ mặt buồn lắm, vóc người hao gầy, 
đứng trước sân chùa nhìn tôi và chỉ nói một câu: „Sư cho 
mẹ xin một lá y“. Lúc choàng tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ tôi 
nghĩ có lẽ mẹ tôi đã sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Ñgay sau 
đó tôi đưa chị cả của tôi một bộ y mới và bảo chị làm lễ 
cúng dường cho chư tăng trong ngôi chùa làng ở quê. Tôi 
dặn kỹ chị tôi là trước khi lên chùa nên khấn trước với 
mẹ để mời bà cùng đi. 


Sau lễ trai tăng, chị tôi thấy mẹ về. Chị hỏi mẹ có nhận 
được phước hồi hướng hay chưa. Bà chơ biết là vì chị tôi 
đã không nhớ mời bà cùng đi nên bà không thể tới chùa 
hôm đó được. Chị tôi phải làm thêm một lễ trai tăng nữa 
theo hướng dẫn của bà và từ sau ngày ấy không thấy bà 
về nữa. 


Tôi phải nói là mình may mắn khi có đủ điều kiện để trả 
hiếu cho mẹ tôi theo đúng lời Phật dạy là lo được cho mẹ 
lúc sinh thời và cũng biết cách giúp mẹ khi bà đã mất. 


Các vị có tỉn là mẹ tôi trước sau vẫn nặng lòng với mấy 
đứa con, nên sau khi nhận được phước hồi hướng bà 
quay lại gia đình tôi lần nữa, bằng cách sanh làm đứa con 
gái của anh cả tôi được đặt tên là Misan. Tính theo vai vẽ 
thì là cháu nội của mẹ tôi. Chúng tôi biết được chuyện 
này là bởi vì bé Misan có thể kể lại tường tận những 
chuyện riêng tư của bà nội như là chuyện của mình. Đặc 
biệt khi nhìn thấy nấm mộ của bà nội thì bé khóc rất 
nhiều. Năm nay Misan đã 26 tuổi và lần nào tôi về làng, 


418 


Misan cũng đến cúng dường thức ăn. Cô lạ lùng lắm, rất 
thích ngồi gần cạnh tôi và nhìn tôi hoài không chán. 


Các vị thấy chưa, tham ái được Phật gọi là Kiết Sử 
(samyojang), là sợi giây trói buộc rất khó tháo cởi. Chính 
nó đưa ta đi tái sanh và cũng chính nó làm ta khổ: Khổ vì 
thương và khổ vì ghét. Không có thương thì không có 
chét. Mà cả hai thứ này đều từ tham ái mà ra. 


Chuyện về mẹ tôi cũng là một bài học chung cho quý vị. 
Thường Nghiệp dĩ nhiên quan trọng, nhưng Cận Tử 
Nghiệp cũng quan trọng không kém. Và cốt lõi của kinh 
nghiệm cận tử chính là sự tự tin vào thiện pháp (Trọng 
Nghiệp, Thường Nghiệp, Khinh Thiểu Nghiệp) của mình 
thuở bình sinh và chính sự tự tin này sẽ là Cận Tử Nghiệp 
cho người sắp chết. Trong kinh có kể lại nhiều tiền kiếp 
của Bồ Tát và cho biết ngài thường rất can đảm, không sợ 
chết, chỉ vì vững tin vào thiện nghiệp của mình mà đôi 
khi chính ngài cũng không biết tại sao. Một người bình 
thường đôi khi cũng có vẻ liều mạng, cứng miệng bảo 
mình không sợ chết, nhưng khi nhìn thấy những hình 
ảnh Nghiệp Tướng (kammanimitta - hình ảnh sinh hoạt 
thuở bình sinh) hay Thú Tướng (gatinimitta - điềm báo 
mình sẽ sinh về đâu) thì ai cũng khiếp đảm. Chỉ có người 
nhiều phước báo thì mới có thể một dạ vững tin trước 
mọi tình huống. Thậm chí dầu có thấy Thú Tướng bất 
thiện thì cũng có thể biến xấu thành tốt. 


Để minh họa cho điều này, tôi kể bà con nghe câu chuyện 
sau đây: Ngôi chùa làng ở quê tôi có một ông thiện nam 
rất hào sảng, tên U Myu. Ông là một thí chủ lớn ở chùa, 
thích bố thí, thích nghe pháp nhưng trí nhớ rất kém. Có 
điều là ông ít nói và giàu Từ Tâm. Từ bé đến lúc chết một 


419 


con kiến cũng không giết. Ông sống thọ lắm, trên 90 tuổi. 
Ngày ông gần mất, tôi vừa từ Ấn độ trở về và có đến 
thăm ông. Thấy ông luôn an lạc và dễ thương, tôi hỏi ông 
đã làm sao để có thể sống được như vậy. Ông kể chuyện 
cho tôi nghe: 


„Từ sau lúc vợ mất ông về sống chung với vợ chồng đứa 
con gái và được họ chăm sóc rất chu đáo. Ông nói, trong 
số tài sản của ông có một chiếc xe bò, ông thường lót rơm 
lên đó để ngồi và cho người đánh xe bò đi chầm chậm 
quanh ngôi chùa mà ông đã một thời hộ trì bằng tất cả 
khả năng vật chất“. Rõ ràng là ông đã rất hạnh phúc 
trong những chuyến đi như vậy và nói theo trong kinh 
thì ông đã từng ngày hành trì pháp môn Thường Niệm 
Thí (Hồi tưởng hạnh bố thí của mình) theo một cách rất 
cụ thể là thay vì nhắm mắt mà nhớ thì ông lại chọn cách 
mở mắt để nhìn. Ông sống thanh thản và giờ phút ra đi 
cũng rất nhẹ nhàng. Tôi không chắc được là ông đã sanh 
thiên nhưng không biết vì sao cứ có niềm tin là chỗ ông 
về không đến nổi tệ. 


Trong lịch sử Tích Lan có ghi lại câu chuyện về vua 
Dutthagamani, một vị hoàng đế mà chuyện đời có rất 
nhiều nét giống hệt với vua A Dục. Ông cũng có một thời 
thích đánh trận, để đối phó với tộc người Tamil. Mục đích 
của ông ngoài việc bảo vệ người Tích Lan, còn nhằm mục 
đích mở rộng địa bàn hoằng pháp cho chư tăng. Các bộ 
giáo sử của Tích Lan ghi rằng vua chưa bao giờ có một 
ngày quên cúng dường chư tăng trước khi ngự thiện. Có 
một lần khi đánh trận ngoài chiến trường ông đã quên 
sai người đem cơm đặt bát cho chư tăng. Ông cho đó là 
một sự vi phạm thói quen tốt. Sau khi bình định thiên hạ, 
vua về cho xây một ngôi bảo tháp cao 20 thước tây, hình 


420 


dáng một quả ớt và đặt tên là „Tháp Ớt“ (maricavati) để 
nhắc mình về bữa ăn đó. Tổng cộng trong đời mình, ông 
đã trải qua 29 trận đánh và người bạn thân nhất của ông 
là tướng Abhaya sau đó đã đi xuất gia và chứng quả La 
Hán Lục Thông. Hôm vua sắp mất, vua rất sợ hãi và ngài 
Abhaya đã biết được, liền đến thăm vua. 


Ngài dạy cho vua về Danh Sắc để vua tu tập Tuệ Quán, 
nhưng thấy vua không thể tiếp thu lời dạy của mình, nên 
ngài Abhaya đã thay đổi cách thức. Ngài nhắc cho vua 
nhớ lại những phước báo cụ thể mà vua đã làm trong 
cuộc đời Phật tử của mình. Đặc biệt ngài nhắc lại cho vua 
một ký ức đẹp là vua đã từng nhịn ăn để nhường phần 
cơm cho một vị trưởng lão lúc vua đang đi đánh trận trên 
đường. Và một lần khác, trong lúc ngặt nghèo ở một làng 
quê xa xôi, vua đã tháo hết tư trang vàng ngọc trên người 
của mình để đổi lấy thức ăn đặt bát cho chư tăng. Vua đã 
ra đi với những hồi ức đó và được sanh về Đao Lợi Thiên. 
Trong trường hợp này, Khinh Thiểu Nghiệp đã trở thành 
Cận Tử Nghiệp. 


Nói như nảy giờ thì kinh nghiệm cận tử của một người 
học đạo luôn nằm gọn trong hai cách chuẩn bị tâm lý 
gồm Y hướng (cetanà) và Hồi ức (anussarana). 


e _ Ý hướng hay sự Hướng tâm là lòng lìa bỏ những gì 
bất thiện để hướng tâm đến cái gì cao hơn, cái gì 
có nội dung buông bỏ tháo cởi. 

e Hồi ức ở đây chỉ là sự hồi tưởng tức nhớ lại những 
øì thuộc thiện pháp. Trong thân xác một người 
cận tử, cái gì cũng trong tình trạng bệ rạc, xáo 
trộn (disfunction), nên chỗ dựa duy nhất lúc này 
chỉ còn là tỉnh thân, tốt nhờ xấu chịu. Một người 


421 


thiếu phước hay không học đạo, có thấy được 
cảnh lành trong giờ cận tử cũng không biết tận 
dụng. Ngược lại một người có học đạo hay nhiều 
phước báo khi gặp phải cảnh cận tử bất thiện thì 
họ cũng có thể chuyển hóa để tự cứu mình. Trong 
kinh có kể lại có rất nhiều trường hợp những 
người lúc lâm chung thấy lửa địa ngục lại nghĩ 
tưởng đến màu y mà mình đã cúng dường và nhờ 
vậy cũng được sanh về lạc cảnh. Như vậy hình 
ảnh Thú Tướng hay Nghiệp Tướng không phải 
là cái gì tuyệt đối. Chúng chỉ giống như một 
nhúm lá héo báo cho ta biết chỗ đó thiếu 
nước, nếu ta tưới nước kịp thời thì tình hình 
vẫn còn có thể cứu vẫn. 


Trong kinh có cho ta một minh họa về cái gọi là nghiệp 
cận tử. Đó là hình ảnh một chuồng bò buổi sáng sớm: 
Không hẳn con bò mạnh nhất chuồng sẽ là con rời 
chuông đầu tiên mà là con nào đứng gần cửa chuồng 
nhất. Trong nhiều đời quá khứ và ngay kiếp sống hiện 
tại, mỗi người đều đã tạo vô số nghiệp thiện ác, chúng 
như một bầy bò đông đúc trong chuông. Chính ý hướng 
và hồi ức lúc cận tử sẽ giúp ta có được thiện nghiệp cận 
tử theo cách đẩy chúng đến gần cửa chuông nhất. Cho 
nên cách hộ Niệm thông minh nhất cho người hấp hối là 
giúp họ có được thiện nghiệp cuối đời bằng một trong 
hai cách: Hướng tâm và Hồi ức. Tùy người mà hai cách 
này thích hợp cái nào: Có người hợp với cách Hồi ức và 
có người hợp với cách hướng tâm. Ngay trong cách Hồi 
ức ở mỗi người cũng khác nhau: Có người nhớ lại Trọng 
nghiệp, có người nhớ lại Thường Nghiệp, đôi khi Khinh 
Thiểu Nghiệp và dĩ nhiên cũng có người khắn khít với 
Cận Tử Nghiệp. 


422 


Ở trên, tôi đã kể cho quý vị nghe câu chuyện về ông cụ U 
Myu, một thí chủ lớn ở ngôi chùa làng quê tôi. Cụ có một 
người bạn thân là ông U Koe, cũng là một phật tử tỉnh tấn 
và hai ông giống nhau ở điểm là đều mất vợ sớm. Cụ U 
Myu thì sống với vợ chồng đứa con gái, còn cụ U Koe thì 
sống một mình. Ngày nào cụ cũng tới chùa và đến lễ Phật 
trước bức tượng cẩm thạch mà thời trẻ cụ đã bỏ tiền 
hiến cúng để thỉnh về từ Mandalay. 


Trong những ngày cuối đời của cụ tôi có gặp lại và nghe 
cụ nói một câu làm tôi thất vọng. Cụ nói trước khi chết 
chỉ mong được gặp lại mấy đứa con và điều cụ e sợ nhất 
lúc này chỉ là không còn dịp gặp lại họ. Tôi đã giải thích 
cho cụ nhớ rằng tất cả mọi quan hệ tình cảm trong dòng 
sanh tử thực ra chỉ là những túi hành lý không cần thiết 
cho chuyến tàu sanh tử. Không bỏ -được chúng xuống thì 
ta khó mà lên cao hoặc đi xa được. Tôi nhớ ông cụ đã lau 
nước mắt và hứa với tôi răng sẽ làm được như lời tôi nói, 
sẽ quên được mấy đứa con để chuẩn bị cái chết cho 
mình. Điều cuối cùng tôi được biết về ông cụ là ông đã 
sống rất thọ và ra đi rất nhẹ nhàng. 


Trong kinh Tương ng có kể lại một câu chuyện đã xảy 
ra thời Đức Phật về một nhóm thủy thủ đã chết do bị 
chìm tàu và đều được sanh thiên. Kinh ghi rằng họ đã kịp 
thời an trú Tín tâm nơi Tam Bảo và phát nguyện quy giới 
trước giờ cận tử. Họ đã làm được một việc dễ hiểu nhưng 
khó làm là khi biết phải bỏ mạng thì lòng họ cũng buông 
hết mọi thứ để chỉ nhớ về cái gì thật sự cần thiết. 


Nói là Thập Thiện Nghiệp nhưng người Phật tử chỉ cần 
tập trung vào ba thiện nghiệp đầu, với sự hỗ trợ của sự 
thiện nghiệp thứ mười (điều chỉnh tri kiến) thì các thiện 


423 


nghiệp còn lại cũng sẽ tự có. Trong phút cận tử, theo kinh 
nghiệm của tôi thì chỉ có 3 thứ thiện nghiệp được xem là 
dễ hồi tưởng nhất, dễ cấu thành Cận tử nghiệp nhất. Đó 
là Bố thí, Trì Giới và Chỉ Quán (ở đây gọi chung là 
Bhavamd). 


Tất cả thiện nghiệp lúc bình sinh hay cận tử mà ta làm 
được đều phải nhờ vào một điều kiện hết sức quan trọng 
mà ít người Phật tử để ý đó là bạn lành, gồm chung 
những người hơn ta, bằng ta hoặc kém ta miễn là người 
có lòng lành thì gọi là bạn lành. Chỉ có gần họ thì ta mới 
có thể dễ dàng phát khởi thiện tâm, huân tu thiện nghiệp 
một cách liên tục. Trong câu chuyện về các thủy thủ vừa 
nhắc ở trên, có một đoạn rất quan trọng nhắc lại điều mà 
tôi vừa nói: Các thủy thủ lúc xuống hầu Phật ở chùa Kỳ 
Viên đã thưa với Ngài rằng không một thứ gì ở đời có thể 
đổi được một người bạn tốt, họ xác định việc sanh thiên 
hôm nay cũng nhờ họ có được người bạn tốt. 


Nói vậy có nghĩa là kinh nghiệm cận tử phải được chuẩn 
bị ngay khi ta còn sống, còn trẻ, còn khoẻ, chớ không 
phải đợi đến lúc sắp chết. Nói vậy cũng có nghĩa là sự 
chuẩn bị cái. chết không nằm ngoài kinh nghiệm sống. 


Ta nên nhớ rằng đừng bao giờ thấy là đủ với những công 
đức có thể làm được trong đời sống. Thực ra bao nhiêu 
cũng có thể nói là thiếu. Trong bài giảng này tôi muốn kể 
cho bà con nghe nhiều chuyện vui và buồn trong kinh 
nghiệm tu học của tôi. 


Có người một đời chỉ tu học sơ sài nhưng có một kinh 
nghiệm cận tử thật tốt đẹp đến mức khiến tôi tin là họ có 
thể đã sinh thiên. Nhưng thật đáng ngại khi có nhiều 


424 


người cả đời tu học thật đàng hoàng nhưng chỉ vì một 
phút xao lòng cuối đời mà bỏ mất lý tưởng Phật Pháp. Có 
nghĩa là làm thiện bao nhiêu cũng có thể là thiếu, phải 
đến lúc cuối đời mới biết mình đậu hay rớt trong lớp học 
nhân sinh ấy. Phật pháp thì mênh mông như biển như 
trời, tôi thường chọn những pháp môn vừa tầm với đại 
chúng cư sĩ để hướng dẫn mọi người như pháp môn 
Niệm ân đức Phật, Niệm ân đức Pháp, ân đức Tăng, Niệm 
Tam quy, Niệm Bất Tịnh, Niệm Thí, Niệm Giới. Có người 
suốt đời chỉ hành trì một góc nhỏ trong số đó cũng đủ an 
lạc. Có người thứ gì cũng xuất sắc mà cuối đời lại bỏ cuộc, 
sống chết đều quạnh hiu. Đó là câu chuyện buồn về một 
người học trò của tôi, ông Hla Shwe quê ở.Pakokku. Ông 
này vốn là lính giải ngũ và bị điếc một bên tai do tai nạn 
chiến trường. Hla Shwe mồ côi cha khi còn bé. Sau khi 
giải ngũ ông về sống với mẹ ở Pakokku. Mẹ mất, ông về 
Gan-gaw. Ông đến xin học thiền với tôi mấy hôm rồi sau 
đó xin được xuất gia. Có thể nói ông là người học trò mà 
tôi thương nhất đời. Nói gì cũng nghe, dạy gì cũng nhớ 
cũng hiểu dễ dàng: Nói chö đúng thì ông chỉ xin tu gieo 
duyên, nhưng vì tình riêng, tôi cứ mong ông sẽ xuất gia 
suốt đời. Vậy mà có một ngày, ông vào đảnh lễ dưới chân 
tôi để xin hoàn tục. Ông nhắc lại chuyện xưa, cho biết 
trước khi đi lính đã từng có vợ và con, nhưng vợ con ông 
cũng đã chết trong chiến tranh và bây giờ ở tuổi này 
bỗng nhiên ông cứ thèm có lại một tổ ấm kiểu đó lần nữa. 


Không giữ ông lại được, tôi đành để ông hoàn tục. 
Chuyện bằng đi nhiều năm, sau này tôi được nghe lại là 
ông đã chết vì bệnh sốt rét, gia tài chỉ là một ít tiền đủ để 
làm đám tang và trước khi mất, ông từng có tâm nguyện 
là nếu chuyến này hết bệnh sẽ tìm lại sư phụ, là tôi, để 
xuất gia. Nhưng tâm nguyện đó vĩnh viễn dở dang. 


425 


Các vị thấy chưa, ở đây có ai dám nói mình tu học tốt hơn 
Hla Shwe. Vậy mà cái kết cục của ông này lại buồn đến 
vậy. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi phải làm sao để sống cho 
tốt và chết cho đẹp thì tôi sẽ trả lời ngắn gọn rằng một 
người cư sĩ chỉ cần có được niềm tin nơi tam bảo một 
cách sắc son thông qua một nhận thức sâu sắc tại sao tôi 
lại tin tam bảo. Với một người cư sĩ có lẽ chỉ ngắn gọn 
vậy thôi là đủ: Tin và Hiểu tại sao mình tin. Tôi e rằng 
những người tu học dở dang đã không có được hai thứ 
này. 


Chỉ có niêm tin Tam Bảo theo cách này thì người ta mới 
có thể vững bước lúc sống và thanh thản lúc chết. Hồi đệ 
nhị thế chiến, quân đội Nhật bản kiểm soát toàn cõi Miến 
Điện, lần đó có một toán lính Nhật kéo đến Shwe Bo tàn 
phá mọi thứ rôi rút đi, cả địa phương rơi vào tình trạng 
vô chính phủ, trộm cướp hoành hành ngày đêm không ai 
can thiệp. Đêm đó một ngôi chùa làng ở Shwe Bo bị cướp 
vào đánh. Chúng bắt hết chư tăng trói lại và lôi ra sau 
chùa để chôn sống tập thể. Trụ trì của chùa là ngài U 
Vayãma biết mình không thể qua được nạn này nên có 
xin bọn cướp cho mình vài phút Niệm Phật trước khi 
chúng lấp đất chôn sống. Lúc đó ngài U Vayãma bước 
xuống ngồi trong đáy hố và chấp tay lên trán đọc tới lui 
mấy câu Tam Quy bằng tiếng Palïí. Đúng ngay lúc đó một 
trận mưa cực lớn đã đổ xuống một cách bất ngờ và chỉ 
vài phút trước đó cả khu đất tràn ngập ánh trăng rằm 
vậy mà bây giờ mọi thứ tối đen, một bàn tay để trước 
mặt cũng không nhìn thấy. Chính hiện tượng kỳ quái này 
đã khiến bọn cướp hoảng sợ và bỏ chạy. Ngài Vãayãma kể 
lại răng sợi dây trói ngài lúc ấy cũng tự dưng tháo ra như 
có bàn tay ai giúp đỡ. Ngài về chùa bình yên. 


426 
Chuyển hóa đời sống bằng Thiền Định 


Tôi vừa nói ở trên rằng là Thập Thiện có thể thu gọn 
trong 3 thiện pháp đầu tiên là Thí, Giới và Thiền. Rất 
nhiều người tự cho mình không thể hành thiền, có người 
lại cho rằng pháp môn thiền định sẽ làm cho đời sống 
héo úa, chỉ khiến người ta già đi cho nên chỉ có tuổi già 
mới thích hợp với pháp môn thiền định Chỉ Quán. Thật 
ra, cả hai cách nghĩ đều sai lầm bởi vì chỉ có đắc thánh 
mới khó, còn tu thiền thì tùy sức mà tu. Càng trẻ, càng 
khỏe thì chuyện tu thiền càng dễ chứ sao. 


Các vị biết rồi, trong một đời người ta đầu có được bao 
nhiêu dịp để tạo công đức Trọng Nghiệp, mà hầu hết có 
ráng lắm thì cũng chỉ là công đức Thường Nghiệp mà 
thôi. Tức những gì ta làm được trong suốt cuộc đời của 
mình, từ năm này sang tháng khác. Và ta cũng biết không 
có gì trong đời sống mỗi người lại thường xuyên và liên 
tục như hơi thở vào ra, ở bất cứ nơi đâu và lúc nào. Do đó 
sống Chánh Niệm qua từng hơi thở chính là một cách tạo 
thường nghiệp dễ nhất và tiện nhất: Bất cứ nơi đâu và 
lúc nào, cứ hướng tâm Chánh Niệm vào hơi thở là coi 
như ta đang gieo trông Thường Nghiệp thiện pháp. Các 
pháp môn khác như Niệm Phật hay Từ Tâm có thể không 
được dễ dàng như vậy, bởi đề mục nào cũng cần đến bối 
cảnh đặc biệt, không như đề mục hơi thở. 


Một lẽ nữa, nói tới đời sống là phải nói tới hơi thở. Lúc 
bệnh ta thở khác, lúc khoẻ ta thở khác. Lúc vui ta thở 
khác, lúc buồn giận ta thở khác. Vấn đề của hành giả là dù 
cảm thọ có đổi khác nhưng Chánh Niệm trong hơi thở thì 
không đổi khác. Nói vậy cũng có nghĩa là ngay từ bây giờ 
hành giả phải tập làm quen với những biến động của cảm 


427 


thọ, một trong bốn Niệm Xứ. Dù chỉ là một trong bốn 
nhưng rõ ràng cảm thọ là một gương mặt nổi bật của 
Danh Sắc mà hành giả dễ dàng cảm nhận nhất. Kêu một 
người dốt phân biệt cái nào là Danh, cái nào là Sắc, tâm 
nào là thiện, tâm nào là bất thiện, cái nào là Triền Cái, cái 
nào là Giác Chi...thì rất khó. Nhưng thử kêu anh ta phân 
biệt cái gì dễ chịu, khó chịu thì hình như mọi sự dễ dàng 
hơn nhiều. Một người niệm yếu khó giữ tâm với những 
cảm thọ mãnh liệt nên phải tập làm quen từ từ với những 
cảm thọ mà mình chịu đựng được. Từ đó mà hiểu; cảm 
thọ lúc khoẻ dễ kham nhẫn và Chánh Niệm hơn lúc 
đau, lúc trẻ dễ hơn lúc già, lúc sống đễ hơn lúc cận 


2 


tử. 


Cảm thọ lúc cận tử rất đặc biệt, có thể ta chưa từng biết 
qua lần nào trong đời nên ta phải tập đối diện với nó 
bằng những cảm thọ lúc còn sống. Lúc trẻ niệm được thì 
lúc già mới hy vọng niệm được, lúc bình thường niệm 
được thì mới hy vọng lúc cận tử niệm được. Sự đau bệnh 
và cái chết đến không cần hẹn nên để chuẩn bị Chánh 
Niệm cho hai sự cố này cũng không thể hẹn lại tuổi nào. 


Một lẽ nữa chỉ có hành giả niệm thở mới có nhiều cơ hội 
đối diện với cái chết trong từng phút. Kinh nghiệm này 
được lập đi lập lại nhiêu lần sẽ giúp hành giả không còn 
sợ chết nữa vì theo vị này cái chết chỉ là một hơi thở ra. 
Nghĩa là phút nào cũng có chết. Làm chủ được cảm thọ và 
hơi thở thì đau bệnh và cái chết đối với hành giả không 
còn đáng sợ nữa. Kiên Cố Định, tính từ Sơ Thiền trở lên 
thì không phải ai muốn cũng được nhưng từ Cận Định 
trở xuống thì một người tu đúng phương pháp hoàn toàn 
có thể hy vọng. Cận Định được lập lại nhiều lần và liên 
tục cũng mạnh không kém sơ thiền. Và sát-na Định được 


428 
lập lại nhiều lần thì cũng mạnh không kém Cận Định. 
Đây là lời giải thích cho câu chuyện vị tỳ kheo đã sanh 


thiên rồi mà cứ tưởng mình còn là tỳ kheo ở cõi người. 


(Bài giảng của Ngài năm 1989) 


429 
PHỔ NGUYỆN 
Phật Pháp là đèn huệ 
Soi thấu cõi vô minh 
Một lần bừng ánh tuệ 
Xua tan những mê tình 
In sách là thêm dầu 
Vào ngọn đèn trí tuệ 
Từng người ra công của 
Là phụng sự chúng sinh 
Nguyện phước lành ấn tống 
Độ khắp các hương linh 
Người tại tiền tùy hỷ 
Thảy được muôn đức lành 
Xả tài được tài sản 
Học đạo được tuệ minh 
Hiểu đạo, lòng thanh thản 


Hành đạo chứng vô sanh 


430 
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Cụ bà Nguyễn Thị Linh (thân mẩu cô Thanh Đang) 
Cụ ông Nguyễn Quyền Báo (Jax) 
Cụ bà Trà Thị Ên 
Cụ bà Huỳnh Bá Lợi 
Gia đình cô Thanh Đang (Saigon) 
Gia đình cô Thanh Trúc (Mỹ Tho) 
Võ Văn Ký - Nguyễn Thị Huê (song thân Fam. Vo) 
Diệu Nghiêm (Paris) 
Nay Xuan Heng (Paris) 
Duong Anh Thu (Paris) 
Phan Liem (Paris) 
Hanh Dien (Mỹ) 
Trieu Hoa (VN) 
Tan Lang (Đức) 
Nhóm Hương, Đào, Tú, Tý (Đức) 
Cô Thanh(VN) 
Jenni Do (Úc Châu) 
Jenni Tran (New Jersey) 

Tín nữ Uyên Nguyễn (Naples, FL) 
Tín nữ Tâm Từ (Dallas) 
Tammy Pham (Houston) 
Nguyễn Thi Ngọc Hai (Cần Đước) 
Trung Đạo Nguyễn Quốc Bình (Saigon) 
Cô Trang Coble (Tampa) 

Tâm Hoà - Quyên (Tampa) 

Và các thí chủ khuyết danh. 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6S5()gmail.com 
Điện thoại: 024.3 9260024 Fax: 024.3 9260031 


KINH NGHIỆM TUỆ QUÁN 
QUA CÁC ĐÒNG THIÊN MIÊN-ĐIỆN - QUYỀN 1 
Nhiêu tác giả; Giác Nguyên dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giảm đôc BUI VIẸTBAC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tông biên tập LY BA TOÁN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản in: Hồng Võ 
Trình bày: Trung Đạo 


In 2.000 cuốn, khổ 14,5cm x 20,5cm tại Xí nghiệp In Fahasa 
774 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM. Số 
XNĐKXB: 4504 - 2017/CXBIPH/22 - 117/HĐ. Số QĐXB 
của NXB: 0843/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 12/12/2017. In xong 
và nộp lưu chiều năm 2017. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 
(ISBN) 978-604-89-1880-4. 


